HỘI ĐỒNG TRUNG ƯƠNG CHỈ ĐẠO BIÊN SOẠN GIÁO TRÌNH QUỐC GIA 
CÁC BỘ MÔN KHOA HỌC MÁC - LÊNIN, Tư TƯỞNG Hổ CHÍ MINH 


GIÁO TRÌNH 

TƯTựỞNG 
HỔ CHÍ MINH 


r 


NHÀ XUẤT BẢN CHÍNH TRỊ QUỐC GIA 












GIÁO TRÌNH 


Tư TƯỞNG 
HỔ CHÍ MINH 


3K5H4 (371.01) 

Mã sô: - 

CTQG - 2003 




HỘI DÓNG TRUNG ƯƠNG CHỈ ĐẠO BIẾN SOẠN GIÁO TRÌNH QUỐC GIA 
CÁC BỘ MÔN KHOA HỌC MÁC - LÊNIN, Tư TƯỞNG Hồ CHÍ MINH 


GIÁO TRÌNH 

TƯTỰỞNG 
HỒ CHÍ MINH 


DẠI HỌC THÁI nguyên 

1 TRUNG TÂM HOr iT ^I 


NHÀ XUẤT BẢN CHÍNH TRỊ Quốc GIA 

Hà Nội - 2003 










HỘI ĐÓNG TRUNG ƯƠNG CHỈ ĐẠO BIÊN SOẠN GIÁO TRÌNH 
QUỐC GIA CÁC BỘ MÔN KHOA HỌC MÁC-LẺNIN, 

Tư TƯỞNG HỔ CHÍ MINH 


1. Dồng chí Đào Duy Tùng , ưỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung 
ương Đảng, Chủ tịch; 

2. Đồng chí Nguyễn Đửc Bình, giáo sư, Uỷ viên Bộ Chính trị, 
Bí thư Trung ương Đảng, phụ trách khôi Tư tưởng - Văn hoá 
và Khoa giáo, Phó Chủ tịch; 

3. Đổng chí Nguyễn Đình Tủ| , giáo sư, phó tiến sĩ, Bí thư Trung 
ương Đảng, Trưởng ban Khoa giáo Trung ương, Phó Chủ tịch; 

4. Đồng chí Nguyển Khánh, Ưỷ viên Trung ương Đảng, Phó 
Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng, Phó Chủ tịch; 

5. Đổng chí Nguyển Duy Quý, giáo sư, tiến sĩ, uỷ viên Trung ương 

Đảng, Viện trưởng Viện Khoa học xã hội Việt Nam, Tổng thư ký; 

6. Đồng chí Đặng Xuân Kỳ, giáo sư, Uỷ viên Trung ương Đảng, 
Viện trưởng Viện Mác * Lênin, Ưỷ viên; 

7. Đồng chí Trần Chí Đáo, phó giáo sư, phó tiến sĩ, Thứ trưởng 
Bộ Giáo dục và Đào tạo, Ưỷ viên; 

8. Đồng chí Trần Ngọc Hiên, giáo sư, phó tiến sĩ, Phó Giám 
đốc Học viện Nguyễn Ái Quốic, Uỷ viên; 

9. Đồng chí Trần Xuân Trường, giáo sư, Giám đốc Học viện 
Chính trị - Quân sự, Ưỷ viên; 

10. Đồng chí Dương Phú Hiệp, phó giáo sư, phó tiến sĩ, Viện 
Khoa học xã hội Việt Nam, Uỷ viên; 

11. Đồng chí Hà Học Hợi, phó giáo sư, Phó Trưởng ban Tư 
tưởng - Văn hoá Trung ương, uỷ viên; 

12. [Đổng chí Nguyễn Văn PhùngỊ , giáo sư, Uỷ viên; 

13. Đồng chí Đỗ Nguyên Phương, phó giáo sư, phó tiến sĩ, Phó 
Giám đốc Học viện Nguyễn Ai Quốc, Ưỷ viên. 

(Theo Quyết định số 255-CT ngày 13-7-1992 của 
Chủ tịch Hội dồng Bộ trưởng) 


5 







BAN BIÊN SOẠN: 


1. CĩS. Đặng Xuân Kỳ (Chủ biên) 

2. GS. Vũ Khiêu 

3. GS. Song Thành 

CỘNG TÁC VIÊN: 


Hà Nội 

1. PGS, TS. Hoàng Chí Bảo 

2. GS, TS. Đỗ Huy 

3. PGS. Trần Đình Huỳnh 

4. TS. Nguyễn Đình Lộc 

5. PGS, TS. Nguyễn Bá Linh 

6. GS, TS. Phan Ngọc Liên 

7. GS, TS. Trịnh Nhu 

8. GS, TS. Phùng Hữu Phú 

9. GS, TS. Phạm Hồng Sơn 

10. Luật sư Nguyễn Văn Thảo 


Thành phố Hồ Chí Minh 

1. GS. Trần Văn Giàu 

2. Nhà nghiên cứu Trần Bạch Đằng 

3. Nhà nghiên cứu Trịnh Gia Ban 

4. Nhà nghiên cứu Huỳnh Ngọc Cư 

5. Nhà nghiên cứu Dương Văn Diêu 

6. Nhà nghiên cứu Trần Giang 

7. TS. Đoàn Thanh Hương 

8. Nhà nghiên cứu Bùi Hữu Khánh 

9. PGS, TS. Trần Tuấn Lộ 

10. TS. Trần Nhu 

11. PGS.TS.Tạ Văn Thành 

12. Thượng tướng Trần Văn Trà 


6 



LỜI NHÀ XUẤT BẢN 


Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX của Đảng đã 
khẳng định: "Tư'tưởng Hồ Chí Minh là một hệ thông quan điểm 
toàn diện và sâu sắc vế những vấn để cơ bản của cách mạng Việt 
Nam, là kết quả của sự vặn dụng và phát triển sáng tạo chủ 
nghĩa Mác - Lênin vào điểu kiện cụ thể của nước ta, kế thừa và 
phát triển các giá trị truyền thông tốt đẹp của dân tộc, tiếp thu 
tinh hoa văn hoá nhân loại. Đó là tư tương vế giải phóng dân 
tộc, giải phóng giai cấp, giải phóng con người; vế độc lặp dân tộc 
gán liền với chủ nghĩa xã hội. kết hợp sức mạnh dàn tộc với sức 
mạnh thời đại; vế sức mạnh của nhán dân, của khối đại đoàn 
kết dân tộc... 

Tư tương Hồ Chí Minh soi đường cho cuộc đấu tranh của 
nhân dân ta giành thắng lợi, là tài sản tinh thần to lốn của 
Đảng và dân tộc ta". 

Đói với Đảng và cách mạng nước ta, kiên trì, vận dụng sáng 
tạo và phát triển chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh 
là ván đê có tính nguyên tắc sô" một. Chủ nghĩa Mác - Lênin, tư 
tưởng Hồ Chí Minh được quán triệt trong mọi chủ trương, đường 
lối của Đảng và Nhà nước ta. Tư tưởng Hồ Chí Minh là chủ 
nghĩa Mác - Lênin ở Việt Nam, có nắm được tư tưởng Hồ Chí Minh 
mới hiểu thấu đáo đường lôi cách mạng Việt Nam. Nghiên cứu, 
học tập tư tưởng Hồ Chí Minh là nhằm thấm nhuần sâu sắc 


7 


hệ thông quan điểm và phương pháp cách mạng Hồ Chí Minh, 
nâng cao thêm lòng yêu nước, tinh thần phục vụ nhân dân, đạo 
đức cách mạng của mỗi người, để làm cho chủ nghĩa Mác - 
Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh thực sự trở thành nển tảng tư 
tưởng và kim chỉ nam trong hành động của chúng ta. 

Với tinh thẩn đó, Đảng và Nhà nước ta yêu cầu phải đổi mới 
nội dung và phương pháp giảng dạy các bộ môn khoa học lý luận 
Mác - Lênin, tiến hành biên soạn giáo trình mới vê các bộ môn 
khoa học Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh để có tài liệu 
giảng dạy và học tập thông nhất trong cả nước. Ngày 13-7-1992 
Chính phủ đã quyết định thành lập Hội dồng Trung ương chỉ 
đạo biên soạn giáo trình quốc gia các bộ môn khoa học 
Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh. 

Sau một thời gian chuẩn bị, nghiên cứu và biên soạn 
công phu, nghiêm túc, đến nay công trình đã hoàn thành, 
Hội đồng Trung ương chỉ đạo biên soạn giáo trình quốc gia 
các bộ môn khoa học Mác - Lênin, tư tưỏng Hồ Chí Minh phô'i 
hợp vối Nhà xuât bản Chính trị quôb gia cho xuất bản lần 
đầu Giáo trình Tư tưởng Hồ Chỉ Minh. Giáo trình này 
được tập thể tác giả gồm các giáo sư, tiến sĩ, các nhà nghiên 
cứu, hoạt động chuyên ngành nổi tiếng biên soạn, do Giáo sư 
Đặng Xuân Kỳ chủ biên. 

Giáo trình Tư tưởng Hồ Chí Minh gồm 12 chương, mở đầu 
trình bày khái niệm, nguồn gốc, quá trình hĩnh thành tư tưởng 
Hồ Chí Minh, tiêp theo tập trung luận chứng các nội dung chủ 
yếu của tư tưởng Hồ Chí Minh, chương cuối là việc vận dụng, 
phát triển tư tưởng Hồ Chí Minh trong công cuộc đổi mới đất 
nước hiện nay. 

Giáo trình này đóng vai trò định hướng vể những quan 


8 


điểm cơ bản cho việc giảng dạy và học tập tư tưởng Hồ Chí Minh 
trong bối cảnh thế giới và nưốc ta hiện nay. 

Tư tưởng Hồ Chí Minh là một bộ môn mới ra đời và đang 
trên con đường phấn đấu đê trỏ thành một bộ mòn khoa học, 
giáo trình này lần đầu tiên được biên soạn và xuất bản ở nước 
ta, chưa có điểu kiện kế thừa những thành tựu đã có như giáo 
trình các bộ món khoa học Mác - Lênin khác. Vì vậy, trong quá 
trình biên soạn, biên tập chúng tôi đã có nhiểu cố gáng, song 
khó tránh khỏi còn thiếu sót. Rất mong bạn đọc đóng góp ý kiên 
để giáo trình ngày càng hoàn thiện. 

Xin trân trọng giới thiệu cuốn sách cùng bạn đọc. 

Tháng 3 năm 2003 

NHÀ XUẤT BẢN CHÍNH TRỊ QUỐC GIA 


9 


LỜI NÓI ĐẦU 


Giáo trinh Tư tưởng Hồ Chí Minh được biên soạn theo 
quyẽt định của "Hội đồng Trung ương chỉ đạo biên soạn 
giáo trình quốc gia các bộ môn khoa học Mác - Lênin - Tư 
tưởng Hồ Chí Minh", sau một thòi gian triển khai thực 
hiện, nay đã hoàn thành và ra mắt bạn đọc. 

Nghiên cứu về Chủ tịch Hồ Chí Minh - cuộc đòi, sự 
nghiệp, đạo đức, phong cách,... đã được tiến hành ỏ nước 
ta từ hơn 1/2 thế kỷ nay; nhưng nghiên cứu tư tương Hồ 
Chí Minh một cách toàn diện và hệ thống, chủ yếu mới 
được đặt ra từ sau Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VII 
của Đảng ta (năm 1991). Biên soạn một bộ giáo trình vể 
tư tưởng Hồ Chí Minh trong lúc việc nghiên cứu tư tưởng 
của Người cũng mới đang triển khai ở giai đoạn đầu, 
nhiều vấn đề chưa được tổng kết, nhiều giá trị tiềm ẩn 
đang dần dần được phát hiện, đó thực sự là một công việc 
mới mẻ, đầy khó khăn. Nhưng do thực tế đòi hỏi phải sớm 
có bộ giáo trình về tư tưởng Hồ Chí Minh để kịp đưa vào 
giảng dạy cùng với giáo trình các bộ môn Mác - Lênin 
khác, tập thể tác giả đã phấn đấu vượt qua khó khăn, với 
tinh thần thận trọng khoa học và trách nhiệm để hoàn 
thành việc biên soạn bộ giáo trình này. Hy vọng rằng sau 
một thời gian đưa vào giảng dạy, cùng với những thành 


11 


tựu mới đạt được trong nghiên cứu tư tưởng Hồ Chí Minh, 
chúng ta sẽ từng bước bổ sung, nâng cao và hoàn chỉnh bộ 
giáo trình bộ môn Tư tưởng Hồ Chí Minh. 

Giáo trình này nhằm trước hết phục vụ cho đổi tượng 
được đào tạo cử nhân chính trị thuộc các Học viện, trường 
Đảng, các khoa Mác - Lênin - Tư tưởng Hô Chí Minh 
thuộc các trường đại học khoa học xã hội và nhân văn. 
Tuy nhiên, nó cũng là giáo trình cơ bản, sau khi có sự 
điều chỉnh nhất định, vẫn có thể dùng cho các trường đại 
học chuyên ngành khác như là cái khung định hướng về 
quan điểm và liều lượng tri thức cơ bản. 

Trong quá trình biên soạn, tập thể tác giả đã cô" gắng 
phấn đấu thực hiện theo các yêu cầu cơ bản sau đây: 

- Giới thiệu được tương đối toàn diện và có hệ thông 
những tư tưởng lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh về cách 
mạng Việt Nam. 

- Phản ánh được những thành tựu mới nhất trong 
nghiên cứu về tư tưởng Hồ Chí Minh từ sau Đại hội đại 
biểu toàn quốc lần thứ VII đến nay, 

- Trình bày được những tư tưởng lớn của Chủ tịch Hồ 
Chí Minh kết hợp với việc đề xuất vận dụng, quán triệt tư 
tưởng ấy trong công cuộc đổi mối. 

Về tính chất , giáo trình cô gắng đảm bảo: 

- Tính khoa học: tức tính khách quan của sự lý giải, 

đánh giá, nghĩa là phải xuất phát từ văn kiện, tác phẩm, 

con người, cuộc đời cùng với thực tiễn chỉ đạo, hoạt động 

của Hồ Chí Minh, không áp đặt mà cũng không hiện đại 

hoá tư tưởng của Người, đồng thời phải đảm bảo tính 

chính xác của tư liệu, sự kiện. 

• * • » 


12 


- Tính sư phạm : nghĩa là những kiến thức cơ bản, 
chính xác, hệ thông cần được trình bày qua một hệ thông 
luận điểm rành mạch, sáng sủa, có sự cân đối hợp lý. 

- Tính thực tiễn : nghía là lý luận phải liên hệ với thực 
tê, nhận thức để hành động, góp phần đấu tranh - phê 
phán mọi mưu toan hạ thấp, xuyên tạc ngọn cò tư tưởng 
Hồ Chí Minh nhằm chông chủ nghĩa xã hội và xoá bỏ vai 
trò lãnh đạo của Đảng ta. 

Về kết câu , theo ý kiến của Hội đồng Trung ương chỉ 
đạo biên soạn giáo trình quốc gia các bộ môn khoa học 
Mác - Lênin - tư tưởng Hồ Chí Minh, Giáo trình bộ môn tư 
tưởng Hồ Chí Minh bước đầu gồm có 12 chương, tương 
đương với 12 bài, được trình bày, nghiên cứu trong 60 
tiết trên lớp. Đảy chưa phải là toàn bộ hệ thông tư 
tưởng Hồ Chí Minh. Các trường đại học chuyên ngành, 
xuất phát từ mục tiêu, nhiệm vụ đối tượng đào tạo của 
mình có thể điểu chỉnh, bổ sung những chuyên đề thích 
hợp với ngành mình (tư tương kinh tế, tư tưởng ngoại 
giao, tư tưởng triết học, tư tưởng dân vận, tư tưởng về báo 
chí, tư tương về tôn giáo, V.V.). 

Tư tưởng Hồ Chí Minh là một bộ môn mới ra đời và 
đang trên con đường phấn đâu để trỏ thành một bộ môn 
khoa học. Để trở thành một bộ môn khoa học - cũng như 
mọi khoa học khác - cùng một lúc, nó phải giải quyết cả ba 
vấn đề: đôì tượng nghiên cứu, phương pháp nghiên cứu, 
hệ thống khái niệm và phạm trù bộ môn. 

- Đối tượng nghiên cứu chủ yếu của bộ môn Tư tưởng 
Hồ Chí Minh là hệ thông tư tưởng Hồ Chí Minh, đó là hệ 
thống tri thức mang tính quy luật vể đối tượng, đòi hỏi 


13 


phải có thời gian mới có điều kiện xác lập được một cách 
đầy đủ và chính xác. Tư tương Hồ Chí Minh không chỉ 
được phản ánh trong văn kiện, tác phẩm của Người mà 
còn được quán triệt trong mọi chủ trương, đường lôi của 
Đảng và Nhà nước ta do Người đứng đầu, trong toàn bộ 
cuộc đời và sự nghiệp cách mạng mà Người để lại cho 
chúng ta. Những nội dung đó đều phải được xem là đôi 
tượng nghiên cứu của bộ môn Tư tưởng Hồ Chí Minh . 

- Phương pháp nghiên cứu: trên cơ sở vận dụng 
phương pháp luận khoa học của chủ nghĩa Mác - Lênin, 
cần tìm ra những nguyên tắc phương pháp luận và hệ 
thông phương pháp nghiên cứu riêng của bộ môn, xuất 
phát từ đối tượng và phù hợp với đối tượng. Giảng dạy tư 
tương Hồ Chí Minh cần kết hợp vói nghiên cứu tư tương 
Hổ Chí Minh, lấy kết quả nghiên cứu để bổ sung và nâng 
cao chất lượng giảng dạy. Có nghiên cứu tốt mới giảng dạy 
tốt. 

- Mỗi bộ môn đều có một hệ thông khái niệm và phạm 
trù , như là những công cụ, nhửng bậc thang nhận thức đế 
chiếm lĩnh đổi tượng. Vậy hệ thông khái niệm và phạm 
trù của bộ môn Tư tưởng Hồ Chí Minh là gì? Đây là một 
việc làm lâu dài, sẽ được hoàn chỉnh dần cùng với thành 
tựu nghiên cứu, với sự phát triển và trương thành của đội 
ngũ nghiên cứu và giảng dạy tư tưởng Hồ Chí Minh. Khái 
niệm là đường dây dẫn dát cho sự nghiên cứu. Có xác định 
đúng nội hàm của khái niệm, việc nghiên cứu mới có triển 
vọng. Ngược lại, giảng dạy tư tưởng Hồ Chí Minh, một bộ 
mỏn lý luận - tư tưởng, thuộc linh vực triết học, cũng phải 
làm rõ khái niệm, từ khái niệm mà hình thành tư tưởng. 


14 


Nêu giảng dạy tư tưởng Hồ Chí Minh mà chi kê lể tư liệu, 
sự kiện, khỏng hình thành được tư tưởng là chưa đúng với 
tính chất của bộ môn. 

Trên đây là những nhận thức có tính định hướng cho các 
tác giả trong quá trình biên soạn, Tuy nhiên, từ nhận thức 
đên thực tế vẫn còn một khoảng cách. Đây là bộ giáo trình 
mang tính quốc gia về bộ môn Tư tưởng Hồ Chí Minh lần 
đầu tiên được biên soạn và xuất bản ở nước ta, chưa có điểu 
kiện kê thừa những thành tựu đã qua như giáo trình các bộ 
mỏn khoa học Mác - Lênin khác, nên những nhược điểm, 
thiêu sót là điều không tránh khỏi. 

Chúng tôi mong được các bạn đồng nghiệp, các cán bộ, 
học viên, sinh viên và bạn đọc xa gần có quan tâm đến tư 
tương Hồ Chí Minh, trong khi sử dụng giáo trình này, gửi 
cho chúng tôi những lòi phê bình, nhận xét, giúp chúng tôi 
bổ khuyết, nâng cao hơn nữa trong lần xuất bản sau. 

Xin chân thành cám ơn. 


BAN BIÊN SOẠN 


15 


CHƯƠNG I 


KHÁI NIỆM, NGUỒN Gốc QUÁ TRÌNH 
HÌNH THÀNH TƯ TƯỞNG Hồ CHÍ MINH 


Đảng Cộng sản Việt Nam, từ Đại hội đại biểu toàn 
quốc lần thứ II (tháng 2-1951) trở lại đây, đã liên tục 
khẳng định vai trò, ý nghĩa, tác dụng của đường lối chính 
trị, tư tưởng, đạo đức, phương pháp, phong cách,... Hồ Chí 
Minh đôi với cách mạng Việt Nam. Đến Đại hội đại biểu 
toàn quốc lần thứ VII (tháng 6-1991), Đảng đã trân trọng 
ghi vào Cương lĩnh và Điều lệ của mình: "Đảng lấy chủ 
nghĩa Mác - Lênin và tư tương Hồ Chí Minh làm nền tảng tư 
tưởng, kim chỉ nam cho hành động" 1 . Đại hội đại biểu toàn 
quôc lần thứ IX của Đảng (tháng 4-2001) một lần nữa khẳng 
định lại điều này. 

Đây là một sự tổng kết chính xác và là bưốc phát triển 
mới trong nhận thức và tư duy lý luận của Đảng ta. Đây 
cũng là một quyết định có tầm lịch sử quan trọng, đáp ứng 


được tình cảm và nguyện vọng 
Để tư tưởng, đạo đức Hồ Chí 


g 


1. Đảng Cộng sản Việt Nam: V-ãaJúện-£kâ hội đại biếu tođn 
quốc lần thứ VII, Nxb. Sự thật, Hà Nội, 1991, tr. 127. ' 


2-Giáo trình TT 


17 










đời sống tinh thần xã hội, Đảng cũng chỉ rõ cần tổ chức việc 
học tập, nghiên cứu một cách có hệ thông tư tưởng Hô Chí 
Minh nhằm vận dụng quán triệt trong sự nghiệp đôì mới. 

I. KHÁI NIỆM VÀ HỆ THỐNG 
TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH 

1. Khái niệm tư tưởng Hồ Chí Minh 

Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương 
Đảng tại Đại hội đại biểu toàn quôc lần thứ IX có đoạn nói 
về tư tưởng Hồ Chí Minh như sau: 

"Tư tưởng Hồ Chí Minh là một hệ thông quan điểm 
toàn diện và sáu sắc về những vấn đề cơ bản của cách 
mạng Việt Nam, là kết quả của sự vận dụng và phát triển 
sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin vào điều kiện cụ thể của 
nước ta, kế thừa và phát triển các giá trị truyền thông tốt 
đẹp của dân tộc, tiếp thu tinh hoa văn hoá nhân loại. Đó là tư 
tương về giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp, giải 
phóng con người; về độc lập dân tộc gán liền với chủ nghĩa 
xã hội,... 

Tư tưởng Hồ Chí Minh soi đường cho cuộc đấu tranh 
của nhân dân ta giành thắng lợi, là tài sản tinh thần to 
lớn của Đảng và dân tộc ta" 1 . 

Đấy là một định hưóng cơ bản cho các nhà nghiên cứu 


1. Đảng Cộng sản Việt Nam: Văn kiện Đại hội đại biểu 
toàn quốc lần thứ IX , Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2001, 
tr. 83-84. 


18 



để trên cơ sở đó đi tới một khái niệm có khả năng bao 
quát được những nội dung lốn trong tư tưởng Hồ Chí 
Minh. 

Tư tưởng Hổ Chí Minh không phải là một tập hợp đơn 
giản những ý tưởng, nhừng suy nghĩ cụ thể của Hồ Chí 
Minh trong những hoàn cảnh cụ thể, mà là một hệ thống 
những quan điểm, quan niệm về con đường cách mạng 
Việt Nam được hình thành trên nền tảng chủ nghĩa Mác - 
Lênin. 

Tư tường Hồ Chí Minh là một khái niệm khoa học, 
định nghĩa về tư tưởng Hồ Chí Minh cần được trình bày cô 
đọng, chặt chẽ, ơ cấp độ lý luận nhằm phản ánh được bản 
chất và nội dung cốt lõi của nó. 

Theo kết quả nghiên cứu đạt được trong những năm qua, 
có thể bưỏc đầu định nghĩa về tư tưởng Hồ Chí Minh như 
sau: 

Tư tưởng Hồ Chí Minh là một hệ thống quan điểm 
toàn diện và sâu sắc về những vân đề cơ bản của cách 
mạng Việt Nam, từ cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân 
đến cách mạng xã hội chủ nghĩa; ỉà kết quả của sự vận 
dụng sáng tạo và phát triển chủ nghĩa Mác - Lênin vào 
điều kiện cụ thê của nước ta, đồng thời là sự kết tinh tinh 
hoa dân tộc và trí tuệ thời đại nhằm giải phóng dãn tộc, giải 
phóng giai cấp và giải phóng con người . 

Như vậy, tư tưởng Hồ Chí Minh là sản phẩm của sự kết 
hợp chủ nghĩa yêu nước, truyền thông vản hoá, nhân nghĩa 
và thực tiễn cách mạng Việt Nam với tinh hoa văn hoá 
nhân loại, được nâng lên tầm cao mới dưới ánh sáng của 
chủ nghĩa Mác - Lênin. 


19 


Tư tưởng Hồ Chí Minh đã trở thành ngọn cờ thắng lợi 
của cách mạng Việt Nam trong suốt hơn 70 năm qua và 
tiếp tục soi sáng con đường chúng ta tiến lên xây dựng 
một nước Việt Nam hoà bình, thống nhất, độc lập, dân 
chủ và xã hội chủ nghĩa, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng 
sản Việt Nam. 

2. Hệ thông tư tưởng Hồ Chí Minh 

Tư tưởng Hồ Chí Minh là một hệ thống bao gồm nhiều 
lĩnh vực, là đốì tượng nghiên cứu của nhiều bộ môn khoa 
học khác nhau. Bước đầu, giáo trình lựa chọn giới thiệu 
nhửng tư tương chủ yếu sau đây: 

- Tư tương về dân tộc và cách mạng giải phóng dân tộc; 

- Tư tưởng về chủ nghĩa xã hội và con đường quá độ đi 
lên chủ nghĩa xã hội; 

- Tư tưởng về Đảng Cộng sản Việt Nam; 

- Tư tưởng về đại đoàn kết dân tộc; 

- Tư tưởng về quân sự; 

• Tư tưởng về xây dựng Nhà nước của dân, do dân, vì 

dân; 

- Tư tưởng về kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh 
thời đại; 

- Tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh; 

- Tư tưởng nhân văn Hồ Chí Minh; 

- Tư tưởng văn hoá Hồ Chí Minh... 

Trên đây mới chỉ là một số nội dung cơ bản trong tư tưởng 
chính trị, tư tưởng văn hoá - đạo đức của Hồ Chí Minh. Chúng 
ta sẽ tiếp tục nghiên cứu và từng bước đưa vào giáo trình các 
vấn để về tư tưởng triết học, tư tưởng kinh tế, tư tưởng dân 


20 


vận, tư tưởng giáo dục, tư tưởng ngoại giao Hồ Chí Minh,... khi 
có điều kiện, ơ các trường, các khoa, các chuyên ngành khác 
nhau có thể lựa chọn, bổ sung những chuyên đề phù hợp với 
yêu cầu đào tạo của mình. 

II. ĐIỂU KIỆN LỊCH sử - XÃ HỘI, NGƯỔN Gốc VÀ 
QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH Tư TƯỞNG Hổ CHÍ MINH 

1. Điều kiện lịch sử - xả hội 

Tư tưởng Hồ Chí Minh không phải là sản phẩm chủ 
quan, phản ánh tâm lý nguyện vọng của nhân dân Việt Nam 
đối với lãnh tụ kính yêu của mình. Tư tưởng Hồ Chí Minh là 
sản phẩm tất yếu của cách mạng Việt Nam, ra đời do yêu 
cầu khách quan và là sự giải đáp những nhu cầu bức thiết do 
cách mạng Việt Nam đặt ra từ đầu thế kỷ XX đến nay. 

Tư tưỏng Hồ Chí Minh được hình thành dưối tác động, 
ảnh hưởng của những điều kiện lịch sử - xã hội cụ thể của 
dân tộc và thòi đại mà Người đã sông và hoạt động. Thiên 
tài Hồ Chí Minh là ở chỗ Người đã nắm bắt chính xác xu 
hướng phát triển của thời đại để tìm ra con đường cách 
mạng đúng đắn cho dân tộc mình. 

a) Xã hội Việt Nam thê kỷ XIX cho đến khi Pháp xâm 
lược vẫn là một xã hội phong kiến, nông nghiệp lạc hậu, 
trì trệ. Sau khi lật đổ được triều đại Tây Sơn, chính quyền 
nhà Nguyễn đã thi hành một chính sách đốì nội, đối ngoại 
bảo thủ, phản động: tăng cường đàn áp, bóc lột ở bên 
trong và thực hiện bế quan toả cảng đối với bên ngoài; cự 
tuyệt mọi đề án cải cách, dù là nhỏ bé và đã quá muộn 
mằn, nên đã không mở ra được khả năng cho Việt Nam cơ 


21 


hội tiếp xúc và bắt nhịp vói sự phát triển của thê giới, đặc 
biệt là với thị trường tư bản Tây Ảu. Vì vậy, đã không 
phát huy được những thế mạnh của dân tộc và đất nước 
(về địa lý - chính trị, tài nguyên, con người thông minh, 
cần cù, dũng cảm,...); không tạo ra được tiềm lực vật chất 
và tinh thần đủ sức bảo vệ Tổ quốc, chông lại âm mưu 
xâm lược của chủ nghĩa thực dân phương Tây. Để rơi vào 
cảnh mất nước, trách nhiệm đó trước hết thuộc về bọn vua 
chúa nhà Nguyễn. 

Nói như vậy để khảng định: việc chúng ta mất nước 
vào cuối thế kỷ XIX không phải là một định mệnh lịch 
sử, Dân tộc Việt Nam, trong quá khứ đã từng đọ sức với 
những kẻ thù hùng mạnh hơn mình gấp bội mà vẫn 
chiến thắng oanh liệt. Tri thức đánh giặc, giữ nước vốn 
là một trong những đỉnh cao của trí tuệ Việt Nam. Chủ 
nghĩa yêu nước là sức mạnh thần kỳ của nhân dân Việt 
Nam. Nếu những người cầm quyền sáng suốt, biết nhìn 
xa trông rộng, trong dựa vào nhân dân, ngoài cải thiện 
bang giao, chuẩn bị thực lực, quyết tâm lãnh đạo nhân 
dân kháng chiến, bảo vệ đất nước thì mươi nghìn quân 
Pháp lúc bấy giờ không phải là một lực lượng bất khả 
chiến thắng. 

Nhưng triều đình nhà Nguyễn, trong thì sợ nhân dân, 
ngoài thì bạc nhược trước kẻ thù, lúc đầu có chống cự yếu 
ớt, sau đã từng bước nhân nhượng, cầu hoà, cuối cùng là 
cam chịu đầu hàng để giừ lấy ngai vàng và lợi ích riêng 
của hoàng tộc. Trong điều kiện đó, cuộc kháng chiến của 
nhân dân ta lâm vào một hoàn cảnh cực kỳ khó khăn, 
phải cùng lúc chổng "cả Triều lẫn Tây”. 


22 


1 


Từ năm 1858 đến cuối thế kỷ XIX, phong trào vũ trang 
kháng chiên chông Pháp rầm rộ bùng lên, dâng cao và lan 
rộng trong cả nước: từ Trương Định, Nguyễn Trung Trực,... 
ở Nam Bộ; Trần Tấn, Đặng Như Mai, Nguyễn Xuân Ôn, 
Phan Đình Phùng,... ở miền Trung đến Nguyễn Thiện 
Thuật, Nguyễn Quang Bích,... ở miền Bắc. Các cuộc nổi 
dậy đều được thúc đẩy bởi tinh thần yêu nước nhiệt thành 
và chí căm thù giặc sục sôi, song trước sau đều lần lượt 
thất bại vì chưa có một đường lối kháng chiến rõ ràng. 
Lãnh đạo họ là các sĩ phu văn thân mang ý thức hệ phong 
kiến, còn nặng tư tựỏng tôn quân, chưa thật tin vào lực 
lượng của nhân dân nên cũng chưa thật tin vào thắng lợi 
cuối cùng. Điều đó cho thấy sự bất lực của hệ tư tưởng 
phong kiến trước nhiệm vụ lịch sử. 

Bưốc sang đầu thế kỷ XX, sau khi tạm thòi dập tắt 
được các cuộc đấu tranh vũ trang của nhân dân ta, thực 
dân Pháp bắt tay vào cuộc khai thác lần thứ nhất. Xã hội 
Việt Nam bắt đầu có sự biến chuyển và phân hoá, các 
tầng lớp tiểu tư sản và mầm mông của giai cấp tư bản bắt 
đầu xuất hiện. Cùng lúc đó, các "tân thư" và ảnh hưởng 
của cuộc vận động cải cách của Khang Hữu Vi, Lương 
Khải Siêu tràn vào Việt Nam. Phong trào yêu nước chông 
Pháp của nhân dân ta chuyển dần sang xu hưống dân chủ 
tư sản với sự xuất hiện của các phong trào như Đông Du, 
Đông Kinh Nghĩa Thục, Duy Tân, Việt Nam Quang phục 
hội,... Nhưng các phong trào ấy cũng chỉ rộ lên được một 
thòi gian ngắn rồi lần lượt bị dập tắt, một phần vì chưa lôi 
cuốn được các tầng lớp nhân dân, phần khác vì các phong 
trào đó chủ yếu vẫn do các sĩ phu phong kiến cựu học 


23 


truyền bá và dân dắt, nên không tránh khỏi hạn chê và 
thất bại. 

Khi Nguyễn Tất Thành lớn lên, phong trào cứu nước 
đầu thế kỷ đang ở vào một thời kỳ khó khăn nhất. Trường 
Đông Kinh Nghĩa Thục bị đóng cửa (tháng 12-1907), cuộc 
biểu tình chông sưu thuê ơ Huê va cac tinh miGn Tiung bị 
đàn áp (tháng 4-1908), vụ Hà Thành đầu độc bị thất bại 
và tàn sát (6-1908), cản cứ nghĩa quân Yên Thế bị bao vây 
và đánh phá (tháng 1-1909), phong trào Đông Du bị tan 
rã, Phan Bội Châu và các đồng chí của ông bị trục xuất 
khỏi nước Nhật (tháng 2-1909), các lãnh tụ củạ phong 
trào Duy Tân Trung kỳ, người bị lên máy chém (Trần Quý 
Cáp, Nguyễn Hằng Chi,...), người bị đày ra Côn Đảo 
(Phan Chu Trinh, Huỳnh Thúc Kháng, Ngô Đức Kế, Đặng 
Nguyên cẩn,...). 

Phong trào cứu nước của nhân dân ta muốn giành 
được thắng lợi phải đi theo một con đường mới. 

b) Quê hương và gia đinh 

Hồ Chí Minh sinh ra trong một gia đình nhà nho yêu 
nước, gần gũi với nhân dân, cụ Phó bảng Nguyễn Sinh 
Sắc, thân phụ của Người là một nhà nho cấp tiến, có lòng 
yêu nước, thương dân sâu sắc. Tấm gương lao động cần 
cù, tấm gương về ý chí kiên cường vượt qua gian khổ, khó 
khăn để đạt được mục tiêu, đặc biệt là tư tường thương dân , 
chủ trương lấy dân làm hậu thuẫn cho mọi cải cách chính 
trị - xã hội của cụ Bảng sắc đã có ảnh hưởng sâu sắc đôi với 
sự hĩnh thành nhân cách của Nguyễn Tất Thành. Sau này, 
cái chủ thuyết học được ở người cha bắt gặp trào lưu tư 
tưởng mới của thòi đại đã được Nguyễn Ái Quốc nâng lên 


24 


thành tư tưởng cốt lõi trong đường lối chính trị của mình. 

Nghệ Tĩnh, quê hương của Hồ Chí Minh là mảnh đất 
giàu truyền thông yêu nưóc, chống ngoại xâm; đó cũng là 
quê hương của nhiều anh hùng nổi tiếng trong lịch sử Việt 
Nam như Mai Thúc Loan, Nguyễn Biểu, Đặng Dung; các 
lãnh tụ yêu nước cận đại như Phan Đinh Phùng, Phan Bội 
Châu,... và biết bao con người ưu tú khác của dân tộc Việt 
Nam. 

Ngay mảnh đất Kim Liên cũng đã thấm máu anh 
hùng của bao liệt sĩ chôing Pháp như Vương Thúc Mậu, 
Nguyễn Sinh Quyến,... cả chị và anh của Nguyễn Tất 
Thành cũng đều tham gia hoạt động yêu nước, chông 
Pháp, bị bắt giam và lưu đày hàng chục năm. Không phải 
ngẫu nhiên mà Nghệ Tĩnh có vinh dự sinh ra vị anh hùng 
giải phóng dân tộc, nhà tư tương, nhà văn hoá kiệt xuất 
của nước Việt Nam mới. 

Từ nhỏ, Nguyễn Sinh Cung đã đau xót chứng kiến 
cuộc sông nghèo khổ, bị đàn áp, bị bóc lột cùng cực của 
đồng bào mình ngay trên mảnh đất quê hương. Những 
năm ở Huế, Anh đã tận mắt nhìn thấy tội ác của bọn thực 
dân và thái độ ươn hèn, bạc nhược của bọn quan lại Nam 
triều. Tất cả đã thôi thúc Anh phải ra đi tìm một con 
đường mới để cứu dân, cứu nước. Quê hương, gia đình, 
truyền thông dân tộc,... đã chuẩn bị cho Anh về nhiều 
mặt, nhưng Anh sẽ không thể thành công nếu Anh không 
đến được với trào lưu mới của thời đại. 

c) Thời đại 

Nguyễn Ái Quốc bước lên vũ đài chính trị vào lúc mà 
chủ nghĩa tư bản đã từ giai đoạn tự do cạnh tranh chuyển 


25 


sang giai đoạn tư bản độc quyền, tức chủ nghĩa đê quoc, 
đã xác lập được sự thông trị của chúng trên phạm VI the 
giới. Chủ nghĩa đế quốc là một hiện tượng quôc tê, một hẹ 
thông thế giới, chúng vừa tranh giành, xâu xé thuộc đìa, 
vừa vào hùa với nhau để nô dịch các dân tộc nhỏ yêu trong 
vòng kìm kẹp thuộc địa của chúng. 

Vì vậy, cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc sang thê kỷ XX 
không còn là hành động riêng rẽ của nước này chông lại sự 
xâm lược và thống trị của nước khác như trước kia, mà đã trỏ 
thành cuộc đấu tranh chung của các dân tộc thuộc địa chông 
chủ nghía đê quốc, chủ nghĩa thực dân gắn liền với cuộc đấu 
tranh của giai cấp vô sản quốc tế. 

Trong điều kiện lịch sử mói, mỗi thuộc địa là một mắt 
khâu của hệ thống đế quôc, do đó cuộc đấu tranh giải 
phóng dân tộc của mỗi nưồc nếu chỉ tiến hành riêng rẽ thì 
không thể nào giành được thắng lợi. Sự thất bại của các 
phong trào cứu nưóc cuối thế kỷ XIX, đầu thê kỷ XX 
không phải do nhân dân ta thiếu anh hùng, các lãnh tụ 
phong trào kém nhiệt huyết mà vì họ không nhận thức 
được đặc điểm của thời đại nên vẫn tiến hành đấu tranh 
theo đường lối và phương pháp cũ: tự mình nổi dậy đấu 
tranh như Phan Đình Phùng, Hoàng Hoa Thám; đấu 
tranh không thắng nổi thì đi cầu ngoại viện, như trường 
hợp của Phan Bội Châu và nhiều ngưồi khác. 

Khi còn ở trong nước, Nguyễn Tất Thành tuy chưa 
nhận thức được đặc điểm của thời đại, nhưng từ thực tế 
lịch sử, Anh đã thấy rõ con đường của các bậc cha anh là 
cũ kỹ, không đem lại kết quả. Anh phải đi tìm một con 
đường mới. 


26 


Anh đã vượt ba đại dương, bốn châu lục, đặt chân lên 
khoảng gần 30 nước, là một trong những nhà hoạt động 
chính trị đã đi nhiều nhất, có vôn hiểu biết phong phú 
nhất vê thực tê các thuộc địa cùng như các nước tư bản 
đế quốc chủ yếu nhất trong những thập niên dầu của 
thê kỷ XX... Nhờ đó, Anh đã hiểu được bản chất chung 
của chủ nghĩa đế quốc và màu sắc riêng của từng nước 
đê quốc khác nhau; dã hiểu được trình độ phát triển cụ 
thể về kinh tế, chính trị, văn hoá, xã hội,... của nhiều 
nước thuộc địa cùng cảnh ngộ. 

Khoảng cuối năm 1917, Nguyễn Tất Thành từ Anh về 
Pháp, đến sống và hoạt động tại Pari, thủ đô nước Pháp, 
một trung tâm văn hoá, khoa học và chính trị của châu 
Âu. Đây là một sự kiện rất quan trọng trong cuộc đòi của 
Anh. Nhờ lăn lộn trong phong trào lao động Pháp, sát 
cánh với những người yêu nưốc Việt Nam và những người 
cách mạng từ các nước thuộc địa của Pháp, Anh đã nhanh 
chóng đến được với phái tả của cách mạng Pháp và không 
lâu sau đó, gia nhập Đảng Xã hội Pháp, một chính đảng 
duy nhất của nưốc Pháp bênh vực các dân tộc thuộc địa. 
Anh trỏ thành một chiến sĩ xã hội chủ nghĩa. 

Năm 1919, nhân dịp Hội nghị hoà bình được triệu tập 
tại Vécxây, Nguyễn Ai Quốc nhân danh những người Việt 
Nam yêu nước gửi tới Hội nghị bản Yêu sách của nhân 
dân An Nam , đòi các quyển tự do, dân chủ tối thiểu cho 
Việt Nam. Mặc dù rất ôn hoà, những yêu sách đó đã 
không được chấp nhận. Qua sự thật tàn nhẫn đó, anh 
Nguyễn rút ra bài học: Muốn được giải phóng, các dân tộc 
chỉ có thể trông cậy vào bản thân mình. 


27 


Tuy nhiên, đến lúc đó, Nguyễn Ái Quốc vẫn chưa ý 
thức được đầy đủ và rõ ràng về con đường giải phóng dân 
tộc mình và các dãn tộc thuộc địa nếu không có tác động 
quvêt định của hai sự kiện vĩ đại là Cách mạng Thang 
Mười và việc thành lập Quôc tê III. 

Cuộc cách mạng Nga bùng nổ từ tháng 10-1917, nhưng 
tác động cách mạng của nó chưa đên ngay được vói Thủ đô 
Pari. vì biến cố vĩ đại này xảy ra vào lúc nỗi lo âu về sự 
được thua trong chiến tranh đang đè nặng lên nước Pháp, 
ngay cả đối với những đảng viên xã hội. Sau nữa là sự 
bưng bít của hàng rào báo chí tư sản, vì chúng rất sỢ ảnh 
hưỏng của cuộc cách mạng vô sản vĩ đại này. 

Tháng 3-1919, V.I. Lênin thành lập Quổc tế III. Tiêp 
theo là việc Nhà nước Xôviết đánh bại cuộc chiến tranh 
can thiệp của 14 nước đế quốc và bọn bạch vệ, Từ năm 
1920, tiếng vang và ảnh hưởng của Cách mạng Tháng 
Mười lan rộng ra châu Âu và toàn thế giới. Cuộc khủng 
hoảng trong phong trào công nhân châu Âu diễn ra từ 
mấy năm trước, đến thòi điểm này càng thêm sâu sắc, dẫn 
đến sự phân liệt không tránh khỏi trong nội bộ các Đảng 
Dân chủ Xã hội - Quốc tế II. Sự phân hoá về đường lối 
diễn ra trên hầu khắp các vấn đề cơ bản: đấu tranh giải 
phóng, cách mạng xã hội, chuyên chính vô sản, chủ nghĩa 
dân tộc và chủ nghĩa quốc tế, trong đó có vấn đề dân tộc - 

thuộc địa. 

* * 

Là một đảng viên hoạt động tích cực trong Đảng Xã 
hội Pháp, Nguyễn Ái Quốc không thể đứng ngoài cuộc 
tranh luận. Muốn tham gia đấu tranh, phải tìm hiểu về lý 
luận. Tháng 7-1920, báo Luymanitê (L‘ Humanité) đăng 


28 


Sơ thảo lần thứ nhất những luận cương về vấn đề dân tộc 
và thuộc địa của V.I.Lênin và các văn kiện khác chuẩn bị 
đưa ra Đại hội lần thứ II Quốc tê Cộng sản. 

Trước khi tiếp cận vói Luận cương của V.I.Lênin, 
Nguyễn Ái Quốc đã sơ bộ đi đến kết luận: chủ nghĩa tư 
bản, đế quốc ở đâu cũng tàn bạo, độc ác, bất công; người 
lao động ở đâu cũng bị áp bức, bóc lột, đầy đoạ, "dù màu 
da có khác nhau, trên đòi này chỉ có hai giống người: 
giông người bóc lột và giông người bị bóc lột. Mà cũng chỉ 
có một mối tình hữu ái là thật mà thôi: tình hữu ái vô 
sản” 1 . 

Như vậy là từ nhận thức vê quan hệ áp bức dân tộc 
Anh đã đi tới nhận thức vê quan hệ áp bức giai cấp, từ 
quyền của các dân tộc , Anh đã đi tới quyền của con người , 
trước hết là của những người lao động; từ xác định rõ kẻ 
thù là chủ nghĩa đế quốc.Anh cũng đã thây được bạn đồng 
minh là nhân dản lao động ỏ các chính quốc và thuộc địa. 

Có thể nói, trước Đại hội Tua , Nguyễn Ái Quốc đã tiếp 
cận gần kề với chân lý của Lênin, Người suy nghĩ về 
những vấn đề mà Lênin đã viết, tuy chưa rõ ràng và sáng 
tỏ. Đến khi đọc Luận cương của Lênin, thấy Lênin diễn 
đạt một cách đầy đủ và sâu sắc những điều mình đang 
nung nấu, do vậy Người đã mừng rõ đến trào nước mắt, 
đã reo lên như tìm ra một phát kiến vĩ đại! Chính Luận 
cương của Lênin đã giúp Người tìm ra con đường chân 
chính cho sự nghiệp cứu nước, giải phóng dân tộc. 


1. Hồ Chí Minh: Toàn tập, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, 
2000, t. 1, tr. 266. 


29 



Đêm kết thúc Đại hội Tua (ngày 30-12-1920) đánh dấu 
bước ngoặt trong cuộc đời hoạt động cách mạng của 
Nguyễn Ái Quốc: từ chủ nghĩa yêu nước đến với chủ nghĩa 
Mác - Lênin, tìm thấy con đường giải phóng dân tộc mình 
trong sự nghiệp giải phóng tất cả các dân tộc, đồng thời 
cũng đánh dấu bước ngoặt mới của cách mạng nước ta, mở 
ra bước chuyển biến cho bao thế hệ người Việt Nam: từ 
người yêu nước thành người cộng sản. 

Tóm lại , tư tương Hồ Chí Minh là sự gặp gỡ giữa trí tuệ 
lớn của Hồ Chí Minh với trí tuệ của dân tộc và trí tuệ thòi 
đại. Chính sự vận động, phát triển của tư tưởng yêu nước 
Việt Nam cuổi thế kỷ XIX đến những năm 20 của thế kỷ XX, 
khi bắt gặp chủ nghĩa Mác - Lênin, đã hình thành nên 
tư tương Hồ Chí Minh. Từ tiếp thu, vận dụng sáng tạo, 
Hồ Chí Minh từng bước góp phần bổ sung, phát triển, 
làm phong phú chủ nghĩa Mác - Lênin bằng những luận 
điểm mới, được rút ra từ thực tiễn của đất nước và dân tộc 
mình. 

Đó là bối cảnh và điểu kiện đã hình thành nên tư 
tưởng Hồ Chí Minh. 

2. Nguồn gốc tư tưởng Hồ Chí Minh 

Cũng như mọi tư tưởng khác, tư tưởng Hồ Chí Minh có 
nguồn gốc thực tiễn của nó, xuất phát từ điều kiện lịch sử - 
xã hội Việt Nam như đã trình bày ở trên. Dưới đây, chỉ đề 
cập các nguồn tư tưởng có ảnh hưởng. 

a) Tư tưởng và văn hoá truyền thông Việt Nam 

Muôn hiểu được sự hình thành tư tưởng Hồ Chí Minh 
phải bắt đầu từ tìm hiểu những truyền thống tư tưởng - 


30 


văn hoá của dân tộc đã góp phần hun đúc nên con người 
HỒ Chí Minh. 

Dân tộc Việt Nam trong hàng nghìn năm lịch sử dựng 
nước và giữ nước đã tạo lập cho mình một nền văn hoá 
riêng, phong phú và bền vững với những truyền thống tốt 
đẹp và cao quý. 

Trước hết, đó là chủ nghĩa yêu nước và ý chí bất khuất 
đấu tranh đê dựng nước và giữ nước. Từ văn hoá dân gian 
đến văn hoá bác học, từ nhản vật truyền thuyết đến các 
tên tuổi sáng ngòi trong lịch sử: Hai Bà Trưng, Ngô 
Quyền, Trần Hưng Đạo, Nguyễn Trãi,... đều đã phản ánh 
chân lý đó một cách hùng hồn. Chủ nghĩa yêu nước là 
dòng chủ lưu chảy xuyên suốt trường kỳ lịch sử Việt Nam, 
là chuẩn mực cao nhất, đứng đầu bảng giá trị văn hoá - 
tinh thần Việt Nam. Mọi học thuyết đạo đức, tôn giáo từ 
nước ngoài du nhập vào Việt Nam đều được tiếp nhận khúc 
xạ qua lăng kính của tư tưởng yêu nước đó. 

Thứ hai là tinh thần nhân nghĩa, truyền thống đoàn 
kết, tương thân, tương ái, "lá lành đùm lá rách" trong 
hoạn nạn, khó khăn. Truyền thông này củng hình thành 
cùng một lúc với sự hình thành dán tộc, từ hoàn cảnh và 
nhu cầu đấu tranh quyết liệt với thiên nhiên và với giặc 
ngoại xâm. Người Việt Nam quen sông gắn bó với nhau 
trong tình làng nghĩa xóm, tắt lửa tối đèn có nhau. Bước 
sang thê kỷ XX, mặc dù xã hội Việt Nam đã có sự phân 
hoá về giai cấp, truyền thông này vẫn còn rất bền vững. 
Vì vậy, Hồ Chí Minh đã chú ý kê thừa, phát huy sức 
mạnh của truyền thống nhân nghĩa, nhấn mạnh bôn chữ 
"đồng" (đồng tình, đồng sức, đồng lòng, đồng minh). 


31 


Thứ ba , dân tộc Việt Nam là một dân tộc có truyền 
thông lạc quan, yêu đời. Trong muôn nguy, ngàn khó, 
người lao động vẫn động viên nhau "chớ thấy sóng cả mà 
ngã tay chèo". Tinh thần lạc quan đó có cơ sở từ niềm tin 
vào sức mạnh của bản thân mình, tin vào sự tất thắng 
của chân lý, chính nghĩa, dù trước mắt còn đầy gian 
truân, khố ải phải chịu đựng, vượt qua. Hồ Chí Minh 
chính là hiện thân của truyền thống lạc quan đó. 

Thứ tư, dân tộc Việt Nam là một dân tộc cần cù, dũng 
cảm, thông minh, sáng tạo trong sản xuất và chiến đấu 
nên cũng là một dân tộc ham học hỏi và không ngừng mở 
rộng của đón nhận tinh hoa văn hoá của nhân loại , từ 
Nho, Phật, Lão của phương Đông đến tư tưởng - văn hoá 
hiện đại phương Tây. Nhò vị trí địa lý thuận lợi, ỏ giữa 
đầu môi của sự giao lưu văn hoá Bắc - Nam và Đông - 
Tây, người Việt Nam từ xưa đã rất xa lạ với đầu óc hẹp 
hòi, thủ cựu, thói bài ngoại cực đoan. Trên cơ sỏ giữ vững 
bản sắc của dân tộc, nhân dân ta đã biết chọn lọc, tiếp 
thu, cải biến những cái hay, cái tốt, cái đẹp của người 
thành những giá trị riêng của mình. Hồ Chí Minh là hình 
ảnh sinh động và trọn vẹn của truyền thông đó. 

b) Tinh hoa văn hoá nhân loại 

Hồ Chí Minh xuất thân trong gia đình khoa bảng, từ nhỏ 
Người đã được hâp thụ một nền Quôc học và Hán học khá 
vững vàng. Khi ra nước ngoài, Người đã không ngừng làm 
giàu trí tuệ mình bằng tinh hoa văn hoá của nhân loại. 
Vì vậy, lúc đấu tranh, Hồ Chí Minh có thể viết văn 
Anh, văn Pháp, sắc sảo như một nhà báo phương Tây 
thực thụ, nhưng khi có nhu cầu "tự bạch" thì Người lại 
làm thơ bằng chữ Hán. Chính điều đó làm nên nét đặc sắc 


32 


ở Hồ Chí Minh, một con người tương trưng cho sự kêt hợp 
hài hoà văn hoá Đông - Tây. 

- Tư tưởng và vãn hoá phương Đông 

Trước hết nói về Nho giáo. Chúng ta thấy, trong các tác 
phẩm của mình, Hồ Chí Minh sử dụng khá nhiều mệnh đề 
của Nho giáo và đưa vào đó những nội dung và ý nghĩa mới. 

Trong Nho giáo có những yếu tô" duy tâm, lạc hậu, 
phản động như tư tương đẳng cấp, khinh lao động chân 
tay, khinh phụ nữ, nói chung là khinh thường thực 
nghiệp, doanh lợi,... mà Hồ Chí Minh đã từng phê phán, 
bác bỏ. Nhưng Nho giáo củng có nhiều yếu tô" tích cực nên 
mới có sức sông mãnh liệt trong mấy ngàn năm. Những 
mặt tích cực của Nho giáo đó là triết lý hành động, tư 
tưởng nhập thêhành đạo, giúp đời\ đó là lý tưởng về một 
xả hội hình trị , tức là ước vọng vê một xã hội an ninh, hoà 
mục, một "thế giới đại đồng"; là triết lý nhân sinh: tu thân 
dưỡng tính, chủ trương từ thiên tử đến thứ dân, ai cũng 
phải lấy tu thân làm gốc. 

Mặt tích cực nữa của Nho giáo là nó đề cao vãn hoá, lễ 
giáo, tạo ra truyền thống hiếu học. vế điểm này, Nho giáo 
hơn hẩn các học thuyết cổ đại, bởi vì nhiêu học thuyết cô 
đại chủ trương ngu dân để dễ cai trị. 

Hồ Chí Minh đã khai thác Nho giáo, lựa chọn những 
yếu tô" tích cực, phù hợp để phục vụ cho nhiệm vụ cách 
mạng, Người dẫn lời của Lênin: "Chỉ có những người cách 
mạng chán chính mới thu hái được những điều hiểu biết 
quý báu của các đời trước để lại" 1 . 


1. Sđd, t. 6, tr. 46. 


3-Giáo trinh TT 


33 



Tiếp theo là về Phật giáo. Phật giáo vào Việt Nam từ 
rất sớm. Ngay khi Nho giáo đã trở thành quốc giáo, Phật 
giáo vẫn còn ảnh hưởng rất mạnh trong rihân dân, để lại 
nhiều dấu ấn trong văn hoá Việt Nam, từ tư tưởng, tình 
cảm, tín ngưõng đến phong tục tập quán, lối sông,... Nói 
Hồ Chí Minh chịu ảnh hưởng của văn hoá truyền thống là 
đã bao hàm trong đó có ảnh hưởng của Phật giáo. Tất 
nhiên, Phật giáo là tôn giáo, nên có nhiều mặt tiêu cực 
không tránh khỏi. Nhưng những mặt tích cực cũng đã để 
lại những dấu ấn rất sâu sắc trong tư duy, hành động, 
cách ứng xử của con người Việt Nam. 

Thứ nhất là tư tưởng vị tha, từ bi, bác ái, cứu khổ cứu 
nạn , thương người như thể thương thản , một tình yêu bao 
la đến cả chim muông, cây cỏ. 

Thứ hai là nếp sống có đạo đức, trong sạch, giản dị, 
chăm lo làm điều thiện. 

Thứ ba là tinh thần bình đẳng, tinh thần dân chủ chất 
phác chông lại mọi phân biệt đẩng cấp. Đức Phật nói: "Ta 
là Phật đã thành, chúng sinh là Phật sẽ thành". 

Thứ tư là Phật giáo Thiền tông đê ra luật "chấp tác": 
"nhât nhật bất tác, nhât nhật bất thực ", đê cao lao động, 
chống lười biếng. 

Cuôi cùng, Phật giáo vào Việt Nam, gặp chủ nghĩa yêu 
nước, tinh thần đấu tranh bất khuất chông ngoại xâm của 
dân tộc ta, đã hình thành nên Thiền phái Trúc lâm Việt 
Nam , chủ trương không xa đời mà sống gắn bó với nhân 
dân, với đất nước , tham gia vào cộng đồng, vào cuộc đấu 
tranh của nhân dân, chông kẻ thù dân tộc. 

Như thế, có thể nói, những mặt tích cực của Phật giáo 


34 


Việt Nam đã đi vào đòi sông tinh thần dân tộc và nhân 
dân lao động. Gia đình Bác Hồ là gia đình nhà nho nghèo, 
gần gũi với nông dân, cũng thấm nhuần tinh thần đó và 
để lại dấu ấn trong tư tưởng Hồ Chí Minh. 

Ngoài ra, còn có thể tìm thấy nhiều trích dẫn khác nữa 
của các nhà tư tưởng phương Đông như Lão tử, Mặc tử, 
Quản tử,... trong các bài nói, bài viết của Hồ Chí Minh. 
Cũng như sau này, khi đã trỏ thành người mácxít, 
Nguyễn Ái Quốc vẫn tìm hiểu thêm về Chủ nghĩa Tam 
dân của Tôn Trung Sơn và tìm thấy trong đó "những điều 
thích hợp vối điều kiện nước ta". Là người mácxít tỉnh táo 
và sáng suốt, Hồ Chí Minh đã biết khai thác những yếu tố 
tích cực của tư tưởng và vãn hoá phương Đông để phục vụ 
cho sự nghiệp cách mạng của nước ta. 

- Tư tưởng và văn hoá phương Tây 

Trong ba mươi năm hoạt động cách mạng ở nưốc 
ngoài, Hồ Chí Minh sống chủ yếu ở châu Âu nên Người 
củng chịu ảnh hưởng rất sâu rộng của nền văn hoá dân 
chủ và cách mạng của phương Tây. Ngay từ khi còn học ở 
Trường tiểu học Đông Ba rồi vào học Trường Quốc học 
Huế, Nguyễn Tất Thành đã làm quen với văn hoá Pháp. 
Đặc biệt, Anh rất ham mê môn lịch sử, rất muốn tìm hiểu 
cuộc Đại cách mạng Pháp 1789. 

Khi xuất dương, Người đã từng sang Mỹ, đến sống ở 
New York, làm thuê ỏ Bruclin và thường đến thăm khu 
Haclem của người da đen. Trong các bài viết sau này, 
Người thường nhắc đến ý chí đấu tranh cho tự do, độc lập, 
cho quyền sống của con người được ghi lại trong Tuyên 
ngôn độc lập 1776 của nước Mỹ. 


35 


Khoảng đầu năm 1913, Người sang Anh, nơi đang diễn 
ra cuộc đấu tranh giành độc lập của nhân dân Airơlen. 
Chính ỏ Anh, Người đã đi những bước đi đầu tiên trong 
cuộc đời hoạt động chính trị của mình, gia nhập công đoàn 
thủy thủ và cùng với giai cấp công nhân Anh tham gia các 
cuộc biểu tình, đình công bên bờ sông Thêmdơ,... 

Cuối năm 1917, Hồ Chí Minh từ Anh sang Pháp. Việc 
Người chuyển đến sôrig và hoạt động ơ thủ đô nước Pháp 
là một quyết định có ý nghía lịch sử, mở ra một thòi kỳ 
mới trong cuộc đòi của mình. 

Là thủ đô chính trị của nước Pháp, Pari cũng đồng thòi 
là trung tâm văn hoá - nghệ thuật của châu Ảu. Các trào 
lưu triết học và các trường phái nghệ thuật nổi tiếng thế 
giới phần lớn đều được hình thành và ra mát tại đây. Sôrig 
ỏ giữa nơi hợp lưu của các dòng ván hoá thế giới, anh 
Nguyễn đã có điều kiện thuận lợi để nhanh chóng chiếm 
lĩnh vốn tri thức của thời đại, đặc biệt là truyền thông văn 
hoá dân chủ và tiến bộ của nước Pháp. 

Sống và hoạt động ỏ Pari, viết vãn và làm báo để tuyên 
truyền cho dân tộc và cách mạng, phải dùng ngôn ngữ 
Pháp, phải đáp ứng yêu cầu và trình độ của công chúng 
Pháp, điều này đã thúc đẩy anh Nguyền phải nhanh 
chóng làm chủ được ngôn ngử và văn hoá Pháp. 

Đến với quê hương của lý tưởng Tự do, Bình đảng, Bác 
ái, Nguyễn Ái Quốc được tiếp xúc trực tiếp với tác phẩm 
của các nhà tư tưởng khai sáng: Vonte (Voltaire), Rútxô 
(Rousseau), Môngtétxkiơ (Montesquieu),... những lý luận 
gia của Đại cách mạng Pháp 1789, như Tinh thần pháp 
luật của Môngtétxkiơ, Khế ước xã hội của Rútxô, V.V.. Tư 


36 


tưởng dân chủ của các nhà khai sáng đã có ảnh hưởng tới 
tư tưởng của Người. 

Ngoài ra, Nguyễn Ái Quốc còn hấp thụ được tư tưởng 
dân chủ và hình thành được phong cách dân chủ của 
mình từ trong cuộc sống thực tiễn. Rõ ràng là ở Pháp, Anh 
đã có thể hoạt động và đấu tranh cách mạng một cách 
tương đổi tự do, thuận lợi hơn ở trên đất nước mình, dưới 
chế dộ thuộc địa. Anh có thể tự do hội họp, tham gia đảng 
phái, ra báo, phát biểu ý kiến, trình bày quan điểm của 
mình trước dư luận Pháp, có thể viết bài phê phán bọn 
quan lại, vua chúa của nước mình, phê phán cả thống sứ, 
toàn quyền ơ thuộc địa như đã làm đôi với A. Xarô (A. 
Sarraut), Liôtảy (Lyautey), Varen (Varenne),... 

Anh Nguyễn còn học được cách làm việc dân chủ ngay 
trong cách sinh hoạt khoa học ơ Cảu lạc hộ Phôhua 
(Faubourg), trong sinh hoạt chính trị của Đảng Xã hội 
Pháp mà tiêu biểu nhất là không khí tranh luận ở Đại hội 
Tua (tháng 12-1920). 

Tóm lại, nhờ được rèn luyện trong phong trào công 
nhân Pháp và sự cổ vũ, dìu dắt trực tiếp của nhiều nhà 
cách mạng và trí thức tiến bộ Pháp như M. Casanh (M. 
Cachin), p.v. Cutuyariê (P.v. Coutuner), G. Môngmútxô 
(G. Monmousseau)..., Nguyễn Ái Quốc đã từng bước 
trưởng thành. Con người ấy, trên hành trình cứu nước, đã 
biết làm giàu trí tuệ của mình bằng vốn trí tuệ của thòi 
đại, Đông và Tây, vừa thâu hái, vừa gạn lọc để có thể từ 
tầm cao của tri thức nhân loại mà suy nghĩ và lựa chọn, 
kế thừa và đổi mới, vận dụng và phát triển. 

c) Chủ nghĩa Mác - Lênin: cơ sở thê giới quan và 


37 


phương pháp luận của tư tưởng Hồ Chí Minh 

Táo động biện chứng của môi quan hệ giữa cá nhân với 
dân tộc và thời đại đã đưa Nguyễn Ái Quốc đến với chủ 
nghía Mác - Lênin, từ người yêu nước trở thành người 
cộng sản. Nhò có thế giới quan và phương pháp luận của 
chủ nghĩa Mác - Lênin, Nguyễn Ái Quốc đã hấp thụ và 
chuyển hoá được những nhân tô" tích cực và tiến bộ của 
truyền thông dân tộc cũng như của tư tương và văn hoá 
nhân loại để tạo nên hệ thống tư tưỏng của mình. Vì vậy, 
tư tưởng Hồ Chí Minh thuộc hệ tư tưởng Mác - Lê nin, 
những phạm trù cơ bản của tư tưởng Hồ Chí Minh củng 
nằm trong những phạm trù cơ bản của lý luận Mác - 
Lênin; đồng thời tư tưởng Hồ Chí Minh còn là sự vận 
dụng sáng tạo, phát triển và làm phong phú chủ nghĩa 
Mác - Lênin ở thời đại các dân tộc bị áp bức vùng lên 
giành độc lập, tự do và xây dựng xã hội mới. Điều này sẽ 
được từng bước làm rõ trong phần nội dung cơ bản của tư 
tưởng Hồ Chí Minh. 

Vấn đê cần làm sáng tỏ là: Hồ Chí Minh đã đến với 
chủ nghĩa Mác - Lênin như thế nào và vì sao Người lại có 
thể vận dụng sáng tạo và phát triển chủ nghĩa Mác - 
Lênin trên một loạt luận điểm cơ bản? Có thể rút ra 
những đặc điểm gì về con đường Nguyễn Ái Quốc đến với 
chủ nghĩa Mác - Lênin? 

Thứ nhất , khi ra đi tìm đường cứu nước, ở tuổi 20, 
Nguyễn Tất Thành đã được dân tộc, quê hương và gia 
đình trang bị cho một vôh học vấn chắc chắn, một năng 
lực trí tuệ sắc sảo , giúp Anh phân tích, tổng kết các phong 
trào yêu nưóc chống Pháp từ cuối thế kỷ XIX sang đầu thế 


38 


kỷ XX. Dù mục đích, tôn chỉ, hình thức, biện pháp của các 
phong trào ấy có khác nhau, tựu trung cũng chỉ xoay 
quanh hai đường lối: quân chủ hay dân chủ, hai phương 
pháp: cách mạng hay cải lương, cả hai đường lối và 
phương pháp này đều không thoả mãn được yêu cầu giải 
phóng dân tộc trong điều kiện chủ nghĩa đế quốc đã thành 
một hệ thống thế giói. 

Trong mười năm đầu (1911-1920) của quá trình bôn ba 
tìm đường cứu nước, Người đã hoàn thiện cho mình một 
vốn văn hoá, vôh chính trị và vốn sông thực tiễn phong 
phú, tạo thành một bản lĩnh trí tuệ mà không một nhà 
cách mạng trẻ tuổi Việt Nam nào vào thời ấy có thể so 
sánh được. Cái bản lĩnh đó đã nâng cao khả năng độc lập, 
tự chủ và sáng tạo ỏ Người khi tiếp thu và vận dụng chủ 
nghĩa Mác - Lênin để không rơi vào sao chép, giáo điều, 
rập khuôn, mà biết tiếp thu và vận dụng có chọn lọc 
những nguyên lý của chủ nghĩa Mác - Lênin phù hợp với 
hoàn cảnh và điều kiện cụ thể của Việt Nam lúc bấy giờ. 

Thứ hai , khác với nhiều trí thức tư sản phương Tây 
đến với chủ nghĩa Mác - Lênin chủ yếu như đến vói một 
học thuyết, nhằm giải quyết những vấn đề về tư duy hơn 
là hành động; Nguyễn Ái Quốc đến với chủ nghĩa Mác - 
Lênin là để tìm kim chỉ nam cho sự nghiệp cứu nước, giải 
phóng dân tộc, tức là từ nhu cầu thực tiễn của cách mạng 
Việt Nam. 

Trong bài Con đường dẫn tôi đến chủ nghĩa Lênin , Hồ 
Chí Minh đã cắt nghĩa một cách chân thành và giản dị 
quá trình hình thành tư tưởng của mình: "Lúc bấy giờ, tôi 
ủng hộ Cách mạng Tháng Mười chỉ là theo cảm tính tự 


39 


nhiên... Tôi kính yêu Lênin vì Lênin là một người yêu 
nước vĩ đại đã giải phóng đồng bào mình... Tôi tham gia 
Đảng Xã hội Pháp chẳng qua là vì các "ông bà" ấy - (hồi đó 
tôi gọi các đồng chí của tôi như thế) đã tỏ đồng tình với 
tôi, với cuộc đấu tranh của các dân tộc bị áp bức. Còn như 
Đảng là gì, công đoàn là gì, chủ nghĩa xã hội và chủ nghĩa 
cộng sản là gì, thì tôi chưa hiểu" 1 . 

Tóm lại, như Người đã viết: "Lúc đầu, chính là chủ 
nghĩa yêu nước, chứ chưa phải chủ nghĩa cộng sản đã đưa 
tôi tin theo Lênin, tin theo Quốc tế thứ ba" 2 . Tuy lúc đó đã 
là một đảng viên xã hội, nhưng căn bản Nguyên Ai Quôc 
vẫn là một người dân mất nước, đang khao khát đi tìm 
độc lập, tự do cho dạn tộc mình và cho các dân tộc bị áp 
bức khác. Tác phấm của Lênin đã chỉ ra môi quan hệ gắn 
bó thông nhất giữa sự nghiệp giải phóng giai cấp vô sản 
với sự nghiệp giải phóng các dán tộc thuộc địa. Nhờ Lênin, 
Người đã tìm thấy "con đường giải phóng chúng ta" và từ 
Lênin, Người đã trỏ lại nghiên cứu Mác sâu sắc hơn. 

Thứ òa, Nguyễn Ái Quôc đã tiếp thu lý luận Mác - 
Lênin theo phương pháp nhận thức mácxít, đồng thời theo 
lối "đắc ý, vong ngôn" của phương Đông, cốt nắm lấy cái 
tinh thần, cáí bản chất chứ không tự trói buộc trong cái vỏ 
ngôn từ. Người vận dụng lập trường, quan điểm và 
phương pháp của chủ nghĩa Mác - Lênin để tự tìm ra 
những chủ trương, giải pháp, đối sách phù hợp với từng 
hoàn cảnh cụ thể, từng thơi kỳ cụ thể của cách mạng Việt 
Nam chứ không đi tìm những kết luận có sẵn trong sách 


1, 2. Sđd, t. 10, tr. 126, 128. 


40 



vỏ kinh điển. 

d) Những nhăn tô chủ quan thuộc về phâm chất cá 
nhân của Nguyễn Ải Quốc 

Cuối cùng, phải kê đến những nhân tô chủ quan thuộc 
vê phẩm chất cá nhân của Nguyễn Ái Quốc. Chẳng hạn 
như có bao nhiêu người đã nhìn thấy quả táo rơi mà chỉ có 
một mình Niutơn phát hiện ra Định luật vạn vật hấp dẫn. 
Có bao nhiêu đảng viên Đảng Xã hội Pháp là người Việt 
Nam và người thuộc địa đã đọc Luận cương của Lênin mà 
chỉ có một mình Nguyễn Ái Quốc tìm thấy trong đó con 
đường chân chính cho sự nghiệp cứu nước và giải phóng 
các dân tộc thuộc địa. 

Những nhân tố nào đã giúp cho người tìm đường gặp 
gỡ người dẫn đường trong cùng một phương hướng suy 
nghĩ? 

- Trước hết, đó là tư duy độc lập, tự chủ, sáng tạo cộng 
với đầu óc phê phán tinh tường, sáng suốt trong việc 
nghiên cứu, tìm hiểu các cuộc cách mạng tư sản hiện đại, 
không để bị đánh lừa bơi cái hào nhoáng bên ngoài. 

- Đó là sự khổ công học tập nhàm chiếm lĩnh vốn tri 
thức phong phú của thời đại, vốn kinh nghiệm đấu tranh 
của phong trào giải phóng dân tộc, phong trào công nhân 
quôc tê đê có thể tiếp cận với chủ nghĩa Mác - Lênin, khoa 
học vể cách mạng của giai cấp vô sản quốc tế. 

- Cuối cùng, đó là tâm hồn của một nhà yêu nước, một 
chiến sĩ cộng sản nhiệt thành cách mạng , một trái tim yêu 
nưóc, thương dân, thương yêu nhừng người cùng khổ, sẵn 
sàng chịu đựng những hy sinh cao nhất vì độc lập của Tổ 
quốc, vì tự do, hạnh phúc của đồng bào. 


41 


Chính những phẩm chất cá nhân hiếm có đó đã quyêt 
định việc Nguyễn Ái Quốc tiếp nhận, chọn lọc, chuyển 
hoá, phát triển những tinh hoa của dân tộc và thời đại 
thành tư tưởng đặc sắc của mình. 

3. Quá trình hình thành và phát triển của tư 
tưởng HỒ Chí Minh 

Tư tưởng Hồ Chí Minh là một hệ thống quan điểm của 
Người về những vấn đề cơ bản của cách mạng Việt Nam, 
kết hợp thống nhất giửa dân tộc và giai cấp, chủ nghĩa 
yêu nước và chủ nghĩa quốc tế, độc lập dân tộc và chủ 
nghĩa xã hội nhằm đi tói giải phóng dân tộc, giải phóng giai 
cấp và giải phóng con người. Tư tưởng đó không thể hình 
thành ngay một lúc mà đã trải qua một quá trình tìm tòi, 
xác lập, phát triển và hoàn thiện, gắn liền với quá trình 
phát triển, lớn mạnh của Đảng ta và cách mạng Việt Nam. 

- Từ 1890 - 1911: giai đoạn hình thành tư tưởng 
yêu nước và chí hướng cách mạng 

Đây là giai đoạn Nguyễn Sinh Cung tiếp nhận truyền 
thông yêu nưốc và nhân nghĩa của dân tộc; hấp thụ vôh 
văn hoá Quôc học, Hán học và bước đầu tiếp xúc với văn 
hoá phương Tây; chứng kiến cuộc sống khổ cực, điêu đứng 
của nhân dân và tinh thần đấu tranh bất khuất của cha 
anh, hình thành hoài bão cứu dân cứu nước. Nhờ đó, Anh 
đã tìm được hướng đi đúng, đích đi đúng, cách đi đúng để 
sớm đi tới thành công. 

* Tư 1911 - 1920: giai đoan tìm tòi , hhảo nghiêm 

Đây là thòi kỳ Nguyễn Tất Thành bôn ba khắp các 
châu lục để tìm hiểu các cuộc cách mạng lớn trên thế giới 


42 


và khảo sát cuộc sông của nhân dân các dân tộc bị áp bức. 

Năm 1920, được tiêp xúc với Luận cương của Lênin vể 
vấn đề dân tộc và thuộc địa, Nguyễn Ái Quốc đã tìm thấy 
con đường chân chính cho sự nghiệp cứu nước, giải phóng 
dân tộc. Người biểu quyết tán thành đứng vê Quôc tê III, 
tham gia thành lập Đảng Cộng sản Pháp. Sự kiện đó 
đánh dấu bước chuyển biến về chất trong tư tưởng 
Nguyễn Ái Quốc, từ chủ nghía yêu nước đến chủ nghĩa 
Lênin, từ giác ngộ dân tộc đến giác ngộ giai cấp, từ người 
yêu nước thành người cộng sản. 

- Từ 1921 - 1930: gỉaỉ đoạn hình thành cơ bản tư 
tưởng vê con dường cách mạng Việt Nam 

Đây là thời kỳ hoạt động thực tiễn và lý luận cực kỳ 
sôi nổi và phong phú của Nguyễn Ái Quốc đế tiến tới 
thành lập chính đảng cách mạng ở Việt Nam. Người hoạt 
động tích cực trong Ban nghiên cứu thuộc địa của Đảng 
Cộng sản Pháp, tham gia sáng lập Hội liên hiệp thuộc địa , 
xuất bản báo Le Paria nhằm tuyên truyền chủ nghĩa 
Mác - Lênin vào các nước thuộc địa. 

Giữa năm 1923, Nguyễn Ái Quôc sang Mátxcơva dự 
Hội nghị Quốc tế Nông dân và được bầu vào đoàn chủ tịch 
của Hội. Sau đó, Người tiếp tục tham dự Đại hội Quốc tế 
Cộng sản lần thứ V và Đại hội các đoàn thể quần chúng 
khác: Quốc tế Thanh niên, Quốc tế Cứu tế đỏ, Quốc tê 
Công hội đỏ,... 

Cuối năm 1924, Nguyễn Ái Quốc về Quảng Châu (Trung 
Quốc) tổ chức ra Hội Việt Nam cách mạng thanh niên , ra 
báo Thanh niên , mỏ các lớp huấn luyện chính trị, đào tạo 
cán bộ, đưa họ về nước hoạt động. Tháng 2-1930, Người 


43 


chủ trì Hội nghị hợp nhất các tổ chức cộng sản trong nước, 
sáng lập Đảng Cộng sản Việt Nam và trực tiếp thảo ra các 
văn kiện: Chánh cương vắn tắt, Sách lược vắn tắt, Chương 
trình và Điểu lệ vắn tắt của Đảng. 

Các văn kiện này cùng với hai tác phẩm Người hoàn 
thành và xuất bản trước đó là Bản án chê độ thực dân 
Pháp (năm 1925) và Đường Kách mệnh (năm 1927) đã 
đánh dấu sự hình thành cơ bản tư tưởng Hồ Chí Minh về 
con đường cách mạng của Việt Nam . 

- Từ 1930 - 1941: giai đoạn vượt qua thử thách, kiên 
trì con đường đã xác định cho cách mạng Việt Nam 

Do không nám được tình hình thực tê các thuộc địa ở 
phương Đông và Việt Nam, lại bị chi phôi bởi quan điểm 
"tả" khuynh đang ngự trị lúc bấy giờ, Quôc tế Cộng sản đã 
chỉ trích và phê phán đường lối của Nguyễn Ái Quốc đã 
vạch ra trong Hội nghị hợp nhất. Hội nghị Trung ương 
tháng 10-1930 của Đảng ta, theo chỉ đạo của Quốc tế 
Cộng sản, củng ra nghị quyết thủ tiêu Chánh cương và 
Sách lược vắn tắt , đổi tên Đảng Cộng sản Việt Nam thành 
Đảng Cộng sản Đông Dương. 

Khi nguy cơ của chủ nghĩa phátxít và chiến tranh thế 
giới mới đang đến gần, Đại hội VII Quốc tế Cộng sản đã có 
sự tự phê bình về khuynh hướng "tả", cô độc, biệt phái, bỏ 
rơi mất ngọn cò dân tộc và dân chủ, để cho các đảng tư 
sản, tiểu tư sản và phátxít nắm lấy mà chông phá cách 
mạng. Đại hội có sự chuyển hướng về sách lược, chủ 
trương thành lập Mặt trận dân chủ chống phátxít. Năm 
1936, Đảng ta đề ra chiến sách mới, phê phán những biểu 
hiện "tả" khuynh, cô độc, biệt phái trước đây, đồng thòi 


44 


chỉ rõ: “Chiến sách mới của Đảng là chiên sách theo điều 
kiện hiện thực ỏ xứ Đông Dương, theo kinh nghiệm tranh 
đấu của Đảng, học kinh nghiệm của Quôc tế Cộng sàn và 
kinh nghiệm của cuộc vận động cộng sản thê giới, không 
phải đem kinh nghiệm xứ này sang xứ khác một cách như 
máy" 1 . Trên thực tế, vấn đề phân hoá kẻ thù, tranh thủ 
bạn đồng minh,... đã trở lại với Chánh cương , Sách lược 
vắn tắt của Nguyễn Ái Quôc. Nghị quyêt Trung ương 
tháng 11-1939 cũng khảng định rõ: “Đứng trên lập trường 
giải phóng dân tộc, lấy quyền lợi dản tộc làm tôi cao, tất 
cả mọi vấn đề của cuộc cách mệnh, cả vấn đề điền địa 
cũng phải nhằm vào cái mục đích ấy mà giải quyết”". Điều 
đó phản ánh quy luật của cách mạng Việt Nam, giá trị và 
sức sông của tư tương Hồ Chí Minh. 

- Từ 1941 - 1969: giai đoạn phát triển và thắng lợi 
của tư tưởng Hồ Chí Minh 

+ Đầu năm 1941, Nguyễn Ái Quốc về nước, trực tiếp 
chỉ đạo Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương 
khóa I (tháng 5-1941), đặt nhiệm vụ giải phóng dân tộc 
cao hơn hết, tạm thời gác lại khẩu hiệu cách mạng điền 
địa, xoá bỏ vấn đề Liên bang Đông Dương, lập ra Mặt trận 
Việt Minh , thực hiện đại đoàn kết dân tộc trên cơ sở công 
nông liên minh, đưa tới thắng lợi của Cách mạng Tháng 
Tám. Đó cũng là thắng lợi đầu tiên của tư tưởng Hồ Chí 
Minh. 


1, 2. Đảng Cộng sản Việt Nam: Văn kiện Đảng toàn tập, 
Nxb. Chính trị quôc gia, Hà Nội, 2000, t. 6, tr. 158, 539. 


45 



+ Sau khi giành được chính quyền, Đảng ta và nhân dân 
ta phải tiến hành hai cuộc kháng chiến chông Pháp và chông 
Mỹ, vừa xảy dựng chủ nghĩa xã hội ỏ miền Bắc, vừa đấu 
tranh giải phóng miền Nam. 

Đây cũng là thời kỳ tư tưởng Hồ Chí Minh được bổ sung, 
phát triển và hoàn thiện trên một loạt vấn đề cơ bản của 
cách mạng Việt Nam: về đường lối chiến tranh nhân dân 
"toàn dản, toàn diện, trường kỳ, dựa vào sức mình là chính", 
vê xảy dựng chủ nghĩa xã hội ở một nước vốn là thuộc địa 
nửa phong kiến, quá độ lên chủ nghĩa xã hội không trải qua 
chê độ tư bản chủ nghĩa trong điều kiện đất nước bị chia cắt 
và có chiến tranh; về xây dựng Đảng với tư cách là một Đảng 
cầm quyền; về xây dựng Nhà nước kiểu mới - của dân, do 
dán, vi dân; về củng cố và táng cường sự đoàn kết nhất trí 
trong phong trào cộng sản và công nhân quôc tế, V.V.. 

Trước khi qua đời, Hồ Chí Minh để lại Di chúc thiêng 
liêng, kết tinh trong đó cả tinh hoa tư tương, đạo đức và 
tâm hồn cao đẹp của một vĩ nhân hiếm có, đã suốt đời 
phấn đấu hy sinh vì Tổ quốc và nhân loại. Di chúc đã tổng 
kết sâu sác những bài học đấu tranh và thắng lợi của cách 
mạng Việt Nam, đồng thòi cũng vạch ra những định 
hướng mang tính cương lĩnh cho sự phát triển của đất 
nước và dân tộc ta sau khi kháng chiến thắng lợi. 

Thấm thìa về cái giá phải trả cho những sai lầm, 
khuyết điểm do giáo điều, chủ quan, duy ý chí, Đảng ta và 
nhân dân ta càng nhận thức sâu sắc hơn đối với di sản 
tinh thần vô giá mà Người để lại cho chúng ta. Đại hội đại 
biểu toàn quốc lần thứ VTI của Đảng đã khẳng định: Đảng 
lấy chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh làm 


46 


nền tảng tư tưởng và kim chỉ nam cho hành động. Tư 
tưởng Hồ Chí Minh đã thực sự là nguồn trí tuệ, nguồn 
động lực soi sáng và thúc đẩy công cuộc đổi mới của chúng 
ta. 

Những biến động chính trị to lớn của thê giới diễn ra 
trong hơn mười năm qua vừa kiểm chứng, vừa khắng định 
tính khoa học, đúng đắn, tính cách mạng sáng tạo, giá trị 
dân tộc và ý nghĩa quốc tê của tư tưởng Hồ Chí Minh. 
Như đại diện đặc biệt của Tổng Giám đốc UNESCO đã 
phát biểu: Người sẽ được ghi nhớ không phải chỉ là ngưòi 
giải phóng cho Tổ quốc và nhân dân bị đô hộ mà còn là 
một nhà hiền triết hiện đại đã mang lại một viễn cảnh và 
hy vọng mới cho những người đang đấu tranh không 
khoan nhượng để loại bỏ bất công, bất bình đẩng khỏi trái 
đất này 1 . 

III. Ý NGHĨA VIỆC HỌC TẬP, NGHIÊN cứu 
TƯ TƯỞNG HỔ CHÍ MINH 

1. Tư tưởng Hồ Chí Minh là chủ nghĩa Mác - 
Lênin ở Việt Nam 

Tư tưởng Hồ Chí Minh được hình thành trên nền tảng 
thế giới quan và phương pháp luận của chủ nghĩa Mác - 
Lênin, thuộc hệ tư tưởng Mác - Lênin. Hồ Chí Minh đã 


1. Xem: Tiến sĩ M. Ahmed. Hội thảo quốc tế: Chủ tịch 
Hồ Chí Minh , anh hừng giải phóng dân tộc, nhà văn hoá lớn , 
Nxb. Khoa học xã hội, Hà Nội, 1991, tr. 22. 


47 



vận dụng sáng tạo và phát triển chủ nghĩa Mác - Lênin 
vào điểu kiện cụ thể của nước ta, phù hợp với lịch sử và 
vãn hoá Việt Nam, xuất phát từ đất nước và con người 
Việt Nam, giải đáp những yêu cầu lý luận và thực tiên 
của cách mạng Việt Nam. Nói cách khác, tư tưởng Hồ Chí 
Minh là chủ nghĩa Mác - Lênin ở Việt Nam; có nắm được 
tư tưởng Hồ Chí Minh mới hiểu được đường lối của cách 
mạng Việt Nam. Cách mạng nước ta có được thắng lợi to lớn 
như ngày nay trước hết là nhờ có chủ nghĩa Mác - Lênin, 
nhưng đồng thời cũng là nhờ có tư tưởng Hồ Chí Minh. 
Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VII của 
Đảng ta đã khẳng định lấy chủ nghĩa Mác - Lênin và tư 
tương Hồ Chí Minh làm nền tảng tư tưởng và kim chỉ nam 
cho hành động của Đảng. Vì vậy, phải nghiên cứu, học tập chủ 
nghĩa Mác - Lênin, đồng thòi phải đẩy mạnh việc nghiên 
cứu, học tập tư tương Hồ Chí Minh. Phải nhấn mạnh cả 
hai, nếu chỉ chú ý một vế là không đầy đủ, không đúng vói 
nghị quyết của Đảng ta. 

Nghị quyết sô" 09 - NQ/TW của Bộ Chính trị (khoá VII) 
Về một sô" định hướng lớn trong công tác tư tưởng hiện 
nay đã chỉ rõ: 

"Chủ nghía Mác - Lênin, tư tương Hồ Chí Minh là học 
thuyết cách mạng và khoa học, là vũ khí tinh thần của 
giai cấp công nhân, nhân dân lao động và cả dân tộc ta... 
Việc Đại hội VII khẳng định chủ nghĩa Mác - Ltêmn, tư 
tưởng Hồ Chí Minh là nền tảng tư tương của Đảng và kim 
chỉ nam cho hành động là một bước phát triển hết sức 
quan trọng trong nhận thức và tư duy lý luận của Đảng 
ta... Tư tưởng của Người đã và đang soi đường cho cuộc 


48 


đấu tranh của nhân dân ta giành thắng lợi, trở thành 
những giá trị bền vừng của dân tộc Việt Nam và lan toả 
ra thế giới. 

... Khi các thế lực thù địch ra sửc tấn công nền tảng tư 
tưởng của Đảng nhằm đẩy chúng ta đi chệch hướng thì 
đấu tranh để bảo vệ, phát triển và vận dụng sáng tạo chủ 
nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh càng là vấn đề 
quan trọng, trở thành nhiệm vụ hàng đầu trong công tác 
chính trị, tư tương và lý luận của toàn Đảng, toàn dân 
ta" 1 . 

Trong tình hình đó, học tập, nghiên cứu tư tưởng Hồ 
Chí Minh là để kiên định mục tiêu, nâng cao nhận thức - 
tư tưởng, cải tiến phương pháp và phong cách công tác 
của chúng ta, góp phần đưa công cuộc đổi mối đi tới 
nhủng thắng lợi ngày càng to lón hơn nữa. 

2. Cốt lỏi của tư tưởng Hồ Chí Minh là độc lập 
dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội 

Suốt đời mình, Hồ Chí Minh đã kiên trì và nhất quán 
đi theo con đường đã lựa chọn. Dưới ngọn cờ tư tưởng 
Hồ Chí Minh, cách mạng Việt Nam đã vững bưốc tiến 
lên giành được những thắng lợi lịch sử có tầm thời đại. 

Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương 
Đảng tại Đại hội đại biểu toàn quôc lần thứ IX một lần 
nữa đã nhấn mạnh: "Trong quá trình đổi mởi phải kiên trì 


1. Đảng Cộng sản Việt Nam: Nghị quyết sô'09 - NQ/TW của 
Bộ Chính trị về một số định hướng lớn trong công tác tư tưởng 
hiện nay, tr. 2-3. 


4-Giáo trình TT 


49 



mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội trên nền 
tảng chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh" 1 . 
Thê giới hiện nay đã thay đổi rất nhiều, song cuộc dâu 
tranh cho độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội vẫn đang 
diễn ra gay gắt. Đổi mới, mở cửa, hội nhập, hợp tác liên 
quôc gia, liên khu vực,... là một xu thế tất yếu, trong đó 
các đối tác vừa hợp tác vừa cạnh tranh với nhau một cách 
gay gắt. Các thế lực phản động, thù địch không từ bỏ âm 
mưu "diễn biến hoà bình" nhằm xoá bỏ chủ nghĩa xã hội 
đổi VỚI nước ta thông qua kinh tế thị trường và trao đổi, 
giao lưu văn hoá. Trong điều kiện đó, làm sao để mở cửa, 
hợp tác, liên doanh,... phát triển kinh tế mà vản giữ vừng 
được độc lập, chủ quyển dân tộc, không đi chệch mục tiêu, 
bản chất của chủ nghĩa xã hội? Muôn thế, chúng ta phải 
tạo ra được những nãng lực nội sinh làm nền tảng bền 
vững cho sự phát triển của đất nước. Một trong những 
năng lực nội sinh đó, về mặt định hưóng giá trị là tư 
tưởng Hồ Chí Minh: "Không có gì quý hơn độc lập, tự do", 
"Yêu Tổ quốc, yêu nhân dân phải gắn liền với yêu chủ 
nghĩa xã hội". Nghiên cứu, học tập tư tưởng Hồ Chí Minh 
trước hết là nhằm quán triệt quan điểm cơ bản này. 

3. Tư tưởng Hồ Chí Minh là mẫu mực của tinh 
thần độc lập, tự chủ, đổi mới và sáng tạo 

Kinh nghiệm lịch sử đã chỉ ra rằng: khi nào chúng ta 
đứng vững trên tinh thần độc lập, tự chủ và sáng tạo, biết 


1. Đảng Cộng sản Việt Nam: Văn kiện Đại hội đại biểu toàn 
quốc lần thứ IX, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2001, tr. 81. 


50 



học tập có chọn lọc và cải biên kinh nghiệm của các nước, 
khi đó chúng ta thành công, nếu ngược lại là không tránh 
khỏi sai lầm và thất bại. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nêu 
cho chúng ta một tấm gương sáng chói về mặt đó. Suôt đòi 
mình, từ trẻ đến già, Hồ Chí Minh là con người của độc 
lập, tự chủ, đổi mới và sáng tạo. Luôn luôn xuất phát từ 
thực tê, hêt sức tránh lặp lại những lối cũ, đường mòn, 
không ngừng đổi mới và sáng tạo, đó là nét đặc sắc nhất 
của tinh thần Hồ Chí Minh, phong cách Hồ Chí Minh. 

Ngày nay, thế giói đang diễn biến theo xu hướng khu 
vực hoá, toàn cầu hoá, mối quan hệ giữa độc lập và phụ 
thuộc lẵn nhau diễn ra trên nhiều phương diện, khái niệm 
độc lập và chủ quyền cũng mang những sắc thái mới. 
Quan niệm vê chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ 
nghĩa xã hội ngày nay cũng có nhiều điểm khác với cách 
hiểu, cách nghi của chúng ta mây chục năm trước đây. 
Đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước từ điểm 
xuất phát thấp, lại phải đi lên trong môi trường cạnh 
tranh quyết liệt,... vậy chúng ta phải bắt đầu từ đâu, với 
hình thức, bước đi, cách làm như thế nào được coi là phù 
hợp, có hiệu quả? 

Trong việc này, chúng ta phải trở về với lời căn dặn 
của Chủ tịch Hồ Chí Minh: Học tập chủ nghĩa Mác - 
Lênin là học tập cái tinh thần cách mạng và khoa học, cái 
tinh thần biện chứng của chủ nghĩa Mác - Lênin, để giải 
quyết cho tốt những vấn để đang đặt ra trong thực tiễn 
đổi mới hiện nay, tức là phải luôn luôn biết gắn lý luận với 
thực tiễn, từ tổng kết thực tiễn mà bổ sung, làm phong 
phú thêm lý luận. 


51 


Tóm lại , nghiên cứu, học tập tư tưởng Hồ Chí Minh là để 
thấm nhuần sâu sắc hệ thổng quan điểm và phương pháp 
cách mạng Hồ Chí Minh, nâng cao thêm lòng yêu nước, tinh 
thần phục vụ nhân dân, đạo đức cách mạng của mỗi người, để 
làm cho chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh thực sự 
trở thành nền tảng tư tưởng và kim chỉ nam cho hành động 
của chúng ta. 


52 


CHƯƠNG II 


Tư TƯỞNG HỔ CHÍ MINH VE 
VẤN ĐỂ DÂN TỘC 

VÀ CÁCH MẠNG GIẢI PHÓNG DÂN TỘC 


Dân tộc Việt Nam là một dân tộc có truyền thông yêu 
nước, quật cường chông ngoại xâm, sẵn sàng xả thân vì 
độc lập, tự do của Tổ quốc. Trong lịch sử hàng ngàn năm 
dựng nước và giữ nước, cha ông ta đã phải đương đầu với 
những kẻ thù xâm lược mạnh hơn minh gấp bội. Từ thực 
tiễn đấu tranh chống ngoại xâm, cha ông ta đã đúc kết 
được nhiều kinh nghiệm và bài học quý báu. Trí tuệ đánh 
giặc, giữ nước là một trong những đỉnh cao của trí tuệ 
Việt Nam. 

Ra đi tìm đường cứu nước, Hồ Chí Minh mang theo trí 
tuệ đó của dân tộc. Trên hành trình cứu nước, Người đã 
đến với chủ nghĩa Mác - Lênin, đồng thời cũng tìm hiểu 
thêm tư tưởng của một sô nhà yêu nước lỗi lạc khác của 
châu Á, nâng nó lên một tầm cao mới, phù hợp với thực 
tiễn của cách mạng Việt Nam. 

Như vậy, tư tưởng Hồ Chí Minh về dân tộc và cách 
mạng giải phóng dân tộc vừa là sự kết hợp tinh hoa dân 


53 


tộc và trí tuệ thời đại, vừa thể hiện tinh thần độc lập, tự 
• * • * * * 

chủ, sáng tạo của Người trong việc vận dụng những 
nguyên lý phố biến của chủ nghĩa Mác - Lênin vào hoàn 
cảnh Việt Nam và các nước phương Đông, chính vì vậy tư 
tưởng Hồ Chí Minh vể đấu tranh giải phóng dân tộc được 
coi là bước phát triển mới học thuyết của Lênin về cách 
mạng thuộc địa ỏ thời đại các dân tộc bị áp bức vùng lên 
đấu tranh cho độc lập, tự do. 

I. TƯ TƯỞNG HÓ CHÍ MINH VỂ VAN ĐỂ DÂN TỘC 

1. Dân tộc là một vân đề rộng lớn, bao gồm 
nhửng quan hệ vể chính trị, kinh tế, lảnh thổ, pháp 
lý, tư tưởng và văn hoá giửa các dân tộc, các nhóm 
dan tộc và bộ tộc 

C. Mác, Ph. Ảngghen đã nêu ra các quan điểm cơ bản 
có tính chất phương pháp luận để nhận thức và giải quyết 
những vấn đề về nguồn gốc, bản chất của vấn đề dân tộc, 
nhừng quan hệ cơ bản của dân tộc, thái độ của giai cấp 
công nhân và đảng của nó với vấn đề dân tộc. 

Trên cơ sơ nhừng quan điểm này, Lênin đã phát triển 
lên thành một hệ thông lý luận toàn diện, sâu sắc về vấn 
đề dân tộc, làm cơ sở cho cương lĩnh, đường lối, chính sách 
của các Đảng Cộng sản kiểu mới về vấn đề dân tộc. 

Theo quan điểm Mác - Lênin, dân tộc là sản phẩm của 
quá trình phát triển lâu dài của lịch sử. Trước dân tộc là 
những hình thức cộng đồng tiền dân tộc như thị tộc, bộ 
tộc , bộ lạc . Sự ra đời và phát triển của chủ nghĩa tư bản 
dẫn đến sự ra đời của các nhà nước dân tộc tư bản chủ 


54 


nghĩa. Khi chủ nghĩa tư bản chuyển từ giai đoạn tự do 
cạnh tranh sang giai đoạn đê quốc chủ nghĩa, các nước đế 
quôc thi hành chính sách vũ trang xâm lược.cướp bóc, nô 
dịch cac dan tọc nhưđc tiGU, van đG dan tọc trớ nen gay 
gắt, từ đó xuất hiện vấn đề dân tộc thuộc địa. Sau Cách 
mạng xã hội chủ nghĩa Tháng Mười Nga, với sự hình 
thành hệ thong xã hội chủ nghĩa thế giới, phong trào giải 
phóng dân tộc phát triển mạnh, dẫn đến sự tan rã hệ 
thống thuộc địa của chủ nghĩa đế quốc, nhiều nước thuộc 
địa cũ trở thành các quốc gia dân tộc độc lập. 

Khi bàn vê sự phát triển của vấn đề dân tộc, V.I. 
Lênin củng đã đê cập hai xu hưống phát triển của vấn đê 
dân tộc trong điều kiện của chủ nghĩa tư bản. 

• Xu hưóng thứ nhất là sự thức tỉnh của ý thức dân 
tộc, của phong trào đấu tranh chông áp bức dân tộc sẽ dẫn 
tới việc thành lập các quốc gia dân tộc độc lập. 

- Xu hướng thứ hai là với việc tăng cường và phát triển 
các môi quan hệ giừa các dân tộc sẽ dẫn tới việc phá hủy 
hàng rào ngăn cách dân tộc, thiết lập sự thống nhất quốc 
tế của chủ nghĩa tư bản, của đòi sống kinh tế, chính trị, 
khoa học, v.v . 1 nói chung. 

Xu hướng thứ nhất chiếm ưu thế trong thòi kỳ chủ 
nghía tư bản mới phát triển, còn xu hướng thứ hai là đặc 
trưng của chủ nghĩa tư bản già cỗi sắp chuyển sang xã hội 
xã hội chủ nghĩa; cả hai xu hướng đểu phát triển trong 
điều kiện đối kháng giai cấp gay gắt. Tuy nhiên, chủ 


1. Xem: V.I. Lênin: Toàn tập, Nxb. Tiến bộ, Mátxcơva, 1980, 
t. 24, tr, 158. 


55 



nghĩa tư bản và chủ nghĩa dân tộc tư sản không thể giải 
quyết được vấn đề dân tộc mà chỉ làm cho môi xung đột 
dân tộc ngày càng tăng lên. Chỉ có cách mạng vô sản và 
chủ nghĩa xã hội, trên cơ sở thủ tiêu ách áp bức giai cấp 
và áp bức dân tộc, mới tạo điều kiện để thực hiện sự bình 
đẩng dân tộc và xây dựng tình hữu nghị giữa các dân tộc, 
làm cho các dân tộc ngày càng xích lại gần nhau. Từ đó 
Lênin yêu cầu các Đảng Cộng sản phải kiên quyết đấu 
tranh với mọi biểu hiện của chủ nghĩa dân tộc tư sản và 
chủ nghĩa sôvanh , giành thắng lợi cho chủ nghĩa quốc tế 
vô sản . 

2. Vấn đề dân tộc trong tư tưởng Hồ Chí Minh được để 
cập ở đây không phải là vấn đề dân tộc nói chung. Như đã 
nói ở trên, khi chủ nghía đê quôc đi xâm chiếm thuộc địa 
để mỏ rộng thị trường, thực hiện sự áp bức về chính trị, 
bóc lột về kinh tế, nô dịch về vãn hoá đôi với các nưởc bị 
xâm chiếm, thi vấn đề dân tộc đã trở thành vấn đề dân tỏc 
thuộc địa. 

Vấn đề dân tộc thuộc địa thực chất là vấn để đấu 
tranh giãi phóng của các dân tộc thuộc địa nhằm thủ tiêu 
sự thong trị của nước ngoài, giành độc lập dân tộc, xoá bỏ 
ách áp bức, bóc lột thực dân, thực hiện quyền dân tộc tự 
quyết, thành lập nhà nước dân tộc độc lập. 

ơ thời đại mà chủ nghĩa đế quốc đã trỏ thành một hệ 
thống thế giới, cách mạng giải phóng dân tộc đã trỏ thành 
mọt bọ phạn cua cách mạng vô san, việc nhận thức và giải 
quyết vấn đề dân tộc như thế nào có quan hệ đến toàn bộ 
đường lối, chiến lược, sách lược của cách mạng giải phóng 
dân tộc. 


56 


Tư tưởng Hồ Chí Minh vê vân đề dân tộc trong thời đại 
cách mạng vô sản được thể hiện trong mấy luận điểm cơ 
bản sau đây: 

a) Độc lập , tự do là quyến thiêng liêng , bất khả xâm 
phạm của tất cả các dàn tộc 

Lịch sử Việt Nam là lịch sử không ngừng đấu tranh dựng 
nước và giữ nước. Tinh thần yêu nước luôn luôn đứng ỏ hàng 
đầu của bảng giá trị tinh thần truyền thỏhg Việt Nam. 

Đôi với một người dân mất nước, cái quý nhất trên đời 
là độc lập của Tỏ quốc, tự do của nhân dân. Như Hồ Chí 
Minh đã từng nói: Cái mà tôi cần nhất trên đời là: Đồng bào 
tôi được tự do, Tổ quổc tôi được độc lập... Trên đường tiêp 
cận chân lý cứu nước, Hồ Chí Minh đã tìm hiểu Tuyên 
ngôn độc lập 1776 của nước Mỹ, Tuyên ngôn nhân quyền 
và dân quyền 1791 của cách mạng Pháp, và tiếp nhận 
nhửng nhân tô" có giá trị trong hai bản tuyên ngôn bất hủ 
ấy. Từ đó, Người đã khái quát nên chân lý bất di bất dịch về 
quyền cơ bản của các dán tộc: Tất cả các dàn tộc trên thế giới 
đều sinh ra binh đắng, dân tộc nào cũng có quyền sống, quyền 
sung sướng và quyền tự do. 

Năm 1919, vận dụng nguyên tắc dân tộc tự quyết 
thiêng liêng đã được các đồng minh thắng trận long trọng 
thừa nhận, dưới tên ký Nguyễn Ái Quốc, thay mặt cho 
những người Việt Nam yêu nước, Người gửi đến Hội nghị 
hoà bình Vécxây một bản Yêu sách 8 điểm, đòi các quyền 
tự do, dân chủ cho nhân dân Việt Nam. 

Đây là hình thức thử nghiệm đầu tiên của Hồ Chí Minh vê 
sử dụng pháp lý tư sản trong đấu tranh bằng phương 
pháp hoà bình. Bản Yêu sách , từ nội dung đến lời lẽ đều 


57 


rất ôn hoà, chưa đề cập vấn đề độc lập hay tự trị , mà mới 
chỉ tập trung vào hai nội dung cơ bản: 

- Một là đòi quyền binh đẳng về chế độ pháp lý cho 
người bản xứ Đông Dương như đổi với người châu Âu là 
phải xoá bỏ các toà án đặc biệt dùng làm công cụ khủng 
bố, đàn áp bộ phận trung thực nhất trong nhân dân (tức 
những người yêu nước); phải xoá bỏ chê độ cai trị bằng sắc 
lệnh (một cách độc tài) và thay thế bằng chế độ ra các đạo 
luật. 

- Hai là đòi các quyền tự do dân chủ tối thiểu cho nhân 
dân, đó là các quyền tự do ngôn luận, báo chí, tự do lập 
hội, hội họp, tự do cư trú,... 

Trong điều kiện lịch sử lúc bấy giờ, một người Việt 
Nam chưa có tên tuổi, giữa sào huyệt của kẻ thù, dám 
đưa yêu sách về "quyền của các dân tộc" là một hành 
động yêu nước dũng cảm; biết đưa ra những đòi hỏi 
trong phạm vi cải cách dân chủ là một hành động tài 
trí, khôn ngoan. 

Mặc dầu vậy, bản yêu sách đã không được các tên 
trùm đê quốc dể ý. Được nhũng sự thật ấy rèn luyện, 
Nguyễn Ái Quôc rút ra bài học: Muôn được giải phóng các 
dân tộc chỉ có thê trông cậy vào mình , trông cậy vào lực 
lượng của bản thân mình... 1 . 

Sau khi đã trở thành lãnh tụ có uy tín, đứng ra hợp 
nhất các tổ chức cộng sản trong nước, thành lập Đảng 
Cộng săn Việt Nam , trong Chánh cương vắn tắt cũng như 


1. Xem: Trần Dân Tiên: Những mẩu chuyện về đời hoạt 
động của Hổ Chủ tịch , Nxb. Văn học, Hà Nội, 1970, tr. 30. 


58 



trong Lời kêu gọi sau khi thành lập Đảng do Hồ Chí Minh 
trực tiêp khởi thảo, Người đã xác định mục tiêu chính trị 
của Đảng là: "a) Đánh đô đế quốc chủ nghĩa Pháp và bọn 
phong kiến. 

b) Làm cho nước Nam được hoàn toàn độc lập" 1 . 

Đầu năm 1941, Hồ Chí Minh vê nưỏc, chủ trì Hội nghị 
Trung ương 8 của Đảng, viết thư Kính cáo đồng bào, chỉ 
rõ: "Trong lúc này quyền lợi dân tộc giải phóng cao hơn 
hết thảy" 2 . Người chỉ đạo thành lập Mặt trận Việt Nam 
độc lập đồng minh, ra báo Việt Nam độc lập , thảo Mười 
chính sách của Việt Minh, trong đó mục tiêu đầu tiên là: 
"Cờ treo độc lập, nền xây bình quyền". Hồ Chí Minh đã 
đúc kết ý chí đấu tranh cho độc lập, tự do của nhân dân ta 
trong một câu nói bất hủ: "Dù có phải đốt cháy cả dãy 
Trường Sơn cũng phải kiên quyết giành cho được độc 
lập!"... 

Cách mạng Tháng Tám thành công, Người thay mặt 
Chính phủ lâm thòi đọc bản Tuyên ngôn độc lập , long 
trọng khảng định trưóc quôc dân đồng bào và trước thế 
giới: 

"Nước Việt Nam có quyền hương tự do và độc lập, 
và sự thật đã thành một nước tự do độc lập. Toàn thể 
dân tộc Việt Nam quyết đem tất cả tinh thần và lực 
lượng, tính mạng và của cải để giữ vừng quyền tự do, 


1. Hồ Chí Minh: Toàn tập , Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, 
2000, t. 3, tr. 1. 

2. Sđd, tr. 198. 


59 



độc lập ấy" 1 . 

Trong các bức thư và điện vãn gửi tới Liên hợp quôc và 
Chính phủ các nước vào thòi gian đó. Người đã trịnh trọng 
tuyên bô rằng "nhản dân chúng tôi thành thật mong muôn 
hoà bình. Nhưng nhân dân chúng tôi cũng kiên quyết chiến 
đấu đến cùng để bảo vệ những quyển thiêng liêng nhất: toàn 
vẹn lãnh thổ cho Tố quốc và độc lập cho đất nước" 2 . 

Kháng chiến toàn quỏc bùng nô thê hiện quyết tâm bảo vệ 
độc lập và chủ quyển dân tộc, Người ra lời kêu gọi vang dậy 
núi sông: "Không! Chúng ta thà hy sinh tất cả, chứ nhất định 
không chịu mất nước, nhất định không chịu làm nô lệ" 3 4 . 

Khi đế quốc Mỹ điên cuồng mơ rộng chiên tranh leo thang 
ra miền Bắc, Chủ tịch Hồ Chí Minh lại đưa ra một chân lý bất 
hủ, có giá trị cho mọi thời đại: "Không có gi quý hơn độc lập, tự 
do"\ Được sự cổ vũ của tinh thần đó, nhân dân ta ỏ hai miền 
Nam Bắc đcã kiên cường chiến đấu, hy sinh, buộc Mỹ phải ký 
Hiệp định Pari, chấm dứt chiến tranh, lập lại hoà bình ở Việt 
Nam, phải chấp nhận điểu 1 của chương I nói về các quyền 
dân tộc cơ bản của nhân dân Việt Nam: 

"Hoa Kỳ và các nước khác tôn trọng độc lập, chủ 
quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của nước Việt Nam 
như Hiệp định Giơnevơ năm 1954 về Việt Nam đã công 
nhận". 

Tóm lại, "Không có gi quý hơn độc lập, tự do" không 


1. Sđd, t. 4, tr. 4. 

2. Sđd, tr. 469. 

3. Sđd, tr. 480. 

4. Sđd, t. 12, tr. 108. 


60 



chỉ là tư tương mà còn là lẽ sống, là học thuyết cách mạng 
của Hồ Chí Minh. Đó là lý do chiến đâu, là nguồn sức 
mạnh làm nên chiến thắng của sự nghiệp đấu tranh vì 
độc lập, tự do của Việt Nam, đồng thòi cũng là nguồn 
động viên đối với các dân tộc bị áp bức trên toàn thế giới. 
Vì vậy, Người không chỉ được tôn vinh là "Anh hùng giải 
phóng dân tộc" của Việt Nam mà còn được thừa nhận là 
"Người khởi xướng cuộc đấu tranh giải phóng của các dân 
tộc thuộc địa trong thê kỷ XX". 

b) Kết hợp nhuần nhuyễn dân tộc với giai cấp, độc lập 
dàn tộc và chủ nghĩa xã hội, chủ nghĩa yêu nước với chủ 
nghĩa quốc tế 

Các cuộc vận động vêu nước, chông Pháp cuôi thê ký XIX. 
đầu thế kỷ XX đểu được dẫn dắt bởi ý thức hệ phong kiến 
hoặc tư sản. Chủ nghĩa yêu nước Việt Nam vẫn chủ yếu 
dừng lại ỏ chủ nghĩa yêu nước truyền thống. 

Đến Hồ Chí Minh, vấn đề dân tộc và giải phóng dân 
tộc được tiến hành dưới ánh sáng của chủ nghĩa Mác - 
Lênin, giành độc lập dân tộc để tiến lên xây dựng chủ 
nghĩa xã hội, mối quan hệ giừa dân tộc và giai cấp được 
đặt ra. Đây là một vấn đề lý luận quan trọng, có ý nghĩa 
thực tiễn to lớn trong thòi đại cách mạng vô sản. 

* Vấn đề dân tộc, ở thời đại nào cũng được nhận thức và 
giải quyết trên lập trường và theo quan điểm của một giai 
cấp nhất định. Các nhà kinh điển của chủ nghĩa Mác - Lê nin 
nhấn mạnh rằng; Chỉ đứng trên lập trường của giai cấp vô 
sản và cách mạng vô sản mới giải quyết được đúng đắn vấn 
đê dân tộc. 

Trong Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản> Mác và Ảngghen 


61 


đã đề cập môi quan hệ giai cấp và dân tộc. Các ông viêt: 
Cuộc đấu tranh của giai cấp vô sản nhằm lật đổ ách thông 
trị của giai cấp tư sản, ớ giai đoạn đầu của nó là mang tính 
chất dản tộc, vì "Phong trào vô sản là phong trào độc lập 
của khôi đại đa sôi mưu lợi ích cho khối đại đa sô" 1 . Vì vậy, 
"Cuộc đấu tranh của giai cấp vô sản chông lại giai cấp tư 
sản, dù về mặt nội dung, không phải là một cuộc đấu tranh 
dân tộc, nhưng lủc đầu lại mang hình thức đấu tranh dân 
tộc" 2 . Từ đó, Mác kêu gọi: "giai cấp vô sản mỗi nước trước 
hết phải giành lấy chính quyển, phải tự vươn lên thành giai 
cấp dân tộc, phải tự mình trở thành dán tộc, tuy hoàn toàn 
không phải theo cái nghĩa như giai cấp tư sản hiểu" 3 . 

Theo Mác - Ảngghen, trong thòi đại ngày nay. chỉ có 
giai cấp vô sản mới thông nhất được lợi ích của giai cấp 
mình với lợi ích của nhân dân lao động và của cả dân tộc. 
Có triệt để xoá bỏ tình trạng bóc lột và áp bức giai cấp mới 
có điều kiện xoá bỏ ách áp bức dân tộc, mới đem lại độc 
lập thật sự cho dân tộc mình và cho các dân tộc khác. Chỉ 
có giai câp vô sản với bản chât cách mạng và sứ mệnh lịch 
sử của mình mới có thể thực hiện được điểu này. Chỉ có 
cuộc cách mạng do chính đảng của giai cấp vô sản lãnh 
đạo mới thực hiện được sự thông nhât giữa giải phóng dân 
tộc, giải phóng giai cấp và giải phóng con người. 

Tuy nhiên, ở thòi đại Mác - Ảngghen, các ông không đi 
sâu giải quyết vấn đề dân tộc vì về cơ bản vấn đề dân tộc ở 


1, 2. c. Mác và Ph. Ảngghen: Toàn tập, Nxb. Chính trị quốc 

gia, Hà Nội, 1995, t. 4, tr. 611. 

3. Sđd, tr. 623 - 624. 


62 



Tây Âu đã được giải quyết trong cách mạng tư sản; nhất 
ìà các ông chưa có điều kiện bàn nhiêu vê vấn để dãn tộc 
thuộc địa. Đúng như Lênin đã từng nhận xét, đôì với Mác, 
so với vấn đề giai cấp vô sản thì vấn đề dân tộc chi là một 
vấn đề thứ yếu thôi. 

Bước sang thòi đại Lênin, chủ nghĩa đế quốc đã trở 
thành một hệ thông thế giới, cách mạng giải phóng dân 
tộc đã trở thành một bộ phận của cách mạng vô sản, 
Lênin mới có cơ sở thực tiễn để phát triển vấn đề dân tộc 
thuộc địa thành một hệ thống lý luận, được coi là học 
thuyết về cách mạng thuộc địa. Theo Lênin, cuộc đấu 
tranh của giai cấp vô sản ở chính quổc sẽ không thể giành 
được thắng lợi nếu nó không biết liên minh với cuộc đấu 
tranh của các dân tộc bị áp bức ỏ thuộc địa. Từ đó, Người 
đã bổ sung khẩu hiệu của Mác thành "Vô sản toàn thế 
giới và các dân tộc bị áp bức, đoàn kết lại!", Đúng như 
Nguyễn Ái Quổc đã khẩng định: "Lênin đã đặt tiền đề cho một 
thời đại mới, thật sự cách mạng trong các nước thuộc địa" 1 . 

Tóm lại , Mác, Ảngghen, Lênin đã nêu ra những quan 
điểm cơ bản về mối quan hệ biện chứng giữa vấn đề dân 
tộc và vấn đề giai cấp, tạo cơ sở lý luận và phương pháp 
luận cho việc xác định chiến lược, sách lược của các Đảng 
Cộng sản về vấn để dân tộc và thuộc địa. Tuy nhiên, xuất 
phát từ yêu cầu và mục tiêu của cách mạng vô sản ở châu 
Âu, các ông vẫn tập trung nhiều hơn vào vấn đề giai cấp, 
vẫn "đặt lên hàng đầu và bảo vệ những lợi ích không phụ 


1. Hồ Chí Minh: Toàn tập, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, 
2000, t. 2, tr. 136. 


63 



thuộc vào dân tộc và chung cho toàn thể giai cấp vô sản" 1 2 . 
Điều đó hoàn toàn đúng với đòi hỏi của thực tiễn cách 
mạng vô sản Táy Áu dang đặt ra lúc bấy giờ. 

* Nguyễn Ái Quốc - Hồ Chí Minh từ một người yêu 
nước, đang tìm đường cứu nước, đến vói chủ nghĩa Mác - 
Lênin đã tìm thấy con đường giải phóng cho dản tộc mình 
theo con đường của cách mạng vô sản, tức là đã tiêp thu lý 
luận vổ giai cấp và đấu tranh giai cấp của chủ nghĩa Mác - 
Lênin. Khi viết rằng: "Sự nghiệp của người bản xứ gắn 
mật thiết với sự nghiệp của vô sản toàn thê giới; mỗi khi 
chủ nghĩa cộng sản giành được chút ít thắng lợi trong 
một nước nào đó... thì đó càng là thắng lợi cả cho người 
An Nam"", tức là Hồ Chí Minh đã nhận thức được môi 
quan hệ chặt chẽ giữa dân tộc và giai cáp trong cách mạng 
giải phóng dân tộc theo con đường cách mạng vô sản. 

Nhưng tiếp thu lý luận Mác - Lênin lại phải biết vận 
dụng sáng tạo lý luận ấy vào việc giải quyết nhiệm vụ cụ 
thể của cách mạng giải phóng dân tộc ở thuộc địa, phù hợp 
với đặc điểm lịch sử - xã hội của các nưốc phương Đông. 
Việc xử lý mối quan hệ giữa dân tộc và giai cấp đặt ra cho 
các Đảng Cộng sản ỏ châu Âu và châu Á có khác nhau: 

- Khi Mác - Ảngghen viết Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản 
là lúc mà đối kháng giai cấp trong thời đại tư sản ở châu Âu 
đã đơn giản hoá. "Xã hội ngày càng chia thành hai phe lớn 
thù địch vói nhau, hai giai cấp lớn hoàn toàn đối lập nhau: 


1. c, Mác và Ph.Angghen: Toàn tập, Nxb. Chính trị quốc 
gia, Hà Nội, 2000, t. 4, tr. 614. 

2. Hồ Chí Minh: Toàn tập , Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, 
2000, t. 1, tr. 469. 


64 



giai cấp tư sản và giai cấp vô sản " 1 Vì vậy, các ông nói nhiều 
hơn vế đâu tranh giai cấp và cách mạng vô sản. 

Vào sinh thòi của Mác - Ảngghen, hệ thống thuộc địa 
của chủ nghĩa tư bản đã được mở rộng, nhưng các cuộc 
đấu tranh giành độc lập chưa phát triển mạnh, chưa có 
ảnh hưởng đến sự tồn tại và suy vong của chủ nghĩa tư 
bản. Trung tâm cách mạng thê giới vẫn ở châu Âu, vận 
mệnh loài người vẫn được coi là phụ thuộc vào thắng lợi 
của cách mạng vô sản ở các nước tư bản chủ nghĩa phát 
triển. Do đó, tương lai của cách mạng giải phóng dân tộc ỏ 
thuộc địa củng được nhìn nhận trong sự phụ thuộc vào 
thắng lợi của cách mạng vô sản ở chính quốc. 

- Trái lại, vấn đề đặt ra trước mắt cho các nước thuộc địa 
phương Đông không phải là làm ngay một cuộc cách mạng 
vô sản, mà trưốc hết là phải đấu tranh giành lại độc lập cho 
dân tộc, có độc lập dân tộc rồi mới có địa bàn để tiến lên làm 
cách mạng xã hội chủ nghĩa. Hơn nữa, yêu cầu bức thiết của 
sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc không cho phép ỷ lại, 
ngồi chò thắng lợi của cách mạng vô sản ở châu Âu để được 
trả lại nền độc lập cho các dân tộc thuộc địa. 

Từ thực tiễn đó, Nguyễn Ái Quốc đã tiến hành đấù 
tranh, phê phán quan điểm sai trái của một số Đảng Cộng 
sản Tây Âu trong cách nhìn nhận, đánh giá về vai trò, vị 
trí, cũng như tương lai của cách mạng thuộc địa và đi đến 
luận điểm: Các dân tộc thuộc địa phải dựa vào sức của 
chính mình, đồng thời biết tranh thủ sự đoàn kết, ủng hộ 


1. c. Mác và Ph. Ảngghen: Toàn tập, Nxb. Chính trị quốc 
gia, Hà Nội, 1995, t. 4, tr. 597. 


5-Giào trình TT 


65 



của giai cấp vô sản và nhân dân lao động thế giối để trước 
hết phải đấu tranh giành lại độc lập cho dãn tộc , rồi từ 
thắng lợi của cách mạng giải phóng dân tộc tiến lên làm 
cách mạng xã hội chủ nghĩa và đóng góp thiết thực vào sự 
nghiệp cách mạng vô sản thê giới. 

Qua đó, có thể khẳng định: ngay từ khi trở thành người 
cộng sản, Hồ Chí Minh đã thực hiện được sự kết hợp đúng 
đắn dân tộc với giai cấp, chủ nghĩa yêu nước với chủ nghĩa 
quốc tế, độc lập dân tộc với chủ nghĩa xã hội. 

Tư tương Hồ Chí Minh về kết hợp dân tộc với giai cấp , 
dân tộc với quốc tế, độc lập dân tộc với chủ nghĩa xã hội 
được thể hiện ơ những luận điểm sau đây: 

- Chủ nghĩa yêu nước và tinh thần dân tộc là một 
động lực lởn của đất nước . 

Nám 1924, Nguyễn Ái Quốc viết: ở các nước thuộc địa, 
“chủ nghĩa dân tộc là một động lực lớn của đất nước”. 
Khái niệm chủ nghĩa dân tộc mà Nguyễn Ái Quốc dùng ở 
đây, như Mác nói, "không phải theo cái nghĩa như giai cấp 
tư sản hiểu". Chủ nghĩa dân tộc bản xứ mà Nguyễn Ái 
Quốc nói ỏ đây chính là chủ nghĩa yêu nước và tinh thần 
dân tộc chân chính của nhân dân Việt Nam đã được hun 
đúc qua hàng nghìn năm lịch sử, vô"n là một động lực tinh 
thần vô giá trong các cuộc đấu tranh chống ngoại xâm, 
bảo vệ độc lập dân tộc; nó khác về bản chất so với chủ 
nghĩa dân tộc sôvanh, vị kỷ của giai cấp tư sản đã bị lịch 
sử lên án. Theo phân tích của Nguyễn Ái Quôc, do kinh tế 
còn lạc hậu, chưa phát triển, nên sự phân hoá giai cấp ở 
Đông Dương chưa triệt để, cuộc đấu tranh giai cấp ở đây 
không diễn ra giông như ở phương Tây. 


66 


Trong Báo cáo về Bắc kỳ , Trung kỳ và Nam kỳ gửi 
Quôc tê Cộng sản, Nguyễn Ái Quốc viết: 

"Cuộc đấu tranh giai cấp không diễn ra giông như ở 
phương Tây" 1 , bởi vì xã hội Đông Dương, Ấn Độ hay Trung 
Quôb, xét "về mặt cấu trúc kinh tế, không giông các xã hội 
phương Tây thời Trung cổ, cũng như thòi cận đại, và đấu 
tranh giai cấp ơ đó không quyết liệt như ở đây" 2 ... "Những 
địa chủ hạng trung và hạng nhỏ và những kẻ mà ở đó được 
coi là đại địa chủ thì chỉ là những tên lùn tịt bên cạnh 
những người trùng tên với họ ỏ châu Âu và châu Mỹ..." 3 . 

"... Nếu nông dân gần như chẳng có gì thì địa chủ cũng 
không có vốn liếng gì lớn..., nếu thợ thuyền không biết mình 
bị bóc lột bao nhiêu thì chủ lại không hề biết công cụ để bóc 
lột của họ là máy móc; người thì chảng có công đoàn, kẻ thì 
chảng có tơrớt... Sự xung đột về quyền lợi của họ được giảm 
thiểu. Điều đó, không thể chôì cãi được" 4 . Trái lại, giữa họ 
vẫn có một sự tương đồng lớn: dù là địa chủ hay nông dân, họ 
đều là người nô lệ mất nước. Chính vì thế mà có cuộc nổi dậy 
chống thuế năm 1908, có phong trào Đông Du và có việc Duy 
Tân mưu tính khơi nghĩa năm 1917, V.V.. 

Từ sự phân tích đó, Nguyễn Ái Quôc khẳng định: Đổi 
với các dân tộc thuộc địa ở phương Đông, "Chủ nghĩa dân 
tộc là động lực lớn của đất nước" 5 . Theo Người, trong cách 
mạng giải phóng dân tộc, "người ta sẽ không thể làm gì 
được cho người An Nam nếu không dựa trên các động lực 
vĩ đại, và duy nhất của đời sống xã hội của họ" 6 . 


1, 2, 3, 4, 5, 6. Hồ Chí Minh: Toàn tập I, Nxb. Chính trị quốc 

gia, Hà Nội, 2000, t. 1, tr. 464, 465, 464, 466, 467. 


67 



Từ luận điểm đó, Nguyễn Ái Quốc kiến nghị vê Cương 
lĩnh hành động của Quốc tế Cộng sản: "Phát động chủ 
nghĩa dân tộc bản xứ nhân danh Quôc tế Cộng sản... Khi 
chủ nghĩa dân tộc của họ thắng lợi... nhất định chủ nghĩa 
dân tộc ấy sẽ biên thành chủ nghĩa quôc tê" 1 . 

Qua đó có thể thấy: xuất phát từ vị trí của người dân 
thuộc địa mất nước, từ truyền thông dân tộc Việt Nam, 
Nguyễn Ái Quốc đã đánh giá cao sức mạnh của chủ nghĩa 
dân tộc với nghĩa là chủ nghĩa yêu nước và tinh thần dân 
tộc chân chính, coi đó là một động lực lớn mà những người 
cộng sản phải nắm lấy và phát huy, không để ngọn cờ dân 
tộc rơi vào tay giai cấp nào khác, phải nhận thức và giải 
quyết vấn đề dân tộc trên lập trường của giai cấp vô sản, 
kết hợp chủ nghĩa dân tộc với chủ nghĩa quốc'tế. 

- Độc lập dân tộc gắn liên với chủ nghĩa xã hội. 

Ngay từ khi gặp được Luận cương về vấn đề dàn tộc 
và thuộc địa của Lênin, hình thành đường lối cứu nước, 
giải phóng dân tộc theo con đường cách mạng vô sản, ở 
Hồ Chí Minh đã có sự gắn bó thông nhất giữa dấn tộc 
và giai cấp, dân tộc và quốc tế, độc lập dân tộc và chủ 
nghĩa xã hội. 

Trong bài Cuộc kháng chiến viết đầu những năm 20 
của thê kỷ XX, Hồ Chí Minh đã sớm thấy rõ môi quan hệ 
chặt chẽ giữa sự nghiệp giải phóng dân tộc với sự nghiệp 
giải phóng giai cấp vô sản nên đã đi tới khẩng định: "Cả 
hai cuộc giải phóng này chỉ có thể là sự nghiệp của chủ 


1. Sđd, tr. 467. 


68 



nghĩa cộng sản và của cách mạng thê giới" 1 . 

Năm 1930, trong Chánh cương, Sách lược vắn tắt, Hồ 
Chí Minh xác định cách mạng Việt Nam trải qua hai giai 
đoạn: làm tư sản dân quyền cách mạng và thổ địa cách 
mạng (tức cách mạng dân tộc - dân chủ) để đi tới xã hội 
cộng sản (tức cách mạng xã hội chủ nghĩa). 

Đến năm 1960, Người khẳng định lại rõ hơn: "Chỉ có 
chủ nghĩa xã hội, chủ nghĩa cộng sản mới giải phóng được 
các dân tộc bị áp bức và những người lao động trên thê 
giói khỏi ách nô lệ" 2 . 

Tư tưởng Hồ Chí Minh về sự gắn bó thông nhất giữa 
độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội vừa phản ánh quy 
luật khách quan của sự nghiệp giải phóng dân tộc trong 
thòi đại cách mạng vô sản, vừa phản ánh mổi quan hệ 
khăng khít giữa mục tiêu giải phóng dân tộc với mục tiêu 
giải phóng giai cấp và giải phóng con người. 

Xoá bỏ ách áp bức dân tộc mà không xoá bỏ tình trạng 
bóc lột và áp bức giai cấp thì nhân dân lao động vẫn chưa 
được giải phóng. Chỉ có thiết lập được chế độ sở hừu công 
cộng về tư liệu sản xuất mới xo á bỏ được tận gôc tình 
trạng áp bức, bóc lột; chỉ có thiết lập được một Nhà nước 
kiểu mới, một Nhà nước thực sự của dân, do dân, vì dân 
mới bảo đảm cho quyền làm chủ của người lao động, mới 
thực hiện được sự phát triển hài hoà giữa cá nhân và xã 
hội, giữa độc lập dân tộc với tự do và hạnh phúc của con 
người. Hồ Chí Minh nói: "Nếu nước độc lập mà dân không 


1. Sđd, tr. 416. 

2. Sđd, t. 10, tr. 128. 

69 



được hưởng hạnh phúc, tự do, thì độc lập cũng chẳng có 
nghĩa lý gì" 1 . Do đó, giành được độc lập rồi, phải tiên lên 
chủ nghĩa xã hội, vĩ chủ nghĩa xã hội là "làm sao cho dân 
giàu, nước mạnh", "là mọi người được ăn no, mặc ấm, sung 
sướng, tự do". Sự phát triển đất nước theo con đường của 
chủ nghĩa xã hội là một bảo đảm vững chắc cho nền độc 
lập của dân tộc. 

Vì vậy, Hồ Chí Minh nói: "Yêu Tổ quốc, yêu nhân dân 
phải gắn liền với yêu chủ nghĩa xã hội, vì có tiến lên chủ 
nghĩa xã hội thì nhân dân mình mỗi ngày một no ấm thêm, 
Tổ quôc mỗi ngày một giàu mạnh thêm" 2 . 

Như vậy, đến Hồ Chí Minh, chủ nghĩa yêu nước truyền 
thống đã phát triển thành chủ nghĩa yêu nước hiện đại, 
độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội. 

- Độc lập cho dân tộc mình đổng thời độc lập cho 
tất cả các dân tộc . 

Hồ Chí Minh đã khẩng định: Quyên tự do, độc lập là 
quyền bất khả xâm phạm của các dân tộc, "dân tộc nào 
cũng có quyền sống, quyền sung sướng và quyền tự do". 
Là một chiến sĩ quốc tế chân chính, Hồ Chí Minh không 
chỉ đâu tranh cho độc lập của dân tộc mình mà còn 
đấu tranh cho độc lập của tất cả các dân tộc bị áp bức. 
ỡ Hô Chí Minh, chủ nghĩa yêu nước chân chính luôn 
luôn thống nhất với chủ nghĩa quốc tế trong sáng. 

Ngay từ năm 1914, trên đất Anh, vào lúc cuộc Chiến 
tranh thế giới lần thứ nhất vừa nổ ra, anh Nguyễn đã 


70 


1. Sđd, t. 4, tr. 56. 

2. Sđd, t. 9, tr. 173. 



đem toàn bộ sô" tiền dành dụm được từ đồng lương ít ỏi 
của mình ủng hộ quỹ kháng chiến của người Anh và nói 
vối người bạn của mình rằng: "Chúng ta phải tranh đâu 
cho tự do, độc lập của các dân tộc khác như là tranh đấu 
cho dân tộc ta vậy" 1 . 

Đầu năm 1930, sau khi chủ trì hợp nhất các tổ chức 
cộng sản trong nưốc lại, Hồ Chí Minh đề nghị đặt tên 
Đảng là Đảng Cộng sản Việt Nam. Theo Người, mỗi Đảng 
cộng sản là thuộc về một dân tộc, trước hết phải chịu 
trách nhiệm trưóc dân tộc mình, bởi vì theo quan điểm 
của chủ nghĩa Mác - Lênin, đã chủ trương dân tộc tự 
quyết thì cách mạng ở mỗi nước không thể do Đảng Cộng 
sản của nưỏc khác áp đặt, làm thay. 

Nêu cao tinh thần dân tộc tự quyết, nhưng Hồ Chí 
Minh vẫn không quên nghĩa vụ quốc tế của mình trong 
việc giúp đỡ thành lập các Đảng Cộng sản anh em ở một 
số nưốc Đông Nam Á, vào đầu những năm 30 và đầu 
những năm 50 của thế kỷ XX. Người nhiệt liệt ủng hộ 
cuộc kháng chiến chống Nhật của nhân dân Trung Quốc, 
cuộc kháng chiến chông Pháp của nhân dân Lào và 
Campuchia, đề ra khẩu hiệu "giúp bạn là tự giúp mình", 
và chủ trương phải bằng thắng lợi của cách mạng mỗi 
nước mà đóng góp vào thắng lợi chung của cách mạng thế 
giới. 

Tóm lại , tư tưởng Hồ Chí Minh vê vấn đề dân tộc vừa 


1. Hồ Chí Minh truyện , bản dịch Trung văn của Trương 
Niệm Thức, Bát Nguyệt xuất bản xã, Thượng Hải, tháng 6-1949, 
tr. 32. (tiếng Trung). 


71 



mang tính khoa học đúng đắn, vừa có tính chất cách 
mạng sâu sắc thể hiện sự kết hợp nhuần nhuyễn giữa dân 
tộc và giai cấp, chủ nghĩa yêu nước chân chính với chủ 
nghĩa quổc tế trong sáng, độc lập cho dân tộc mình đồng 
thòi độc lập cho tất cả các dân tộc. Điều đó hoàn toàn phù 
hợp với nhận định của Ảngghen: "Những tư tưởng dân tộc 
chân chính trong phong trào công nhân bao giờ cũng là 
nhửng tư tưởng quốc tế chân chính" 1 . 

II. TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỂ 
CÁCH MẠNG GIẢI PHÓNG DÂN TỘC 

Chủ tịch Hồ Chí Minh đã bỏ ra gần mười năm để tìm 
hiểu các cuộc cách mạng lớn trên thế giới và khảo sát cuộc 
sông của nhân dân các dân tộc bị áp bức ở nhiều nưóc 

thuộc địa. 

* * 

Năm 1920, Nguyễn Ái Quốc được đọc Sơ thảo lần thứ 
nhất những luận cương về vân đề dân tộc và thuộc địa của 
Lênin. Luận cương của Lênin đã làm cho Người sáng tỏ, tin 
tưởng, cảm động đên phát khóc. Người đã biểu quyết tán 
thành gia nhập Quốc tế III, đánh dấu bước chuyển biến về 
chất trong tư tưởng Nguyễn Ái Quốc, từ chủ nghĩa yêu nước 
đến chủ nghĩa Mác - Lênin, từ giác ngộ dân tộc đến giác 
ngộ giai cấp, từ người yêu nước thành người cộng sản. 

Sau đó là thời kỳ Nguyễn Ái Quốc tham gia hoạt động 
lý luận và thực tiễn cực kỳ sôi nổi trong Đảng Cộng sản 


1. c. Mác - Ph. Angghen: Toàn tập , Nxb. Tiên bộ, Mátxcơva, 
1981, t. 33, tr. 374 (tiếng Nga). 


72 



Pháp và trong Quốc tế Cộng sản. 

Cuối năm 1924, Nguyễn Ái Quốc tới Quảng Châu 
(Trung Quôc) sáng lập Hội Việt Nam cách mạng thanh 
niên, xuất bản báo Thanh niên, mở các lớp huấn luyện 
chính trị, đào tạo cán bộ, đưa họ về nước hoạt động. Trong 
thời gian này, Ngưòi đã cho xuất bản các tác phẩm Bản 
án chế độ thực dân Pháp (1925) và Đường Kách mệnh 
(1927). Tháng 2-1930, tại Hội nghị hợp nhất của Đảng, 
Người trực tiếp thảo ra các văn kiện: Chánh cương vắn 
tắt, Sách lược vắn tắt, Chương trình và Điều lệ vắn tắt của 
Đảng. Những vãn kiện này đã đánh dấu sự hình thành cơ 
bản của tư tưởng Hồ Chí Minh về con đường cách mạng 
giải phóng dân tộc của Việt Nam. 

Tư tưởng Hồ Chí Minh về cách mạng giải phóng dân 
tộc ơ thuộc địa có thể tóm tắt thành một hệ thống luận 
điểm như sau: 

1. Cách mạng giải phóng dân tộc muốn thắng lợi 
phải đi theo con đường của cách mạng vô sản 

Thất bại của các phong trào yêu nước cuốỉ thế kỷ XIX, 
đầu thế kỷ XX ở nước ta là do chưa có đường lối và phương 
pháp đấu tranh đúng đắn khi chủ nghĩa đế quốc đã thành 
một hệ thông thế giới. Chủ nghĩa đế quốc vừa tranh giành 
nhau trong việc xâu xé thuộc địa vừa liên kết với nhau 
trong việc đàn áp phong trào đấu tranh giành độc lập của 
các dân tộc thuộc địa. Các thuộc địa chẳng những cung 
cấp nguyên vật liệu cho các nhà máy mà còn cung cấp 
binh lính cho quân đội đế quốc nhằm đàn áp các phong 
trào đấu tranh của giai cấp công nhân ỏ chính quốc. Trong 


73 


cuộc đấu tranh tự giải phóng, giai cấp vô sản ở chính quôc 
và nhân dân các dân tộc thuộc địa có chung một kẻ thù, vì 
vậy phải phôi hợp hành động và cổ vũ lẫn nhau. 

Từ đầu những năm 20 của thế kỷ XX, Nguyễn Ai Quôc 
đã chỉ rõ: Chủ nghĩa đế quốc là một con đỉa hai vòi, một 
vòi bám vào chính quốc, một vòi bám vào thuộc địa. 
Muốn đánh bại chủ nghĩa đế quốc phải đồng thòi cắt 
cả hai cái vòi của nó đi, tức là phải kết hợp cách mạng 
vô sản ở chính quốc với cách mạng giải phóng dân tộc 
ở thuộc địa; phải xem cách mạng ở thuộc địa như là 
"một trong nhừng cái cánh của cách mạng vô sản”, phát 
triển nhịp nhàng với cách mạng vô sản; mật khác cách 
mạng giải phóng dân tộc muôn tháng lợi phải đi theo con 
đường cách mạng vô sản, tức là phải đi theo đường lôi 
Mác - Lênin. 

2. Cách mạng giải phóng dân tộc muốn thắng lợi 
phải do Đảng của giai cấp công nhân lãnh đạo 

Nguyễn Ái Quốc đã sớm khẩng định: Muôn giải phóng 
dân tộc thành công "Trước hết phải có đảng cách mệnh... 
Đảng có vững cách mệnh mới thành công... Đảng muôn 
vững thì phải có chủ nghĩa làm cốt... Bây giờ học thuyết 
nhiều, chủ nghĩa nhiều, nhưng chủ nghĩa chân chính 
nhất, chắc chắn nhất, cách mệnh nhất là chủ nghĩa 
Lênin" 1 . Như vậy Nguyễn Ái Quốc đã khảng định: cách 
mạng giải phóng dân tộc muốn thắng lợi phải đặt dưới sự 


1. Hồ Chí Minh: Toàn tập, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, 
2000, t. 2, tr. 267-268. 


74 



lãnh đạo của Đảng của giai cấp công nhân, Đảng đó phải 
được xây dựng theo các nguyên tắc Đảng kiểu mới của 
Lênin, được vũ trang bàng chủ nghĩa Mác - Lênin. 

Các lãnh tụ yêu nước tiền bối cũng đã bước đầu nhận 
thức được tầm quan trọng và vai. trò của chính đảng cách 
mạng. Phan Chu Trinh đã nói: ngày nay, muôn độc lập, tự 
do, phải có đoàn thế ’, nhưng ông chỉ mới nói mà chưa kịp 
làm. Phan Bội Châu đã tổ chức ra Đảng Việt Nam Quang 
phục hội , sau dự định cải tổ nó thành Việt Nam quốc dân 
Đảng theo kiểu Tôn Trung Sơn, nhưng ông chưa kịp thực 
hiện thì đã bị bắt, bị đưa về giam lỏng tại Huế. 

Dù đã thành lập hay chưa thì các đảng kiểu đó cũng 
không thể lãnh đạo cách mạng giải phóng dân tộc đi đên 
thành công, vì nó thiếu một đường lối chính trị đúng đắn 
và một đường lối tổ chức chặt chẽ; lại không có cơ sở rộng 
rãi trong quần chúng, nên sớm muộn cũng rơi vào tan rã 
và thất bại. 

3. Cách mạng giải phóng dân tộc là sự nghiệp đoàn 
kết của toàn dân, trên cơ sở liên minh công - nông 

Cách mạng giải phóng dân tộc như Nguyễn Ái Quổc 
viết "là việc chung cả dân chúng chứ không phải việc một 
hai người" 1 , vì vậy phải đoàn kết toàn dân, "sĩ, nông, công, 
thương đều nhất trí chống lại cường quyển". Nhưng trong 
sự tập* hợp rộng rãi đó, Người nhắc nhở không được quên 
cái cốt của nó là công - nông. Phải nhớ: "Công nông là 
người chủ cách mệnh... Công nông là gôc cách mệnh" 2 . 


1, 2.Sđd, tr. 262, 266. 


75 



Trong phạm vi của cách mạng giải phóng dân tộc 
mà đôi tượng cần đánh đổ trước hết là bọn đê quôc và 
đại địa chủ phong kiến tay sai nhằm giành lại độc lập 
dân tộc và dản chủ cho nhân dân, trước hết là nông 
dân, nên Nguyễn Ái Quốc chủ trương cần vận động, tập 
hợp rộng rãi các tầng lớp nhân dân Việt Nam đang mất 
nước, đang bị làm nô lệ trong một mặt trận dân tộc thống 
nhất rộng rãi nhằm huy động sức mạnh của toàn dân tộc, 
đấu tranh giành độc lập, tự do. 

Người đã viết trong Sách lược vắn tắt tại Hội nghị 
thành lập Đảng đầu năm 1930: "Đảng phải hết sức liên 
lạc với tiểu tư sản, trí thức, trung nông, Thanh niên, Tân 
Việt, V.V., để kéo họ đi vào phe vô sản giai cấp. Còn đôi 
với bọn phú nông, trung , tiểu địa chủ và tư bản An Nam 
mà chưa rõ mặt phản cách mạng thì phải lợi dụng, ít 
lâu mới làm cho họ đứng trung lập. Bộ phận nào đã ra 
mặt phản cách mạng (Đảng Lập hiến, v.v.) thì phải 
đánh đổ" 1 . 

Do chưa phân biệt được sự khác nhau giữa yêu cầu, 
mục tiêu của cách mạng vô sản ở các nước tư bản phát 
triển với cách mạng giải phóng dân tộc ở thuộc địa, lại 
chịu sự chi phôi của quan điểm "tả" khuynh của đường lối 
"giai cấp chông giai cấp" đang tồn tại trong Quôc tế Cộng 
sản lúc bấy giò, nên đã có ý kiến cho rằng Nguyễn Ái Quổc 
quá chú trọng vấn đề dân tộc, "chỉ nghĩ đến việc phản đế 
mà quên mất lợi ích giai cấp đấu tranh", V.V.. 

Thực ra, trong khi chủ trương đoàn kết, tập hợp rộng 


1. Sđd, t. 3, tr. 3. 


76 



rãi các lực lượng dân tộc chống đê quốc, Hồ Chí Minh vẫn 
nhắc nhở phải quán triệt quan điểm giai cấp: "Công nông 
là gốc cách mệnh; còn học trò, nhà buôn nhỏ, điền chủ 
cũng bị tư sản áp bức, song không cực khổ bằng công 
nông; ba hạng ấy chỉ là bầu bạn cách mệnh của công nông 
thôi" 1 . Và "Trong khi liên lạc với các giai cấp, phải rất cẩn 
thận, không khi nào nhượng một chút lợi ích gì của công 
nông mà đi vào đường thoả hiệp" 2 . 

4. Cách mạng giải phóng dân tộc cần được tiến 
hành chủ động, sáng tạo và có khả năng giành 
thắng lợi trước cách mạng vô sản ở chính quốc 

Đây là một luận điểm mới mẻ và sáng tạo của Hồ Chí Minh. 

Trong phong trào cộng sản quổc tế, như đã nói ở trên, 
đã từng tồn tại quan điểm xem thắng lợi của cách mạng 
thuộc địa phụ thuộc trực tiếp vào thắng lợi của cách mạng 
vô sản ỏ chính quốc. Tuyên ngôn thành lập của Quốc tế 
Cộng sản năm 1919, có đoạn viết: "Công nhân và nông 
dân không những ở An Nam, Angiêri, Bengan mà cả Ba 
Tư hay Ác mê nia chỉ có thể giành được độc lập khi mà 
công nhân các nước Anh và nước Pháp lật đổ được Lôiit 
Gioócgiơ và Clêmẫngxô, giành chính quyền nhà nước vào tay 
mình" 3 . Những luận cương về phong trào cách mạng trong 


1. Sđd, t. 2, tr. 266. 

2. Sđd, t. 3, tr. 3. 

3. Lênin và Quốc tế Cộng sản, Mátxcơva, 1970, tr. 143 (tiếng 
Nga). 


77 



các nước thuộc địa và nửa thuộc địa được thông qua tại 
Đại hội VI Quốc tế Cộng sản, ngày 1-9-1928 viết: "Chỉ có 
thể thực hiện hoàn toàn công cuộc giải phóng các thuộc 
địa khi giai cấp vô sản giành được thắng lợi ở các nước tư 
bản tiên tiến" 1 . Quan điểm này, vô hình trung đã làm 
giảm tính chủ động, sáng tạo của các phong trào cách 
mạng ỏ thuộc địa. 

Phát biểu tại Đại hội V Quốc tế Cộng sản (tháng 6- 
1924), Nguyễn Ái Quốc đã phân tích: "Vận mệnh của 
giai cấp vô sản thế giới và đặc biệt là vận mệnh của 
giai cấp vô sản ở các nước đi xâm lược thuộc địa gắn 
chặt với vận mệnh của giai cấp bị áp bức ỏ các thuộc 
địa... nọc độc và sức sông của con rắn độc tư bản chủ 
nghía đang tập trung ở các thuộc địa" 2 , nếu khinh 
thường cách mạng ở thuộc địa tức là "muôn đánh chết 
rắn đàng đuôi" 3 . 

Vận dụng công thức của c. Mác: "Sự giải phóng của 
giai cấp công nhân phải là sự nghiệp của bản thân 
giai cấp công nhân", Nguyễn Ái Quôc đã đi tới luận 
điểm: "Công cuộc giải phóng anh em (tức nhân dân 
thuộc địa) chỉ có thể thực hiện được bằng sự nỗ lực 


1. Những luận cương về Nghị quyết Đại hội VI Quốc tế Cộng 
sản, Paris, 1928, tr. 174 (tiếng Pháp). Dẫn lại theo Nguyễn 
Thành. 

2, 3. Hồ Chí Minh: Toàn tập, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà 

Nội, 2000, t. 1, tr. 273 - 274. 


78 



của bản thân anh em" 1 . 

Do nhận thức được thuộc địa là một khâu yếu trong hệ 
thống của chủ nghĩa đế quốc, do đánh giá đúng đắn sức 
mạnh của chủ nghĩa yêu nước và tinh thần dân tộc, ngay 
từ năm 1924, Nguyễn Ái Quốc đã sớm cho rằng: " Cách 
mạng thuộc địa không những không phụ thuộc vào cách 
mạng vô sản ở chính quốc mà có thể giành thắng lợi 
trước ", và "trong khi thủ tiêu một trong những điều kiện 
tồn tại của chủ nghía tư bản là chủ nghĩa đế quôc, họ có 
thể giúp đỡ nhừng người anh em mình ở phương Tây 
trong nhiệm vụ giải phóng hoàn toàn" 2 . 

Đây là một luận điểm sáng tạo, có giá trị lý luận và 
thực tiễn rất to lớn, một ccmg hiến rất quan trọng vào kho 
tàng lý luận Mác - Lênin, đã được thắng lợi của cách 
mạng giải phóng dân tộc Việt Nam chứng minh là hoàn 
toàn đúng đắn. 

5. Cách mạng giải phóng dân tộc phải được thực 
hiện bằng con đường bạo lực, kết hợp lức lượng 
chính trị của quần chúng với lực lương vũ trang 
trong nhân dân 

Ngay từ đầu năm 1924, trong Báo cáo về Bắc kỳ, 
Trung kỳ, Nam kỳ, Nguyễn Ái Quốc đã đề cập khả năng 
một cuộc vũ trang khởi nghía ở Đông Dương. Đe có cơ 
thắng lợi, theo Người, cuộc khởi nghĩa vũ trang đó: 

- Phải có tính chất một cuộc khởi nghĩa quần chúng 


1. Sđd, t. 2, tr. 128. 

2. Sđd, t. 1. tr. 36. 


79 



chứ không phải một cuộc nổi loạn,... phải được chuẩn bị 
trong quần chúng, nổ ra trong thành phố, theo kiêu các 
cuộc cách mạng châu Âu. 

- Phải được nước Nga ủng hộ. 

- Phải trùng hợp với cách mạng vô sản Pháp. 

. Phải gắn mật thiết với sự nghiệp của vô sản thế giới. 

Tháng 5-1941, Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành 
Trung ương khoá I do Người chủ trì đã đưa ra nhận định: 
Cuộc cách mạng Đông Dương kết liễu bằng một cuộc khởi 
nghĩa vũ trang, mở đầu có thể là bằng một cuộc khỏi nghĩa 
từng phần trong từng địa phương... mà mở đường cho một 
cuộc tổng khởi nghía to lớn. 

Để chuẩn bị tiến tới khỏi nghía vũ trang, Hồ Chí Minh 
cùng với Trung ương Đảng chỉ đạo xây dựng căn cứ địa, 
đào tạo, huấn luyện cán bộ, xây dựng các tổ chức chính trị 
của quần chúng, lập ra các đội du kích vũ trang, chủ động 
đón thài cơ, chớp thòi cơ, phát động Tổng khởi nghĩa 
Tháng Tám và giành được chính quyền cả nước chỉ trong 
có hơn 10 ngày. 

Tóm lại, Nguyễn Ái Quôc - Hồ Chí Minh đã vận dụng 
sáng tạo và phát triển học thuyết của Lênin về cách mạng 
thuộc địa thành một hệ thông luận điểm mới mẻ, sáng 
tạo, bao gồm cả đường lôi chiến lưực , sách lược và phương 
pháp tiến hành cách mạng giải phóng dân tộc ỏ thuộc địa. 

Thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám và hai cuộc 
kháng chiến chông thực dân Pháp và đê quốc Mỹ đã 
chứng minh hùng hồn tính khoa học đúng đắn, tính cách 
mạng sáng tạo của tư tưởng Hồ Chí Minh về con đường 
cách mạng giải phóng dân tộc ở Việt Nam. 


80 


III. VẬN DỤNG Tư TƯỞNG Hồ CHÍ MINH VỂ VẤN ĐỂ 
DÂN TỘC TRONG CÔNG cưộc Đổi MỚI HIỆN NAY 

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX của Đảng ta đã 
khẳng định: Những thành tựu đạt được sau 15 năm đổi 
mới là to lớn và rất quan trọng, làm cho thê và lực của 
nước ta lớn mạnh lên nhiều. Đồng thời, Đại hội cũng chỉ 
rõ: sự nghiệp xây dựng và bảo vệ đất nước cũng đang 
đứng trước những thòi cơ và thách thức to lớn mà chúng 
ta phải chủ động đón lấy và sáng suốt vượt qua. Trong 
công việc này, chúng ta cần nghiên cứu, vận dụng tư 
tưởng Hồ Chí Minh về mối quan hệ giữa dân tộc và giai 
cấp, dân tộc và quốc tế, độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã 
hội nhằm tạo ra những nguồn lực mới, đưa sự nghiệp đổi 
mới vững bước tiến lên những thắng lợi mới. 

1. Khơi dậy sức mạnh của chủ nghĩa yêu nước và 
tinh thần dân tộc, nguồn động lực mạnh mẽ để xây 
dựng và bảo vệ đất nước 

Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng 
(khoá VIII) đặt vấn đề phải xác định rõ các nguồn lực và 
nhấn mạnh phải phát huy tôi đa các nguồn nội lực. Nội 
lực, hiểu một cách toàn diện, bao gồm con người, trí tuệ, 
truyền thông dân tộc, truyền thống cách mạng, đất đai, 
tài nguyên, vốn liếng,... nhưng tựu trung lại, yếu tố quan 
trọng nhất, quyết định nhất vẫn là nguồn lực con người 
với tất cả sức mạnh thể chất và tinh thần của nó. 

Con người Việt Nam vôh có truyền thông yêu nước, 


6-Giáo trinh TT 


81 


gắn kết cộng đồng, có ý chí kiên cường, bất khuất, không 
chịu làm nô lệ, không cam phận nghèo hèn,... Trong đấu 
tranh giải phóng dân tộc, Hồ Chí Minh đã nhấn mạnh: 
"Dân ta có một lòng nồng nàn yêu nước. Đó là truyền 
thống quý báu của ta". Chúng ta phải ra sức phát triển 
tinh thần yêu nước ấy, làm cho nó được thực hành vào 
công việc yêu nước, công việc kháng chiên. 

Trong hai cuộc kháng chiến thần thánh của dân tộc, 
dưới sự lãnh đạo của Đảng và Bác Hồ, tinh thần yêu nước 
ấy đã được phát huy cao độ, biến thành chủ nghĩa anh 
hùng cách mạng vô song, đưa đến thắng lợi vĩ đại ỏ Điện 
Biên Phủ và Đại thắng mùa Xuân năm 1975, giải phóng 
miên Nam, thống nhất Tổ quốc, đưa cả nước đi lên chủ 
nghĩa xã hội. 

Trong công cuộc đổi mối, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc 
hiện nay, truyền thống quý báu ấy cần được tiếp tục khơi 
dậy mạnh mẽ, biên nó thành một nguồn nội lực vô tận để 
đưa đất nưốc vượt qua mọi nguy cơ, thử thách, vững bước 
tiến lên. 

2. Quán triệt tư tưởng Hồ Chí Minh, nhận thức và 
giải quyết vấn đề dân tộc trên quan điểm giai cấp 

Hồ Chí Minh rất COI trọng vấn đề dân tộc, đề cao sức 
mạnh của chủ nghĩa yêu nước, nhưng Người cũng luôn 
luôn đứng vững trên quan điểm giai cấp để nhận thức và 
giải quyết vấn đề dân tộc. Quan điểm kết hợp nhuần 
nhuyễn giai cấp và dân tộc của Hồ Chí Minh đã được 
trình bày cụ thể trong các phần trên, đó là các quan điểm: 

- Luôn luôn khẳng định vai trò lịch sử của giai cấp 


82 


công nhân, vai trò độc quyền lãnh đạo của Đảng của giai 
cấp công nhân trong quá trình cách mạng Việt Nam từ 
giải phóng dân tộc đi tới chủ nghĩa xã hội. 

- Chủ trương đại đoàn kết dân tộc rộng rãi nhưng phải 
dựa trên nển tảng liên minh công nông và tầng lớp trí 
thức, dưới sự lãnh đạo của Đảng. 

- Trong đấu tranh giành và giừ chính quyền, cần thiết 
phải biết sử dụng bạo lực cách mạng của quần chúng để 
chống lại bạo lực phản cách mạng của kẻ thù. 

- Mục tiêu độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã 
hội,... 

Đó là những quan điểm có tính nguyên tắc, bất biến 
mà chúng ta cần vận dụng quán triệt trong bất cứ hoàn 
cảnh nào. 

Trong phong trào cách mạng thế giới, có lúc đã từng 
diễn ra khuynh hướng chỉ nhấn mạnh một chiều quan 
điểm giai cấp, coi nhẹ vấn đề dân tộc. Gần đây lại chuyển 
sang một cực đoan khác: chỉ nhấn mạnh yếu tó dân tộc, 
yếu tô" nhân loại, coi nhẹ hoặc vứt bỏ yếu tố giai cấp, từ bỏ 
đấu tranh cách mạng, từ bỏ chủ nghĩa quổc tế vô sản. 

Dù tình hình thế giới có biến động đến đâu, dù Liên Xô 
và các nưốc xã hội chủ nghĩa Đông Âu đã sụp đổ, hệ thong 
xã hội chủ nghĩa thế giới không còn, thì vẫn còn đó những 

nét cơ bản của thời đại: "Đấu tranh dân tộc và đấu tranh 

* # 

giai cấp tiếp tục diễn ra dưới nhiều hình thức" 1 . 

Khi xã hội còn đấu tranh giai cấp mà bỏ rơi quan điểm 


1. Đảng Cộng sản Việt Nam: Văn kiện Đại hội đại biểu toàn 
quốc lần thứ VIII, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, 1996, tr 76. 


83 



giai câp, chỉ nhấn mạnh bảo vệ sự sông, bảo vệ lợi ích 
toàn nhân loại, kết quả tai hại là đã làm suy yêu phong 
trào cách mạng thế giói, dẫn đến sự tan rã hệ thông xã 
hội chủ nghĩa đã từng tồn tại hàng nửa thế kỷ. 

Khuynh hướng chỉ nhấn mạnh lợi ích dân tộc, từ bỏ 
chủ nghĩa quôc tê chân chính đã dẫn đên sự phát triên 
của chủ nghía dân tộc sôvanh, để cho kẻ thù lợi dụng, kích 
động, làm cho tình hình một số khu vực mất ổn định kéo 
dài, các cuộc chiến tranh sắc tộc, tôn giáo, tranh chấp 
lãnh thổ,... diễn ra liên miên, gây đau thương tang tóc cho 
nhân dân các dân tộc, chỉ làm giàu cho túi tiền của bọn tài 
phiệt, lái súng. 

Ớ nước ta, quan điểm xem xét vấn đê dân tộc tách rời 
quan điểm giai cấp cũng được bộc lộ dưới nhiều hình thức 
và mức độ. Có ý kiến cho rằng đất nước đi theo con đường 
nào củng được, chế độ nào cũng được, miễn là có cuộc sống 
sung sướng, tự do. Có ý kiến nêu vấn đề: độc lập dân tộc 
có nhất thiết phải gắn liền với chủ nghĩa xã hội? Cũng có 
ý kiến cho rằng chủ nghĩa xã hội là một lý tưởng tốt đẹp, 
nhưng là điều không tưởng,... từ đó họ khuyên chúng ta 
nên từ bỏ định hướng xã hội chủ nghía, từ bỏ sự lãnh đạo 
của Đảng. Khuynh hưóng đó cũng được thể hiện trong 
việc đòi hỏi phải xem xét, đánh giá lại một sô" sự kiện và 
nhân vật lịch sử, V.V.. 

Mặt khác, củng cần khắc phục quan điểm sơ cứng, giáo 
điều trong việc nhìn nhận vấn đề giai cấp trong thòi kỳ quá 
độ lên chủ nghĩa xã hội ở nưốc ta, thoát ly bôi cảnh và điều 
kiện lịch sử cụ thể của dân tộc. Phải thấy, chúng ta quá độ 
lên chủ nghĩa xã hội nhằm mục tiêu "dân giàu nước mạnh, 


84 


xã hội công bằng, dân chủ, văn minh", nhân dân ấm no, hạnh 
phúc,... mục tiêu đó không phải chỉ là vấn đề giai cấp, mà vừa 
là giai cấp, lại vừa là dân tộc. Nó chứng tỏ ở Việt Nam chỉ có 
Đảng Cộng sản và giai cấp công nhản mới là lực lượng đại biểu 
chân chính cho lợi ích của dân tộc, mới xây dựng được mặt 
trận đại đoàn kết dân tộc để thực hiện được mục tiêu trên. 
Những lệch lạc vê phía này hay phía khác đều là trái với tư 
tưởng Hồ Chí Minh. 

Vì vậy, đi đôi vói tăng cường giáo dục chủ nghĩa Mác - 
Lênin, cần làm cho tư tưởng Hồ Chí Minh vể sự kết hợp dân 
tộc và giai cấp, chủ nghĩa yêu nước và chủ nghĩa quổc tế, độc 
lập dân tộc và chủ nghía xã hội được quán triệt sâu sắc trong 
toàn Đảng, toàn dân, lấy đó làm định hướng cho việc nhận 
thức và giải quyết các vấn để của dân tộc và của thời đại hiện 
nay. 

3. Chăm lo xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc, 
giải quyết tốt mối quan hệ giữa các dân tộc anh em 
và trong cộng đồng dân tộc Việt Nam 

Trong thời kỳ lịch sử mới, Đảng ta tiếp tục giương cao 
ngọn cò đại đoàn kết của Hồ Chí Minh, ra sức phấn đấu 
để tăng cường và mở rộng khối đại đoàn kết toàn dân, lấy 
liên minh giai cấp công nhân với giai cấp nông dân và 
tầng lớp trí thức làm nền tảng; lấy mục tiêu độc lập, 
thống nhất, tiến lên dân giàu nưóc mạnh, xã hội công 
bằng, dân chủ, văn minh làm điểm tương đồng, đồng thời 
chấp nhận những điểm khác nhau không trái vối lợi ích 
chung của dân tộc... Chủ trương đó của Đảng đã thực sự 
đi vào cuộc sống, được các tầng lớp nhân dân, các dân tộc, 


85 


các tôn giáo, dù sông ồ trong nước hay định cư ở nước 
ngoài, đồng tình, ủng hộ và đã thu được những kêt quả tôt 
đẹp. Khối đại đoàn kết dân tộc được tăng cường và mỏ 
rộng hơn một bước, đã huy động được sức người, sức của 
của đồng bào ở trong nước và kiều bào ở nưóc ngoài đóng 
góp vào thành tựu của công cuộc đổi mói. 

Trong xây dựng và củng cô khôi đại đoàn kêt dân tộc 
phải chăm lo giải quyết tốt hơn nữa mổi quan hệ giữa các 
dân tộc anh em trong đại gia đình các dân tộc Việt Nam. 

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX của Đảng đã nêu 
rõ: "Vấn đề dân tộc và đoàn kết các dân tộc luôn luôn có vị trí 
chiến lược trong sự nghiệp cách mạng" 1 . Đại đoàn kêt các 
dân tộc anh em trên lãnh thổ Việt Nam là một nhân tô" quyêt 
định thắng lợi của sự nghiệp dựng nước và giữ nước. Lịch sử 
đã ghi nhận công lao và đóng góp to lớn của các dân tộc miền 
núi nước ta vào thắng lợi của các cuộc kháng chiến chống 
quân xâm lược Tông, Nguyên, Minh, Thanh. Trong đấu 
tranh cách mạng thời kỳ bí mật cũng như trong hai cuộc 
kháng chiến chổng Pháp và chống Mỹ, Việt Bắc, Đông Nam 
bộ và Tây Nguyên,... đều là nơi đặt bản doanh, là căn cứ địa 
vững chắc của cách mạng. Vi vậy, Hồ Chí Minh đã nhận 
định: "Đồng bào miên núi có truyền thống cần cù và dũng 
cảm. Trong thời kỳ cách mạng và kháng chiến, đồng bào 
miền núi đã có nhiều công trạng vẻ vang và oanh liệt" 2 . 


1. Đảng Cộng sản Việt Nam: Văn kiện Đại hội đại biểu toàn 
quốc lần thứ IX, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2001, tr. 127. 

2. Hồ Chí Minh: Toàn tập , Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, 
2000, t. 10, tr. 608. 


86 



Trong việc đền ơn, đáp nghĩa cho đồng bào miển núi, 
giúp miền núi nhanh chóng tiến kịp miền xuôi, Người chỉ 
thị: "Các cấp bộ đảng phải thi hành đúng chính sách dân 
tộc, thực hiện sự đoàn kết , bình đẳng, tương trợ giữa các 
dân tộc" 1 , sao cho khoảng sau hai kế hoạch 5 năm, đạt 
được các mục tiêu: 

"Nhân dân no ấm hơn, mạnh khoẻ hơn. 

Văn hoá sẽ cao hơn. Giao thông tiện lợi hơn. 

Bản làng vui tươi hơn. Quốc phòng vững vàng hơn" 2 . 

Nhìn lại đòi sổng các dân tộc miền núi sau hơn 15 năm 
đổi mới, tình hình đã có một sô" chuyển biến rõ nét: kinh tế tự 
nhiên được thu hẹp, sản xuất hàng hoá tại một sô" vùng được 
mở rộng, mức sông vật chất và tinh thần của đồng bào miền 
núi được cải thiện một bước. Tuy nhiên, đời sống kinh tê" - 
vản hoá - xã hội của đồng bào vẫn đang ỏ tình trạng nghèo 
nàn và lạc hậu: thiếu đất canh tác, tình trạng du canh du cư 
vẫn tiếp diễn, nạn mù chữ còn phổ biến, tệ nạn xã hội, mê 
tín dị đoan đang phát triển,... 

So với nhiều nước trên thê" giới hiện nay, mối quan hệ 
giữa các dân tộc anh em ỏ nước ta là tô"t đẹp và ổn định. 
Tuy nhiên, không phải không có những cơ sở để cho các 
thê" lực thù địch khai thác, lợi dụng. Có những vấn đề do 
lịch sử để lại, có vân đê do kẻ thù gây ra và nuôi dưỡng 
nhằm chông phá cách mạng thời gian trước đây, có vấn đề 
do sai lầm của cán bộ ta trong thi hành chính sách dân 
tộc của Đảng và Chính phủ ở miền núi, vi phạm đến đời 


1. Sđd, t. 9, tr. 457. 

2. Sđd, t. 10, tr. 610-611. 


87 



sông tình cảm, tâm lý, tín ngưỡng, phong tục tập quán 
của đồng bào,... 

Để loại trừ những nguyên nhân có thể dẫn đến căng 
thắng trong mối quan hệ giữa các dân tộc, có thể bị kẻ thù 
lợi dụng, chúng ta phải thực hiện thắng lợi các mục tiêu 
mà Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX của Đảng đã đề 
ra cho miến núi, trong đó có nhiệm vụ: xây dựng kết cấu 
hạ tầng kinh tế, xã hội, phát triển sản xuất hàng hoá, xoá 
đói, giảm nghèo; giữ gìn và phát huy bản sắc văn hoá dân 
tộc; đặc biệt quan tâm vùng gặp nhiều khó khăn, vùng 
trưốc đây là căn cứ cách mạng và kháng chiến; tích cực 
thực hiện chính sách ưu tiên trong việc đào tạo bồi dưỡng 
cán bộ dân tộc thiểu sổT; chông kỳ thị chia rẽ dân tộc, 
chông tư tưởng dân tộc lớn, dân tộc hẹp hòi, dân tộc cực 
đoan, khắc phục tư tưởng tự ti, mặc cảm dân tộc 1 . 

Nhờ vận dụng sáng tạo và kết hợp nhuần nhuyễn mối 
quan hệ giữa dân tộc và giai cấp, Hồ Chí Minh đã rất 
thành công trong việc xây dựng khối đại đoàn kết toàn 
dân, đại đoàn kêt các dân tộc đa sô và thiểu sô", khơi dậy 
và phát huy được tiềm năng cách mạng của toàn dân tộc, 
đưa đên thắng lợi vĩ đại của sự nghiệp giải phóng dân tộc 
và xây dựng đất nước. 

Nhìn vào thắng lợi cách mạng Việt Nam hơn 70 năm qua 
và nhìn rộng ra tình hình thê giới ở thập niên cuối của thê kỷ 
XX, chúng ta dễ dàng nhận thấy đâu là nguyên nhân dẫn 


1. Xem: Đang Cộng sản Việt Nam: Văn kiện Đại hội đại 
biểu toàn quốc lần thứ IX, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, 
2001, tr. 127-128. 


88 



đên thắng lợi, đâu là nguyên nhân dẫn đến sự tan rã, sụp đổ, 
đên chiên tranh dân tộc, xung đột sắc tộc,... chúng ta càng 
trân trọng và tự hào biết bao vói di sản tư tưởng lý luận quý 
báu mà Hồ Chí Minh để lại cho Đảng và cho dân tộc. 


89 


CHƯƠNG ỈIỈ 

Tư TƯỞNG Hồ CHÍ MINH VE 
CHỦ NGHĨA XÃ HỘI VÀ CON ĐƯỜNG QUÁ ĐỘ 
LÊN CHỦ NGHĨA XÃ HỘI ở VIỆT NAM 


Định hướng phát triển của cách mạng Việt Nam đã 
được khẳng định ngay từ đầu những năm 20 thê kỷ XX 
khi Nguyễn Ái Quốc tìm thấy con đường giải phóng dân 
tộc theo con đường của cách mạng vô sản. Độc lập dân tộc 
gắn liền với chủ nghĩa xã hội là mục tiêu của cách mạng 
Việt Nam đồng thời cũng là nội dung cốt lõi của tư tưởng 
Hồ Chí Minh. Vì vậy, sau thắng lợi của cách mạng giải 
phóng dân tộc, xây dựng đất nước theo con đường của chủ 
nghĩa xã hội là logic phát triển tất yếu của cách mạng 
Việt Nam. 

Tư tưởng Hồ Chí Minh về chủ nghĩa xã hội có nguồn 
gốc sâu xa từ chủ nghĩa yêu nước, truyền thống nhân ái và 
tinh thần cộng đồng làng xã Việt Nam, được hình thành 
từ lâu đời trong lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc. 

Trước khi tiếp cận với chủ nghĩa xã hội khoa học của 
Mác, Hồ Chí Minh đã từng biết đến tư tưởng xã hội chủ 
nghĩa sơ khai ở phương Đông , qua “thuyết đại đồng” của 
Nho giáo với các mệnh đề “thiên hạ vi công” “dân vi quý”, 


90 


“các tận sở năng, các thủ sở nhu”, V.V.. về tổ chức kinh tế, 
ỏ phương Đông đã từng tồn tại hàng nghìn năm chế độ 
cống điền , chế độ “tỉnh điền \ Chính chế độ ruộng công là 
cơ sở kinh tế tạo nên sự cô" kết cộng đồng bền chặt của 
người Việt Nam. 

Sau khi ra nước ngoài khảo sát các cuộc cách mạng thế 
giới, Nguyễn Ái Quốc đã tìm thây trong học thuyết của 
Mác lý tưởng về một xã hội nhân đạo, trong đó “sự phát 
triển tự do của mỗi người là điểu kiện tự do cho tất cả mọi 
người”; đã tìm thây trong chủ nghĩa xã hội của Mác con 
đường thực hiện ước mơ giải phóng của các dân tộc bị áp 
bức khỏi ách nô lệ . 

Giữa năm 1923, Người đến Liên Xô, lần đầu tiên được 
biết đến hiệu quả tích cực của “chính sách kinh tế mới ” của 
Lênin, được chứng kiến những thành tựu bước đầu của nhân 
dân Xôviết trên con đường xây dựng một chế độ xã hội mới. 

Đó là những cơ sơ lý luận và thực tiễn góp phần hình 
thành nên tư tưởng của Hồ Chí Minh về chủ nghía xã hội ở 
Việt Nam. 

I. TƯ TƯỞNG HỔ CHÍ MINH VỂ BẢN CHẤT VÀ 
MỤC TIÊU CỦA CHỦ NGHĨA XÃ HỘI 

1. Con đường hình thành tư duy Hổ Chí Minh về 
chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam 

a) Các nhà kinh điển của chủ nghĩa Mác - Lênin đã 
làm sáng tỏ bản chất của chủ nghĩa xã hội từ những kiến 
giải kinh tế - xã hội, chính trị - triết học. Mác bằng học 


91 


thuyết hình thái kinh tế - xã hội đã chứng minh rằng hình 
thái kinh tê - xã hội tư bản chủ nghĩa tất yêu sẽ được thay 
thế bằng một hình thái cao hơn, hình thái kinh tế - xã hội 
cộng sản chủ nghĩa mà giai đoạn đầu của nó là chủ nghĩa 
xã hội. 

Mác và Ảngghen đã từng bước xây dựng những luận 
điểm cơ bản về chủ nghĩa xã hội, chỉ ra những phương 
hướng phát triển chủ yếu và những đặc trưng bản chât 
của nó mà đặc trưng cơ bản nhất là xoá bỏ chê độ tư hữu 
vế tư liệu sản xuất , giải phóng cho con người khỏi tình 
trạng bị bóc lột về kinh tê, bị áp bức về chính trị, bị nô 
dịch vê tinh thần, tạo điều kiện cho con người có thể tận 
lực phát triển mọi khả năng sẵn có của mình. 

Lênin phát triển lý luận về chủ nghĩa xã hội trong điều 
kiện chủ nghĩa tư bản từ tự do cạnh tranh đã chuyển sang 
chủ nghĩa tư bản độc quyền, tức giai đoạn đế quốc chủ nghĩa. 
Với thắng lợi của Cách mạng tháng Mười Nga năm 1917, chủ 
nghĩa xã hội đã từ lý luận trở thành hiện thực. Chủ nghĩa xã 
hội với tư cách một chế độ xã hội, sau khi đã hoàn thiện sẽ là 
bước phát triển cao hơn và tốt đẹp hơn so với chủ nghĩa tư 
bản. 

b) Hồ Chí Minh củng tiếp cận chủ nghĩa xã hội khoa 
học từ quan điểm duy vật lịch sử của Mác, nghĩa là từ học 
thuyết hình thái kinh tế - xã hội và từ sứ mệnh lịch sử 
của giai câp công nhân - giai cấp trung tâm của thơi đại 
mới. Nói cách khác, Người đã tiếp thu những quan điểm 
của các tác giả kinh điển vê bản chất và mục tiêu của chủ 
nghĩa xã hội khoa học. 

Từ chủ nghĩa yêu nước đến với chủ nghĩa Mác - Lênin, 


92 


Hồ Chí Minh còn tiếp cận chủ nghĩa xã hội từ chủ nghĩa 
yêu nước và truyền thống văn hoá dân tộc, nên cũng bô 
sung những nét riêng của mình vê bản chất và mục tiêu 
của chủ nghĩa xã hội: 

- Hồ Chí Minh tiếp cận chủ nghĩa xã hội từ lập trường 
yêu nước và khát vọng giải phóng dân tộc . Người đã tìm 
thấy trong học thuyết khoa học và cách mạng của Mác con 
đường chân chính để giải phóng dân tộc, giải phóng xã hội 
và giải phóng loài người. Người dã viết:"... chỉ có chủ nghĩa 
xã hội và chủ nghĩa cộng sản mới giải phóng được các dân 
tộc bị áp bức và giai cấp công nhân toàn thê giới" 1 . 

Như vậy, vối Hồ Chí Minh, chỉ có chủ nghĩa xã hội mới 
cứu được nhân loại, mối thực sự đem lại độc lập, tự do, 
bình đảng cho các dân tộc. 

- Hồ Chí Minh tiếp cận chủ nghĩa xả hội từ phương 
diện đạo đức. Chủ nghĩa xã hội là một chê độ xã hội được 
xây dựng trên cơ sở chế độ công hữu về tư liệu sản xuất, 
nó đảm bảo cho sự phát triển hài hoà giữa cá nhân và xã 
hội. Giai cấp công nhân chẳng những đấu tranh để tự giải 
phóng mà còn để giải phóng cho cả loài người khỏi áp bức, 
bóc lột. Lợi ích của giai cấp công nhân và lợi ích của nhân 
dân là thống nhất. Chủ nghĩa xã hội do đó xa lạ và đối lập 
với chủ nghĩa cá nhân. Người viết: “Chủ nghĩa cá 
nhân là một trở ngại lớn cho việc xây dựng chủ nghĩa 
xã hội. Cho nên thắng lợi của chủ nghĩa xã hội không 
thể tách rời thắng lợi của cuộc đấu tranh trừ bỏ chủ 


1. Hồ Chí Minh: Toàn tập, Nxb. Chính trị quổc gia, Hà Nội, 
2000, t. 12, tr. 474. 


93 



nghĩa cá nhân”\ Người lên án mạnh mẽ chủ nghĩa cá 
nhản, một kẻ địch hung ác của chủ nghĩa xã hội, và kêu 
gọi phải tiêu diệt nó, nhưng người không hể phủ nhận cá 
nhân, trái lại rất chăm lo đến nhu cầu và lợi ích của cá 
nhân, để cao nảng lực và phẩm chất của mỗi cá nhân. Theo 
Hồ Chí Minh, “Không có chế độ nào tôn trọng con người, 
chú ý xem xét những lợi ích cá nhân đúng đắn và bảo đảm 
cho nó được thoả mãn bằng chê độ xã hội chủ nghĩa” 2 . Từ 
đó, Người tin tưởng cổ vũ: “Có gì sung sướng vẻ vang hơn 
là trau dồi đạo đức cách mạng để góp phần xứng đáng vào 
sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và giải phóng loài 
người” 3 . Như vậy, đối với Hồ Chí Minh, đạo đức cao cả 
nhất là đạo đức cách mạng, đạo đức giải phóng dân tộc, 
giải phóng loài người. Chủ nghía xã hội vì vậy cũng là giai 
đoạn phát triển mới của đạo đức. 

- Hô Chi Minh tiếp cận chủ nghĩa xã hội từ truyên 
thống lịch sử, văn hoá và con người Việt Nam, 

Việt Nam không trải qua thòi kỳ chiếm hữu nô lệ, từ 
ngày lập quôc đã phải liên tục đứng lên chống ngoại xâm. 

Việt Nam là một nước nông nghiệp; nông nghiệp lấy 
đât và nước làm nền tảng. Chê độ công điền và công cuộc 
trị thủy sớm gắn kết con người Việt Nam lại với nhau. Đó 
là những nhân tố quan trọng hình thành nên tinh thần cố 
ket cộng đông cua dân tộc Việt Nam - một nhân tô thuận 
lợi để đi vào chủ nghĩa xã hội. 

Văn hoa Việt Nam lây nhẫn nghĩa làm gôc, có truyền 


94 


1, 2. Sđd, t. 9, tr. 291. 

3. Sđd, tr. 293. 



thông trọng dân , khoan dung, /lỡò mục đểhoà đồng. Văn 
hoá Việt Nam là văn hoá trọng trí thức, hiền tài. 

Con người Việt Nam có tâm hồn trong sáng, giàu lòng 
vị tha, yêu thương đồng loại, kết hợp được cái chung với cái 
riêng, gia đình với Tổ quốc, dân tộc và nhân loại... Chính 
nhửng truyền thông tốt đẹp của văn hoá và con người Việt 
Nam là một trong những cơ sở dẫn dắt Hồ Chí Minh đến với 
chủ nghĩa xã hội. 

Đôi với Hồ Chí Minh, chủ nghía xã hội mang trong bản 
thân nó bản chất nhân văn và văn hoá; chủ nghĩa xã hội 
là giai đoạn phát triển cao hơn chủ nghĩa tư bản về mặt 
văn hoá và giải phóng con người. Ta hiểu vì sao Hồ Chí 
Minh là một nhà chính trị đã thấy rất sớm vai trò và sức 
mạnh của văn hoá. 

Nói văn hoá cũng tức là nói con người “ chủ thể của 
vãn hoá. Hồ Chí Minh đặc biệt coi trọng xây dựng con 
người, tình người, mồi quan hệ nhân văn giữa người với 
người. Hồ Chí Minh chú trọng nâng cao lý tương, đạo đức, 
văn hoá, khoa học cho con người, vì con người, khát khao 
chiến đấu cho lý tưởng xã hội chủ nghĩa thì mới có được 
chủ nghĩa xã hội. 

Tóm lại, quan niệm của Hồ Chí Minh về chủ nghĩa xã hội 
là sự thống nhất biện chứng giữa các nhân tô" kinh tế, chính 
trị, xã hội với các nhân tô" nhân vãn, đạo đức, văn hoá. 

Từ bản chất ưu việt của chủ nghĩa xã hội, Hồ Chí Minh 
đã đi tới khẳng định tính tất yếu của sự lựa chọn xả hội chủ 
nghĩa và con đường quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta. 
Người nói: “Miền Bắc nước ta đang tiến dần lên chủ nghĩa 
xã hội. Đó là yêu cầu cấp bách của hàng chục triệu 


95 


người lao động” 1 . 

2. Quan niệm của Hồ Chí Minh về nhửng đặc 
trưng bản chât của chủ nghĩa xã hội 

a) Bản chất của chủ nghĩa xã hội - với tư cách là một 
chế độ xã hội, giai đoạn thấp của chủ nghĩa cộng sản - đã 
được các nhà kinh điển của chủ nghĩa Mác - Lênin luận 
giải qua một sô" đặc trưng cơ bản sau đây: 

- Xoá bỏ từng bước chê độ tư hữu tư bản chủ nghĩa, thiết 
lập chế độ sỏ hữu công cộng để giải phóng cho sức sản xuất 
xã hội phát triển. 

- Có một nền đại công nghiệp cơ khí với trình độ khoa 
học và công nghệ hiện đại có khả năng cải tạo nông 
nghiệp, tạo ra năng suất lao động cao hơn chủ nghĩa tư 
ban. 

- Thực hiện sản xuất có kế hoạch, tiến tới xoá bỏ sản 
xuất hàng hoá trao đổi tiền tệ (quan niệm này vể sau đã 
được điều chỉnh với Chính sách kinh tế mới của Lênin). 

- Thực hiện nguyên tắc phân phôi theo lao động, thể hiện 
sự công bằng và bình đẳng về lao động và hưởng thụ. 

- Khắc phục dần sự khác biệt giữa các giai cấp, giữa 
nông thôn và thành thị, giữa lao động trí óc và lao động 
chân tay, tiến tới một xã hội tương đối thuần nhất về giai 
cấp. 

- Giải phóng con người khỏi mọi ách áp bức, bóc lột, 
nâng cao trình độ tư tưỏng và văn hoá cho nhân dân, tạo 
điều kiện cho con người tận lực phát triển mọi khả năng 


1. Sđd, tr. 291. 


96 



sẵn có của mình. 

- Sau khi đă đạt được những điều nói trên, khi giai cấp 
không còn nữa thi chức năng chính trị của Nhà nước sẽ dần 
dần tiêu vong, V.V.. 

Những đặc trưng cơ bản nói trên của chủ nghĩa xã hội 
là nhừng phán đoán khoa học đã được Mác và Ảngghen 
nêu lên trên cơ sở phân tích những điều kiện kinh tế - 
chính trị - xã hội ở các nước tư bản chủ nghĩa Tây Âu phát 
triển nhất vào cuối thế kỷ XIX. Dù sao, các ông cũng mới 
chỉ vạch ra nhửng phương hướng phát triển chủ yếu của 
chủ nghĩa xã hội nhằm khẳng định tính ưu việt của nó so 
với chủ nghĩa tư bản. Vối sự vận động của lịch sử, vối 
thành tựu khoa học - công nghệ của loài người, với kinh 
nghiệm của thực tiễn xây dựng chủ nghĩa xã hội đã qua 
và hiện nay, trong những luận điểm đó, có điểm ngày nay 
đã được nhận thức lại cho phù hợp với thực tế, đó cũng là 
điều bình thưòng. Chính Mác và Ảngghen, để tránh cho 
những người đi sau không rơi vào rập khuôn, giáo điều, 
ngay trong Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản, trước khi nêu 
lên 10 biện pháp xây dựng và cải tạo xã hội chủ nghĩa có 
thể áp dụng khá phổ biến ơ các nước tiên tiến nhất, hai 
ông đá căn dặn: ‘Trong những nước khác nhau, những 
biện pháp ấy dĩ nhiên sẽ khác nhau rất nhiều” 1 . Nhiệm vụ 
của những ngưòi mácxít là phải dựa vào tư tưởng của các 
ông vê những đặc trưng bản chất của chủ nghĩa xã hội để 
bổ sung và phát triển nó trong những điều kiện lịch sử mới. 


1. c. Mác - Ph.Ảngghen: Toàn tập , Nxb. Chính trị quốc gia, 
Hà Nội, 1995, t. 4, tr. 627. 


7-Giáo trình TT 


97 



b) Thống nhất với tư tưởng của các bậc thầy của giai 
cấp vô sản thê giới về những đặc trưng bản chất của chủ 
nghĩa xã hội so với chủ nghĩa tư bản, Hồ Chí Minh trong 
thực tiễn chỉ đạo công cuộc cải tạo và xây dựng chủ nghĩa 
xã hội trên miên Bắc nước ta, ở những thời điểm khác 
nhau, đã nêu lên quan niệm của mình về những đặc trưng 
bản chất của chủ nghĩa xã hội. 

Trả lời câu hỏi: “Chủ nghĩa xã hội là gi”, Người diễn 
giải: 

* Nói một cách tóm tắt, mộc mạc, chủ nghĩa xã hội 
trước hết nhằm làm cho nhân dân lao động thoát nạn bần 
cùng, làm cho mọi ngưòi có công ăn việc làm, được ấm no 
và sống một đời hạnh phúc. Người nhấn mạnh mục tiêu 
của chủ nghĩa xã hội là giải phóng nhân dân lao động 
khỏi nghèo nàn, lạc hậu. 

- Muôn có chủ nghĩa xã hội phải làm gì? “Nhiệm vụ 
quan trọng bậc nhất của chúng ta hiện nay là phát triển 
sản xuất, để nâng cao đời sông vật chất và văn hoá của 
nhân dân. Muôn có chủ nghĩa xã hội thì không có cách 
nào khác là phải dôc lực lượng của mọi người ra để sản 
xuất. Sản xuất là mặt trận chính của chúng ta hiện nay ở 
miền Bắc” 1 . (Nhấn mạnh nhân tô quyết định thắng lợi của 
chủ nghĩa xã hội là ra sức phát triển sản xuất). 

* “Chủ nghĩa xã hội là lấy nhà máy, xe lửa, ngân 
hàng, V. V. làm của chung” 2 {về chế độ sở hữu công cộng). 


1. Hồ Chí Minh: Toàn tập , Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, 
2000, t. 10, tr. 312. 

2. Sđd, t. 8, tr. 226. 


98 



- Chủ nghĩa xã hội là “một xã hội không có chê độ 
người bóc lột người, một xã hội bình đẳng, nghía là ai 
cũng phải lao động và có quyền lao động, ai làm nhiều thì 
hưởng nhiều, làm ít hưởng ít, không làm không hương ” 1 
(về xoá bỏ chê độ bóc lột , về nguyên tắc công bằng, bình 
đẳng trong lao động và hưởng thụ). 

- Chủ nghĩa xã hội “gắn liền với sự phát triển khoa học và 
kỹ thuật, vối sự phát triển văn hoá của nhân dân” 2 . “... chỉ ở 
trong chế độ xã hội chủ nghĩa thì mỗi người mới có điều kiện 
để cải thiện đài sông riêng của mình, phát huy tính cách 
riêng và sở trường riêng của mình ” 3 (về phát triển văn hoá và 
con người). 

- “Chủ nghĩa xã hội là do quần chúng nhân dân tự 
mình xây dựng nên” 4 . “Đó là công trình tập thể của quần 
chúng lao động dưới sự lãnh đạo của Đảng ” 5 (về động lực 
con người và vai trò lãnh đạo của Đảng). 

- chế độ xã hội chủ nghĩa và cộng sản chủ nghĩa là 
chế độ do nhân dân lao động làm chủ” 6 . “Nước ta là nước 
dân chủ, địa vị cao nhất là dân, vì dân là chủ. Trong bộ 
máy cách mạng, từ người quét nhà, nấu ăn cho đến Chủ 
tịch một nưóc đều là phân công làm đầy tó cho dân ” 7 (về 
quyền làm chủ của nhân dân, dãn là chủ, cán bộ là đầy 
tớ). 

Từ những lời phát biểu ngắn gọn, giản dị, mộc mạc của 


1, 2, 3. Sđd, t. 9, tr. 23, 586, 291. 

4. Sđd, t. 10, tr. 133. 

5, 6. Sđd, t. 9, tr. 291. 

7. Sđd, t. 6, tr. 515. 


99 



Người, chúng ta có thể khái quát lên những đặc trưng bản 
chất sau đây của chủ nghĩa xã hội theo tư tưởng Hồ Chí 
Minh về các mặt chính trị, kinh tế, văn hoá, xã hội và con 
người. 

- Chủ nghĩa xã hội là một chế độ do nhân dân làm 
chủ , Nhà nước phải phát huy quyền làm chủ của nhân 
dân để huy động được tính tích cực và sáng tạo của nhân 
dân vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội. 

- Chủ nghĩa xã hội có nền kinh tế phát triển cao , dựa 
trên lực lượng sản xuất hiện đại và chê độ công hữu vê các 
tư liệu sản xuất chủ yếu, nhằm không ngừng nâng cao đòi 
sông vật chất và tinh thần cho nhân dân, trước hêt là 
nhân dân lao động. 

- Chủ nghĩa xã hội là một xã hội phát triển cao về văn 
hoáy đạo đức , trong đó người với người là bè bạn, là đồng 
chí, là anh em, con người được giải phóng khỏi áp bức, bóc 
lột, có cuộc sông vật chất và tinh thần phong phú, được tạo 
điều kiện để phát triển hết mọi khả năng sẵn có của mình. 

- Chủ nghĩa xã hội là một xã hội công bằng và hợp lý: 
làm nhiều hưởng nhiều, làm ít hưởng ít, không làm thì 
không được hương; các dân tộc đều bình đẳng, miền núi 
được giúp đỡ để tiến kịp miền xuôi. 

- Chủ nghĩa xã hội là công trình tập thê của nhăn dân , 
do nhân dân tự xây dựng lấy dưới sự lãnh đạo của Đảng. 

Tóm lại, quan niệm của Hồ Chí Minh về chủ nghĩa xã hội 
là một quan niệm khoa học, hoàn chỉnh, hệ thống, dựa trên 
học thuyết hình thái kinh tê - xã hội của Mác, đồng thòi có bổ 
sung thêm một sô đặc trưng khác phản ánh truyền thống, 
đặc điểm của Việt Nam. Theo Hồ Chí Minh, chủ nghía xã hội 


100 


là một xã hội dân giàu, nước mạnh, công bằng, dân chủ, đạo 
đức và văn minh, một chê độ xã hội ưu việt nhất trong lịch 
sử, một xã hội tự do và nhân đạo, phản ánh được khát vọng 
tha thiêt của loài người. Người nói: “Chúng ta tranh được tự 
do, độc lập rồi mà dân cứ chết đói, chết rét, thì tự do, độc lập 
cũng không làm gì” 1 . Vì vậy, để giữ vững được độc lập, tự 
chủ, để đảm bảo cho nhân dân một cuộc sống tự do, ấm no, 
hạnh phúc, chúng ta không có con đường nào khác là phải 
tiến lên chủ nghĩa xã hội. 

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VII của Đảng đã 
thông qua Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ 
quá độ lên chủ nghĩa xã hội , trong đó trình bày rõ quan 
niệm của Đảng ta về chủ nghĩa xã hội vói sáu đặc trưng 
của xã hội xã hội chủ nghĩa mà nhân dân ta xây dựng. Đó 
cùng là kết quả của quá trình đổi mới tư duy và nhận 
thức lại một cách đúng đắn quan niệm vê chủ nghĩa xà 
hội của các nhà sáng lập chủ nghĩa Mác - Lênin và tư 
tương Hồ Chí Minh. 

3. Quan niệm của Hồ Chí Minh về mục tiêu và 
động lực của chủ nghĩa xả hội 

a) Bản chất và mục tiêu của chủ nghía xã hội có quan hệ 
chặt chẽ với nhau. Những đặc trưng bản chất của chủ nghĩa 
xã hội theo tư tưởng Hồ Chí Minh sau khi được nhận thức 
đêu trở thành những mục tiêu cơ bản cần đạt tới trong quá 
trình xây dựng và hoàn thiện chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam. 

- Chê độ chính trị mà chúng ta xảy dựng là chế độ do 


1. Sđd, t. 4, tr. 152. 


101 



nhân dân làm chủ. Người nói: “Nhà nước của ta là Nhà 
nưốc dân chủ nhân dân dựa trên nền tảng liên minh công 
nông, do giai cấp công nhản lãnh đạo” 1 . Trong Nhà nước 
đó, mọi người công dân đều có quyền bầu cử và ứng cử vào 
các cơ quan nhà nước, có quyền kiểm soát đối với đại biểu 
của mình, “có quyền bãi miễn đại biểu Quốc hội và đại 
biểu Hội đồng nhân dân nếu những đại biểu ấy tỏ ra 
không xứng đáng với sự tín nhiệm của nhân dân” 2 . Nhân 
dân thực hiện quyền làm chủ của mình chủ yếu bằng Nhà 
nước dưới sự lãnh đạo của Đảng, do đó Người đòi hỏi: 
“Nhà nước ta phải phát triển quyển dân chủ và sinh hoạt 
chính trị của toàn dân, để phát huy tính tích cực và sức 
sáng tạo của nhân dân, làm cho mọi người công dân Việt 
Nam thực sự tham gia quản lý công việc Nhà nước, ra sức 
xây dựng chủ nghĩa xã hội” 3 . 

Trong Nhà nước dân chủ, mọi quyền lực đểu thuộc vê 
nhân dân thì Chính phủ là gì? Người trả lòi: “Là đày tớ 
chung của dân, từ Chủ tịch toàn quôc đến làng. Dân là 
chủ thì Chính phủ phải là đày tớ... Nếu Chính phủ 
làm hại dân thì dân có quyền đuổi Chính phủ” 4 . Vì 
vậy, Hồ Chí Minh đòi hỏi người cầm quyền phải không 
ngừng tu dưỡng, rèn luyện đạo đức cách mạng, thực hiện 
cần kiệm liêm chính, chí công vô tư, phải “sửa đổi lỗi làm 
việc”, chống tham ô, lãng phí, quan liêu, V.V.. 

Mặt khác, Hô Chí Minh cũng nhấn mạnh môi quan hệ 
giữa quyến làm chủ với nghĩa vụ và tính năng động của 


102 


1, 2, 3. Sđd, t. 9, tr. 586, 591, 590. 

4. Sđd, t. 5, tr. 60. 



người làm chủ: “Đã là người chủ Nhà nước thì phải chăm 
lo việc nước như chăm lo việc nhà... Đã là người chủ thì 
phải biết tự mình lo toan, gánh vác, không ỷ lại, không 
ngồi chờ” 1 . Mọi người công dân trong xã hội đều có nghĩa 
vụ lao động, nghĩa vụ bảo vệ Tổ quốc, tôn trọng và chấp 
hành pháp luật, tôn trọng và bảo vệ của công, đồng thời có 
nghĩa vụ học tập, nâng cao trình độ vể mọi mặt để “xứng 
đáng vai trò của người chủ”. 

- Nên kinh tế mà chúng ta xây dựng là “một nền kinh 
tế xã hội chủ nghĩa với công nghiệp và nông nghiệp hiện 
đại, khoa học và kỹ thuật tiên tiến” 2 . “... trên cơ sở kinh tế 
xã hội chủ nghía ngày càng phát triển, cách bóc lột theo 
chủ nghĩa tư bản được xoá bỏ dần, đời sông vật chất và 
văn hoá của nhân dân ngày càng được cải thiện” 3 . 

Nền kinh tế xã hội chủ nghĩa phải được tạo lập trên cơ sở 
chế độ sỏ hữu công cộng về tư liệu sản xuất. Tuy nhiên, ỏ 
thời kỳ quá độ, nền kinh tế đó còn tồn tại bốn hình thức sở 
hữu chính: “Sở hừu của Nhà nước tức là của toàn dân. 

Sở hữu của hợp tác xã tức là sỏ hữu tập thể của nhân dân 
lao động. 

Sở hủu của người lao động riêng lẻ. 

Một ít tư liệu sản xuất thuộc sở hữu của nhà tư bản” 4 , 
trong đó “kinh tế quốc doanh là hình thức sỏ hữu của toàn 
dân, nó lãnh đạo nền kinh tế quốc dân và Nhà nước phải đảm 
bảo cho nó phát triển ưu tiên” 5 . 

Chủ nghĩa xã hội chỉ có thể thắng chủ nghĩa tư bản khi 


l.Sđd, t. 10, tr. 310. 

2, 3, 4, 5. Sđd, t. 9, tr. 588, 592, 588. 

103 



nó tạo ra được một nền kinh tế phát triển cao, gắn liền với sự 
phát triển của sức sản xuất, của khoa học và công nghệ. 
Không có một nển công nghiệp hiện đại thì không thể có chủ 
nghĩa xã hội. Đôì với các nước lạc hậu, chưa trải qua chế độ 
tư bản thì cồng nghiệp hoá, hiện đại hoá là một quy luật tất 
yêu và phô biển , đên nay vẫn hoàn toàn đúng vói tình hình 
nước ta, tuy công nghiệp hoá, hiện đại hoá ỏ thời đại hiện 
nay có thể được thực hiện bằng nhiều con đưòng khác nhau. 

- Chủ nghĩa xã hội gắn liền với vãn hoá và là giai 
đoạn phát triển cao hơn chủ nghĩa tư bản về mặt giải 
phóng con người trước hết khỏi mọi ách áp bức bóc lột. 
Hồ Chí Minh rất coi trọng vai trò của tư tưởng, văn hoá, 
đạo đức, lối sông,... Theo quan điểm của Hồ Chí Minh, 
văn hoá - tư tưởng không phụ thuộc một cách máy móc 
vào điều kiện sinh hoạt vật chất, vào mức sông, mà có 
khi cách mạng tư tưởng - vãn hoá phải đi trước một 
bước để dọn đường cho cách mạng công nghiệp. Trả lòi 
câu hỏi của phóng viên báo Luymanitê (Pháp) về nhân 
tô nào sẽ biên nước Việt Nam lạc hậu thành một nước 
tiên tiên, Hồ Chí Minh đã nói: “Có lẽ cần phải để lên 
hàng đầu những cố gắng của chúng tôi nhằm phát triển 
văn hoá, Chủ nghía thực dân đã kìm hãm nhân dân 
chúng tôi trong vòng ngu muội để chúng dễ áp bức. 

Nển văn hoá nảy nở hiện thời là điều kiện cho nhân 
dân chúng tôi tiến bộ... Chính vì vậy chúng tôi đã đào tạo 
nhanh chóng các cán bộ cho tất cả các ngành hoạt đông... để 
công nghiệp hoá đất nước” 1 . 


1. Sđdy t. 10, tr. 392 (Sau này được sửa lại là nội dung xã 
hội chủ nghĩa và tính chất dân tộc) - (T.G). 


104 



Người yêu cầu “cán bộ phải có văn hoá làm gốc. Nếu ta 
muôn dùng máy móc mà máy móc ngày một thêm tinh 
xảo, thì công nhân cũng phải có trình độ kỹ thuật rất cao 
không kém gì kỹ sư, phải biết tính toán nhiều, ớ nông 
thôn cũng vậy... nông dân phải biết văn hoá” 1 . 

Nền văn hoá mà Đảng ta và Hồ Chí Minh chủ trương 
xây dựng là một nền văn hoá “lấy hạnh phúc của đồng 
bào, của dân tộc làm cơ sử\ “văn hoá phải sửa đổi được 
tham nhũng, lười biếng, phù hoa, xa xỉ”, “phải làm cho ai 
củng có lý tưởng tự chủ, độc lập, tự do”. Nói cách khác, 
“văn hoá phải soi đường cho quốc dân đi”. Tóm lại, “để 
phục vụ sự nghiệp cách mạng xã hội chủ nghĩa thì vãn 
hoá phải xã hội chủ nghía về nội dung và dân tộc về hình 
thức” 2 , kết hợp với tiếp thu có chọn lọc tinh hoa văn hoá 
của nhân loại. 

- Vê quan hệ xã hội. xã hội mà chúng ta xây dựng là 
một xã hội công bằng, dân chủ, có quan hệ tốt đẹp giữa 
người với người; các chính sách xã hội được quan tâm thực 
hiện; đạo đức * lốì sống xã hội phát triển lành mạnh. 

Nói chuyện tại lớp hướng dẫn giáo viên cấp 2, cấp 3 và 
Hội nghị sư phạm, Người hỏi một đồng chí giáo viên: 

+ "Thế chủ nghĩa xã hội là gì? 

t Một đồng chí mạnh bạo đứng lên nói : "Chủ nghĩa xã 
hội là những tư liệu sản xuất thuộc về nhân dân”) 3 . Người 
hỏi luôn: 


1. Sđd, t. 8, tr. 224. 

2. Sđd, t. 10, tr. 60. 

3. Sđd, t. 8, tr. 226. 


105 



+ "Thế giữa người và người như thế nào?" 1 . 

Điểu đó chứng tỏ, một trong những mục tiêu xây dựng 
của chủ nghĩa xã hội là xây dựng cho được mối quan hệ tốt 
đẹp giữa người với người. 

- “Muôn xây dựng chủ nghĩa xã hội, trước hết cần có 
những con người xã hội chủ nghĩa” 2 . Hồ Chí Minh quan 
niệm chủ nghĩa xã hội là công trình tập thể của nhân dân, 
do nhân dân tự xây dựng lấy. Nếu không có con người 
thiết tha với lý tưởng xã hội chủ nghĩa, thì không có chủ 
nghĩa xã hội được. Vì vậy, Hồ Chí Minh đặt lên hàng đầu 
mục tiêu xây dựng con người. 

Con người xã hội chủ nghĩa theo quan điểm của 
Hồ Chí Minh phải là con người có tinh thần và năng 
lực làm chủ; có đạo đức cần kiệm liêm chính, chí công 
vô tư; có kiên thức khoa học - kỹ thuật, nhạy bén vói 
cái mới; có tinh thần sáng tạo, dám nghĩ, dám làm,... 
Đó là nguồn lực quan trọng nhất để xây dựng thành 
công chủ nghĩa xã hội. 

Mục tiêu của chủ nghĩa xã hội là giải phóng con 
người, giải phóng mọi tiềm năng sẵn có của con người 
để phục vụ cho công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội. 
Muôn có nhiều sức lao động thi phải giải phóng sức lao 
động của phụ nữ. Hồ Chí Minh đánh giá rất cao vai trò và 
lực lượng cua phụ nữ trong đấu tranh cách mạng và xây 
dựng chủ nghĩa xã hội: “Nói phụ nữ là nói phân nửa xã 
hội. Nếu không giải phóng phụ nữ thì không giải phóng 


106 


1. Sđd, t. 8, tr. 226. 

2. Sđd, t. 10, tr. 310. 



một nửa loài người. 

Nêu không giải phóng phụ nữ là xây dựng chủ nghĩa xã 
hội chỉ một nửa” 1 . Điều đó thể hiện chủ nghĩa nhân văn, tầm 
văn hoá và nhãn quan chính trị rộng lớn của Hồ Chí Minh. 

b) Để hoàn thành được những mục tiêu của chủ nghĩa 
xã hội, điều quan trọng theo Hồ Chí Minh là phải nhận 
thức, vận dụng và phát huy tất cả các động lực của chủ 
nghĩa xã hội. Động lực hiểu một cách tóm tắt là tất cả 
những nhân tố góp phần thúc đẩy sự phát triển kinh tế - 
xã hội thông qua hoạt động của con người. Đối lập với 
phát triển là kìm hãm. Vì vậy, bên cạnh phát huy động 
lực còn phải biết triệt tiêu những trở lực. 

Hệ thông động lực của chủ nghĩa xã hội trong tư tưởng 
Hồ Chí Minh rất phong phú. Xét đến cùng, các động lực 
muôn phát huy được tác dụng đều phải thông qua con người, 
do đó bao trùm lên tất cả vẫn là động lực con người - con 
người trên cả hai bình diện: cộng đồng và cá nhân. 

- Phát huy sức mạnh đoàn kết của cả cộng đồng dân tộc - 
động lực chủ yếu để phát triển đất nước. 

Con người trên bình diện cộng đồng bao gồm tất cả các 
tầng lớp nhân dân: công nhân, nông dân, trí thức,... các tổ 
chức và đoàn thể, các dản tộc và tôn giáo, đồng bào trong 
nước và kiều bào ỏ nước ngoài,... Người cũng không quên 
nhắc: giai cấp tư sản dân tộc cũng là một lực lượng tham 
gia xây dựng chủ nghĩa xã hội, vì giai cấp tư sản dân tộc ở 
ta “có xu hướng chống đế quốc, có xu hưóng yêu nước”. 
Theo Hồ Chí Minh, để xây dựng thành công chủ nghía xă 


1. Sđd , t. 9, tr. 523. 


107 



hội phải ra sức phát huy sức mạnh của khôi đại đoàn kêt 
dân tộc, bởi xây dựng chủ nghía xã hội không phải chỉ là vấn 
đề giai cấp mà còn là vân đề dân tộc, không phải là sự nghiệp 
riêng của công nông mà là sự nghiệp chung của toàn dân tộc, 
có xây dựng thành công chủ nghĩa xã hội mới tăng cường 
được sức mạnh dân tộc, mới giữ vững được độc lập dân tộc. 

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX của Đảng ta chỉ rõ: 
“Động lực chủ yếu để phát triển đất nước là đại đoàn kết 
toàn dân trên cơ sở liên minh giữa công nhán với nông dân 
và trí thức do Đảng lãnh đạo, kêt hợp hài hoà các lợi ích cá 
nhân, tập thể và xã hội, phát huy mọi tiềm năng và nguồn 
lực của các thành phần kinh tế, của toàn xã hội” 1 . 

Đó là sự kế thừa và quán triệt tư tưởng Hồ Chí Minh 
vể huy động sức mạnh tổng lực của toàn dân tộc trong 
tinh hình mới. 

- Phát huy sức mạnh của con người với tư cách cá nhăn 
người lao động. 

Sức mạnh cộng đồng được hình thành từ- sức mạnh của 
cá nhân, thông qua sức mạnh của từng cá nhân. Do đó, 
muốn phát huy được sức mạnh của cộng đồng, phải tìm ra 
các biện pháp khơi dậy, phát huy động lực của mỗi cá nhân. 

Hồ Chí Minh đã đề cập một hệ thổhg nội dung, biện pháp, 
vật chất và tinh thần, nhằm tác động vào đó, tạo ra sức mạnh 
thúc đẩy hoạt động của con người cho chủ nghĩa xã hội. 

+ Tác động vào nhu cầu và lợi ích của con người. 

Sinh thời Hồ Chí Minh, vấn đề lợi ích vật chất 


1. Đảng Cộng sản Việt Nam: Văn kiện Đại hội đại biểu toàn 
quốc lần thứ ỈX, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2001, tr. 86. 


108 



chưa phải là nhân tô" có sức kích thích như trong cơ 
chê thị trường hiện nay. Tuy nhiên, là nhà duy vật 
mácxít, Hồ Chí Minh hiểu hành động của con người 
luôn luôn gắn liền vối nhu cầu và lợi ích của họ. Trong 
đấu tranh giải phóng dân tộc, Hồ Chí Minh đã huy động 
được sức mạnh lý tưởng (lòng yêu nước, tinh thần dân tộc, 
chủ nghía anh hùng...) cũng như đem lại lợi ích vật châ"t 
(ruộng đất, cơm áo, nhu cầu vật chất hàng ngày) cho cả 
cộng đồng và mỗi cá nhân, Đi vào chủ nghĩa xã hội là đi 
vào một trận tuyến mới, do đó theo Người cũng phải biết 
kích thích những động lực mới, đó là lợi ích cá nhân chính 
đáng của người lao động. 

Hồ Chí Minh phê phán mạnh mẽ chủ nghĩa cá nhân, 
nhưng hơn ai hết, Người râ"t quan tâm đến con người, 
khuyến khích lợi ích cá nhân chính đáng, coi trọng động 
lực cá nhân, tìm tòi cơ chế chính sách để kết hợp hài hoà lợi 
ích xã hội và lợi ích cá nhân, như khoán , thưởng , phạt trong 
kinh tế. 

+ Tác động vào các động lực chính trị - tinh thần. 

Coi trọng động lực của các đòn bẩy kinh tếy nhưng Hồ 
Chí Minh củng cho thây đó không phải là phương thuổc 
bách bệnh có thể giải quyết được tất cả. Có những lĩnh vực 
hoạt động xã hội - tinh thần đòi hỏi những hy sinh, thiệt 
thòi mà không lợi ích vật chất nào bù đắp được. Trong 
những hoàn cảnh khó khăn của cách mạng và kháng chiến, 
khi các điều kiện vật chất còn thiếu, Hồ Chí Minh đề lên 
hàng đầu việc phát huy các động lực chính trị - tinh thần của 
nhân dân ta: 

* Phát huy quyền làm chủ và ý thức làm chủ của người 


109 


lao động , bao gồm quyền làm chủ sở hữu, làm chủ quá 
trình sản xuất và phân phối. Người nhắc nhở: các hợp tác 
xã phải làm cho người nông dân xã viên thấy “mình là 
người chủ tập thể của hựp tác xã, có quyền bàn bạc và 
quyết định những công việc của hợp tác xã. Có như thế thì 
xã viên sẽ đoàn kết chặt chẽ, phấn khởi sản xuất và hợp 
tác xã sẽ tiến bộ không ngừng” 1 . Muôn thế, người cán bộ 
lãnh đạo không được chuyên quyển, độc đoán, "Cái gì cũng 
dùng mệnh lệnh. Ép dân chúng làm. Đóng cửa lại mà đặt kế 
hoạch, viết chương trình rồi đưa ra cột vào cổ dân chúng, bắt 
dân chúng theo...” 2 . Nói cách khác là phải thực hành dân chủ 
mà theo Hồ Chí Minh đó là “cái chìa khoá vạn năng có thể 
giải quyết mọi khó khăn” 3 . Người nói, nếu quần chúng thật 
sự có quyền dân chủ, cán bộ, đảng viên xung phong gương 
mẫu thì mọi kế hoạch sản xuất sẽ được thực hiện thắng lợi. 

Đồng thòi với phát huy quyền làm chủ, Người nhắc 
nhỏ phải quan tâm bồi dưỡng ý thức làm chủ, tâm lý làm 
chủ cho người lao động mới. Đã là người làm chủ thì phải 
coi “hợp tác xã là nhà, xã viên là chủ”, “yêu xe như con, 
quý xăng như máu”, “quý trâu như bạn”,... Người làm chủ 
là người tự lực, biêt lo toan, gánh vác, không ỷ lại, trông chò; 
người làm chủ phải là người biêt quản lý, biết kinh doanh 
giỏi, biết sử dụng hợp lý sức lao động, V.V.. 

* Thực hiện công hằng xã hội. 


1. Hồ Chí Minh: Toàn tập, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, 
2000, t. 12, tr. 195. 

2. Sđd , t. 5, tr. 293. 

3. Sđd , t. 12, tr. 249. 


110 



Hồ Chí Minh đã thấy do thiếu công bằng và dân chủ 
mà dẫn tới hậu quả bùng nổ những xung đột xã hội căng 
thẳng. Vì vậy, Người nhắc nhở trong công tác phân phối, 
lưu thông, có hai điều phải luôn luôn nhớ: 

Không sợ thiếu, chỉ sợ không công bằng, 

Không sợ nghèo, chỉ sợ lòng dân không yên. 

Công bằng, theo Hồ Chí Minh, không phải là cào bằng 
một cách binh quân, giỏi kém như nhau, làm triệt tiêu 
mất động lực kinh tế, xã hội. 

* Sử dụng vai trò điều chỉnh của cấc nhân tố tinh thần 
khác: chính trị, văn hoá, đạo đức, pháp luật. 

Sức mạnh của con người được huy động vào sự nghiệp 
cách mạng bao gồm cả chính trị, văn hoá, đạo đức, pháp 
luật. Để tác động vào tính tích cực xã hội của con người 
Hồ Chí Minh nhắc nhỏ cũng phải biết tác động một cách 
toàn diện. 

Trưốc hết là lý tưởng chính trị . Muôn xây dựng thành 
công chủ nghĩa xã hội, “cần có ý thức giác ngộ xã hội chủ 
nghĩa cao, một lòng một dạ phấn đấu cho chủ nghĩa xã 
hội” 1 . Những biến động của hệ thống xã hội chủ nghĩa 
những năm qua đã cho thấy: nếu không có những con 
người kiên trì phấn đấu cho lý tưởng xã hội chủ nghĩa thì 
chủ nghĩa xã hội cũng không tồn tại được. 

Nhấn loại đang bước vào kỷ nguyên văn minh trí tuệ, 
trong đó khoa học và công nghệ phát triển như vũ bão. Do 
đó phải phát triển dân trí , phải coi giáo dục và đào tạo là 
quốc sách hàng đầu. Ai không được đào tạo, người ấy sẽ bị 


1. Sđd , t. 9, tr. 457. 


111 



đào thải. Hồ Chí Minh đòi hỏi: Đảng và Nhà nước phải 
nắm vững khoa học - kỹ thuật, mỗi đảng viên đều phải cô 
gắng học tập văn hoá, học tập khoa học và kỹ thuật. 

Sống trong xã hội, con người chịu sự ràng buộc của các 
quan hệ xã hội, trong đó có quan hệ pháp lý - đạo đức . 
Con người được giáo dục về đạo đức thì nhu cầu hướng 
thượng lại càng cao, càng muôn theo đuổi những giá trị 
cao đẹp như chân lý, chính nghĩa, tự do, công bằng, dân 
chủ, nhân đạo,... Nhờ đó, lao động, cống hiến của họ cho 
chủ nghĩa xã hội càng tích cực, tự giác hơn. 

Khắc phục các trở lực kìm hãm sự phát triên của chủ 
nghĩa xã hội: 

Muốn khai thông những động lực phát triển của chủ 
nghĩa xã hội đồng thời phải nhận diện để khắc phục 
những lực cản trong quá trình xây dựng chủ nghía xã hội. 
Bước vào xây dựng xã hội mới, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã 
chỉ ra những căn bệnh có thể dẫn đến nguy cơ thoái hoá, 
biến chất của một đảng cầm quyền, đến an nguy của chế 
độ xã hội chủ nghĩa. Do đó, Người yêu cầu: 

+ Phải đấu tranh chông chủ nghĩa cá nhản , căn bệnh 
mẹ đẻ ra trăm thứ bệnh nguy hiểm. Người nhấn mạnh: 
Chủ nghĩa cá nhân là kẻ địch hung ác của chủ nghĩa xã 
hội. Người cách mạng phải tiêu diệt nó. 

+ Phải đâu tranh chông tham ô, lãng phí , quan liêu , “bạn 
đồng minh của thực dân phong kiến”, vi “Nó làm hỏng tinh 
thần trong sạch và ý chí khắc khổ của cán bộ ta. Nó phá hoại 
đạo đức cách mạng của ta là cần, kiệm, liêm, chính” 1 . 


1. Sđd, t. 6, tr. 490. 


112 



+ Phải chông chia rẽ, bè phái, mất đoàn kết, vô kỷ luật, 
vì những hành động ấy “làm giảm sút uy tín và ngăn trỏ 
sự nghiệp của Đảng, ngăn trở bước tiến của cách mạng” 1 . 

+ Phải chông chủ quan, bảo thủ, giáo điểu, lười biếng, 
không chịu học tập cái mới,... Đó cũng là những trở lực đôi 
với sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội. 

Trong hệ thông các động lực của chủ nghía xã hội, 
ngoài những nội dung nói trên, Chủ tịch Hồ Chí Minh còn 
nói nhiều đến vai trò lãnh đạo của Đảng , hiệu lực cơ chế, 
chính sách của Nhà nước cùng vai trò của các tô chức 
thành viên khác trong hệ thông chính trị, V.V.. Những vấn 
để này vì đã được giới thiệu thành bài riêng nên không 
trình bày ở đây. 

II. TƯ TƯỞNG HỔ CHÍ MINH VỂ CON ĐƯỜNG 
QUÁ ĐỘ LÊN CHỦ NGHĨA XẢ HỘI ở VIỆT NAM 

1. Về thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xả hội ở Việt 
Nam 

a) Các nhà sáng lập chủ nghĩa xã hội khoa học, trong 
khi nhấn mạnh tính khách quan của sự vận động lịch sử 
từ chủ nghĩa tư bản lên chủ nghĩa xã hội và chủ nghĩa 
cộng sản, đã đề cập tính tất yếu của thời kỳ quá độ. Trong 
tác phẩm Phê phẩn cương lĩnh Gôta , Mác viết: “Giữa xã 
hội tư bản chủ nghía và xã hội cộng sản chủ nghĩa là một 
thời kỳ cải biến cách mạng từ xã hội nọ sang xã hội kia. 


1. Sđd, t. 9, tr. 288. 


8-Giào trình TT 


113 



Thích ứng vói thòi kỳ ấy là một thòi kỳ quá độ chính trị, 
và Nhà nước của thời kỳ ấy không thể là cái gì khác hơn 
là nền chuyên chính cách mạng của giai cấp vô sản” 1 . Đó 
là Mác nói đến con đường quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở 
các nước tư bản phát triển cao, cơ sở vật chất và kỹ thuật 
cho chủ nghĩa xã hội đã được chủ nghĩa tư bản chuẩn bị 
tương đối đầy đủ. 

Khi tìm hiểu vể lịch sử phát triển của nước Nga, Mác 
đã tán thành ý kiến của Sécnưsepxki - nhà dân chủ cách 
mạng Nga - rằng “nước Nga... có thể không cần phải trải 
qua những đau khổ của chế độ đó (tức là chế độ tư bản 
chủ nghĩa) mà vẩn chiếm đoạt được mọi thành quả của 
chế độ ây” 2 . 

Thắng lợi của cuộc Cách mạng Tháng Mười Nga đã làm 
cho lý luận về thời kỳ quá độ có sự phát triển mới. Cái mới 
là ở chỗ cách mạng xã hội chủ nghĩa nổ ra trước tiên ở 
Nga, một nước tư bản phát triển trung bình. Nước Nga 
bước vào thòi kỳ quá độ từ điểm xuất phát thấp hơn các 
nước tư bản Tây Âu về kinh tê và văn hoá, giai cấp công 
nhân chiêm tỷ lệ còn thấp trong dân cư và nước Nga cách 
mạng còn đang phải vận động trong một biển những 
người tiểu nông. Do đó, theo Lênin, bước quá độ lên chủ 
nghĩa xã hội ở Nga là một thời kỳ lịch sử tương đối dài, nó 
cần thiết phải thực hiện những bước quá độ nhỏ, những 
nhịp cầu, những hình thức kinh tế trung gian để dần dần 


1. c. Mác và Ph. Ảngghen; Toàn tập , Nxb. Chính trị quốc 
gia, Hà Nội, 1995, t. 19, tr. 47. 

2. Sđd, t. 22, tr. 636. 


114 



lôi cuốn nhân dân Nga, mà đa sô là tiểu nông, đi lên chủ 
nghĩa xã hội. Lênin viết: “Nếu phân tích tình hình chính 
trị hiện nay, chúng ta có thể nói rằng chúng ta đang ở vào 
một thòi kỳ quá độ trong thời kỳ quá độ” 1 . 

Mặt khác, cũng xuất phát từ đặc thù của nước Nga, 
Lênin đã nêu lên tư tưởng về sự phát triển bỏ qua giai 
đoạn tư bản chủ nghĩa đi lên chủ nghĩa xã hội ỏ nhừng 
nước mà đa số dân cư là nông dân với nển sản xuất nhỏ, 
tiền tư bản chủ nghĩa. Lênin viết: “Với sự giúp đỡ của giai 
cấp vô sản các nước tiên tiến, các nưỏc lạc hậu có thể tiến 
tới chế độ xô - viết, và qua những giai đoạn phát triển 
nhất định, tiến tới chủ nghĩa cộng sản, không phải trải 
qua giai đoạn phát triển tư bản chủ nghĩa” 2 . 

Như vậy là theo quan điểm của các nhà kinh điển chủ 
nghĩa Mác - Lênin, có hai con đường quá độ lên chủ nghĩa 
xã hội: một con đường quá độ trực tiếp lên chủ nghĩa xã 
hội từ những nước tư bản chủ nghĩa phát triển cao, và 
một con đường phát triển ở những nước tiền tư bản chủ 
nghĩa, quá độ gián tiếp lên chủ nghĩa xã hội bỏ qua chê độ 
tư bản. ở trường hợp sau, các nhà kinh điển của chủ 
nghĩa Mác - Lênin đã vạch rõ, nó chỉ có thể thực hiện được 
với điều kiện có sự giúp đỡ của một nước công nghiệp tiên 
tiến đã làm cách mạng xã hội chủ nghĩa thành công và 
phải có sự lãnh đạo của một chính đảng vô sản kiên trì 
đưa đất nước đi theo con đường của chủ nghĩa xã hội. 


1. V.I. Lênin: Toàn tập , Nxb. Tiến bộ, Mátxcơva, 1979, t. 42, 
tr. 266. 

2. Sđd , t. 41, tr. 295. 


115 



b) Quan niệm của Hồ Chí Minh về thời kỳ quá độ xuất 
phát từ quan điểm Mác - Lênin và không thể tách ròi 
quan niệm đang ngự trị trong hệ thông xã hội chủ nghĩa 
thế giới lúc bấy giờ. 

- Trước hết, Hồ Chí Minh đã lưu ý chúng ta cần nhận 
thức rõ tính quy luật chung và đặc điểm lịch sử cụ thê của 
mỗi nước khi bưóc vào xây dựng chủ nghĩa xã hội: "Nhưng 
tùy hoàn cảnh, mà các dân tộc phát triển theo con đường 
khác nhau... Có nước thì đi thẳng đến chủ nghĩa xã hội,.,, 
có nước thì phải kinh qua chê độ dân chủ mới , rồi tiên lên 
chủ nghía xã hội" 1 . Nói cách khác, Hồ Chí Minh đã chỉ ra 
hai phương thức quá độ chủ yếu : phương thức quá độ trực 
tiếp (từ chủ nghĩa tư bản phát triển lên chủ nghĩa xã hội) 
và phương thức quá độ gián tiếp (từ nghèo nàn, lạc hậu, 
tiên tư bản chủ nghĩa, qua dân chủ nhân dân đi lên chủ 
nghĩa xã hội). 

Mác, Ángghen chủ yếu để cập phương thức quá độ trực 
tiếp từ chủ nghĩa tư bản đã phát triển cao lên chủ nghĩa 
xã hội. Lênin đã đề cập cả hai loại hình quá độ, nhưng ỏ loại 
hình thứ hai, Lênin cũng mới chỉ nêu lên ở dạng khái quát, 
mang tính định hướng lý luận chung; còn Hồ Chí Minh đã 
căn cứ vào thực tiễn cụ thể của Việt Nam để xây dựng quan 
niệm và lý giải những vấn đề của phương thức quá độ gián 
tiêp ỏ một nước chậm phát triển đi lên chủ nghĩa xã hội 
và nhừng tìm tòi lý luận của Người gắn liền với loại hình 
quá độ này của Việt Nam. 


1. Hồ Chí Minh: Toàn tập, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, 
2000, t. 7, tr. 247. 


116 



- Hồ Chí Minh đã chỉ ra những đặc điểm và mâu 
thuẫn của thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam* 
Sau năm 1954, miền Bắc nước ta bước vào thời kỳ quá độ 
trong bối cảnh quổc tê tương đối thuận lợi. Vê tinh hình 
trong nưóc, ta phải tiến hành đồng thời hai nhiệm vụ 
chiến lược, vừa có hoà bình, vừa có chiến tranh,... nhưng 
bao trùm lên to nhất là đặc điểm "từ một nước nông 
nghiệp lạc hậu tiến thẳng lên chủ nghĩa xã hội không phải 
kinh qua giai đoạn phát triển tư bản chủ nghĩa" 1 . Đặc 
điểm này thâu tóm đầy đủ những mâu thuẫn, khó khăn, 
phức tạp, chi phối toàn bộ tiến trình quá độ lên chủ nghĩa 
xã hội ở nước ta. Nó đặt ra hàng loạt vấn đề lý luận và thực 
tiễn mà chúng ta cần nhận thức và giải đáp một cách đúng 
đắn để tìm ra con đường với những hình thức, bước đi và 
cách làm chủ nghĩa xã hội phù hợp với đặc điểm Việt Nam. 

Dựa theo công thức của Lê nin, Hồ Chí Minh cũng nói “tiến 
thẳng lên chủ nghĩa xã hội không phải kinh qua giai đoạn 
phát triển tư bản chủ nghĩa”. Cách nói này có phần thiên về 
nhấn mạnh mặt thuận lợi, nghía là tránh được cho nhân dân 
ta không phải trải qua một chế độ đầy bùn và máu là chế độ 
tư bản chủ nghĩa đã bị lịch sử lên án và bác bỏ. 

Nhưng cách nói này có thể chưa giúp cho nhân dân và 
cán bộ ta nhận thức được đầy đủ những khó khăn, thiếu 
hụt do chưa trải qua nên chưa đạt tới trình độ phát triển 
kinh tế - xã hội, văn hoá - tư tưỏng,... mà loài người đạt 
được trong thời đại tư bản. 

Từ một nước nông nghiệp lạc hậu, bị chiến tranh tàn 


1. Sđd, t. 10, tr. 13. 


117 



phá, bỏ qua chê độ tư bản, quá độ gián tiêp lên chủ nghĩa 
xã hội, đã đặt ra biết bao khó khăn, phức tạp khiến chúng 
ta không thể chủ quan, nóng vội, đốt cháy giai đoạn, rơi 
vào phiêu lưu, duy ý chí. 

Do đó, mặc dầu nói “tiến thẳng”, nhưng Hồ Chí Minh 
củng đã nhiều lần điều chỉnh lại: “Tiến lên chủ nghĩa xã 
hội, không thể một sớm một chiều. Đó là cả một công tác 
tổ chức và giáo dục” 1 . “Việt Nam ta là một nước nông 
nghiệp lạc hậu, công cuộc đổi xã hội cũ thành xã hội mới 
gian nan, phức tạp hơn việc đánh giặc” 2 . “Chủ nghĩa xã 
hội không thể làm mau được mà phải làm dần dần” 3 . 

Về độ dài của thời kỳ quá độ , lúc đầu dựa theo kinh 
nghiệm của Liên Xô và Trung Quốc, Hồ Chí Minh cũng dự 
đoán “chắc sẽ đòi hỏi ba, bốn kế hoạch dài hạn, nếu nhân 
dân ta cô gắng thì có thể rút ngắn hơn”. 

Nhưng quan niệm này, chỉ sau đó ít lâu đã được Hồ 
Chí Minh điểu chỉnh lại. Người nói: “Xây dựng chủ nghĩa 
xã hội là một cuộc đấu tranh cách mạng phức tạp, gian 
khổ và lâu dài" 4 . Vì sao? Vì mâu thuẫn của thòi kỳ quá độ 
ở nước ta là máu thuẫn giửa yêu cầu phải tiến lên xây 
dựng một chế độ mới có kinh tế công nghiệp, nông nghiệp 
hiện đại, có văn hoá, khoa học tiên tiến với tình trạng lạc 
hậu, kém phát triển, lại phải đối phó với bao thê lực cản 
trở, phá hoại mục tiêu của chúng ta. .Người nói: “Cuộc 


1. Sđd, t. 8, tr. 228. 

2. Sđd, t. 9, tr. 176. 

3. Sđd, t. 8, tr. 226. 

4. Sđd, t. 9, tr. 2. 


118 



cách mạng xã hội chủ nghĩa là một cuộc biến đổi khó khăn 
nhất và sâu sắc nhất” 1 , bởi vì “Chúng ta phải xây dựng 
một xã hội hoàn toàn mới xưa nay chưa từng có trong lịch 
sử dân tộc ta. Chúng ta phải thay đổi triệt để những nếp 
sống, thói quen, ý nghĩ và thành kiến có gốc rễ sâu xa 
hàng ngàn năm. Chúng ta phải thay đổi quan hệ sản xuất 
củ, xoá bỏ giai cấp bóc lột, xây dựng quan hệ sản xuất 
mối... phải dần dần biến nước ta từ một nưóc nông nghiệp lạc 
hậu thành một nước công nghiệp” 2 . Vì vậy, Hồ Chí Minh đã 
khẳng định lại: thời kỳ quá độ là một thời kỳ lịch sử làu dài, 
đầy khó khăn. 

- Về nhiệm vụ lịch sử của thòi kỳ quá độ, Người chỉ rõ: 
”... phải xây dựng nền tảng vật chất và kỹ thuật của chủ 
nghĩa xã hội, đưa miền Bắc tiến dần lên chủ nghĩa xã hội, 
có công nghiệp và nông nghiệp hiện đại, có văn hoá và 
khoa học tiên tiến. Trong quá trình cách mạng xã hội chủ 
nghĩa, chúng ta phải cải tạo nền kinh tế cũ và xây dựng 
nên kinh tế mới, mà xây dựng là nhiệm vụ chủ chốt và lâu 
dài” 3 . Từ đó, Hồ Chí Minh đã chỉ ra những nhiệm vụ cụ 
thể cho từng lĩnlí vực của xã hội ở thòi kỳ quá độ: về chính 
trị, kinh tế, văn hoá - xã hội. 

- Về nhừng nhân tố bảo đảm thực hiện thắng lợi chủ 
nghĩa xã hội ờ Việt Nam, Hồ Chí Minh chỉ rõ phải: 

+ Giữ vững và tăng cường vai trò lãnh đạo của Đảng. 

+ Nâng cao vai trò quản lý của Nhà nước. 

+ Phát huy tính tích cực, chủ động của các tổ chức 


1, 2. Sđd, t. 8, tr. 493. 

3. Sđd, t. 10, tr. 13. 


119 



chính trị - xã hội. 

m ề 

+ Xây dựng đội ngũ cán bộ đủ đức và tài, đáp ứng yêu 
cầu của sự nghiệp cách mạng xã hội chủ nghĩa. 

2. về bước đi và phương thức, biện pháp xây 
dựng chủ nghĩa xả hội ở Việt Nam 

- Chủ nghĩa xã hội có mục tiêu, nguyên lý chung giống 
nhau, nhưng mỗi nước có đặc điểm lịch sử cụ thể khác 
nhau, nên phương thức, biện pháp, bưóc đi, cách làm,... 
chủ nghĩa xã hội không giống nhau. Vì vậy, Hồ Chí Minh 
nhắc nhỏ: Phải học tập kinh nghiệm dồi dào của các nưốc 
anh em, nhưng không thể áp dụng những kinh nghiệm ấy 
một cách máy móc, bởi vì nước ta có những đặc điểm riêng 
của ta. Hồ Chí Minh thường nhắc đến: truyền thống lịch 
sử - văn hoá dân tộc, đặc điểm địa lý, tài nguyên, đất đai, 
con người Việt Nam (về thể chất và tinh thần). Từ đó, 
Người yêu cầu phải nêu cao tác phong độc lập suy nghĩ , 
điều tra nghiên cứu, thông thuộc lịch sử, địa lý và con 
người Việt Nam... "Ta không thể giông Liên Xô,... ta có 
thể đi con đường khác để tiến lên chủ nghĩa xã hội" 1 . 

- Ve bước đi của thời kỳ quá độ, do vấn đề còn quá mới, 
Hô Chí Minh chưa có điểu kiện làm rõ nó sẽ gồm mấy 
chặng đường với những nội dung cho từng chặng, nhưng 
qua thực tê một sô năm Người đã chỉ rõ: "Ta xây dựng chủ 
nghĩa xã hội từ hai bàn tay trắng đi lên thì khó khăn còn 
nhiều và lâu dài" 2 , "phải làm dần dần", "không thể một 


120 


1. Sđd, t. 8, tr. 227. 

2. Sđd, t. 12, tr. 567. 



sớm một chiều", ai nói dễ là chủ quan và sẽ thất bại. 

Thâm nhuần những chỉ dẫn của Lênin “phải kiên 
nhẫn bắc nhừng nhịp cầu nhỏ, vừa tầm, lựa chọn những 
giải pháp trung gian, quá độ”; tư tưởng chỉ đạo của Hồ 
Chí Minh vê bước đi của thời kỳ quá độ ở Việt Nam là 
phải qua nhiều bước, "bước ngắn, bước dài, tùy theo hoàn 
cảnh", nhưng "chớ ham làm mau, ham rầm rộ... Đi bước 
nào vững chắc bước ấy, cứ tiến dần dần". Ví dụ, về bước đi 
trong cải tạo nông nghiệp , Người nói: "... lúc đầu là cải cách 
ruộng đất, sau tiến lên một bước là tổ chức tổ đổi công sao 
cho tốt, cho khắp, lại tiên lên hình thức hựp tác xã dễ dàng, 
rồi tiến lên hợp tác xã cao hơn..." 1 , về bước đi trong phát triển 
công nghiệp , Người sớm đề phòng bệnh duy ý chí: Mây năm 
kháng chiến, ta chỉ có nông thôn, bây giò mới có thành thị... 
nếu muốn công nghiệp hoá gấp là chủ quan... Ta cho nông 
nghiệp là quan trọng và ưu tiên , rồi đến tiêu thủ công nghiệp 
và công nghiệp nhẹ, sau mới đến công nghiệp nặng , "làm trái 
với Liên Xô cũng là mácxít". 

- Về phương pháp, biện pháp, cách thức tiến hành xây 
dựng chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam, Người luôn luôn nhác 
nhở phải nêu cao tinh thần độc lập, tự chủ, sáng tạo, 
chông giáo điều, rập khuôn kinh nghiệm nước ngoài, phải 
suy nghĩ, tìm tòi, sáng tạo ra cách làm phù hợp với thực 
tiễn Việt Nam. Cụ thể: 

+ Trong bước đi và cách làm chủ nghĩa xã hội ở miền 
Bắc, phải thể hiện được sự kết hợp giữa hai nhiệm vụ 
chiến lược của cách mạng Việt Nam : "xây dựng miến Bắc, 


1. Sđd, t. 8, tr. 226. 


121 




chiếu cố miền Nam”. 

+ Khi giặc Mỹ mơ rộng chiến tranh ra miền Bắc, ta có 
khẩu hiệu "vừa sản xuất, vừa chiến đâu", "vừa chông Mỹ 
cứu nước, vừa xây dựng chủ nghĩa xã hội"; được thê giới 
coi là một kinh nghiệm sáng tạo của Việt Nam. 

+ Xây dựng chủ nghĩa xã hội từ một nước nông nghiệp 
lạc hậu, bị chiến tranh tàn phá,... phải kết hợp cải tạo với 
xây dựng trên tất cả các lĩnh vực, mà xây dựng là chủ chốt 
và lâu dài. 

+ Hồ Chí Minh quan niệm chủ nghĩa xã hội là sự 
nghiệp của dân, do dán, vì dân, vì vậy cách làm là "đem 
tài dân , sức dân , CLÍGE dãn đê làm lợi cho dân", đó là "chủ 
nghĩa xã hội nhân dân", không phải là "chủ nghĩa xã hội 
nhà nước", được ban phát từ trên xuống. 

+ Hồ Chí Minh đặc biệt nhấn mạnh vai trò quyết định 
của biện pháp tổ chức thực hiện, Người nhắc nhở: chỉ tiêu 
một. biện pháp mười, quyết tâm hai mươi,... có như thế kế 
hoạch mới hoàn thành tốt được. 

Những tư tưởng của Hồ Chí Minh về chủ nghĩa xã hội, về 
quá độ lên chủ nghĩa xã hội, bước đi và phương thức tiến hành 
chủ nghĩa xã hội ơ Việt Nam đang được Đảng ta kế thừa, vận 
dụng và phát triển trong công cuộc đổi mói hiện nay. 

III. VẬN DỰNG TƯ TƯỞNG Hổ CHÍ MINH VỂ 
CHỦ NGHĨA XẢ HỘI VÀ CON ĐƯỜNG 
QUÁ ĐỘ LÊN CHỦ NGHĨA XÃ HỘI VÀO 
CÔNG CUỘC ĐỒI MỚI HIỆN NAY 

Tư tưởng Hồ Chí Minh vế chủ nghĩa xã hội và con 


122 


đường quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam là một hệ 
thông, bao gồm các luận điểm vê bản chất, mục tiêu và 
động lực của chủ nghĩa xã hội; vê tính tất yếu khách quan 
của thời kỳ quá độ và các hình thức, biện pháp, bước đi 
trong thời kỳ quá độ lên chủ nghía xả hội ỏ nước ta. Tất 
nhiên, trong hoàn cảnh và điêu kiện của miền Bắc những 
năm 60 của thế kỷ XX, khi công cuộc xây dựng chủ nghĩa 
xã hội ở nước ta chưa thực sự vận động theo những quy 
luật của chính nó, nên có nhiều điều Người chưa kịp nghĩ, 
chưa kịp làm, chưa kịp tổng kết. 

Ngày nay, chúng ta đang xây dựng và đổi mới chủ 
nghĩa xã hội trong một bốì cảnh, điều kiện trong nước và 
quốc tế đã có nhiều thay đổi so với sinh thời Hồ Chí Minh. 
Tuy nhiên, những luận điểm của Người về chủ nghĩa xã 
hội và con đường quá độ lên chủ nghía xã hội ở Việt Nam, 
cùng với toàn bộ di sản tư tưởng của Người, vẫn là cơ sở lý 
luận và phương pháp luận chi đạo chúng ta tiếp tục suy 
nghĩ, sáng tạo đê tìm ra những hình thức, bước đi, cách làm 
trong tình hình mới , làm sống động tư tưởng Hồ Chí Minh 
trước một thực tiễn mới, từ đó góp phần làm phong phú 
thêm lý luận về chủ nghía xã hội khoa học ở thời đại ngày 
nay. 

Công cuộc đổi mới do Đảng ta khởi xưóng từ Đại hội 
đại biểu toàn quốc lần thứ VI (1986) đã mở ra một bước 
chuyển cơ bản cho công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội ỏ 
nước ta. Đại hội đại biểu toàn quổíc lần thứ VII (1991) đã 
thông qua Cương lĩnh xảy dựng đất nước trong thời kỳ 
quá độ lên chủ nghĩa xã hội và Chiến lược ổn định và phát 
triển kinh tế • xã hội đến năm 2000. Đại hội đại biểu toàn 


123 


quốc lần thứ VIII (1996) đã tông kết chặng đường 10 năm 
đối mới, rút ra những bài học kinh nghiệm lớn, xác 
định những chương trình, nhiệm vụ lớn đưa đất nước 
chuyển sang thời kỳ công nghiệp hoá, hiện đại hoá, 
biến nước ta thành một nước công nghiệp trong những 
thập niên đầu của thê kỷ XXL Đại hội đại biêu toàn 
quốc lần thứ IX của Đảng là Đại hội phát huy sức mạnh 
toàn dân tộc, tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh công nghiệp hoá, 
hiện đại hoá, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội 
chủ nghĩa. 

Những thành tựu và kết quả đạt được hơn 15 năm qua 
đã khẩng định đường lôì, chính sách đổi mới của Đảng ta 
là đúng đắn và đang được tiếp tục phát huy. Bên cạnh 
thời cơ và thuận lợi, tình hình kinh tế - xã hội nước ta 
đang đứng trước những thử thách gay gắt. Để tận dụng 
thời cơ, vượt qua thử thách, tiếp tục đẩy mạnh công cuộc 
đổi mới tiến lên giành những thành tựu mới, Đảng ta 
đang kiên trì vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh nhằm giải 
quyết tôi các vấn đề dưới đây: 

1. Trong quá trình đổi mới, phải kiên trì mục tiêu 
độc lập dân tộc và chủ nghĩa xả hội trên nền tảng 
chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh 

Độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội là mục tiêu bất 
biến mà nhân dân ta đã kiên trì phấn đấu hy sinh, theo 
đuổi suôt hơn 70 năm qua dưới sự lãnh đạo của Đảng. 
Bằng kinh nghiệm lịch sử của mình, nhân dân ta đã thấm 
thìa sâu sắc lời dạy của Hồ Chí Minh, rằng “nếu nước 
được độc lập mà dân không được hưởng hạnh phúc, tự do 


124 


thì độc lập cũng chẳng có nghĩa lý gì”. Trải qua gần một 
ì[ trăm năm dưới chê độ thực dân nửa phong kiến, nhân dân 
ta bị kìm hãm trong vòng nghèo đói, lạc hậu, đòi sống vật 
chất và văn hoá rất thấp kém. Muốn biến đổi tình hình 
nghèo nàn, lạc hậu ấy, sau khi giành lại độc lập dân tộc, 
chúng ta không có con đường nào khác là phải tiến lên 
chủ nghĩa xã hội. Chỉ có chủ nghĩa xã hội mới thực hiện 
được "ham muôn tột bậc" của Bác Hồ và cũng là mong 
muôn nghìn đời của nhân dân ta. Độc lập dân tộc là điều 
kiện tiên quyết để thực hiện chủ nghĩa xã hội và chủ 
nghĩa xã hội là cơ sỏ đảm bảo vững chắc cho độc lập dản 
ỉ tộc. 

Ngày nay, Đảng ta lãnh đạo nhân dân tiến hành công 
cuộc đổi mới nhằm mục tiêu “dân giàu, nước mạnh, xã hội 
công bằng, dân chủ, văn minh” cũng chính là để hoàn 
thành mục tiêu, lý tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh và 
của nhân dân ta trong một hoàn cảnh mỏi. Đổi mới đối vỏi 
chúng ta, không bao giờ là thay đổi mục tiêu. Lợi dụng 
khủng hoảng, đổ võ của mô hình xã hội chủ nghía ỏ Liên 
Xô và Đông Âu, các thế lực thù địch ở bên ngoài và một sô' 
người dao động ỏ trong nước đã gióng lên luận điệu lạc 
lõng, yêu cầu chúng ta phải từ bỏ sự lựa chọn con đường 
xã hội chủ nghĩa. 

Nhưng nhân dân ta, qua bài học đắt giá của nước Nga 
và các nước Đông Âu, đã thấy rõ cái gọi là nền tự do tư 
sản chỉ là một cái bánh vẽ mà đằng sau nọ là một thứ chủ 
nghĩa tư bản hoang dã đang tàn phá những giá trị tốt đẹp 
mà nhân dân các nưốc đó đã phải đổ bao công lao và 
xương máu để xây dựng nên, nay dù tỉnh ngộ thì cũng đã 


125 



quá muộn. Vì vậy, con đương phát triển tư bản chủ nghĩa 
dứt khoát không phải là sự lựa chọn của chúng ta. 

Tuy nhiên, cũng phải thấy: Xây dựng chủ nghĩa xã hội 
bỏ qua chê độ tư bản chủ nghĩa là sự biến đổi về chất trên 
tất cả các lĩnh vực, là một sự nghiệp khó khăn, phức tạp. 
Kinh tế thị trường, mơ cửa, hội nhập,... có mặt tích cực và 
mặt tiêu cực, mặt sáng và mặt tối. Mặt tích cực của kinh 
tế thị trường là thông qua các quy luật khách quan của 
nền sản xuất hàng hoá (quy luật giá trị, quy luật cung - 
cầu, cạnh tranh, lưu thông tiền tệ,...) nó kích thích sản 
xuất phát triển, làm cho đời sông kinh tế và con người trở 
nên năng động, nhộn nhịp, nâng cao nảng suất, chất 
lượng, hiệu quả, đào thải những yếu tố bảo thủ, thụ động 
của kinh tế bao cấp trước kia. Mặt tiêu cực là hàng ngày, 
hàng giờ nó đang đẻ ra các tệ nạn: buôn gian bán lận, lừa 
đảo, chạy theo đồng tiền, tham nhũng, ma túy,... nó cũng 
đang dẫn đên tinh trạng phân hoá giàu - nghèo ngày càng 
tăng, tình trạng thất nghiệp, thất học, đói nghèo, bị bóc 
lột trở lại ỏ một bộ phận nhân dân lao động; nó đang làm 
tha hoá, biến chất một bộ phận cán bộ có chức, có quyền,... 
biến họ thành những phần tủ phá hoại từ bên trong, 
thành chỗ dựa cho những âm mưu “diễn biến hoà bình” 
của các thế lực thù địch bên ngoài. 

Vân đê đặt ra là làm thê nào để có thể sử dụng các 
hình thức, các phương tiện của chủ nghĩa tư bản nhằm phục 
vụ đắc lực cho chủ nghĩa xã hội mà không đi chệch sang chủ 
nghĩa tư bản, vẫn giữ được định hướng xã hội chủ nghĩa; làm 
sao cho tăng trưởng kinh tế luôn luôn đi đôi với công bằng xã 
hội, với sự lành mạnh vể đạo đức, tinh thần? Câu trả lời 


126 


không có sẵn trong tư tưởng Hồ Chí Minh, nhưng Người đã 
chỉ cho ta phương hướng và phương pháp suy nghĩ để tìm 
ra những giải pháp hữu hiệu mà không đi chệch bản chất 
và mục tiêu của chủ nghĩa xã hội như Người đã vạch ra. 

2. Đổi mới là sự nghiệp của nhân dân, do đó cần 
phát huy quyền làm chủ của nhân dân, khơi dậy 
mạnh mè tất cả các nguồn lực, trước hết là nguồn 
lực nội sinh, để thực hiện công nghiệp hoá, hiện đại 
hoá đất nước 

Công nghiệp hoá, hiện đại hoá là một yêu cầu có tính 
quy luật đối với các nước nông nghiệp lạc hậu quá độ lên 
chủ nghĩa xã hội chưa qua giai đoạn phát triển của chủ 
nghĩa tư bản. Chúng ta phải tranh thủ thành tựu của 
cuộc cách mạng khoa học và công nghệ, của điều kiện giao 
lưu, hội nhập quốc tế đang mỏ rộng để nhanh chóng biến 
nước ta thành một nước công nghiệp hiện đại trong những 
thập niên đầu của thế kỷ XXI. 

Để công nghiệp hoá, hiện đại hoá thành công, ta cần 
phát huy tất cả các nguồn lực bên trong và bên ngoài, 
nhưng chủ yếu vẫn phải lấy nguồn lực bên trong làm gốc, 
có phát huy mạnh mẽ nguồn lực trong nưóc mới sử dụng 
tốt, có hiệu quả nguồn lực bên ngoài. Phải quán triệt sâu 
sắc quan điểm của Chủ tịch Hồ Chí Minh: chủ nghĩa xã 
hội là công trình tập thể của nhân dân, do nhân dân tự 
xây dựng lấy dưới sự lãnh đạo của Đảng; phải “đem tài 
dân, sức dân, của dân làm lợi cho dân”. 

Tiềm lực của 78 triệu dân ta với sức lực, của cải, trí 
tuệ, tài năng,... thật là to lớn. Làm thế nào để khơi dậy 


127 


mạnh mẽ nguồn nội lực đó? Vận dụng tư tưởng Hồ Chí 
Minh, ta phải phát huy cao độ quyền làm chủ của người 
dân , tạo nên không khí dân chủ, cởi mở trong xã hội. 
Muôn thế, phải nâng cao dân trí, bồi dưỡng văn hoá chính 
trị, trau dồi bản lình công dân, cung cấp thông tin đúng 
đắn cho người dân, phải thực hiện cơ chế “dân biết, dân 
bàn, dân làm, dân kiểm tra”, tạo cho người dân có điều 
kiện tham gia giám sát công việc của Nhà nước. 

Đồng thòi phải thực hiện nhất quán chiến lược đại 
đoàn kết của Hổ Chí Minh , trên cơ sơ lấy liên minh công - 
nông - trí thức làm nồng cốt, tranh thủ sự đóng góp, ủng 
hộ của tất cả những ai tán thành đổi mói vì mục tiêu “dân 
giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh”. 

3. Đổi mới phải kết hợp sức mạnh dân tộc với 
sức mạnh thời đại 

Công cuộc đổi mói của nhân dân ta diễn ra vào lúc 
cuộc cách mạng khoa học và công nghệ trên thế giới đang 
phát triển mạnh, xu thế toàn cầu hoá đang ảnh hưởng 
đến nhịp độ phát triển và cuộc sổng của các dân tộc. 
Chúng ta phải ra sức tranh thủ tối đa mọi cơ hội tốt do xu 
thế nói trên tạo ra, phát huy hiệu lực và nâng cao hiệu quả 
hợp tác quốc tế, phải có cơ chế, chính sách tốt để thu hút vốn 
đầu tư, điều chỉnh cơ cấu đầu tư nhằm khai thác và sử dụng 
tốt nhất các nguồn lực bên ngoài (vốn, kinh nghiệm quản lý 
và công nghệ hiện đại), thực hiện kết hợp sức mạnh dân tộc 
vói sức mạnh thời đại theo tư tưởng Hồ Chí Minh, 

Tuy nhiên, cũng phải thấy, nói chung không có viện 
trợ lớn nào hoàn toàn vô tư, không kèm theo những điều 


128 


kiện nhất định. Qua cuộc khủng hoảng tài chính - tiền tệ 
ở các nưóc Đông Nam Á năm 1997, người ta càng thấy rõ 
bàn tay của “chủ nghĩa đê quốc về kinh tế’. Vì vậy, tranh 
thủ hợp tác phải đi đôi với thường xuyên khơi dậy chủ 
nghĩa yêu nước, tinh thần độc lập dân tộc, kêu gọi toàn 
dân sẵn sàng đem nhân lực, vật lực, tài lực để tăng cường 
sức mạnh quổc gia. 

Giao lưu, hội nhập đồng thòi phải không ngừng trau 
dồi bản lĩnh và bản sắc văn hoá dân tộc , đặc biệt cho 
thanh niên. Chỉ có bản lĩnh và bản sắc dân tộc sâu sắc, 
mạnh mẽ mới tạo ra bộ lọc tốt để tiếp thu tinh hoa văn 
hoá nhân loại, đồng thời có sức đề kháng tốt để chông lại 
mọi yếu tô" văn hoá độc hại từ bên ngoài tràn vào. 

4. Xây dựng Đảng vững mạnh, làm trong sạch bộ 
máy nhà nước, đẩy mạnh đấu tranh chống quan 
liêu, tham nhũng, thực hiện cần kiệm xây dựng chủ 
nghĩa xả hội 

Để phát huy được quyền làm chủ của người dân, trước 
hết cán bộ Đảng và Nhà nước, những người thừa hành công 
vụ phải trong sạch, liêm khiết, phải thực sự là người đầy tớ 
trung thành và tận tụy của dân như Bác Hồ mong muôn. 
Dù Đảng và Nhà nước có đường lôi, chính sách đúng đắn, 
nhưng đội ngũ cán bộ thừa hành không tận tụy, mẫn cán, 
lại hà lạm, sách nhiễu, tham nhũng, cửa quyền,... thì chẳng 
những họ không làm cho đường loi, chính sách đó đi được 
vào người dân, mà có khi họ còn trỏ thành nguyên nhân 
trực tiếp gây nên những điểm nóng, có thể dẫn tới những 
bùng nổ xã hội không thể xem thường. 


9-Giáo trinh TT 


129 


Vì vậy, bài học vô giá mà Chủ tịch Hồ Chí Minh dày 
công giáo dục, nhác nhở chúng ta là phải không ngừng 
chăm lo tăng cường mối liên hệ máu thịt giữa Đảng với 
dân, muôn thế phải quyết tâm làm trong sạch bộ máy 
Nhà nước, loại trừ những phần tử thoái hoá biến chất, 
làm cho Nhà nước ta thực sự là “của dân, do dân, vì dân”. 
Chính tệ quan liêu, tham nhũng, mất dân chủ, tác phong 
hách dịch, cửa quyền, lối sông xa hoa, lãng phí, thiếu đạo 
đức,... của một bộ phận cán bộ có chức, có quyền đã gây 
nên những vụ bất bình trong dân, làm đổ vỡ niềm tin của 
quần chúng vào tương lai của chủ nghĩa xã hội. 

Sự phát triển của nền kinh tế hàng hoá cũng đang 
kích thích lòng tham mucin vật chất và lối sông tiêu dùng 
trong một bộ phận cán bộ và nhân dân. Hiện nay, nước ta 
còn rất nghèo, làm chưa đủ ăn, chưa đủ trả nợ, Bác Hồ 
nói: sản xuất mà không tiết kiệm thì “như gió vào nhà 
trống, không lại hoàn không”. Vì vậy, tiết kiệm không chỉ 
là một nêp sông đạo đức, nó là một chính sách kinh tế. 
Những kẻ xa hoa, lãng phí đều dẫn đền xâm phạm tài sản 
của nhân dân, do đó nó còn là vấn đề chính trị. Phải làm 
cho khẩu hiệu “cần kiệm xây dựng nước nhà” của Chủ tịch 
Hồ Chí Minh đi vào đời sông, trỏ thành một nét đẹp của 
văn hoá Việt Nam. 

Tóm ỉạỉ t tư tưởng Hồ Chí Minh về chủ nghĩa xã hội và 
con đường quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam thực sự 
là nền tảng tư tưỏng và kim chỉ nam cho sự nghiệp đổi 
mới của chúng ta hiện nay. Vấn đề là phải tiếp tục làm 
quán triệt những tư tương ấy trong cơ chế, chính sách và 
pháp luật của Đảng và Nhà nước; trong tổ chức va hành 


130 


động của mỗi cán bộ, đảng viên. Chỉ có bằng hiệu quả 
thực tế trong đổi mới kinh tế và chính trị, đem lại sự cải 
thiện vật chất và tinh thần cho nhân dân, chúng ta mới 
củng cô" được trong quần chúng niềm tin mà Hồ Chí Minh 
đã khẳng định: “Con đường tiến tới chủ nghĩa xã hội của 
các dân tộc là con đường chung của thời đại, của lịch sử, 
không ai ngãn cản nổi” 1 . 


1. Sđd, tr. 449. 


131 



CHƯƠNG rv 


Tư TƯỞNG HỔ CHÍ MINH 

VỂ ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM 

• * 

Là người sáng lập Đảng Cộng sản Việt Nam, Hồ Chí 
Minh đã xây dựng và rèn luyện Đảng Cộng sản thành 
một đảng cách mạng chân chính, bộ tham mưu sáng 
suốt và kiên cường của giai cấp công nhân và dân tộc 
Việt Nam, để lãnh đạo nhân dân tiến hành thắng lợi 
cuộc cách mạng giải phóng dân tộc, thông nhất đất 
nước và đưa cả nước đi lên chủ nghĩa xã hội. Trong 
những di sản tư tưởng mà Người để lại, những luận 
điểm của Người về Đảng Cộng sản, về xây dựng Đảng, 
đặc biệt trong điều kiên Đảng lãnh đạo chính quyền, là 
một phần cực kỳ quan trọng. Quán triệt và vận dụng 
sáng tạo tư tương của Người nhằm chỉnh đốn và đổi 
mới Đảng, làm cho Đảng thật sự trong sạch vững 
mạnh, xứng đáng là lực lượng chính trị lãnh đạo toàn 
xã hội, là một trong những nhiệm vụ chủ yếu nhất của 
toàn Đảng, toàn dân ta. Đây thực sự là vấn đề then 
chốt đảm bảo thắng lợi cho công cuộc đổi mỏi đang được 
triển khai rộng khắp trên cả nưóc ta hiện nay. 


132 


I. NHỮNG Cơ SỞ ĐỂ THÀNH LẬP ĐẢNG CỘNG SẢN 

VIỆT NAM 

1. Cơ sở tư tưởng - lý luận 

Tư tưởng Hồ Chí Minh vê Đảng Cộng sản Việt Nam 
bắt nguồn từ học thuyết của Mác về Đảng Cộng sản và trực 
tiếp từ học thuyết vê Đảng kiểu mới của giai cấp công 
nhân, đã được Lênin đưa ra từ những năm đầu của thê kỷ 
XX. Nhưng xuất phát từ những điều kiện lịch sử cụ thể của 
Việt Nam, Hồ Chí Minh đã vận dụng sáng tạo học thuyết 
ấy để đưa đến việc thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam 
vào nảm 1930. Người đã nêu ra nhiêu luận điểm mới, làm 
phong phú thêm học thuyết Mác-Lênin về Đảng Cộng sản, 
phát triển thêm nhiều vấn đề rất cơ bản, đặc biệt là đôi 
vói việc thành lập Đảng Cộng sản ở những nước lạc hậu 
vôri là thuộc địa và phụ thuộc, nơi mà trình độ kinh tế - 
kỹ thuật vẫn còn ở thời kỳ tiền tư bản chủ nghĩa, giai cấp 
công nhân còn rất nhỏ bé và những tàn tích phong kiên 
còn rất nặng nề, những nước mà khi sinh thòi, Mác và 
Ảngghen chưa có điều kiện đi sâu nghiên cứu, còn Lênin 
củng mới kịp đề cập ỏ một chừng mực nhât định. 

Nghiên cứu một cách sâu sắc sự phát triển của chủ 
nghĩa tư bản đến thê kỷ XIX ở Tây Ảu, Mác và Àngghen 
đặt sự quan tâm chủ yêu của mình vào vấn đề thành lập 
các Đảng Cộng sản ở những nước tư bản chủ nghĩa, mà 
nhiệm vụ chủ yếu là lãnh đạo giai cấp vô sản và quần 
chúng lao động ở các nước tư bản phát triển nhất tiến 
hành cách mạng vô .sản - còn gọi là cách mạng xã hội chủ 


133 


nghĩa hay cách mạng cộng sản chủ nghĩa. Ớ đấy giai câp 
vô sản, thông qua đảng của mình là Đảng Cộng sản, lãnh 
đạo cuộc cách mạng ấy, nhằm trực tiếp lật đổ chê độ tư 
bản để tiến thẳng lên chủ nghĩa xã hội. “Vô sản tất cả các 
nước, đoàn kết lại!", đó chính là khẩu hiệu mà Mác và 
Ảngghen đã để ra để định hướng cho cách mạng vô sản 
trên phạm vi thế giới. 

Đến Lênin, khi chủ nghĩa tư bản đã bước vào giai đoạn 
đế quốc chủ nghĩa, vấn đề dân tộc và thuộc địa đã được 
đặt ra như một vấn để bức thiết cần được giải quyết trong 
phần lớn các quôc gia dân tộc trên thế giới, và chính Lênin 
đã nêu ra những luận điểm hết sức quan trọng để định 
hướng cho việc tiến hành cách mạng ở những nước thuộc 
địa lạc hậu và khả năng những nước này có thể đi lên chủ 
nghĩa xã hội, bỏ qua giai đoạn phát triển tư bản chủ nghĩa. 
Lênin đã bố sung mỏ rộng khẩu hiệu của Mác và Ảngghen 
cho phù hợp với tình hình mới: “Vô sản tất cả các nước và 
các dân tộc bị áp bức, đoàn kết lại!". Phải từ những luận 
điểm ấy tiến hành xây dựng Đảng Cộng sản thế nào cho 
phù hợp, đó là nhiệm vụ của những người cách mạng ở 
các nước thuộc địa ỏ thời kỳ sau Lênin. Nguyễn Ái Quôc - 
Hổ Chí Minh là một trong những người cách mạng phải 
làm nhiệm vụ đó. 

Nêu cách mạng ở các nước tư bản phát triển là cách 
mạng vô sản - cách mạng xã hội chủ nghĩa, thì cách mạng 
ở các nước thuộc địa lạc hậu trước hết phải là cách mạng 
dân tộc dân chủ nhân dân, thực chất bao gồm trong đó hai 
cuộc cách mạng: cách mạng giải phóng dân tộc làm nhiệm 
vụ phản đế để giành độc lập cho dân tộc, và cách mạng 


134 


vụ phản phong kiến, nhàm đem lại 
ruộng đât cho dân cày, dân chủ cho nhản dân. Nếu cách 
mạng vô sản ỏ các nước tư bản phát triển nhằm trực tiếp 
giải phóng giai cấp vô sản, từ dó giải phóng cho các tầng 
lớp nhân dân lao động khác và giải phóng con người, thì 
cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân ơ các nước thuộc địa 
lạc hậu lại nhàm trước hết giải phóng dản tộc, từ dó đi 
đên giải phóng xã hội (tức giải phóng giai cấp) và giải 
phóng con người, ở đây quyển lợi giai câp gán hển VỚI 
quyền lợi dân tộc, phải phục tùng quyển lợi dân tộc, ỏ đây 
vấn đề dân tộc và vấn đề dân chủ phải được giải quyết 
trên lặp trường cách mạng triệt để của giai cấp vô sản. 

Trong quá trình đi tìm đường cứu nước, Hồ Chí Minh 
đã nhận thức sâu sắc rằng cứu nước là sự nghiệp của 
nhiều người, của đông đảo quần chúng nhản dân, của cả 
dân tộc, chứ không thể là công việc của một vài người, của 
một nhóm người, cũng không phải của riêng một giai cấp 
nào. Phải có tổ chức chính trị vững mạnh đứng ra lãnh 
đạo, tổ chức quần chúng thì cách mạng mới có thể tiến 
hành, hơn nữa mới gắn cách mạng Việt Nam với cách 
mạng thế giới, nhằm làm cho cuộc đấu tranh ngày càng 
mở rộng, ngày càng mạnh mẽ, ngày càng giành được 
thắng lợi nhiêu hơn, lốn hơn, để đi đến thắng lợi cuôi 
cùng. Do đó, trước khi đến được với chủ nghĩa Mác-Lênin, 
tìm thấy con đường cứu nước, hiểu được học thuyết Mác- 
Lênin về Đảng Cộng sản, Người đã liên kết với những 
người Việt Nam yêu nước ở Pháp và ngày càng mở rộng sự 
liên kết ấy trong “Hội những người Việt Nam yêu nước ”, 
mà những nhân vật chính lúc đó là Phan Chu Trinh, 


135 


Phan Văn Trường. Bản Yêu sách 8 điểm được ký tên 
Nguyễn Ái Quốc, gửi Hội nghị hoà bình Vécxây năm 1919 
mới chỉ là một sự thăm dò để chuẩn bi cho một thòi kỷ 
đấu tranh mới. Cùng trong năm 1919, Người gia nhập 
Đảng Xã hội Pháp, VỚI lý do như Người nói: Chỉ vì đây là 
tô chức duy nhất bênh vực nước tôi, là tổ chức duy nhất 
theo đuổi lý tưởng cao quý của Đại cách mạng Pháp: Tự 
do, Bình đẳng, Bác ái. Đây là nhừng bước đầu tiên của 
Người, để đi vào một cuộc đấu tranh có ý thức, có tổ chức, 
một cuộc đấu tranh chính trị thực sự. 

Tháng 7 - 1920, được đọc tác phẩm của V.I. Lênin Sơ thảo 
lần thứ nhất những luận cương vể các vấn đề dân tộc và 
thuộc địa , đăng trên báo ƯHumanité (sô ra ngày 16 và 17), 
Người đã tìm thấy ỏ đây con đường giải phóng của các dân 
tộc thuộc địa. Bản Luận Cương đã giải đáp tất cả những 
điều Người trăn trở trong suôt mười năm đi tìm đường 
cứu nước. Từ đó, Người ra sức tìm hiểu về Lênin và Cách 
mạng Tháng Mười Nga, tìm hiểu vê chủ nghĩa Mác, càng 
hăng say hoạt động trong phong trào đấu tranh của công 
nhân và lao động Pháp, ủng hộ nước Nga cách mạng 
chống lại sự can thiệp của 14 nước tư bản đế quốc muốn 
bóp chết Nhà nước Xôviết non trẻ. Cuối tháng 12 - 1920, 
Người đã tán thành Quốc tế III và là người dân thuộc địa 
duy nhất tham gia sáng lập Đảng Cộng sản Pháp. Đây là 
sự phát tnên logic tất yêu của tư duy Nguyễn Ái Quốc. 
Đây củng là bước chuyển căn bản của Người kết thúc 
mươi nam tim đương cưu nươc đê bước vào một thòi kỳ 
mới - thòi kỳ xác lập một đường lôi cách mạng mới phù 
hợp với xu thế chung của thòi đại, thời kỳ thức tỉnh dân 


136 


tộc và đưa dân tộc đi theo con đường cách mạng đúng đắn, 
thời kỳ chuấn bị tích cực cho việc thành lập một Đảng 
Cộng sản ở Việt Nam, thời kỳ dẫn đường cho cả dân tộc đi 
đên thắng lợi của sự nghiệp giải phóng và phát triển. 

2. Cơ sở thực tiễn 

Trong những nảm 20 của thế kỷ XX, đã có hàng loạt 
Đảng Cộng sản được thành lập ỏ các nước và gia nhập 
Quôc tê III. Riêng ở châu Á và khu vực Đông Nam Á, 
nhiều Đảng Cộng sản đã ra đòi: năm 1920 - Đảng Cộng 
sản Inđônêxia; năm 1921 - Đảng Cộng sản Trung Quôc; 
năm 1922 - Đảng Cộng sản Nhật Bản: năm 1925 - Đảng 
Cộng sản Triều Tiên; năm 1928 - Đảng Cộng sản Ấn Độ (tiền 
thân của nó là Đảng Công - Nông toàn Ấn Độ); năm 1928 - 
Đảng Cộng sản Thái Lan... Nguyền Ái Quôc đã có quan hệ 
với nhiều nhà cách mạng, nhiều chiến sĩ cộng sản ở các 
nước đó, nhưng để thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, 
Người đã dốc sức chuẩn bị chu đáo về mặt chủ quan, cũng 
như thúc đẩy các điều kiện khách quan đi đến chín muồi. 
Người tiếp tục đi sâu tìm hiểu về chủ nghĩa Mác và chủ 
nghĩa Lênin, về chế độ Xôviết mới ra đời, không phải gián 
tiếp mà còn trực tiếp trên đất nước đã làm cuộc cách 
mạng vô sản đầu tiên trên thế giới. Người mở rộng sự liên 
kết vói những người Việt Nam yêu nưóc, với những người 
cách mạng ỏ các nước thuộc địa, đồng thời tham gia vào 
nhiều hoạt động của Quốc tế Cộng sản. Hội Liên hiệp 
thuộc địa được tổ chức ở Pari năm 1921, cũng như Hội 
liên hiệp các dân tộc bị áp bức được tổ chức ỏ Quảng Châu 
năm 1925 đã là những tổ chức quốc tế đầu tiên của phong 


137 


trào giải phóng dân tộc . mà Nguyền Ái Quôc vừa là một 
trong những người khởi xướng, vừa là người tổ chức lãnh 
đạo chủ yếu nhât. 

Như vậy là từ một người yêu nước, Nguyễn Ái Quốc đã 
trở thành một người cộng sản, một chiến sĩ quốc tế của 
phong trào cộng sản và phong trào giải phóng dản tộc. 
Người đã kết hợp chặt chẽ các vấn đề dân tộc và giai cấp, 
quốc gia và quốc tế, chủ nghĩa yêu nước với chủ nghĩa 
quốc tế vô sản không phải chỉ ở nhận thức lý luận mà còn 
ơ trong hoạt động cách mạng thực tiễn rất phong phú. ở 
Nguyễn Ái Quốc, những vấn đề này gán bó hoà quyện VỚI 
nhau, không phải chỉ về mặt lý trí, mà còn cả về mặt tình 
cảm sâu sắc thủy chung, truyền vào cho những người cách 
mạng Việt Nam, từ đó nhán lên gấp bội khả năng và lực 
lương cách mạng, không ngừng đưa phong trào cách mạng 
tiến lên phía trước. 

Trong thời gian này, Nguyền Ái Quốc đã xác định được 
đường lối đúng đán cho cách mạng Việt Nam, chấm dứt sự 
khủng hoảng, bê tác về đường lối mà những người đi trước 
đã không giải quyêt được. Việc thành lập Hội Việt Nam cách 
mạng thanh niên - tổ chức tiền thân đầu tiên của Đảng Cộng 
sản Việt Nam, đã có ý nghĩa đặc biệt quan trọng cho việc 
chuẩn bị về cả ba mặt chính trị, tư tưởng và tổ chức để xây 
dựng Đảng sau này. Đây là sự kiện hoàn toàn khác vối 
những tổ chức chính trị khác, cũng nhằm mục tiêu chông đê 
quốc thực dân đã có ở Việt Nam từ cuối thế kỷ XIX đến lúc 
đó. Nó cũng không giông vói hầu hêt các Đảng Cộng sản 
khác trong quá trình thành lập của minh. Thông qua tổ chức 
tiền thân Hội Việt Nam cách mạng thanh niên, có Cộng 


138 


sản đoàn làm nòng côt, Nguyễn Ái Quốc đã thực hiện một 
nhiệm vụ rất quan trọng là đào tạo bồi dưỡng lớp cán bộ 
đầu tiên theo chủ nghĩa Mác-chủ nghĩa Lênin và đường 
lôi cách mạng mới, làm một cách khẩn trương, công phu, 
phù hợp với yêu cầu của cách mạng Việt Nam. Bằng cách 
mở những lớp huân luyện ngán ngày tại Quảng Châu từ 
nảm 1925 đến nảm 1927, cũng như chọn người gửi vào 
học Trường Quân sự Hoàng Phố ỏ Quảng Châu và trường 
Đại học Phương Đông của Quôc tế Cộng sản ỏ Mátxcơva, để 
sau đó trỏ về Việt Nam, hoạt động trong phong trào cách 
mạng của giai cấp công nhân và các tầng lớp nhân dân khác, 
làm cho phong trào từ tự phát trở thành tự giác. Đây hoàn 
toàn không phải là sự áp đặt những tư tưởng cách mạng 
từ bên ngoài vào Việt Nam, mà chính là sự gặp gỡ của 
phong trào công nhân và phong trào yêu nước Việt Nam vối 
tư tưởng cách mạng tiên tiến nhất của thời đại. Ngay từ năm 
1921, khi viết bài Đông Dương, Nguyễn Ái Quôc đã nhận 
định: “Không: người Đông Dương không chết , người Đông 
Dương vẫn sông, sông mãi mãi . Sự đầu độc có hệ thông 
của bọn tư bản thực dân không thể làm tê liệt sức sông, 
càng không thể làm tê liệt tư tưởng cách mạng của người 
Đông Dương. Luồng gió từ nước Nga thợ thuyền, từ Trung 
Quốc cách mạng hoặc từ Ân Độ chiên đấu đang thổi đên 
giải độc cho người Đông Dương... Đằng sau sự phục tùng 
tiêu cực, người Đông Dương giấu một cái gì đang sôi sục, 
đang gào thét và sẽ bùng nổ một cách ghê gớm, khi thời cơ 
đến. Bộ phận ưu tú có nhiệm vụ phải thúc đẩy cho thời cơ 
đó mau đến. 

Sự tàn bạo của chủ nghĩa tư bản đã chuẩn bị đất rồi: 


139 


Chủ nghĩa xã hội chỉ còn phải làm cái việc là gieo hạt giông 
của công cuộc giải phóng nữa thôi” 1 . Chính Nguyễn Ái Quôc 
là người đầu tiên đã gieo những hạt giông của chủ nghĩa 
Mác-Lênin, chủ nghía xã hội lên mảnh đất cách mạng Việt 
Nam đã được chuẩn bị sẵn sàng. 

Như vậy là, trong thời kỳ chuẩn bị để tiến tới thành 
lập Đảng Cộng sản Việt Nam, Nguyễn Ái Quốc đã tập hợp 
những người yêu nước tiêu biểu nhất vào trong một tổ 
chức, mà như Người đã nói, giống như “quả trứng, mà từ 
đó, nỏ ra con chim non cộng sản” 2 , một tổ chức lúc đầu còn 
nhỏ bé nhưng sẽ là “cơ sở cho một đảng lón hơn” 1 . Trong tổ 
chức đó, Người đã giác ngộ họ về chủ nghĩa Mác - chủ nghĩa 
Lênin và đường lối cách mạng mới , để từ đó truyền bá vào 
phong trào công nhán và phong trào yêu nước Việt Nam. 
Chủ nghĩa Mác - chủ nghĩa Lênin được Nguyễn Ái Quôc đưa 
vào Việt Nam không phải bằng con đường kinh viện, sách vở, 
mà bằng sự kết hợp chặt chẽ với thực tiễn cách mạng Việt 
Nam, với tất cả những gì cần thiết và phù hợp với cách 
mạng Việt Nam. 

Việc xuất hiện ba tổ chức cộng sản ỏ Việt Nam từ giữa 
năm 1929 đên đầu năm 1930 (Đông Dương cộng sản 
đảng ở Bắc kỳ tháng 6-1929, An Nam cộng sản đảng ò 
Nam kỳ tháng 8-1929, Đông Dương cộng sản liên đoàn 
ở Trung kỳ tháng 1-1930), trong lúc Nguyễn Ái Quốc 
không có mặt ỏ Quảng Châu, càng không có mặt ở Việt 
Nam, hiển nhiên không phải là do ý muôn chủ quan 


140 


1. Sđd, t. 1, tr. 28. 

2, 3. Sđd, t, 3, tr. 13, 35. 



của Nguyễn Ái Quổc, mà chính là do phong trào cách 
mạng của giai cấp công nhân và nhân dân trong nước đã 
dâng cao, đã có chuyển biến về ý thức, và những người 
cách mạng ỏ trong nước đã thấy rằng tổ chức Hội Việt 
Nam cách mạng thanh niên không còn đáp ứng được yêu 
cầu của tình hình, cần phải có Đảng Cộng sản thay cho 
hội đó. Nhưng ỏ trong một nước không thể cùng tồn tại ba 
tổ chức cộng sản có cùng mục tiêu, lý tưởng, vì như vậy 
không thể thống nhất được đường lối và hoạt động, không 
thể thống nhất được sự lãnh đạo đối VỚI giai cấp công 
nhân, nhân dân lao động và toàn thể dân tộc. Nguyễn Ái 
Quốc đã xuất hiện đúng lúc để thống nhất ba tổ chức cộng 
sản đó thành Đảng Cộng sản Việt Nam vào ngày 3 - 2 - 
1930, đáp ứng đòi hỏi bức thiết mà cách mạng Việt Nam 
đang đặt ra. Bước ngoặt lịch sử vĩ đại của cách mạng Việt 
Nam đã được mỏ ra từ đó. 

II. NHỮNG LUẬN ĐIỂM CHỦ YẾƯ CỦA Hổ CHÍ 
MINH VỀ ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM 

1. Đảng Cộng sản là nhân tô quyết định hàng 
đầu để đứa cách mạng Việt Nam đến thắng lợi 

Xuất phát từ quan điểm của chủ nghĩa Mác-Lênin 
cũng như truyền thông của dân tộc, Hồ Chí Minh đã 
khảng định cách mạng là sự nghiệp của quần chúng nhân 
dân. Nhưng quần chúng nhân dân phải được giác ngộ, 
được tổ chức, được lãnh đạo theo một đường lối đúng đắn 
thì mới trở thành lực lượng to lớn, như nhiều chiếc đũa bó 
thành một bó, chứ không phải “mỗi chiếc một nơi”, như 


141 


con thuyền phải có người cầm lái vững vàng theo một 
phương hướng đúng đắn thì thuyển mới vượt qua được gió 
to sóng cả để đi đến bờ đến bến. Hồ Chí Minh đã đặt vấn 
đề: “Cách mạng trước hết phải có cái gì? 

Trước hết phải có đảng cách mệnh, đê trong thì vận 
động và tổ chức dân chúng, ngoài thì liên lạc với dân tộc 
bị áp bức và vô sản giai cấp mọi nơi. Đảng có vững cách 
mệnh mới thành công, cũng như người cầm lái có vững 
thuyên mới chạy” 1 . 

Trước khi Đảng Cộng sản Việt Nam ra đòi, ỏ Việt Nam 
đã xuất hiện nhiều phong trào yêu nưóc, nhiều tổ chức 
chính trị đấu tranh chông thực dân Pháp: Văn Thân, Cần 
Vương, Nghĩa quân Yên Thế, Đông Du, Đông Kinh Nghĩa 
Thục, Việt Nam Quang phục hội, Tâm tâm xã, Việt Nam 
quốc dân Đảng... Các phong trào, các tổ chức ấy đã để lại 
nhiều trang sử vẻ vang, nhiều tấm gương oanh liệt thôi 
thúc tinh thần đấu tranh của nhân dân cả nước. Nhưng vì 
bị hạn chê trong khuôn khổ của ý thức hệ phong kiến hay 
tư sản, tiểu tư sản mà thời đại đã vượt qua, tất cả đã 
không đưa ra được một sự phân tích đúng đắn về kinh tế- 
xã hội, về giai cấp, đặc biệt là về giai cấp công nhân và 
giai cấp nông dân trong cách mạng Việt Nam, về mốỉ 
quan hệ của cách mạng Việt Nam với cách mạng thế 
giới... Do đó đã không đề ra được đường lổi và phương 
pháp cách mạng đúng đắn, làm cho cách mạng vẫn như đi 
trong đêm tôi mà chưa biêt đường ra, không tập hợp và 
phát huy được lực lượng to lớn của cả dân tộc, không gắn 


1. Sđd, t. 2, tr. 267-268. 


142 



được cách mạng Việt Nam với cách mạng thê giới, khiến 
cho mọi cuộc đấu tranh đều bị thất bại. 

Trực tiếp tham gia phong trào công nhân và phong 
trào giải phóng dân tộc, Hồ Chí Minh là người Việt Nam 
đầu tiên tiếp thu chủ nghĩa Mác-Lênin, vận dụng sáng tạo 
chủ nghĩa Mác-Lênin phân tích đúng đắn tình hình kinh 
tế - xã hội và giai cấp ở Việt Nam, thấy rõ được vai trò và 
sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân Việt Nam, từ đó 
rút ra những kêt luận rất mới mẻ, đặc biệt là vê mối quan 
hệ giữa dân tộc và giai cấp trong cách mạng Việt Nam. 
Đây chính là cơ sở tư tương và lý luận để đi tới xác định 
được đường lỗi và phương pháp cách mạng đúng đán. 

Như Hồ Chí Minh đã khẳng định, Đảng Cộng sản Việt 

Nam là chính đảng của giai cấp công nhân Việt Nam, là 

đội tiên phong của giai cấp công nhân, có khả năng đoàn 

kết,"tập hợp”, “lôi kéo” các tầng lớp nhân dân khác đứng 

lên làm cách mạng. Đây “là đội tiền phong, là bộ tham 

mưu của giai cấp vô sản, của nhân dân lao động và của cả 

dân tộc”. Hơn nữa, nó còn phải là “đội tiên phong dũng 

cảm và đội tham mưu sáng suốt”, để xứng đáng với vai trò 

lãnh đạo sự nghiệp cách mạng trong thòi kỳ lịch sử mới. 

Bao giờ Đảng cũng “tận tâm tận lực phụng sự Tổ quốc và 

nhân dản”, “trung thành tuyệt đổì với lợi ích của giai cấp, 

của nhân dân, của dân tộc”, “ngoài lợi ích của giai cấp, của 

nhân dân, của dân tộc, Đảng ta không có lợi ích gì khác”. 

Đó là độc lập cho dân tộc, tự do cho nhân dân, ấm no hạnh 

phúc cho mỗi con người, xây dựng đất nước giàu mạnh đi 

lên chủ nghĩa xã hội, sông hoà bình hữu nghị với tất cả 

các dân tộc khác. 

* 


143 


2. Đảng Cộng sản Việt Nam là sản phẩm của sự 
kết hợp chủ nghĩa Mác - Lênin với phong trào công 
nhân và phong trào yêu nước 

Xuất phát từ tình hình ở các nước tư bản, trưóc kia 
Lênin đã nêu ra luận điểm Đảng Cộng sản là sản phẩm 
của sự kết hợp chủ nghĩa Mác với phong trào công nhân. 
Trong tác phẩm Những người hạn dãn là thế nàoĩ( 1894) 
Lênin đã di tới kết luận: “Khi những đại biểu tiên tiến của 
giai cấp đó (giai câp công nhán) đã thấm nhuần được 
những tư tương của chủ nghĩa xã hội khoa học, tư tưởng 
về vai trò lịch sử của công nhân Nga, khi các tư tương đó 
đã được phổ biến rộng rãi và khi mà trong hàng ngũ công 
nhản đã lập ra được các tổ chức vững chắc có thể biến 
cuộc chiến tranh kinh tế phản tán hiện nay của công nhân 
thành một cuộc đấu tranh giai cấp tự giác, thì lúc đó 
NGƯỜI CÔNG NHÂN Nga, đứng đầu tất cả các phần tử 
dân chủ, sẻ đạp đổ được chế độ chuyên chế và đưa GIAI 
CẤP VỎ SẢN NGA (sát cánh với giai cấp vô sản trong TẤT 
CA CAC NƯƠC), thông qua con đường trực tiếp đấu tranh 
chính trị cổng khai, tiến tới CÁCH MẠNG CỘNG SẢN CHỦ 
NGHĨA THẮNG LƠI” 1 . 

Xuất phát từ tình hình Việt Nam đang là một nước 
thuộc địa nửa phong kiên, kinh tê nông nghiệp lạc hậu, 
Hồ Chí Minh thấy rằng việc ra đòi của Đảng Cộng sản ỏ 
đây, nêu chỉ kết hợp chủ nghĩa Mác-Lênin với phong trào 


1. V.I.Lênin: Toàn tập, Nxb. Tiến bộ, Mátxcơva, 1974, t. 1, 
tr. 385-386. 


144 



công nhân thì chưa đủ, vì giai cấp công nhân còn nhỏ bé, 
phong trào công nhân còn non yếu. Do đó phải kết hợp cả 
với phong trào yêu nước rộng lớn của các tầng lớp nhân 
dân đấu tranh chổng chủ nghĩa thực dân; phong trào này 
đã diễn ra liên tiếp, từ rất lâu trước khi có giai cấp công 
nhân và phong trào công nhân.. Khái quát về quy luật đặc 
thù của việc ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam, Hồ Chí 
Minh đã viết: "Chủ nghĩa Mác-Lênin kết hợp với phong 
trào công nhân và phong trào yêu nước đã dẫn tới việc 
thành lập Đảng Cộng sản Đông Dương vào đầu năm 
1930" \ Điều này thể hiện hai mặt gắn bó với nhau rất 
chặt chẽ ở Hồ Chí Minh: một là, phải nắm vững quan 
điểm của chủ nghía Mác-Lênin; hai là, phải xuất phát từ 
thực tiễn Việt Nam, hiểu rõ phong trào cách mạng Việt 
Nam để vận dụng sáng tạo, hơn nữa còn bổ sung và phát 
triển chủ nghĩa Mác-Lênin. Nếu không nắm được cái kim 
chỉ nam do một học thuyết cách mạng và khoa học đem lại 
hoặc bị cầm tù bởi một thứ chủ nghĩa giáo điều xơ cứng 
thì không thể làm được việc đó. 

Yêu nước là truyền thống quý báu của dân tộc Việt 
Nam đã có từ lâu đòi. Mỗi khi đất nước bị ngoại xâm, 
phong trào yêu nưóc đều dâng cao, lôi cuôn mọi tầng lớp 
nhân dân, toàn thể dân tộc đứng lên chống kẻ thù chung 
để giành lại và bảo vệ nên độc lập của dân tộc. 

Giai cấp công nhân Việt Nam ra đời sau khi thực dân 
Pháp thiết lập nền thống trị của chúng trên đất nước ta, 


Ị. Hồ Chí Minh: Toàn tập, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, 
2000, t. 10, tr. 8. 


10-Giảo trình TT 


145 



nhất là qua hai lần khai thác thuộc địa. Phong trào công 
nhân mới phát triển từ những năm 20 của thê kỷ XX. 
Trong một nước thuộc địa, kmh tế lạc hậu như Việt Nam, 
phong trào yêu nước vẫn là phong trào rộng lớn nhất, lôi 
cuốn giai cấp nông dân chiêm trên 90% dân sô. Tham gia 
phong trào yêu nước còn có những giai cấp và tầng lớp 
khác: giai cấp tiểu tư sản, tầng lớp trí thức, tư sản dân 
tộc, những nhân sĩ yêu nước, một bộ phận quan lại phong 
kiến có tinh thần dân tộc chống đế quốc thực dân. Đây là 
điểu khác biệt, không giông với các nưốc phương Tây. ơ 
đây phong trào công nhân dù có tiên tiên nhất, nhưng nêu 
không gắn bó với phong trào yêu nước, trỏ thành nòng cốt 
của phong trào yêu nước, thì cũng không mỏ rộng được 
cuộc đấu tranh chống chủ nghĩa thực dân và đưa cuộc đấu 
tranh đến thắng lợi. 

Từ chủ nghĩa yêu nước đến với chủ nghĩa Mác - Lênin, 
chủ nghĩa xã hội, từ giác ngộ dân tộc đi đến giác ngộ giai 
cấp, kết hợp giác ngộ dân tộc với giác ngộ giai cấp trên 
nền tảng chủ nghĩa Mác-Lênin, đó là con đường Hồ Chí 
Minh đã đi. Đó cũng là con đường những người cộng sản 
Việt Nam đã đi. Đây cũng là điểm khác biệt so vối những 
người cộng sản ỏ các nước đã có chế độ tư bản chủ nghía. 

Từ luận điểm trên đây của Hồ Chí Minh còn thấy rõ sự 
gắn bó vấn đề giai cấp và dân tộc mà Người đặt ra ngay 
trong việc thành lập Đảng, trong việc định hướng đúng 
đắn và thúc đẩy phong trào cách mạng, ở một nước thuộc 
địa, chủ nghĩa Mác-Lênin phải được truyền bá vào phong 
trào công nhân, đồng thời vào phong trào yêu nưốc của các 
tầng lớp nhân dân đông đảo, có như vậy nó mới có thể cắm 


146 


rễ vào mảnh đất hiện thực, mới có được sức sông mạnh mẽ 
và bển vững. 

Từ đó dẫn tới hệ luận sau đây: không phải mọi người 
yêu nước đểu là cộng sản, nhưng việc tiếp nhận đường lối 
của Đảng Cộng sản lại là điều kiện cần thiết để xác định 
được mục tiêu yêu nước đúng đắn; còn mỗi người cộng sản 
trước hết phải là người yêu nước, hơn nừa phải là người 
yêu nước tiêu biểu, phải thường xuyên truyền bá chủ 
nghĩa Mác-Lênin, quan điểm đường lối của Đảng trong 
phong trào công nhân và phong trào yêu nưốc, lãnh đạo 
công nhân và quần chúng nhân dân thực hiện thắng lợi 
đường lối của Đảng. 

Ngay đôì với cách mạng ở các nước tư bản phát triển, 
như Mác và Ảngghen đã nêu trong Tuyên ngôn của Đảng 
Cộng sản, giai cấp công nhân củng không thể xa rời dân 
tộc, mà "phải tự vươn lên trơ thành giai cấp dân tộc”, “tự 
mình trở thành dân tộc” thì mới đưa cách mạng đến thắng 
lợi ngay trên Tổ quốc mình. Hồ Chí Minh càng hiểu ý 
nghía quan trọng của luận điểm đó đối với cách mạng ở 
các nước thuộc địa. Vì vậy, ngay từ đầu, Người đã thấy 
phải gắn bó chặt chẽ phong trào công nhân với phong trào 
yêu nước, phải nắm lấy vũ khí sắc bén là chủ nghĩa Mác- 
Lênin và ngọn cờ dân tộc. Đảng Cộng sản là Đảng của giai 
cấp công nhân, đại biểu cho lợi ích của cả dản tộc, để cả 
dân tộc thừa nhận sự lãnh đạo của Đảng, biên đường lôi 
của Đảng thành những thắng lợi ngày càng to lớn của 
cách mạng. 

Chính với tinh thần ấy, Nguyễn Ái Quốc đã xác định 
tên Đảng là Đảng Cộng sản Việt Nam khi thành lập, ngày 


147 


3 - 2 - 1930. Nhưng sau đó, theo chỉ thị của Quốc tê Cộng 
sản, tên Đảng lại được đổi là Đảng Cộng sản Đông Dương. 
Qua nhiều bước quanh co của lịch sử, đến năm 1951, 
Đảng ra công khai nhưng không còn cái tên chung là 
Đảng Cộng sản Đông Dương nữa. ở Việt Nam, đó là Đảng 
Lao động Việt Nam; sau đó ở Lào thành lập Đảng Nhân 
dân cách mạng Lào và ở Campuchia thành lập Đảng 
Nhân dân cách mạng Campuchia. Đến năm 1976, Đảng 
Lao động Việt Nam mới trở lại cái tên lúc đầu đã được 
Nguyễn Ái Quổc xác định. 

Dù cho đã có lúc Nguyễn Ái Quổc bị hiểu lầm, bị đánh 
giá là nặng vể dân tộc, nhẹ về giai cấp, là người dân tộc 
chủ nghĩa, nhưng thực tiễn phong trào cách mạng Việt 
Nam cũng như phong trào cách mạng thê giới đã kiểm 
nghiệm và chứng minh luận điểm của Người vê việc gắn 
Đảng vối phong trào công nhân và phong trào yêu nước, 
gán giai cấp vỏi dân tộc là hoàn toàn đúng đắn. Sự gắn bó 
ấy không phải chỉ là vân đê của các nước thuộc địa đang 
phải làm cách mạng giải phóng dân tộc, mà còn là vấn đề 
của tất cả các nước đi vào cách mạng xã hội chủ nghĩa và 
xây dựng chủ nghĩa xã hội, những nước mà nhiều người 
cho răng ở đấy vấn để dân tộc không còn là vấn đề nữa. 
Thực tiên cho thấy, đôi với mỗi quốc gia, vấn đê dân tộc là 
vấn đê vô cùng phức tạp, không phải giải quyết một lần, 
hay chỉ trong một thời gian ngắn là xong. 

3. Đảng Cộng sản Việt Nam - !ỉ Đảng của giai câp 

công nhân, đồng thời là Đảng của dân tộc Việt Nam" 

■ • 

Từ luận điểm phải kết hợp chủ nghĩa Mác-Lênin với 


148 


phong trào công nhân và phong trào yêu nước để hình 
thành Đảng Cộng sản, Hồ Chí Minh còn đi đến kêt luận: 
Đảng Cộng sản Việt Nam là Đảng của giai cấp công nhân , 
đồng thời là Đảng của dân tộc Việt Nam. Đây cũng là 
luận điểm mới của Hồ Chí Minh, bổ sung vào học thuyết 
vê Đảng Cộng sản của chủ nghĩa Mác - Lênin. 

Trong Báo cáo Chính trị tại Đại hội đại biểu toàn quốc 
lần thứ II của Đảng (tháng 2-1951), khi đất nước đang 
tiến hành cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân, Người đã 
khẳng định: “Trong giai đoạn này, quyền lợi của giai cấp 
công nhân và nhân dân lao động và của dân tộc là một. 
Chính vì Đảng Lao động Việt Nam là Đảng của giai cấp 
công nhân và nhân dân lao động, cho nên nó phải là Đảng 
của dân tộc Việt Nam” 1 . 

Khi Miền Bắc đã chuyển sang giai đoạn cách mạng xã 
hội chủ nghĩa một sô" năm, năm 1961, luận điểm đó vẫn 
được Người nhắc lại: “Đảng ta là Đảng của giai cấp, đồng 
thời cũng là của dân tộc, không thiên tư, thiên vị” 2 . 

Luận điểm đó đã định hướng cho việc xây dựng Đảng 
Cộng sản Việt Nam thành một Đảng có sự gắn bó máu 
thịt với giai cấp công nhân, nhân dân lao động và toàn thể 
dân tộc trong mọi giai đoạn, mọi thời kỳ phát triển của 
cách mạng Việt Nam. Tuyệt đại đa sô" những người dân 
Việt Nam, dù là đảng viên hay không phải đảng viên, dù 
thuộc giai tầng nào, đều cảm thấy Đảng Cộng sản Việt 
Nam là Đảng của Bác Hồ, là Đảng của mình , tự hào với 


1. Sđd, t. 6, tr. 175. 

2. Sđd, t. 10, tr. 467. 


149 



niềm tự hào của Đảng và thấy mình có trach nhiẹm trong 
việc xây dựng Đảng. Và đó cũng chính là niêm vinh dự, tự 
hào lớn nhất của Đảng Cộng sản Việt Nam, la mọt CỌ1 
nguồn tạo nên sức mạnh của Đảng, điêu mà khong phai 
Đảng Cộng sản nào cũng có được. Phải có một lãnh tụ VI 
đại là Hồ Chí Minh, một Đảng gắn bó máu thịt VỚI nhân 
dân, lấy việc phụng sự cho quyền lợi của giai câp, cua 
nhân dân, của toàn thể dân tộc làm mục tiêu cao nhât mới 
đem lại được niềm vinh dự, tự hào to lốn đó. 

Khi nói Đảng ta là Đảng của giai cấp, đồng thời là 
Đảng của dân tộc hoàn toàn không có nghĩa là không thấy 
rõ bản chất giai cấp của Đảng. Đó là bản chât giai cấp 
công nhân , giai cấp duy nhất gánh vac sxí na^ĩnli # 
lãnh đạo cách mạng đên thắng lợi cuôi cùng, giai cấp 
không những chỉ đại diện cho hiện tại mà còn cho cả 
tương lai của đất nước. Giai cấp nông dân, tuy chiếm số 
đông nhất trong dân cư và có tinh thần cách mạng rất 
cao, nhưng do tính phân tán, tư hữu của những ngưòi sản 
xuất nhỏ, do hệ tư tương nông dân chỉ tiêu biểu cho 
những gì đã qua chứ không phải những gì sẽ đên, nên 
không thể đóng vai trò lãnh đạo cách mạng. Chỉ có chịu 
sự lãnh đạo và đi theo đường lổi của Đảng của giai cấp 
công nhân, giai cấp nông dân mới trở thành đồng minh tin 
cậy của giai cấp công nhân, trở thành lực lượng to lớn 
nhất của cách mạng, mới giành được thắng lợi trong cuộc 
đấu tranh để giải phóng cho mình và cho toàn thể dân tộc. 
Đôi với các giai cấp, tầng lớp xã hội khác càng không thể 
đảm đương được vai trò lãnh đạo cách mạng. Điều này đã 
được Hồ Chí Minh phát hiện từ rất sớm, đây không còn là 


150 


vấn đề tranh cãi về mặt lý thuyết, mà đã được thực tiễn 
cách mạng Việt Nam kiểm nghiệm. Ngay từ những bước 
đầu tiêp thu học thuyết cách mạng và khoa học của Mác- 
Lênin, Người đã nêu rõ vai trò lãnh đạo cách mạng của giai 
cấp công nhân, đồng thời phê phán nhừng quan điểm sai 
trái như không thấy rõ vai trò và sứ mệnh lịch sử của giai 
cấp công nhân, hoặc chỉ thiên về công nông mà không thấy 
rõ vai trò của các tầng lớp giai cấp khác, cùng với công nông 
tạo thành sức mạnh to lớn của khôi đại đoàn kết toàn dân. 

Cái quyết định bản chất giai cấp công nhân của Đảng 
không phải chỉ ở sô" lượng đảng viên xuất thản từ công 
nhân, mà cơ bản là ở nền tảng tự tưởng của Đảng là chủ 
nghĩa Mác-Lênin; ở mục tiêu, đường lối của Đảng thực sự 
vì độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, vì sự nghiệp giải 
phóng dân tộc, giải phóng xã hội và giải phóng con người; 
ỏ vấn đê Đảng nghiêm túc tuân thủ những nguyên tắc của 
Đảng kiểu mới của giai cấp công nhân. Do đó, Đảng không 
phải chỉ kết nạp những người ưu tú tong giai câp công 
nhân, mà cồn kết nạp cả những người ưu tú trong giai cấp 
nông dân, trong tầng lớp lao động trí óc, và những người 
thuộc các thành phần khác đã được rèn luyện, thử thách, 
đã giác ngộ vê Đảng và tự nguyện chiên đấu trong hàng 
ngũ của Đảng. Mặt khác, Đảng đặc biệt chú ý đên việc 
giáo dục, rèn luyện đảng viên không ngừng nâng cao trình 
độ hiểu biết vê chủ nghĩa Mác-Lênin, nâng cao giác ngộ vê 
giai cấp và dân tộc. 

Quán triệt tư tưởng trên đáy của Hồ Chí Minh, Đại hội 
đại biểu toàn quốc lần thứ VII của Đảng đã nêu: “Khẳng 
định bản chất giai cấp công nhân của Đảng, chúng ta 


151 


không tách rời Đảng và giai cấp với các tầng lớp nhân dân 
lao động khác, với toàn thể dân tộc. Ngay từ khi mới 
thành lập, Đảng ta đã mang trong mình tính thống nhất 
giữa yếu tô' giai cấp và yếu tô' dân tộc. Chính lập trường 
và lợi ích giai cấp công nhân đòi hỏi trước hết phải giải 
phóng dân tộc. Đảng tìm thấy nguồn sức mạnh không chỉ 
ở giai cấp công nhân mà còn ở các tầng lóp nhân dân lao 
động, ở cả dân tộc. Cũng từ đó nhân dân lao động và cả dân 
tộc đã thừa nhận Đảng ta là người lãnh đạo, người đại biểu 
chân chính cho quyền lợi cơ bản và thiết thân của mình” 1 . 

4. Đảng Cộng sản Việt Nam phải lấy chủ nghĩa 
Mác-Lênỉn 'làm cốt" 

Trong Đường Kách mệnh , Nguyễn Ái Quổe đã mở đầu 
bằng một câu theo ý của Lênin: “Không có lý luận cách 
mệnh, thì không có cách mệnh vận động...Chỉ có theo lý 
luận cách mệnh tiền phong, Đảng cách mệnh mói làm nổi 
trách nhiệm cách mệnh tiền phong” 2 . Người cũng chỉ rõ: 
“Đảng muôn vững thì phải có chủ nghĩa làm cốt, trong 
đảng ai cũng phải hiểu, ai cũng phải theo chủ nghĩa ấy. 
Đảng mà không có chủ nghĩa cũng như người không có trí 
khôn, tàu không có bàn chỉ nam” 3 . Đên thời điểm lúc đó, 
Người đã tìm thấy lý luận cách mạng tiền phong ở chủ 


1. Đảng Cộng sản Việt Nam: Văn kiện Đại hội đại biểu toàn 
quốc lần thứ VII, Nxb. Sự thật, Hà Nội, 1991, tr.128. 

2. Hồ Chí Minh: Toàn tập, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, 
2000, t. 2, tr. 259. 

3. Sđd, tr. 268. 


152 



nghĩa Lê nin: u Bây giò học thuyết nhiều, chủ nghĩa nhiều, 
nhưng chủ nghĩa chân chính nhất, chắc chắn nhất, cách 
mệnh nhất là chủ nghĩa Lênin” 1 . Đương nhiên, những 
nhận định và đánh giá đó cũng là nhận định và đánh giá 
của Người đối với chủ nghĩa Mác-Lênin: "... phải theo chủ 
nghĩa Mã Khắc Tư và Lênin” 2 . Đây chính là học thuyết về 
sự giải phóng giai cấp công nhân, nhân dân lao động, các 
dân tộc bị áp bức và giải phóng con người. Đây củng chính 
là học thuyết về sự phát triển xã hội lên một hình thái 
kinh tê - xã hội cộng sản chủ nghĩa, mà giai đoạn đầu của 
nó là chủ nghĩa xã hội, một hình thái cao hơn, tốt đẹp hơn 
so với hình thái kinh tế - xã hội tư bản chủ nghĩa, một 
hình thái không những xoá bỏ tình trạng áp bức, bóc lột, 
bất công, mà còn xoá bỏ mọi nguồn gôc đẻ ra áp bức, bóc 
lột, bất công giữa con người với con người. Nhò lý luận ấy, 
Người đã tìm thấy con đường cứu nước, đã xây dựng Đảng 
Cộng sản Việt Nam và trang bị cho Đảng vù khí tinh thần 
để Đảng làm tròn vai trò tiên phong, vai trò lãnh đạo cách 
mạng. 

Viết về vai trò của chủ nghĩa Mác-Lênin đôi với Đảng 
ta, Hồ Chí Minh đã khẳng định nó "là lực lượng tư tưởng 
hùng mạnh chỉ đạo Đảng chúng tôi, làm cho Đảng chúng 
tôi có thể trở thành hình thức tổ chức cao nhất của quần 
chúng lao động, hiện thân của trí tuệ, danh dự và lương 
tâm của dân tộc chúng tôi" 3 . 

Lây chủ nghĩa Mác-Lênin “Zà/n cồỉ” không có nghĩa là 


1, 2. Sđd, tr. 268, 280. 

3. Sđd, t. 7, tr. 517. 

153 



giáo điều theo từng câu, từng chữ của Mác, của Lênin, mà 
như Hồ Chí Minh nói, là nắm vững tinh thần của chủ 
nghĩa Mác-Lê nin, nám vững lập trường, quan điểm và 
phương pháp của chủ nghĩa Mác-Lênin, đồng thòi tiếp thu 
những tinh hoa của văn hoá dân tộc và nhân loại, tham 
khảo những kinh nghiệm của các nước, vận dụng sáng tạo 
vào hoàn cảnh lịch sử cụ thể của Việt Nam để định ra 
đường lối, chính sách đúng đắn cho cách mạng. Với tinh 
thần độc lập, tự chủ và sáng tạo, Hồ Chí Minh đã nêu lên 
một chuẩn mực cho mọi người cách mạng về sự vận dụng 
và phát triển chủ nghĩa Mác-Lênin để giải quyết thành 
công những vấn để mà cách mạng Việt Nam cũng như 
cách mạng thê giới đặt ra. 

5. Đảng Cộng sản Việt Nam phải được xây dựng 
theo những nguyên tắc của Đảng kiểu mới của giai 
cấp vô sản 

Đây chính là những nguyên tắc mà Lênin đã đề ra, để 
phân biệt với những đảng cơ hội của Quốc tế II, những 
đảng đã biến thành tôi tớ của giai cấp tư sản, phản bội lại 
chủ nghía Mác và quyền lợi của giai cấp vô sản. 

Nếu khái quát những luận điểm của Hồ Chí Minh, có 
thê thây Người đã để cập những nguyên tắc xây dựng 
Đảng sau đây: 

Một là tập trung dân chủ. 

Đây là nguyên tắc cơ bản nhất để xây dựng Đảng Cộng 
san thành một tô chức chiên đâu chặt chẽ, vừa phát huy 
sức mạnh của mỗi người, vừa phát huy sức mạnh của tât 
cả những ai đã tự nguyện gắn bó với nhau trong một tổ 


154 


chức. Nó không biên Đảng thành một câu lạc bộ để mọi 
người có thể vào ra tuỳ tiện, hoặc vào Đảng nhưng chỉ nói 
mà không làm, hoặc mỗi người làm một phách, rốt cuộc 
triệt tiêu sức mạnh của cả tổ chức và của mỗi người. Vì 
vậy, Hồ Chí Minh gọi tập trung dân chủ là nguyên tắc tô 
chức của Đảng. 

Theo Hồ Chí Minh, dân chủ và tập trung là hai mặt có 
quan hệ gắn bó và thống nhất vối nhau trong một nguyên 
tắc. Dân chủ đê đi đến tập trung, là cơ sở của tập trung, 
chứ không phải là dân chủ theo kiểu phân tán, tuỳ tiện, 
vô tổ chức. Tập trung là tập trung trên cd sở dân chủ, chứ 
không phải tập trung quan liêu theo kiểu độc đoán 
chuyên quyền. 

Về tập trung, Người nhấn mạnh: Phải thống nhất về 
tư tưởng, tổ chức, hành động. Do đó, thiểu sô" phải phục 
tùng đa sô", cấp dưới phục tùng cấp trên, mọi đảng viên 
phải chấp hành vô điều kiện nghị quyết của Đảng. Từ đó 
làm cho “Đảng ta tuy nhiều người, nhưng khi tiến đánh 
thì chỉ như một người” 1 . 

Còn dân chủ, như Người đã phân tích, đó là “của quý 
báu nhất của nhân dân”, là thành quả của cách mạng. 
Ngưòi đã viết: “Chế độ ta là chê độ dân chủ, tư tưỏng phải 
được tự do. Tự do là thế nào? Đối với mọi vấn đề, mọi 
người tự do bày tỏ ý kiến của mình, góp phần tìm ra chân 
lý. Đó là một quyền lợi mà cũng là một nghía vụ của mọi 
người. 

Khi mọi người đã phát biểu ý kiến, đã tìm thấy chân 


1. Sđd , t. 5, tr. 553. 


155 



lý, lúc đó quyền tự do tư tưởng hoá ra quyên tự do phục 
từng chân lý" 1 . 

Người đặc biệt nhấn mạnh đến việc thực hiện và phát 
huy dân chủ nội bộ, vì nếu không có dân chủ nội bộ thì sẽ 
làm cho “nội bộ của Đảng âm u”. Trong tình hình ấy, tập 
trung không tạo nên sức mạnh của Đảng, bởi lẽ Đảng đã 
bị suy yếu từ bên trong, như vậy sớm muộn cũng không 
còn là Đảng Cộng sản. Hơn nữa còn phải thấy rằng có dân 
chủ trong Đảng, mới có thể nói đến dân chủ trong xã hội, 
mới định hưống cho việc xây dựng một chê độ dân chủ 
triệu lần dán chủ hơn chế độ tư bản chủ nghĩa. 

Hai là tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách. 

Theo Hồ Chí Minh, đây là nguyên tắc lãnh đạo của 
Đảng . Trong tác phẩm Sửa đổi lôi làm việc , Người đã 
phản tích rất rõ vê nguyên tắc này: một người dù tài giỏi 
đến mấy cũng không thể thấy hết mọi mặt của một vấn 
đề, càng không thể thấy hết được mọi việc, hiểu hết được 
mọi chuyện. Vì vậy, cần phải có nhiều người cùng tham 
gia lãnh đạo. Nhiều người thì nhiều kiến thức, người thấy 
mặt này, người thấy mặt kia, do đó hiểu được mọi mặt, 
mọi vấn đê. Ý nghĩa tập thể lãnh đạo rất đơn giản: “dại 
bầy hơn khôn độc”. 

Về cá nhân phụ trách, Người chỉ rõ việc gì đã được tập 
thê bàn bạc kỹ lưỡng, kê hoạch đã được định rõ thì cần 
giao cho một người phụ trách, nêu giao cho một nhóm 
người thì củng cần có một ngưòi phụ trách chính. Như thế 
công việc mới chạy, như thế mới tránh được thói dựa dẫm, 


1. Sđd, t. 8, tr. 216. 


156 



người này ỷ vào người kia, ỷ vào tập thể. Không xác định 
rõ cá nhân phụ trách, thì giống như “nhiêu sãi không ai 
đóng cửa chùa”. 

Đối với nguyên tắc này, Người đã kết luận: “Lãnh đạo 
không tập thể, thì sẽ đi đến cái tệ bao biện, độc đoán, chủ 
quan. Kết quả là hỏng việc. 

Phụ trách không do cá nhân, thì sẽ đi đến cái tệ bừa 
bãi, lộn xộn, vô chính phủ. Kết quả cũng là hỏng việc. 

Tập thể lãnh đạo và cá nhân phụ trách cần phải luôn 
luôn đi đôi với nhau” 1 . 

Liên hệ với vấn đề dân chủ tập trung, Người đã có một 
sự giải thích rất mới mẻ: 

“Tập thể lãnh đạo là dân chủ. 

Cá nhân phụ trách là tập trung . 

Tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách, tức là dân chủ 
tập trung” 2 . 

Ba là tự phê bình và phê bỉnh. 

Lê nin đề ra nguyên tắc phê bình và tự phê bình để xây 
dựng một Đảng kiểu mới. 

Hồ Chí Minh rất coi trọng nguyên tắc này. Người coi 
đây là nguyên tắc sinh hoạt của Đảng , là luật phát 
triển của Đảng. Có khi Người nói phê bình và tự phê 
bình, có khi Người nói tự phê bình và phê bình, nhưng 
thường đặt tự phê bình lên trước phê binh , vì Người cho 
rằng mỗi đảng viên trước hết tự mình phải thấy rõ mình, 
để phát huy ưu điểm, khắc phục khuyết điểm, cũng giông 
như phải tự soi gương rửa mặt hàng ngày. Hơn nữa, nêu 


1, 2. Sđd, t. 5, tr. 505. 


157 



biết tự phê bình tôi, thì mới phê bình người khác tôt được. 

Người nhấn mạnh: “Muôn đoàn kêt chặt chẽ trong 
Đảng, ắt phải thông nhất tư tưởng, mở rộng dân chủ nội 
bộ, mở rộng tự phê bình và phê bình” 1 . Người xem tự phê 
bình và phẻ bình là vũ khí để rèn luyện đảng viên, nhằm 
làm cho mỗi người tốt hơn, tiến bộ hơn và tăng cường đoàn 
kết nội bộ hơn. Đó cũng là vũ khí để nâng cao trình độ 
lãnh đạo của Đảng, để Đảng làm tròn sứ mệnh lãnh đạo 
cách mạng, làm tròn trách nhiệm trước giai cấp và dân 
tộc. Người đã thảng thắn vạch rõ: “Một Đảng mà giấu 
giếm khuyết điểm của mình là một Đảng hỏng. Một Đảng 
có gan thừa nhận khuyết điểm của mình, vạch rõ những 
cái đó, vì đâu mà có khuyết điểm đó, xét rõ hoàn cảnh 
sinh ra khuyết điểm đó, rồi tìm kiếm mọi cách để sửa 
chữa khuyết điểm đó. Như thế là một Đảng tiến bộ, mạnh 
dạn, chắc chắn, chân chính” 2 . 

Nhưng thực hiện tự phê bình và phê bình thật đúng 
đắn, nghiêm túc không phải là việc dễ dàng. Tự phê bình 
và phê bình không những là một vấn đề của khoa học 
cách mạng, mà còn là của nghệ thuật cách mạng, vì vậy 
Người lưu ý cán bộ, đảng viên và các cấp bộ Đảng từ trên 
xuông dưới không những phải “Zuôn luôn dùng'' mà còn 
"khéo dùng cách phê bình và tự phê bình” 3 ; cán bộ càng 
cao, trách nhiệm càng lớn, càng phải gương mẫu tự phê 
bình và phê bình. Muôn thực hiện tôt nguyên tắc này, đòi 
hỏi môi người phải trung thực, chân thành với bản thân 


158 


1. Sđd, t. 7, tr. 492. 

2, 3. Sđd, t. 5, tr. 261, 265. 



mình cũng như với người khác, “Phải có tình đồng chí 
thương yêu lẫn nhau” 1 . Người đã phê phán những thái độ 
lệch lạc, sai trái thường xẩy ra trong tự phê bình và phê 
bình như thiếu trung thực, che giấu khuyết điểm của bản 
thân, sợ phê bình, không dám phê bình, nê nang né tránh, 
dĩ hoà vi quý, hoặc ngược lại lợi dụng phê bình để nói xấu, 
bôi nhọ, vùi dập, đả kích người khác... 

Bôn là kỷ luật nghiêm m inh và tự giác. 

Đây củng là một nguyên tắc của Đảng kiểu mới của 
giai cấp vô sản, do Lênin đề ra, để phân biệt với các Đảng 
kiểu cũ của Quốc tế II. Cùng với nguyên tắc tập trung dân 
chủ, nguyên tắc kỷ luật nghiêm minh và tự giác làm cho 
Đảng thực sự là một tổ chức chiến đấu chặt chè để giành 
thắng lợi cho sự nghiệp độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã 
hội. 

Hồ Chí Minh rất coi trọng việc xây dựng một kỷ luật 
nghiêm minh và tự giác trong Đảng để tạo nên sức mạnh 
to lớn của Đảng: Sức mạnh vô địch của Đảng là ỏ tinh 
thần kỷ luật tự giác, ý thức tổ chức nghiêm minh của cán 
bộ, đảng viên. Nghiêm minh là thuộc về tổ chức Đảng, vì 
đó là kỷ luật đổi với mọi cán bộ, đảng viên, không phân 
biệt cán bộ lãnh đạo cao hay thấp, là cán bộ lãnh đạo hay 
đảng viên thương, mọi cán bộ, đảng viên đêu bình đang 
trưốc kỷ luật của Đảng. Tự giác là thuộc vê mỗi cá nhân 
cán bộ, đảng viên đốì với Đảng, một tổ chức của những 
người tự nguyện đứng trong một hàng ngũ để cùng chiên 
đấu cho độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội. Nêu việc vào 


1. Sđd, t. 12, tr. 498. 


159 



Đảng không phải là việc ép buộc đối với bết cứ đảng viên 
nào, thì việc tuân thủ kỷ luật của Đảng cũng như vậy. 
Đúng như Hồ Chí Minh đã nói: “Kỷ luật này là do lòng tự 
giác của đảng viên về nhiệm vụ của họ đốì với Đảng” 1 . 

Yêu cầu cao nhất của kỷ luật Đảng là chấp hành các 
chủ trương, nghị quyết của Đảng và tuân thủ các nguyên 
tắc tổ chức, lãnh đạo và sinh hoạt Đảng, các nguyên tắc 
xảy dựng Đảng. Có như vậy, Đảng mới là một khối thống 
nhất vê tư tưởng và hành động. Nếu không có kỷ luật, 
không thống nhất về tư tưởng và hành động, “Đảng sẽ 
xệch xoạc, ý kiến lung tung, kỷ luật lỏng lẻo, công việc bế 
tắc”. 

Từ việc phải tuân thủ kỷ luật của Đảng, mỗi đảng viên 
dù ỏ cương vị nào, mỗi câp uỷ dù ỏ cấp bộ nào cũng phải 
nghiêm túc chấp hành kỷ luật của các đoàn thể và pháp 
luật của Nhà nước, tuyệt đổi không ai được cho phép mình 
coi thường, thậm chí đứng trên tất cả. về vấn đề này, Hồ 
Chí Minh đã nhấn mạnh: “mỗi đảng viên cần phải làm 
kiểu mẫu phục tùng kỷ luật, chẳng những kỷ luật của 
Đảng, mà cẳ kỷ luật của các đoàn thể nhân dân và của cơ 
quan chính quyền cách mạng” 2 . Ý thức kỷ luật đó là ý 
thức của giai câp công nhân, ý thức của Đảng của giai câp 
công nhân. Việc đề cao ý thức kỷ luật đó đối với mọi cán 
bộ, đang viên từ trên xuông dưới chỉ làm tăng thêm uy tín 
cua Đang; ngược lại, nếu ý thức kỷ luật đó càng thâp, nếu 
cán bộ, đảng viên càng có nhiều vi phạm kỷ cương phép 


160 


1. Sđd , t. 5, tr. 250. 

2. Sđd, t. 6, tr. 167. 



nưóc, tự cho mình là người lãnh đạo, coi thường kỷ luật 
của các đoàn thể nhân dân, thì uy tín của Đảng càng giảm 
thấp, càng đưa đến những nguy cơ cho Đảng. 

Năm là đoàn kết thống nhất trong Đảng. 

Trong cuộc đấu tranh cách mạng lâu dài và gian khổ, 
toàn Đảng phải đoàn kết thành một khối vững chắc, toàn 
Đảng phải thống nhất ý chí và hành động, mọi đảng viên 
phải bảo vệ sự đoàn kết thống nhất của Đảng như bảo vệ 
con ngươi của mắt mình - đây là một nguyên tắc quan 
trọng của Đảng kiểu mới của Lênin. 

Hồ Chí Minh đặc biệt quan tâm đến việc xây dựng sự 
đoàn kết thông nhất trong Đảng cũng như khối đại đoàn 
kết toàn dân. Phải xây dựng sự đoàn kết thông nhất trong 
Đảng để làm nòng cốt cho việc xây dựng sự đoàn kết 
thống nhất trong nhân dân. Tư tưởng đoàn kết toàn 
Đảng, toàn dân là một tư tưỏng lớn của Hồ Chí Minh. 
Quán triệt tư tưởng này trong suốt tiến trình cách mạng 
Việt Nam, Đảng và nhân dân ta đã xây dựng nên khôi 
đoàn kết vững chắc, đảm bảo cho việc giành được những 
thắng lợi ngày càng to lớn hơn. “Đoàn kết là một truyền 
thống cực kỳ quý báu của Đảng và của dân ta. Các đồng 
chí từ Trung ương đến các chi bộ cần phải giử gìn sự đoàn 
kết nhất trí của Đảng như giữ gìn con ngươi của mắt 
mình” 1 . Trước lúc đi xa, Người đã di chúc lại điều mà 
Người đã đặt ra ngay từ khi thành lập Đảng và đã dày 
công xây đắp trong suôt cuộc đời mình. 

Cơ sở để xây dựng sự đoàn kết thống nhất trong Đảng 


1. Sđd, t. 12, tr. 510. 


11-Giáo trình TT 


161 



chính là đường lôi, quan điểm của Đảng và Điều lệ Đảng. 
Đây là cơ sở để tạo nên sự thống nhất vê tư tưởng, vê tổ 
chức, từ đó có sự thông nhất về hành động của toàn Đảng, 
nhằm đưa đường lối, quan điểm của Đảng vào cuộc sống, 
biến các chủ trương của Đảng thành hành động cách 
mạng của quần chúng nhân dân. Sự đoàn kêt thông nhất 
thực sự, lành mạnh, chân chính trong Đảng chỉ có thể 
được xây dựng trên cơ sở này. Nêu xa ròi cơ sỏ này thì chỉ 
có thể có được một sự đoàn kết thống nhất hình thức, giả 
hiệu, tạm thời, đoàn kết mà không thông nhất hoặc thống 
nhất mà không đoàn kết, một trạng thái lùng nhùng đã 
chứa đựng những nguy cơ phá hoại đoàn kết thống nhất 
từ trong. 

Tình hình càng phát triển, nhiệm vụ càng nặng nề, 
càng đòi hỏi phải củng cố và táng cường sự đoàn kết thông 
nhất trong toàn Đảng, nhất là đối với cán bộ lãnh đạo; bởi 
lẽ sự đoàn kết thông nhất của cán bộ lãnh đạo có ảnh 
hưởng đên sự đoàn kết thông nhất của nhiều cán bộ, đảng 
viên, đên toàn Đảng, về vấn đề này, Hồ Chí Minh đã 
nhấn mạnh: “Ngày nay, sự đoàn kết trong Đảng là quan 
trọng hơn bao giờ hêt, nhất là sự đoàn kết chặt chẽ giữa 
các cán bộ lãnh đạo” 1 . 

Để xây dựng sự đoàn kêt thông nhất trong Đảng, 
Người thường nêu những yêu cầu như : phải thực hiện và 
mỏ rộng dân chủ nội bộ để cán bộ đảng viên có thể tham 
gia bàn bạc đên nơi đên chôn những vấn đề hệ trọng của 
Đảng; phải thường xuyên thực hiện tự phê bình và phê 


1. Sđd, t. 7, tr. 492. 


162 



bình với tinh thần trung thực, chân thành, thẳng thắn, tự 
nghiêm khắc với mình và có tình thương yêu đồng chí; 
phải thường xuyên tu dưỡng đạo đức cách mạng, chông 
chủ nghĩa cá nhân với bao nhiêu thứ tệ nạn từ chủ nghĩa 
cá nhân mà ra: tham ô, lãng phí, quan liêu, bè cánh, cơ 
hội, dối trá, chạy theo chức, quyền, danh, lợi, V.V.. 

6. Đảng vừa là người lảnh đạo, vừa là đầy tớ thật 
trung thành của nhân dân. Đảng lãnh đạo, dân làm 
chủ. Phải thường xuyên chăm lo củng cô mối quan 
hệ máu thịt giữa Đảng với dân 

Từ khi Đảng ra đời, do có đường lổì đúng đắn và có sự 
gắn bó máu thịt với nhân dân, Đảng đã được nhân dân 
thừa nhận là Đảng duy nhất có vai trò lãnh đạo cách 
mạng Việt Nam. Trong suôt tiến trình đi lên của cách 
mạng Việt Nam, Đảng ta hoàn toàn xứng đáng với sự tin 
cậy ấy. Dưới sự lãnh đạo của Đảng và của lãnh tụ Hồ Chí 
Minh, nhân dân ta đã giành được thắng lợi trọn vẹn của 
cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân và vững bước tiến 
lên con đường xã hội chủ nghĩa. Cũng trong suốt tiến 
trình cách mạng Việt Nam, theo Hồ Chí Minh, Đảng phải 
vừa là người lãnh đạo , vừa là đầy tớ thật trung thành của 
nhân dân. Hai mặt lãnh đạo và đầy tớ không tách ròi 
nhau, không đối lập nhau, mà như Người đã nhấn mạnh: 
lãnh đạo có nghĩa là làm đầy tớ. 

Đây là một luận điểm lớn đã được Người nhắc đi nhắc 
lại rất nhiều lần. Đây cũng là một quan điểm nhất quán 
khi Người xác định vai trò của Đảng và trách nhiệm của 
mỗi cán bộ, đảng viên. Vấn đề rất đơn giản, nhưng hiểu 


163 


cho thấu và làm cho được, thật không dễ. 

Khi Đảng lãnh đạo nhân dân giành được chính quyền, 
xây dựng chính quyền cách mạng, thì từ đó Đảng trỏ 
thành Đảng cầm quyền . Đảng cầm quyền là Đảng trực 
tiếp lãnh đạo chính quyển, lãnh đạo Nhà nước để tiếp tục 
hoàn thành sự nghiệp độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội. 
Đảng cầm quyền lại càng phải ý thức thật sâu sắc mình là 
đầy tớ nhân dân, chứ không phải người chủ của nhân dân, 
tự cho phép mình đứng trên dân, trên Nhà nước, trên 
pháp luật. Đảng lãnh đạo Nhà nước là nhằm xây dựng 
một Nhà nưốc thực sự của dân, do dân và vì dân để nhân 
dân làm chủ Nhà nước, điều mà trước khi cách mạng 
thành công không thể có được. Đảng cầm quyền , nhưng 
dân là chủ , đó chính là quan điểm rất quan trọng của Hồ 
Chí Minh. 

Là đầy tớ trung thành của nhân dân, như Hồ Chí 
Minh đã nói, Đảng không có quyền lợi gì của riêng 
mình, ngoài quyền lợi của giai cấp, của dân tộc. Vì vậy, 
Đảng phải thường xuyên chăm lo củng cô môi quan hệ 
máu thịt giữa Đảng với dân. Đảng không ỏ trên dân, 
cũng không ở ngoài dân, mà ở trong dân , trong lòng 
dân . Không phải chỉ có nước mới lây dân làm gốc, mà 
Đảng củng phải lấy dân làm gốc. Chính cái gốc này 
đem lại nguồn sinh lực vô tận cho Đảng. Mọi biểu hiện 
của bệnh quan liêu, xa dân đều làm suy yếu Đảng, hơn 

. ^3n t^ 1 của Đảng không cồn ý 

nghĩa. Đây là một trong nhũng vấn đề Hồ Chí Minh đặc 
biệt quan tâm giáo dục cán bộ, đảng viên, nhất là khi 
Đảng đã trở thành Đảng cầm quyền. 


164 


7. Đảng phải thường xuyên tự chỉnh đốn, tự đổi mới 

Để xứng đáng là một Đảng cách mạng chân chính lãnh 
đạo sự nghiệp cách mạng to lớn của giai cấp và dân tộc, 
một Đảng "vừa là đạo đức, vừa là văn minh", một Đảng 
tiêu biểu cho trí tuệ, danh dự, lương tâm của dân tộc và 
thời đại, Đảng phải thường xuyên chăm lo đến việc chỉnh 
đôn và đổi mới bản thân mình. Chỉnh đốn và đổi mới 
Đảng là nhằm làm cho Đảng thực sự trong sạch, vững 
mạnh cả vê ba mặt chính trị, tư tưởng và tổ chức, làm cho 
đội ngũ cán bộ, đảng viên không ngừng nâng cao phẩm 
chết và năng lực trước những yêu cầu của nhiệm vụ cách 
mạng. 

Nói chuyện với Hội nghị bồi dưỡng chỉnh huấn đầu 
năm 1965 , Hồ Chí Minh đã nhận định, bên cạnh sô" đông 
đảng viên xứng đáng với danh hiệu của mình thì vẫn có 
một sô""thấp kém về tinh thần và đạo đức cách mạng... Họ 
hững hò như những người không có lý tưởng, đến đâu hay 
đó, qua tháng qua ngày... Họ ít gắn bó với tổ chức, không 
tin ỏ lực lượng và trí tuệ của tập thể. Họ sông và làm việc 
một cách riêng rẽ, không đoàn kết và hợp tác với người 
khác. Hễ có đôi chút hiểu biết, đôi chút thành công thì tự 
cao tự đại, vênh vang kiêu ngạo, tự cho mình tài giỏi hơn 
người, ở cương vị phụ trách thì tự cho mình có quyền hơn 
hết thảy, định đoạt mọi việc; ở ngành nào, địa phương nào 
thì coi đó như một giang sơn riêng, không biết đến lợi ích 
toàn cục. Họ coi thường những quyết định của tổ chức, họ 
là những "ông quan liêu", chỉ thích dùng mệnh lệnh đôi 
với đồng chí và nhân dân... sô" người đó coi Đảng như một 


165 


cái cầu thang đê tháng quan phát tài. Họ không quan tâm 
đến đời sông của nhân dân mà chỉ lo nghĩ đên lợi ích của 
riêng mình. Họ quên rằng mỗi đồng tiền, hạt gạo đều là mồ 
hôi nước mắt của nhân dân, do đó mà sinh ra phô trương, 
lãng phí. Họ tự cho mình có quyền sống xa hoa hưởng lạc, từ 
đó mà đi đến tham ô, truỵ lạc, thậm chí sa vào tội lỗi" 1 . Phải 
chỉnh đốn để tẩy rửa tất cả những lỗi lầm, sai trái ấy. 

Đôi với toàn Đảng, Người cũng chỉ rõ là Đảng sổng 
trong xã hội, mỗi cán bộ, đảng viên đều chịu ảnh hưởng 
của xã hội, cả cái tốt và cái xấu, cái hay và cái dỏ. Chỉ có 
thể phát huy được cái tốt, cái hay, lọc bỏ được cái xấu, cái 
dỏ bằng việc rèn luyện thường xuyên của mỗi cán bộ, đảng 
viên, thường xuyên chú ý đến việc chỉnh đổh Đảng. 

Người đặc biệt quan tâm đến vấn đề này trước những 
bước chuyển của cách mạng, vì đây là thời điểm thường có 
những cái bất cập, bên cạnh đó là những chao đảo, suy 
thoái có thể xẩy ra. 

Những ngày đầu kháng chiến toàn quổc, để đáp ứng 
những yêu cầu của cuộc kháng chiến đang đặt ra, Người 
đã nhân mạnh “trước hết phải chỉnh đốn nội bộ Đảng” 2 . 

Khi chuyển mạnh sang tổng phản công (1952), Người 
đã nói: Muôn lãnh đạo vững thì trước hêt cán bộ và đảng 
viên phải có tư tưởng và lập trường vững chắc để lãnh 
đạo, đê xung phong làm gương mẫu. Vì vậy, chỉnh Đảng 
là việc chính mà chúng ta phải làm ngay. 

Khi miên Băc bước vào thòi kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã 


166 


1. Sđd, t. 11, tr. 373-374. 

2. Sđd, t. 9, tr. 551. 



hội, nhiêu đợt học tập chính trị để quán triệt đưòng lối, 
quan điểm của Đảng đã được tổ chức rộng khắp trong 
toàn Đảng. Phong trào “ba xây ba chống” được phát động 
sâu rộng trong toàn Đảng, toàn dân thực sự là một cuộc 
vận động nhằm chỉnh đôn Đảng, củng cố đội ngủ của 
Đảng trước những nhiệm vụ cách mạng mới. 

Trước lúc đi xa, Người còn để lại những lời tâm huyết, 
căn dặn toàn Đảng: “Việc cần phải làm trước tiên là chỉnh 
đốn lại Đảng, làm cho mỗi đảng viên, mỗi đoàn viên, mỗi 
chi bộ đểu ra sức làm tròn nhiệm vụ Đảng giao phó cho 
mình, toàn tâm toàn ý phục vụ nhân dân” 1 . 

Trong điều kiện Đảng đã trỏ thành Đảng cầm quyền, 
việc xây dựng Đẳng, chỉnh đốn Đảng lại được Người coi là 
công việc thường xuyên của Đảng. Người đã nhìn thấy rất 
rõ hai mặt của quyền lực: một mặt , quyền lực có sức mạnh 
rất to lớn để cải tạo cái cũ và xây dựng cái mới trong tất 
cả các lĩnh vực của đời sông xã hội, nếu biết sử dụng đúng 
quyền lực; mặt khấc , nó cũng có sức phá hoại rất ghê gớm, 
vì con người nắm quyền lực có thể thoái hoá biến chất rất 
nhanh chóng, nêu đi vào con đường tham muôn quyên lực, 
chạy theo quyền lực, tranh giành quyền lực; và khi đã có 
quyền lực thì lợi dụng quyển lực, lạm quyền, lộng quyền, 
đặc quyền đặc lợi, V.V.. Vì vậy Đảng phải đặc biệt quan 
tâm đến việc chỉnh đốn và đổi mới Đảng để hạn chê, ngăn 
chặn, đẩy lùi và tẩy trừ mọi tệ nạn do thoái hoá biên chất 
gây ra, trong điều kiện Đảng lãnh đạo chính quyền. 

Hồ Chí Minh đã nêu lên một luận điểm quan trọng: 


1. Sđd, t. 12, tr. 503. 


167 



"Một dân tộc, một đảng và mỗi con người, ngày hôm qua 
là vĩ đại, có sức hấp dẫn lớn, không nhất định hôm nay và 
ngày mai vẫn được mọi người yêu mến và ca ngợi, nếu 
lòng dạ không trong sáng nữa, nếu sa vào chủ nghĩa cá 
nhân" 1 . Luận điểm trên đây thực sự là một chân lý phản 
ánh đúng thực tiễn và đã được thực tiễn kiểm nghiệm, 
không phải chỉ thực tiễn nước ta, mà còn ở nhiều nơi trên 
thê giới. Nó mãi mãi là lời cảnh tỉnh có ý nghĩa rất sãu xa 
đối với Đảng Cộng sản, đối với mỗi đảng viên cộng sản. 


III. TƯ TƯỞNG HỔ CHÍ MINH VỀ ĐẢNG CỘNG SẢN 
SOI SÁNG CHO CUỘC VẬN ĐỘNG XÂY DựNG VÀ 
CHỈNH ĐỐN ĐẢNG HIỆN NAY 


Tư tưởng Hồ Chí Minh về Đảng Cộng sản là tư tưởng chỉ 
đạo cho việc xây dựng Đảng Cộng sản Việt Nam thực sự là 
một đảng mácxít - lêninnít chân chính, là Đảng của Hồ Chí 
Minh để làm tròn sứ mệnh lịch sử vẻ vang và trách nhiệm 
nặng nê trước dân tộc, đồng thời có những đóng góp tích cực 
vào phong trào cách mạng thế giới. 

Trong nhiều thời kỳ, tư tưởng Hồ Chí Minh về Đảng 
Cộng sản đã được quán triệt trên cả ba mặt xây dựng 
Đảng: chính trị, tư tưởng và tổ chức, làm cho Đảng trở 
thành bộ tham mưu sáng suôt lãnh đạo sự nghiệp cách 
mạng. Từ đó Đảng lãnh đạo giai cấp công nhân, nhân dân 
lao động và cả dân tộc giành thắng lợi ngày càng to lớn 
hơn cho độc lập dân tộc và chủ nghía xã hội. 


1. Sđd t tr. 557-558. 


168 



về chính trị , đó là đường lối chính trị đúng đắn, bản 
lĩnh chính trị vững vàng trong mọi tình huông phức tạp, 
mọi bước ngoặt hiểm nghèo, mọi giai đoạn cách mạng 
khác nhau. Trên cơ sở kiên định mục tiêu lâu dài là độc 
lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, Đảng biết tập trung 
giành thắng lợi cho từng bước đi lên của cách mạng. Đó là 
đường lối cứng rắn về chiến lược, mềm dẻo vê sách lược, 
linh hoạt về biện pháp đấu tranh, tập hợp được lực lượng 
của toàn dân, tranh thủ được sự đồng tình và ủng hộ của 
quốc tế tạo thành sức mạnh tổng hợp bất khả chiến thắng 
của cách mạng. 

Về tư tưởng , đó là tư tưởng cách mạng triệt để, tư 
tưởng cách mạng tiến công, luôn đề phòng và kịp thòi 
khắc phục những lệch lạc “tả - hữu”, chống cơ hội, xét lại, 
chông giáo điều bảo thủ, đồng thời dự báo các chiều hướng 
có thể xẩy ra. Đó là tư tưởng cách mạng khoa học lấy chủ 
nghĩa Mác - Lênin làm nên tảng, lấy thực tiễn Việt Nam 
làm điểm xuất phát, lấy cải tạo hiện thực Việt Nam làm 
mục tiêu, để vận dụng sáng tạo và phát triển chủ nghĩa 
Mác - Lênin, 'đồng thời làm giàu thêm trí tuệ của mình 
bằng việc kế thừa và phát huy những truyền thông tốt 
đẹp của dân tộc, thâu hoá những tinh hoa văn hoá nhân 
loại, để giành thắng lợi cho cách mạng. 

Về tổ chức , đó là một tổ chức chính trị trong sạch vững 
mạnh; một tổ chức chiến đấu kiên cường, khi tiến đánh 
thì trăm người như một; một tổ chức với một đội ngũ cán 
bộ, đảng viên coi trọng việc tu dưỡng đạo đức, cần kiệm 
liêm chính, chí công vô tư, nâng cao năng lực, luôn gắn bó 
máu thịt với dân, dám hy sinh xả thân vì sự nghiệp cách 


169 


mạng của Đảng và của dân tộc. Đó là một tổ chức trọng 
chất lượng hơn sô lượng, lấy việc nâng cao vai trồ lãnh đạo 
và sức chiến đấu của Đảng là nhiệm vụ thường xuyên của 
mỗi cán bộ, đảng viên và của toàn Đảng. 

Trước khi giành được chính quyền, có lúc cách mạng 
lâm vào thoái trào, bọn thông trị thực dân và phong kiến 
tay sai bắt bớ hàng loạt cán bộ, đảng viên, nhưng mặc cho 
tù đày, bắn giết, người trước ngã xuông, người sau lại tiêp 
bước đi lên không hề sòn gan nản chí. Có khi nhiều tổ 
chức cơ sỏ đảng, nhiều cấp ủy, kể cả Trung ương bị tan vỡ, 
nhưng Đảng vẫn phục hồi nhanh chóng. Có khi cả cơ quan 
đầu não của Đảng chỉ còn lại vài ba người, nhưng sự lãnh 
đạo của Đảng vẫn đúng đắn, kịp thời, nhạy bén, thông 
suôt từ trên xuồng dưới, từ Bắc vào Nam. Điều này củng 
thể hiện rất rõ trong cuộc đấu tranh hết sức quyết liệt của 
nhản dân ta ỏ miền Nam suỗt ba mươi năm chông Pháp 
và chôhg Mỹ ngụy. 

Cách mạng là sự nghiệp của quần chúng nhân dân, 
dưới sự lãnh đạo của Đảng. Sự lãnh đạo của Đảng là nhân 
tô quyết định thắng lợi của cách mạng. Có Đảng lãnh đạo, 
lực lượng của quần chúng nhân dân sẽ trỏ thành sức 
mạnh vô địch để làm nên sự nghiệp vĩ đại của mình. 
Thắng lợi của Cách mạng tháng Tám, của hai cuộc kháng 
chiến chông thực dân Pháp và đế quốc Mỹ, cũng như 
những thành tựu giành được trong sự nghiệp xây dựng 
chủ nghĩa xã hội trên phạm vi cả nước từ năm 1975 đến 
nay là như vậy. Những thành tựu sẽ giành được trong 
công cuộc đổi mới ở thời kỳ công nghiệp hoá, hiện đại hoá 
đất nước, chiến thắng nghèo nàn lạc hậu khi đất nước 


170 


bưốc vào thê kỷ XXI càng phải như vậy. 

Tuy nhiên, trong quá trình lãnh đạo cách mạng, có lúc 
Đảng đã phạm khuyết điểm sai lầm, một bộ phận cán bộ, 
đảng viên đã thoái hoá biên chất, làm tổn hại đến uy tín 
và thanh danh của Đảng. Với tinh thần cách mạng của 
một Đảng cách mạng, theo tư tưởng Hồ Chí Minh, Đảng 
đã nhìn thẳng vào sự thật, đánh giá đúng sự thật, nói rõ 
sự thật, dám công khai thừa nhận khuyết điểm sai lầm 
trong công tác lãnh đạo, công khai vạch rõ những tệ nạn 
đã có ở một bộ phận cán bộ, đảng viên, từ đó đề ra những 
biện pháp cần thiết để sửa chữa, khắc phục. Đó là thái độ 
của Đảng ta và của Chủ tịch Hồ Chí Minh đôi với những 
sai lầm trong cải cách ruộng đất và chỉnh đốn tổ chức vào 
nửa sau những năm 50 thế kỷ XX, cũng như đôi với 
những suy thoái của cán bộ, đảng viên ở những thòi kỳ 
khác nhau. Đó là thái độ của Đảng ta đôi với những sai 
lầm về chủ trương, chính sách lớn, về chỉ đạo chiến lược 
và tổ chức thực hiện trong công cuộc cải tạo xã hội chủ 
nghĩa trên phạm vi cả nước vào nửa sau những năm 70, 
để từ đó Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VI của Đảng 
(1986) xác định đường lôi đổi mới toàn diện, mở ra một 
bước ngoặt cho sự phát triển của đất nước ta. 

Không lảng tránh sự thật, dù là sự thật đáng buồn đên 
mấy chăng nữa, không che giấu khuyết điểm sai lầm dù 
những sai lầm, khuyết điểm đã làm chúng ta đau đớn; và 
điều quan trọng không phải chỉ ở chỗ thừa nhận sự thật, 
thừa nhận khuyết điểm sai lầm rồi để đấy, mà là phải kiên 
quyết khắc phục, sửa chữa cho được. Đó chính là tư tưởng 
của Lênin và của Hồ Chí Minh đổi với Đảng Cộng sản. Đó 


171 


chính là một trong những thước đo, nhừng chuẩn mực quan 
trọng để đánh giá một Đảng có thực sự là Đảng cách mạng 
hay không, có thực sự là Đảng mácxít - lêninnít chân chính 
hay không. 

Từ khi sự nghiệp giải phóng miền Nam, thông nhất Tổ 
quôc đã hoàn thành và cả nước quá độ lên chủ nghĩa xã 
hội đến nay đã một phần tư thê kỷ. Thời gian đó là rất 
ngắn so với chiều dài lịch sử, nhưng cũng đủ cho một đất 
nước chuyển từ một nưốc nông nghiệp lạc hậu trở thành 
một nước công nghiệp như đã diễn ra ở nhiều nước châu Á 
trong nửa sau của thế kỷ XX. Lịch sử không còn bò lên 
chậm chạp như trước, mà đã chuyển động theo tốc độ 
nhanh hơn trước rất nhiều. Dự báo đó của Lênin trước kia 
không phil chỉ đúng vôi nhùng z kỳ cách mạng, mà còn 
đúng với cả thòi đại hiện nay khi cuộc cách mạng khoa 
học và công nghệ hiện đại đang diễn ra như vũ bão, khi 
nhân loại đang bước vào nền văn minh trí tuệ, văn minh 
tin học, kinh tế tri thức. 

Trong một phần tư thế kỷ vừa qua, đất nước ta đã có 
nhiều biến đổi về các mặt. Dưới sự lãnh đạo của Đảng, sự 
nghiệp xây dựng đất nước qua hơn 15 năm đổi mới đã 
giành được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa rất quan 
trọng: chính trị - xã hội ổn định, an ninh quốc phòng được 
giữ vững, kinh tế phát triển, đòi sống của các tầng lớp 
nhân dân được cải thiện, quan hệ của Việt Nam với thế 
giới được mở rộng, vị thế của nước ta trên trường quốc tế 
được nâng cao, con đường phát triển theo định hướng xã 
hội chủ nghĩa của Việt Nam được khẳng định, dù cho chế 
độ xã hội chủ nghĩa ở Liên Xô và Đông Àu đã bị sụp đổ... 


172 


Nước ta đã ra khỏi khủng hoảng kinh tê - xã hội kéo 
dài từ cuối những năm 70 đến giữa những năm 90 thế kỷ 
XX, vượt qua chặng đường đầu tiên của thòi kỳ quá độ để 
bước vào chặng thứ hai là thòi kỳ đẩy mạnh công nghiệp 
hoá, hiện đại hoá đất nước. Nhiều cơ hội và thách thức 
đan xen nhau. Thòi cơ có nhiều, nhưng nguy cơ cũng 
không ít. Hội nghị đại biểu toàn quôc giữa nhiệm kỳ khoá 
VII của Đảng (1994) đã chỉ rỏ những vấn đê này, đến nay 
vẫn còn nguyên ý nghía. 

Tình hình mới đòi hỏi Đảng ta phải trưởng thành hơn, 
phải vượt lên chính bản thân mình, đồng thòi cũng làm 
bộc lộ rõ những điều bất cập. Những thành tựu của công 
cuộc đổi mới gắn liền với sự trưởng thành của Đảng; 
những tồn tại trên nhiều lĩnh vực đòi hỏi phải giải quyết 
những tệ nạn, suy thoái đòi hỏi phải khắc phục. Chính vì 
vậy mà trong nhiều nghị quyết của Đảng từ những năm 
80 thế kỷ XX đến nay đã đặt vấn đề Đảng phải phấn đấu 
cho ngang tầm vối nhiệm vụ của thời kỳ mới. Lãnh đạo 
đương nhiên đòi hỏi phải ngang tầm, hơn nữa còn phải 
thấy trước, dự báo được những gì sẽ có thể xẩy ra. 

Đã có nhiều nghị quyết đặt ra những yêu cầu trong 
công tác xây dựng Đảng. Tuy nhiên bên cạnh những ưu 
điểm vẫn tồn tại không ít khuyết điểm; đáng chú ý là 
những khuyết điểm lệch lạc, suy thoái của một bộ phận 
cán bộ, đảng viên ở mọi cấp mọi ngành lại có chiều hướng 
trỏ thành phổ biến hơn, nghiêm trọng hơn. Tham nhũng 
đã trở thành quốc nạn. Bệnh quan liêu với nhiều biểu 
hiện khác nhau đã làm tổn thương không nhỏ đối với mối 
quan hệ của Đảng và Nhà nước vối dân. Chính vì vậy, Hội 


173 


nghị lần thứ sáu (lần 2) Ban Chấp hành Trung ương khoá 
VIII (tháng 12-1999) đã phải ra Nghị quyết “Về một số 
vấn đề cơ bản và cấp bách trong công tác xây dựng Đảng 
hiện nay”. Nghị quyết đã đề cập nhiều vấn đề lớn: quan 
điểm tư tưởng chính trị, những vấn đề lý luận cần làm rõ, 
việc thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ, chế độ tự 
phê bình, phê bình trong Đảng, vấn để giáo dục lý luận - 
chính trị, đạo đức, lõi sông, chông tham nhũng, quan liêu, 
tổ chức cơ sở Đảng, việc sắp xếp lại bộ máy của Đảng, Nhà 
nước và các tổ chức trong hệ thông chính trị. Hội nghị 
cũng chủ trương phát động “Ci/ộc vận động xây dựng, 
chỉnh đôn Đảng "’ trong hai năm 1999-2001, sau đó đưa 
việc xây dựng, chỉnh đốn Đảng vào nền nếp thường xuyên 
trong toàn Đảng. 

Như vậy là điều căn dặn của Chủ tịch Hồ Chí Minh 
trong Di chức về chỉnh đôn lại Đảng đã được thực hiện 
bằng cuộc vận động lớn này. Nội dung Nghị quyết Hội 
nghị lần thứ sáu (lần 2) Ban Chấp hành Trung ương khoá 
VIII (tháng 12 - 1999) và cuộc vận động xây dựng, chỉnh 
đốn Đảng đã quán triệt những tư tưởng lớn của Chủ tịch 
Hồ Chí Minh về Đảng Cộng sản. Toàn Đảng cần thực hiện 
tốt cuộc vận động này. Các tầng lớp nhân dân cần đóng 
góp xây dựng Đảng qua cuộc vận động này. Sự gắn bó 
giữa Đảng với dân ngay trong cuộc vận động này sẽ tạo 
nên bước chuyển biên tiến bộ quan trọng của Đảng, từ đó 
đưa tối những bước phát triển mới trong toàn xã hội. 

Theo tư tưởng Hồ Chí Minh, đối với bất cứ cuộc vận 
động nào đã phát thì phải động, bưóc sau phải tốt hơn, 
cao hơn bước trước, có kiểm tra đôn đốc, có sơ kết tổng kết 


174 


để uôn nắn và thúc đẩy kịp thòi. Tinh thần đó phải được 
quán triệt trong cuộc vận động, chỉnh đôn Đảng hiện nay. 
Niềm tin của nhân dân đối với Đảng chỉ được củng cô và 
nâng cao khi Nghị quyết của Đảng đi vào cuộc sông, đem 
lại những chuyển biến thực sự trong cuộc sông. 

Xây dựng, chỉnh đốn Đảng là nhằm thực hiện câu nói của 
Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Đảng ta là đạo đức, là văn minh”. 
Văn minh có thể hiểu là trí tuệ. Đảng phải là Đảng của trí 
tuệ tiên phong ngang tầm thòi đại thi mới đưa dân tộc vững 
bước tiến vào thê kỷ XXI, mới giữ vững được định hướng xã 
hội chủ nghĩa, mới giành thắng lợi cho sự nghiệp công nghiệp 
hoá, hiện đại hoá đất nước. Đảng phải là Đảng đạo đức theo 
gương đạo đức Hồ Chí Minh thì mới xứng đáng vừa là người 
lãnh đạo, vừa là đầy tớ thật trung thành của nhân dân. 

Tư tưởng Hồ Chí Minh vẫn soi sáng cho công tác xây 
dựng Đảng ta hôm nay và lâu dài vê sau. 


175 


CHƯƠNG V 


Tư TƯỞNG HỔ CHÍ MINH 

VỂ ĐẠI ĐOÀN KẾT DÂN TỘC 

* * 


Đảng lãnh đạo nhân dân làm cách mạng, nhưng cách 
mạng là sự nghiệp của quần chúng nhân dân đông đảo, 
mà không phải là công việc của một số người, của riêng 
Đảng Cộng sản. Đảng lãnh đạo để nhân dân đứng lên đấu 
tranh tự giải phóng và xây dựng xã hội mới do mình làm 
chủ. Sự nghiệp ấy chỉ có thể được thực hiện bằng sức 
mạnh của cả dân tộc, bằng đại đoàn kết dân tộc. Điều này 
đã được Hồ Chí Minh nói khá cặn kẽ. VI vậy, theo quan 
niệm của Người, đại đoàn kết dân tộc là một trong những 
nhân tô quan trọng nhất bảo đảm thắng lợi của cách 
mạng Việt Nam. 

Tiên hành thông kê, phân tích những bài viết, bài nói 
của Hồ Chí Minh đã được công bô trong Hổ Chí Minh - 
Toàn tập (12 tập), kêt quả cho thấy các bài đê cập vấn đề 
đại đoàn kết dân tộc chiếm tỷ lệ trên 40%. Trong một số 
bài, Người đã nhiều lần nói đến đoàn kết, đại đoàn kết 
dân tộc: 16 lần trong Sửa đổi lối làm việc (tập 5), 17 lần 
trong Bài nói tại buôi khai mạc Đại hội thông nhất Việt 


176 


Minh - Liên Việt (tập 6), 19 lần trong Diễn văn kỷ niệm 
Quốc khánh 1957 (tập 8) ... 

Vối cương vị là lãnh tụ tối cao của Đảng và của dân 
tộc, đứng đầu Nhà nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà 24 

i 

năm liền, Người đã tập hợp, quy tụ được các dân tộc, các 
giai cấp, tầng lớp, đảng phái, tôn giáo, nhân sĩ trí thức 
yêu nước, đồng bào trong nước và kiều bào ở nưốc ngoài, 
xây dựng khôi đại đoàn kết dân tộc trong suôt tiến trình 
cách mạng Việt Nam, từ cách mạng dân tộc dân chủ nhân 
dân đến cách mạng xã hội chủ nghĩa. Người đã trơ thành 
linh hồn của khối đại đoàn kết dân tộc ngày càng rộng rãi 
và bền vủng. Đại đoàn kết dân tộc rõ ràng là một nội dung 
xuyên suốt trong tư tưởng củng như trong hoạt động thực 
tiễn của HỒ Chí Minh. 

Trong những công hiến to lốn của Chủ tịch Hồ Chí 
Minh đỗi với cách mạng Việt Nam, tư tưỏng đại đoàn kết 
dân tộc và việc xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc của 
Người là một công hiến đặc sắc, có giá trị lý luận và giá trị 
thực tiễn hết sức quan trọng. 

I. NHỮNG Cơ SỞ HÌNH THÀNH TƯ TƯỞNG 
HỒ CHÍ MINH VỂ ĐẠI ĐOÀN KẾT DẢN TỘC 

Tư tưởng Hồ Chí Minh về đại đoàn kết dân tộc được 
hình thành trên những cơ sở tư tưởng - lý luận và thực 
tiễn rất phong phú. 

1. Trước hết, đó là tinh thần yêu nước gắn liền với ý 
thức cộng đồng, ý thức cô" kết dân tộc, đoàn kết dân tộc đã 
được hình thành và củng cô" trong hàng nghìn năm lịch sử 
đấu tranh dựng nước và giữ nước của cả dân tộc, tạo 


12-Giảo trình TT 


177 


thành một truyền thống bển vững, thấm sâu vào tư tưởng, 
tình cảm, tám hồn của mỗi con người Việt Nam. Tinh 
thần, ý thức ấy đã tạo nên sức mạnh vô địch của cả một 
dân tộc để chiến tháng mọi thiên tai địch hoạ, làm cho đất 
nước được trường tồn, bản sắc dân tộc được giữ vũng. 

ĐỐI VỚI mỗi người Việt Nam, yêu nước - nhân nghĩa - 
đoàn kết đã trở thành một tình cảm tự nhiên: 

Nhiễu điểu phủ lấy giá gương 
Người trong một nước phải thương nhau củng; 
thành một triết lý nhản sinh: 

Một cây làm chăng nên non 
Ba cây chụm lại nên hòn núi cao; 
thành phép ứng xử và tư duy chính trị: 

Tinh làng, nghĩa nước. 

Nước mất thì nhà tan. 

Giặc đến nhà , đàn bà phải đánh . 

Tất cả đã ghi đậm dấu ấn trong cấu trúc xã hội truyền 
thống, tạo thành quan hệ ba tầng chặt chẽ: gia đình - làng 
xã ■ quốc gia (nhà - làng - nưóc) và cũng trở thành sợi dây 
liên kết các dân tộc, các giai tầng trong xã hội Việt Nam. 

Truyền thống ấy không chỉ được phản ánh trong kho 
tàng văn học dân gian, mà còn được những anh hùng dân 
tộc ổ các thòi kỳ lịch sử khác nhau như Trần Hưng Đạo, 
Lê Lợi, Nguyễn Trãi, Quang Trung đúc kết nâng lên 
thành phép đánh giặc, giữ nước, “tập hợp bốn phương 
manh lệ”, “trên dưới đồng lòng, cả nước chung sức”, 
“tướng sĩ một lòng phụ tử”, “khoan thư sức dân làm kê 
sâu rễ bền gôc”, “chở thuyền là dân, lật thuyên cũng là 
dân”... Truyền thống ấy đã được tiếp nối trong tư tưởng 


178 


tập hợp lực lượng dân tộc của các nhà yêu nưốc trong cuộc 
đấu tranh chông thực dân Pháp xâm lược và các thế lực 
phong kiến tiêp tay cho ngoại bang, mà tiêu biểu nhất là 
cụ Phan Bội Châu và cụ Phan Chu Trinh ở một phần tư 
đầu thế kỷ XX. 

Hồ Chí Minh đã sớm hấp thu được truyền thông yêu 
nước * nhân nghĩa - đoàn kết của dân tộc. Người đã khẳng 
định “từ xưa đến nay, mỗi khi Tổ quổc bị xâm lăng thì 
tinh thần ấy (yêu nước) lại sôi nổi, nó kết thành một làn 
sóng vô cùng mạnh mẽ, to lớn (đoàn kết), nó lướt qua mọi 
sự hiểm nguy, khó khăn, nó nhấn chìm tất cả lũ bán nước 
và lủ cướp nước”. Hơn nữa còn phải phát huy truyền 
thông đó trong giai đoạn cách mạng mới của dân tộc: “phải 
ra sức giải thích, tuyên truyền, tổ chức, lãnh đạo, làm cho 
tinh thần yêu nước của tất cả mọi người đều được thực 
hành vào công việc yêu nước, công việc kháng chiến” 1 . 

2. Về mặt thực tiễn, tư tưởng đại đoàn kết dân tộc của 
Hồ Chí Minh được hình thành trên cơ sỏ tổng kết nhừng 
kinh nghiệm của phong trào cách mạng Việt Nam và 
phong trào cách mạng ở nhiều nước trên thê giới, nhất là 
phong trào giải phóng dân tộc ỏ các nước thuộc địa. 
Những thành công hay thất bại của các phong trào ấy đều 
được Người nghiên cứu để rút ra những bài học cần thiêt 
cho việc hình thành tư tưởng về đại đoàn kết dân tộc. 

Phong trào yêu nước Việt Nam đã diễn ra rất mạnh 
mẽ từ khi thực dân Pháp xâm lược nước ta. Từ các phong 
trào Cần Vương, Văn Thân, Yên Thế, cuối thê kỷ XIX, đến 


1. Sđd, t. 6, tr. 172. 


179 



các phong trào Đông Du, Duy Tân, chông thuê đầu thê kỷ 
XX, các thê hệ người Việt Nam yêu nước đã nôi tiêp nhau 
vùng dậy chông ngoại xâm, nhưng đều thất bại. Thực tiễn 
hào hùng, bi tráng của dân tộc đã chứng tỏ rằng, bước vào 
thời đại mới, chỉ có tinh thần yêu nước thì không thể đánh 
bại được các thế lực đê quốc xâm lược. Vận mệnh của đất 
nước đòi hỏi phải có một lực lượng lãnh đạo cách mạng mới, 
đề ra được một đường lốĩ cách mạng đúng đắn, phù hdp với 
quy luật phát triển của lịch sử và những yêu cầu của thời 
đại mới, đủ sức quy tụ được cả dân tộc vào cuộc đấu tranh 
chông đế quốc thực dân, xáy dựng được khối đại đoàn kết 
dân tộc bển vừng thì mới giành được thắng lợi. Trước khi 
ra đi tìm đường cứu nước, Hồ Chí Minh đã thấy được 
nhừng hạn chế trong việc tập hợp lực lượng của các nhà 
yêu nước tiền bổì, những yêu cầu khách quan mới của lịch 
sử dân tộc. Đây chính là điểm xuất phát để Hồ Chí Minh 
xác định: Tôi muôn đi ra ngoài, xem nước Pháp và các 
nước khác. Sau khi xem họ làm như thê nào, tôi sẽ trở về 
giúp đồng bào chúng ta. 

Trong quá trình đi tìm đường cứu nước, Hồ Chí Minh 
đã tiên hành khảo sát tình hình các nước tư bản chủ 
nghĩa và các nước thuộc địa ở hầu khắp các châu lục. 
Người đã nghiên cứu các cuộc cách mạng tư sản, đặc biệt 
là Cách mạng Mỹ và Cách mạng Pháp, nguyên nhân dẫn 
đên thắng lợi của giai cấp tư sản cũng như tại sao những 
cuộc cách mạng tư sản vẫn chỉ là cách mạng u không đến 
nơi”. Tông kêt thực tiễn đấu tranh của các dân tộc thuộc 
địa, Hồ Chí Minh thấy rỏ sức mạnh tiềm ẩn to lớn của họ, 
và cũng thấy rõ những hạn chế: các dân tộc thuộc địa 


180 


chưa có được sự lãnh đạo đúng đắn, chưa biết đoàn kết 
lại, chưa có tô chức và chưa biết tổ chức. 

Cách mạng Tháng Mưòi Nga cùng với Lênin, người lãnh 
đạo thắng lợi cuộc cách mạng đó, đã đưa Hồ Chí Minh đến 
bước ngoặt quyết định trong việc tìm đường cứu nước. Từ 
chỗ chỉ biêt đên Cách mạng Tháng Mười một cách cảm 
tính, Người đã nghiên cứu để hiểu một cách thấu đáo 
con đường Cách mạng Tháng Mười, và những bài học 
kinh nghiệm quý báu mà cuộc cách mạng này đã đem 
lại cho phong trào cách mạng thế giới; đặc biệt là bài 
học vê huy động, tập hợp lực lượng quần chúng công 
nông đông đảo để giành và giữ chính quyền cách mạng, 
để đánh tan sự can thiệp của 14 nưốc đê quốc muốn bóp 
chết Nhà nước Xôviết non trẻ, để xây dựng chế độ xã hội 
xã hội chủ nghĩa, mở ra một thời đại mới cho lịch sử 
nhân loại. Hồ Chí Minh nghiên cứu Cách mạng Tháng 
Mười không phải chỉ qua báo chí sách vỏ, mà còn ở 
ngay trên đất nước của Lênin. Điều này đã giúp Người 
hiểu sâu sắc thế nào là một cuộc “cách mạng đến nơi”, để 
chuẩn bị cho việc lãnh đạo nhân dân Việt Nam đi vào con 
đường cách mạng mới những năm sau này. 

Đôi vối phong trào cách mạng â các nưóc thuộc địa và 
phụ thuộc, Hồ Chí Minh đặc biệt chú ý đến Trung Quốc 
và An Độ là hai nước có thể đem lại cho Việt Nam nhiều 
bài học rất bổ ích về tập hợp các lực lượng yêu nước tiến 
bộ để tiến hành cách mạng (đoàn kết các dân tộc, các giai 
tầng, các đảng phái và tôn giáo... nhằm thực hiện mục 
tiêu của từng giai đoạn, từng thời kỳ cách mạng, như chủ 
trương “Liên Nga, thân Cộng, ủng hộ công nông”, “hợp tác 
Quốc - Cộng” của Tôn Trung Sơn). 


181 


3. Cơ sở lý luận quan trọng nhất đôi với quá trình hình 
thành tư tương Hồ Chí Minh về đại đoàn kết dân tộc là 
những quan điểm cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin: cách 
mạng là sự nghiệp của quần chúng, nhân dân là người 
sáng tạo ra lịch sử, giai cấp vô sản lãnh đạo cách mạng 
phải trở thành dân tộc, liên minh công nông là cơ sở để 
xây dựng lực lượng to lớn của cách mạng, đoàn kết dân tộc 
phải gán với đoàn kết quốc tế, “Vô sản tất cả các nước, 
đoàn kết lại”, “Vô sản tất cả các nước và các dân tộc bị áp 
bức, đoàn kết lại”, V.V.. 

Hồ Chí Minh đến với chủ nghĩa Mác - Lênin là VÌ chủ 
nghĩa Mác - Lênin đã chỉ ra cho các dân tộc bị áp bức con 
đường tự giải phóng, đã chỉ ra sự cần thiết và con đường tập 
hợp, đoàn kết các lực lượng cách mạng trong phạm vi từng 
nước và trên toàn thê giới để giành thắng lợi hoàn toàn trong 
cuộc đấu tranh chổng chủ nghĩa đế quốc thực dân. 

Hồ Chí Minh đến với chủ nghĩa Mác - Lênin chủ yếu là 

ỏ chỗ vừa hoạt động cách mạng, Người vừa nghiên cứu 

chủ nghĩa Mác - Lênin, vừa tìm hiểu vê Cách mạng Tháng 

Mười, vì vậy Người đã sớm nắm được linh hồn của chủ 

nghĩa Mác - Lênin, những vấn đề cốt lõi nhất của học 

thuyêt cách mạng và khoa học của các ông. Nhò đó Người 

đã có cơ sở khoa học để đánh giá chính xác yếu tô tích cực 

cũng như những hạn chê trong các di sản truyền thông, 

trong tư tưởng tập hợp lực lượng của các nhà yêu nước 

Việt Nam tiền bôi và các nhà cách mạng lớn trên thê giối, 

những bài học kinh nghiệm rút ra từ cuộc cách mạng các 

nưốc, từ đó hình thành và hoàn chỉnh tư tưởng của Người 

về đại đoàn kết dân tôc. 

* • 


182 


II. NHỬNG QUAN ĐIEM cơ bản cửa 
HỒ CHÍ MINH VỂ ĐẠI ĐOÀN KẾT DÂN TỘC 

1. Đại đoàn kêt dân tộc là vân đề có ý nghĩa 
chiến lược, quyết định thành công của cách mạng 

Tư tưởng đại đoàn kêt dân tộc của Hồ Chí Minh có ý 
nghĩa chiên lược, nó là một tư tưởng cơ bản, nhất quán và 
xuyên suốt tiến trình cách mạng Việt Nam. Đó là chiến 
lược tập hợp mọi lực lượng có thể tập hợp được, nhằm 
hình thành sức mạnh to lớn của toàn dân tộc trong cuộc 
đấu tranh với kẻ thù dân tộc, giai cấp. 

Trong từng thòi kỳ, từng giai đoạn cách mạng, có thể 
và cần thiết phải điểu chỉnh chính sách và phương pháp 
tập hợp cho phù hợp với những đối tượng khác nhau, 
nhưng đại đoàn kết dân tộc phải luôn luôn được nhận 
thức là vấn đê sông còn của cách mạng. Hồ Chí Minh đã 
nêu ra những luận điểm có tính chân lý: 

Đoàn kết làm ra sức mạnh; “Đoàn kết là sức mạnh của 
chúng ta” 1 . 

“Đoàn kết là sức mạnh, đoàn kết là thắng lợi” 2 ; “Đoàn 
kết là sức mạnh, là then chốt của thành công” 3 . 

Đoàn kết là điểm mẹ. "Điểm này mà thực hiện tốt thì 
đẻ ra con cháu đều tốt ...” 4 . 

“Đoàn kết , đoàn kết, đại đoàn kết , 


1. Sđd , t. 7, tr. 392. 

2, 3. Sđd , t. 11, tr. 22, 154. 

4. Sđd , t. 8, tr. 392. 

183 



Thành công , thành công , đại thành công” 1 . 

2. Đại đoàn kết dân tộc là một mục tiêu, một 
nhiệm vụ hàng đầu của cách mạng 

Tư tưởng đại đoàn kết dân tộc phải được quán triệt 
trong mọi đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, lực 
lượng lãnh đạo duy nhất đốỉ với cách mạng Việt Nam. 
Trong Lời kết thúc buổi ra mắt của Đảng Lao động Việt 
Nam ngày 3-3-1951, Hồ Chí Minh đã thay mặt Đảng 
tuyên bô" trước toàn thể dân tộc: “Mục đích của Đảng Lao 
động Việt Nam có thể gồm trong 8 chữ là: ĐOÀN KÊT 
TOÀN DÂN, PHỤNG sự Tổ QUỐC” 2 . Nói chuyện với cán bộ 
tuyên huấn miền núi về cách mạng xã hội chủ nghĩa, 
Người chỉ rõ: “Trước Cách mạng Tháng Tám và trong 
kháng chiến, thì nhiệm vụ tuyên huấn là làm sao cho 
đồng bào các dân tộc hiểu được mây việc. Một là đoàn kết. 
Hai là làm cách mạng hay kháng chiến để đồi độc lập. Chỉ 
đơn giản thế thôi. Bây giờ mục đích tuyên truyền huấn 
luyện là : “Mộí là đoàn kêt. Hai là xây dựng chủ nghĩa xã 
hội. Ba là đâ"u tranh thông nhất nước nhà” 3 . 

Đại đoàn kêt dân tộc không phải chỉ là mục tiêu, mục 
đích, nhiệm vụ hàng đầu của Đảng mà còn là mục tiêu, mục 
đích , nhiệm vụ hàng đầu của cả dân tộc. Như vậy đại đoàn 
kêt dân tộc chính là đòi hỏi khách quan của bản thân quần 
chúng nhân dân trong cuộc đấu tranh để tự giải phóng, là sự 


184 


1. Sđd, t. 10, tr. 607. 

2. Sđd t t. 6, tr. 183. 

3. Sđd, t. 11, tr. 130. 



nghiệp của quần chúng, do quần chúng, vì quần chúng. 
Đảng có sứ mệnh thức tỉnh, tập hợp, hướng dẫn, chuyển 
những đòi hỏi khách quan, tự phát của quần chúng thành 
nhừng đòi hỏi tự giác, thành hiện thực có tổ chức, thành sức 
mạnh vô địch trong cuộc đấu tranh vì độc lập cho dân tộc, tự 
do cho nhân dân, hạnh phúc cho con người. 

3. Đại đoàn kêt dản tộc là đại đoàn kết toàn dân 

Trong tư tưởng Hồ Chí Minh, các khái niệm DÂN, 
NHÀN DÀN, có nội hàm rất rộng. Người dùng các khái 
niệm này để chỉ “mọi con dân nước Việt”, “mỗi một người 
con Rồng cháu Tiên”, không phản biệt dân tộc thiểu sô" với 
dân tộc đa sô", người tín ngưõng với người không tín 
ngưỡng, không phân biệt “già, trẻ, gái trai, giàu nghèo, 
quý tiện”. Như vậy, DÀN, NHÂN DÂN vừa là một tập hợp 
đông đảo quần chúng, vừa được hiểu là mỗi con người Việt 
Nam cụ thể, và cả hai đểu là chủ thể của đại đoàn kết dân 
tộc. Nói đến đại đoàn kết dân tộc cũng có nghĩa phải tập 
hợp được mọi người dân vào một khối trong cuộc đấu 
tranh chung. Người đã nhiều lần nêu rõ: “Ta đoàn kết để 
đâu tranh cho thông nhất và độc lập của Tổ quôc; ta còn 
phải đoàn kết để xây dựng nước nhà. Ai có tài, có đức, có 
sức, có lòng phụng sự Tổ quốc và phục vụ nhân dân thì ta 
đoàn kết với họ” 1 . Ta ở đây vừa là Đảng, vừa là mọi người 
dân của Tổ quốc Việt Nam. Với tinh thần đoàn kết rộng 
rãi, Người đã dùng khái niệm đại đoàn kết dân tộc để 
định hướng cho việc xây dựng khôi đoàn kết toàn dân 


1. Sđd, t. 7, tr. 438. 


185 



trong suốt tiến trình của cách mạng Việt Nam. 

Muôn thực hiện được việc đại đoàn kêt toàn dân thì 
phải kế thừa truyền thông yêu nước - nhân nghĩa - đoàn 
kết của dân tộc, phải có tấm lòng khoan dung, độ lượng 
với con người. Hồ Chí Minh cho rằng ngay đối với những 
người lầm đường lạc lối nhưng đã biết hổi cải, chúng ta 
vẫn kéo họ về phía dán tộc, vẫn đoàn kết với họ, mà hoàn 
toàn không định kiến, khoét sâu cách biệt. Người đã lấy 
hình tượng năm ngón tay có ngón dài ngón ngắn, nhưng 
cả nám ngón đểu thuộc vể một bàn tay, để nói lên sự cần 
thiết phải thực hiện đại đoàn kết rộng rãi. Thậm chí đôi 
vối những người trước đây đã chông chúng ta, nhưng nay 
không chống nữa, khối đại đoàn kết dân tộc vẫn mở rộng 
cửa tiếp đón họ. Người đã nhiều lần nhắc nhỏ: "Bất kỳ ai 
mà thật thà tán thành hoà bình, thông nhất, độc lập, dân 
chủ thì dù những người đó trước đây chổng chúng ta, bây 
giò chúng ta củng thật thà đoàn kết với họ" 1 . Với tấm lòng 
độ lượng, bao dung, Người tha thiết kêu gọi tất cả nhừng 
người thật thà yêu nước, không phân biệt tầng lớp nào, tín 
ngưỡng nào, chính kiến nào và trước đây đứng về phe nào; 
chúng ta hãy thật thà cộng tác vì dân vì nước. Để thực 
hiện được đoàn kết, Người còn cản dặn: Cần xóa bỏ hết 
thành kiên, cần phải thật thà đoàn kết với nhau, giúp đỡ 
nhau cùng tiến bộ để phục vụ nhân dân. 

Sở dĩ Hồ Chí Minh khẳng định quan điểm đại đoàn 
kêt dân tộc một cách rộng rãi như trên là vì Người có lòng 
tin ở nhân dân, tin rằng trong mỗi người, “ai cũng có ít 


1. Sđd , tr. 438. 


186 



hay nhiều tấm lòng yêu nước” tiểm ẩn bên trong. Tấm 
lòng yêu nước ấy có khi bị bụi bậm che mờ, chỉ cần làm 
thức tỉnh lương tri con người thì lòng yêu nước lại bộc lộ. 
Vì vậy mẫu sô chung để quy tụ mọi người vào khôi đại 
đoàn kết dân tộc chính là nền độc lập và thống nhất của 
Tổ quốc, là cuộc sống tự do và hạnh phúc của nhân dân 
cần phải xây dựng từ hôm nay cho đên mãi mãi mai sau. 

Dân tộc, toàn dân là khối rất đông bao gồm nhiều chục 
triệu con người. Muốn xây dựng khôi đại đoàn kết dân tộc 
rộng lớn như vậy, thì phải xác định rõ đâu là nền tảng của 
khổ! đại đoàn kết dân tộc và những lực lượng nào tạo nên 
cái nền tảng đó. Vê điều này, Người đã chỉ rõ: “Đại đoàn 
kết tức là trưốc hết phải đoàn kết đại đa sô" nhân dân, mà 
đại đa số nhân dân ta là công nhân, nông dân và các tầng 
lớp nhân dân lao động khác. Đó là nền gốc của đại đoàn 
kết. Nó cũng như cái nền của nhà, gốc của cây. Nhưng đã 
có nền vừng, gốc tốt, còn phải đoàn kết các tầng lớp nhân 
dân khác" 1 . Người còn phân tích sâu hơn, đâu là những 
lực lượng nòng cốt tạo nên cái nền tảng ấy, hay cũng có 
thể nói đâu là nền tảng của cái nền tảng ấy: “Lực lượng 
chủ yếu trong khôi đoàn kết dân tộc là công nông, cho nên 
liên minh công nông là nền tảng của Mặt trận dân tộc 
thống nhất” 2 . Vê sau Người nêu thêm: lấy liên minh công - 
nông - lao động trí óc làm nền tảng cho khôi đại đoàn kêt 
toàn dân. Nển tảng càng được củng cố vững chắc thì khôi 
đại đoàn kết dân tộc càng có thể mở rộng, không e ngại 


1. Sđd, tr. 438. 

2. Sđd, t. 10, tr. 18. 

187 



bất cứ thế lực nào có thể làm suy yếu khôi đại đoàn kết 
dân tộc. 

4. Đại đoàn kết dân tộc không thể chỉ dừng lại ỏ quan 
niệm, ở tư tưởng, ở những lòi kêu gọi, mà phải trở thành 
một chiến lược cách mạng, trở thành khẩu hiệu hành 
động của toàn Đảng, toàn dân ta. Nó phải biên thành sức 
mạnh vật chất, thành lực lượng vật chất có tổ chức. Tổ 
chức thể hiện khối đoàn kết dân tộc chính là Mặt trận dân 
tộc thông nhất. 

Cả dân tộc hay toàn dân chỉ trở thành lực lượng to lớn, 
trơ thành sức mạnh vô địch khi được giác ngộ về mục tiêu 
chiến đấu chung, được tổ chức lại thành một khối vững chắc 
và hoạt động theo một đường lối chính trị đúng đắn, Nếu 
không thế, quần chúng nhân dân dù có hàng triệu, hàng 
triệu con người cũng chỉ là một sô" đông không có sức mạnh. 
Thất bại của các phong trào yêu nước trước kia đã chứng 
minh rất rõ vấn đề này. 

Ngay từ khi tìm thấy con đường cứu nước, Hồ Chí Minh 
đã rât chú ý đên việc đưa quần chúng nhân dân vào những 
tổ chức yêu nước phù hợp với từng giai tầng, từng giới, từng 
ngành nghề, từng lứa tuổi, từng tôn giáo; hơn nữa còn phù 
hợp với từng bước phát triển của phong trào cách mạng. 
Đó là các hội ái hữu hay tương trợ, công hội hay nông hội, 
đoàn thanh niên hay hội phụ nữ, đội thiêu niên nhi đồng 
hay hội phụ lão, hội Phật giáo cứu quôc, Công giáo yêu 
nước hay những nghiệp đoàn, V.V.. Và bao trùm nhất là 
Mặt trận dân tộc thông nhất, nơi quy tụ mọi tổ chức và cá 
nhân yêu nước, tập hợp mọi con dân nước Việt, không 
phải chỉ ở trong nước mà còn bao gồm cả những người Việt 


188 


Nam định cư ở nước ngoài, dù ở bất cứ phương trời nào, 
nếu tấm lòng vẫn hướng về quê hương đất nước, về Tổ 
quốc Việt Nam... 

Tuỳ theo từng thòi kỳ, từng giai đoạn cách mạng, 
Mặt trận dân tộc thông nhất có thế có những tên gọi 
khác nhau - Hội phản đế đồng minh (1930), Mặt trận 
Dân chủ (1936), Mặt trận nhân dân phản đê (1939), Mặt 
trận Việt Minh (1941), Mặt trận Liên Việt (1946), Mặt 
trận dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam (1960), Mặt 
trận Tổ quốc Việt Nam (1955), (1976), nhưng thực chất 
chỉ là một - đó là tổ chức chính trị rộng rãi, tập hợp đông 
đảo các giai cấp, tầng lớp, dần tộc, tôn giáo, đảng phái, 
các tổ chức và cá nhân yêu nước ở trong và ngoài nước, 
phấn đấu vì mục tiêu chung là độc lập, thông nhất của 
Tổ quỗc và tự do, hạnh phúc của nhân dân. Mặt trận 
phải có cương lĩnh, điều lệ phù hợp vối yêu cầu, nhiệm 
vụ của từng thòi kỳ, từng giai đoạn cách mạng. 

Theo Hồ Chí Minh, Mặt trận dân tộc thống nhất phải 
được xây dựng theo những nguyên tắc sau đây: 

- Là thực thể của tư tưởng, chiến lược đại đoàn kết dân 
tộc, Mặt trận dân tộc thống nhất phải được xây dựng trên 
nền tảng liên minh công nông (về sau Người nêu thêm là liên 
minh công - nông - lao động trí óc), dưới sự lãnh đạo của 
Đảng Cộng sản, từ đó mở rộng Mặt trận, làm cho Mặt trận 
thực sự quy tụ được cả dân tộc, tập hợp được toàn dân, kết 
thành một khôi vững chắc. 

- Mặt trận hoạt động theo nguyên tắc hiệp thương dân 
chủ , lấy việc thông nhất lợi ích tối cao của dân tộc với lợi ích 
của các tầng lớp nhân dân làm cơ sở để củng cô" và không 
ngừng mở rộng. 


189 


Lợi ích tối cao của dân tộc là Tổ quốc độc lập và thông 
nhất, xã hội giàu mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh. Để có 
thể xây dựng được khối đại đoàn kết dân tộc, phải làm cho 
mọi người thuộc bất cứ giai tầng nào cũng đặt lợi ích tôi cao 
của dân tộc lên trên hết và trước hêt. Bởi lẽ lợi ích tốỉ cao của 
dân tộc có được bảo đảm thì lợi ích của mỗi bộ phận, mỗi 
người mới được thực hiện. 

Mỗi bộ phận, mỗi người lại có những lợi ích riêng khác 
nhau. Những lợi ích riêng chính đáng, phù hợp với lợi ích 
chung của đất nước và dân tộc phải được tôn trọng. Ngược 
lại, những gì riêng biệt khỏng phù hợp sẽ dần dần được 
giải quyết bằng lợi ích chung của dân tộc, bằng sự nhận 
thức ngày càng đúng đắn hơn của mỗi người, mỗi bộ phận 
về mối quan hệ giữa lợi ích chung và lợi ích riêng. Mặt 
trận cần đặc biệt quan tâm xem xét và giải quyết thoả 
đáng vấn đề này đối với các thành viên tham gia Mặt trận 
bằng việc thực hiện nghiêm túc nguyên tắc hiệp thương 
dân chủ, cùng nhau bàn bạc để đi đên nhất trí, loại trừ 
mọi sự áp đặt hoặc dân chủ hình thức. 

- Đoàn kết lâu dài, chặt chẽ, đoàn kết thật sự, chân 
thành; thân ái giúp đỡ nhau cùng tiến bộ. 

Tại Đại hội thống nhất Mặt trận Việt Mình - Liên Việt 
(tháng 3-1951), Người nêu rõ: “Trong Đại hội này, chúng 
ta có đại biểu đủ các tầng lớp, các tôn giáo, các dân tộc, 
già có, trẻ có, nam có, nữ có, thật là một gia đinh tương 
thân tương ái. Chắc rằng sau cuộc Đại hội, mối đoàn kết 
thân ái sẽ phát triển và củng cố khắp toàn dân...” 1 . 


1. Sđd, t. 6, tr. 182. 


190 



Trong bài nói chuyện tại lớp bồi dưỡng cán bộ về công 
tác Mặt trận (tháng 8 - 1962), Người yêu cầu: “Chúng ta 
phải đoàn kêt chặt chẽ các tầng lớp nhản dân ... Phải đoàn 
kết tôt các đảng phái , các đoàn thể, các nhân sĩ trong Mặt 
trận Tổ quôc Việt Nam, thực hiện hợp tác lâu dài, giúp đỡ 
lẫn nhau, cùng nhau tiến bộ. Phải đoàn kết các dân tộc anh 
em, cùng nhau xây dựng Tổ quốc... Phải đoàn kết chặt chẽ 
giữa đồng bào lương và đồng bào các tôn giáo, cùng nhau 
xây dựng đời sông hoà thuận ấm no, xây dựng Tổ quốc” 1 . 

Giữa các thành viên của khôi đại đoàn kết dân tộc, bên 
cạnh những điểm tương đồng vẫn có những điểm khác nhau 
cần phải bàn bạc để đi đến nhất trí, bên cạnh những nhân tô" 
tích cực vẫn có những nhân tô" tiêu cực cần phải khác phục. 
Để giải quyết vấn đề này, một mặt , Hồ Chí Minh nhấn mạnh 
phương châm “cầu đồng tồn dị”, lấy cái chung để hạn chế cái 
riêng, cái khác biệt; mặt khác , Người nêu rõ: “Đoàn kết phải 
gắn với đấu tranh, đấu tranh để tăng cường đoàn kết”. 
Người thường xuyên căn dặn mọi người phải khắc phục 
tình trạng đoàn kết xuôi chiều, phải nêu cao tinh thần tự 
phê bình và phê bình để biểu dương mặt tốt, khắc phục 
mặt chưa tốt, củng cô" đoàn kết nội bộ: “Đoàn kết thật sự 
nghĩa là mục đích phải nhất trí và lập trường cũng phải 
nhất trí. Đoàn kết thật sự nghĩa là vừa đoàn kết, vừa đấu 
tranh, học những cái tốt của nhau, phê bình những cái sai 
của nhau và phè bình trên lập trường thân ái, vì nước, vì 
dân” 2 ; trong quá trình xây dựng, củng cố và phát triển 


1. Sđd, t. 10, tr. 605-606. 

2. Sđd t t. 9, tr. 137. 


191 



Mặt trận dân tộc thông nhất, Đảng ta luôn đấu tranh trên 
hai mặt trận chông khuynh hướng cô độc, hẹp hòi, coi nhẹ 
việc tranh thủ tất cả những lực lượng có thể tranh thủ 
được; đồng thòi chống khuynh hưóng đoàn kết một chiểu, 
đoàn kết mà không có đấu tranh đúng mức trong nội bộ 
Mặt trận. 

5. Đảng Cộng sản vừa là thành viên của Mặt 
trận dân tộc thống nhất, lại vừa là lực lượng lảnh 
đạo Mặt trận, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân 
ngày càng vửng chắc 

Theo Hồ Chí Minh, Đảng Cộng sản Việt Nam không 
phải chỉ là sản phẩm của sự kêt hợp chủ nghĩa Mác - 
Lênin với phong trào công nhân, mà còn cả với phong trào 
yêu nước Việt Nam. Bởi lẽ, Đảng ra đời trong bão táp của 
cuộc đấu tranh của giai cấp công nhân gắn chặt với cuộc 
đấu tranh của cả dân tộc. Những người tham gia Đảng 
Cộng sản không phải chỉ là những người tiên tiến thuộc 
giai cấp công nhân, mà sô" đông lại là những người tiên 
tiến thuộc giai cấp nông dân, tiểu tư sản, các tầng lóp lao 
động chân tay và trí óc, kể cả những người vôn thuộc các 
giai cấp bóc lột đã từ bỏ hệ tư tưởng và lợi ích của giai cấp 
minh, giác ngộ lý tưởng độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã 
hội. Vì vậy, Đảng vừa là Đảng của giai cấp công nhân, lại 
vừa là Đảng của nhân dân lao động và của cả dân tộc. 
Luận điểm này của Hồ Chí Minh hoàn toàn khác với luận 
điểm vê “đảng toàn dân” của những người theo chủ nghĩa 
xét lại đã nêu ra trong những nảm 60 của thê kỷ XX. Theo 
Hồ Chí Minh, Đảng Cộng sản Việt Nam là Đảng của giai 


192 


cấp công nhân vì Đảng mang bản chết giai cấp công nhân 
và "lấy chủ nghĩa Mác - Lênin làm cốt”. Là Đảng của 
nhân dân lao động và của cả dân tộc, vì Đảng ra đời trong 
lòng giai cấp công nhân và nhân dân lao động, đại biểu 
cho lợi ích của cả dân tộc. Hơn nữa, trong cách mạng giải 
phóng dân tộc, Đảng lại đặt lợi ích của dân tộc lên trên 
hết và trước hết, vì nếu không giành được độc lập cho dân 
tộc thì lợi ích của giai cấp công nhân “ngàn vạn năm cũng 
không giải quyết được”. 

Cuộc đấu tranh của giai cấp công nhân chống chủ 
nghĩa tư bản mang tính chất quốc tế, nhưng cuộc đấu 
tranh ấy lại diễn ra trưốc hết trong từng quốc gia dân tộc. 
Vì vậy giai cấp công nhân và Đảng của nó trước hết phải 
trỏ thành dân tộc, như Mác và Ảnghen đã nêu ra trong 
Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản. ơ Việt Nam, điều ấy đã 
là đương nhiên ngay từ khi Đảng Cộng sản ra đời, củng 
như trong suôt quá trình Đảng lãnh đạo cách mạng Việt 
Nam. Đại đoàn kết dân tộc, tập hợp toàn dân trong cuộc 
đấu tranh cách mạng đã trở thành vấn đề máu thịt của 
Đảng. Đại bộ phận nhân dân Việt Nam đã coi Đảng Cộng 
sản là Đảng của mình, đó cũng là điều dễ hiểu. Đây là đặc 
điểm của Đảng Cộng sản Việt Nam, khác rất nhiều so với 
các Đảng Cộng sản ở Tây Âu. Vinh dự ấy rất to lớn, nhưng 
trách nhiệm của Đảng trước dân tộc cũng rất nặng nề. 

Như Hồ Chí Minh đã nói, muôn quy tụ được cả dân 
tộc, Đảng phải “vừa là đạo đức, vừa là văn minh”. Điều 
này hoàn toàn thống nhất với mệnh đề của Lênin mà 
Người thường nhắc lại “Đảng Cộng sản phải tiêu biểu cho 
trí tuệ, danh dự, lương tâm của dân tộc và thời đại”. Văn 


13-Giáo trinh TT 


193 


minh cũng có nghĩa là trí tuệ; danh dự, lương tâm là đạo 
đức. Tiên phong vể trí tuệ, mẫu mực về đạo đức, Đảng đã 
được nhân dân ủng hộ và đã trở thành hạt nhân của khôi 
đại đoàn kết dân tộc. 

Là tổ chức chính trị to lớn nhất, chắc chắn nhất, cách 
mạng nhất, là bộ tham mưu của giai cấp công nhân và 
của cả dân tộc, Đảng lãnh đạo xây dựng Mặt trận dân tộc 
thông nhất, đồng thòi cũng là một thành viên của Mặt 
trận. Quyền lãnh đạo Mặt trận không phải Đảng tự phong 
cho mình, mà là được nhân dân thừa nhận. Điểu này đã 
được Hồ Chí Minh phân tích rất cặn kẽ: “Đảng không thể 
đòi hỏi Mặt trận thừa nhận quyền lãnh đạo của mình, mà 
phải tỏ ra là một bộ phận trung thành nhất, hoạt động 
nhất và chân thực nhất. Chỉ trong đấu tranh và công tác 
hàng ngày, khi quần chúng rộng rãi thừa nhận chính sách 
đúng đắn và năng lực lãnh đạo của Đảng, thì Đảng mới 
giành được địa vị lãnh đạo” 1 . 

Đảng lãnh đạo Mặt trận trước hết bằng việc xác định 
chính sách Mặt trận đúng đắn, phù hợp với từng giai 
đoạn, từng thòi kỳ cách mạng. “Chính sách Mặt trận là 
một chính sách rất quan trọng. Công tác Mặt trận là một 
công tác rất quan trọng trong toàn bộ công tác cách 
mạng” 2 . Dưới ánh sáng tư tưởng Hồ Chí Minh, “Đảng ta 
có chính sách Mặt trận dân tộc đúng đắn, cho nên đã phát 
huy được truyền thống đoàn kết và yêu nước rất vẻ vang 
của dân tộc ta” 3 . 


194 


1. Sđd, t. 3, tr. 139. 

2, 3. Sđd, t. 10, tr. 605. 



Mặt trận hoạt động theo nguyên tắc hiệp thương dân 
chủ. Đảng lãnh đạo Mặt trận trước hết phải thực hiện sự 
lãnh đạo của minh theo nguyên tắc của Mặt trận. Đảng 
phải dùng phương pháp vận động , giáo dục , thuyết phục , 
nêu gương , lấy lòng chân thành để đổi xử, cảm hóa, khêu 
gợi tinh thần tự giácy tự nguyện , hết sức tránh gò ép, quan 
liêu, mệnh lệnh, không thể và không được lấy quyền uy 
của mình để buộc các thành viên khác trong Mặt trận 
phải tuân theo. Đảng phải thực sự tôn trọng các tổ chức, 
các thành viên của Mặt trận, nếu Đảng muốn giành được 
sự tôn trọng thực sự của họ. Hồ Chí Minh đã căn dặn cán 
bộ, đảng viên về công tác Mặt trận: “Phải thành thực lắng 
nghe ý kiến của người ngoài Đảng. Cán bộ và đảng viên 
không được tự cao tự đại, cho mình là tài giỏi hơn mọi 
người; trái lại phải học hỏi điều hay điều tốt của mọi 
người... Cán bộ và đảng viên có quyết tâm làm như thê thì 
công tác Mặt trận nhất định sẽ tiến bộ nhiều” 1 . 

Muốn lãnh đạo Mặt trận, lãnh đạo xây dựng khối đoàn 
kết toàn dân, Đảng phải thực sự đoàn kết nhất trí. Sự 
đoàn kết của Đảng là cơ sỏ vừng chắc để xây dựng sự đoàn 
kết của toàn dân. Sự đoàn kết của Đảng càng được củng 
cô' thì sự đoàn kết của dân tộc càng được táng cường. Đảng 
đoàn kết, dân tộc đoàn kết và sự gắn bó máu thịt giữa 
Đảng với nhân dân đã tạo nên sức mạnh bên trong của 
cách mạng Việt Nam để vượt qua mọi khó khăn, chiến 
thắng mọi kẻ thù, đi tới thắng lợi cuối cùng của cách 
mạng. 


1. Sđd, tr, 606-607. 


195 



6. Đại đoàn kết dân tộc phải gắn liền với đoàn kết quốc 
tế; chủ nghía yêu nước chân chính phải gắn liền với chủ 
nghĩa quốc tế trong sáng của giai cấp công nhân, đây cũng 
là tư tưởng lớn của Hồ Chí Minh. 

Khi tìm thấy con đường cứu nước, Hồ Chí Minh đã 
sốm xác định cách mạng Việt Nam là một bộ phận của 
cách mạng thê giới, cách mạng Việt Nam chỉ có thể giành 
được thắng lợi khi đoàn kết chặt chẽ với phong trào cách 
mạng thê giới. 

Trong những năm chuẩn bị cho việc thành lập Đảng 
Cộng sản Việt Nam, Người đã nêu rõ “phải có đảng cách 
mệnh, để trong thì vận động và tổ chức dân chúng, ngoài 
thì liên lạc với dân tộc bị áp bức và vô sản giai cấp mọi 
nơi” 1 . Từ đó về sau, tư tưởng của Người về đoàn kết với 
phong trào cách mạng thê giới càng được làm rõ hơn và 
đầy đủ hơn. Đó là phong trào giải phóng dân tộc, phong 
trào cách mạng của giai cấp công nhân và nhân dân lao 
động ở chính quốc và ỏ các nước tư bản. Đó là nước Nga 
Xôviết, là Liên Xô và sau này mồ rộng ra tất cả các nước 
xã hội chủ nghĩa khác. Đó là phong trào đấu tranh vì hoà 
bình, độc lập dân tộc, dân chủ và tiến bộ xã hội của nhân 
dân thê giới. Người đặc biệt coi trọng xây dựng khôi đoàn 
kêt Việt- Miên - Lào, ba nước cùng cảnh ngộ thuộc địa 
trên bán đảo Đông Dương trong cuộc đấu tranh chống chủ 
nghĩa đê quôc thực dân. Trong kháng chiến chông chủ 
nghĩa đê quổc thực dân, tư tưởng Hồ Chí Minh đã định 
hướng cho việc hình thành ba tầng Mặt trận: 1) Mặt trận 


1. Sđd, t. 2, tr. 267 - 268. 


196 



đại đoàn kêt dân tộc; 2) Mặt trận đoàn kết Việt - Miên - 
Lào; 3) Mặt trận nhân dân thế giới đoàn kết với Việt Nam 
chông đê quôc xâm lược. Đây thực sự là sự phát triển rực 
rỡ nhất và thắng lợi to lớn nhất của tư tưởng đại đoàn kết 
của Hồ Chí Minh. 

Như vậy là từ đại đoàn kết dân tộc phải đi đến đại 
đoàn kẽt quốc tế; đại đoàn kết dân tộc phải là cơ sở cho 
việc thực hiện đoàn kết quổc tế. Nếu đại đoàn kết dân tộc 
là một trong những nhân tố quyết định thắng lợi của cách 
mạng Việt Nam, thì đoàn kết quốc tế cũng là một nhân tó 
hết sức quan trọng giúp cho cách mạng Việt Nam đi đến 
thắng lợi hoàn toàn của sự nghiệp giải phóng dân tộc, 
thống nhất đất nưốc, đưa cả nước quá độ lên chủ nghĩa xã 
hội. 

Những luận điểm trên đây tạo thành nội dung của tư 
tưởng Hồ Chí Minh về đại đoàn kết dân tộc. Những luận 
điểm ấy đã được hình thành, từng bước được hoàn chỉnh 
trong tiến trình cách mạng Việt Nam và đã được thực tiễn 
cách mạng kiểm nghiệm. 

HI. TƯ TƯỞNG HỔ CHÍ MINH VỀ ĐẠI ĐOÀN KẾT 
DÂN TỘC VÀ THỰC TIỄN CÁCH MẠNG VIỆT NAM 

1. Khối đại đoàn kết dân tộc được xây dựng ngày 
càng rộng rải và bền vững 

Thực tiễn cách mạng Việt Nam trên 70 năm qua đã 
chứng minh hùng hồn sức sổng kỳ diệu và sức mạnh vĩ 
đại của tư tưởng Hồ Chí Minh vể đại đoàn kết dân tộc. 
Đại đoàn kết dân tộc, từ chỗ là tư tưởng của lãnh tụ đã trở 


197 


thành sợi chỉ đỏ xuyên suốt đường lổì chiên lược của Đảng 
Cộng sản Việt Nam trong cách mạng dân tộc dân chủ 
nhân dân cũng như trong cách mạng xã hội chủ nghĩa. Tư 
tưởng đó đã thấm sâu vào tư tưởng, tình cảm của tất cả 
những người Việt Nam yêu nước và biến thành hành động 
cách mạng của hàng triệu, hàng triệu con ngươi, tạo 
thành sức mạnh vô địch trong sự nghiệp giải phóng dân 
tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. 

Tính chất rộng rãi của khôi đại đoàn kết dân tộc thể 
hiện qua việc mở rộng biên độ tập hợp mọi giai tầng xã 
hội, mọi ngành giới, lứa tuổi, tôn giáo, dân tộc, chính kiến, 
đảng phái, tổ chức và cá nhân vào Mặt trận dân tộc thông 
nhất. Tính bền vững của khối đại đoàn kết dân tộc biểu 
hiện qua việc củng cố khối liên minh công nhân - nông 
dân - lao động trí óc và tăng cường sự lãnh đạo của Đảng 
Cộng sản. Sự thật lịch sử đã chứng tỏ rằng Mặt trận dân 
tộc thông nhất càng rộng rãi thì liên minh công nhân - 
nông dân - lao động trí óc càng mạnh, sự lãnh đạo của 
Đảng càng vững; ngược lại, khối liên minh công nhân - 
nông dân - lao động trí óc càng được củng cố, sự lãnh đạo 
của Đảng càng được tăng cường thì Mặt trận dân tộc 
thông nhất càng có thể mở rộng và sức mạnh của khôi đại 
đoàn kết dân tộc càng được nhân lên to lớn hơn. 

Lịch sử cách mạng Việt Nam hơn nửa thế kỷ qua 
cho thấy, lúc nào, nơi nào tư tưởng đại đoàn kết dân tộc 
của Hồ Chí Minh được quán triệt và thực hiện đúng, thì khi 
đó, nơi đó cách mạng phát triển mạnh mẽ và giành được 
thắng lợi; lúc nào, nơi nào xa ròi tư tưởng đó thì khi đó, nơi 
đó cách mạng bị trở ngại và tổn thất. 


198 


Đánh giá về Mặt trận dân tộc thống nhất, năm 1962 
Hồ Chí Minh đã nêu rõ: 

“Đoàn kêt trong Mặt trận Việt Minh , nhân dân ta đã 
làm Cách mạng Tháng Tám thành công, lập nên nước 
Việt Nam Dân chủ Cộng hoà. 

Đoàn kết trong Mặt trận Liên Việt , nhân dân ta đã 
kháng chiến thắng lợi, lập lại hoà bình ở Đông Dương, 
hoàn toàn giải phóng miền Bắc. 

Đoàn kết trong Mặt trận Tổ quốc Việt Nam , nhân dân 
ta đã giành được thắng lợi trong công cuộc khôi phục kinh 
tế, cải tạo xã hội chủ nghĩa và trong sự nghiệp xây dựng 
chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc” 1 . 

Vê Mặt trận dân tộc giải phóng miền Nam, Ngưòi đã 
khẳng định: “Một Mặt trận của nhân dân đoàn kết chặt 
chẽ và rộng rãi là một lực lượng tất thắng. Hiện nay... 
đồng bào ta ở miền Nam cũng có "Mặt trận dân tộc giải 
phóng" với chương trình hoạt động thiết thực và phù hợp 
với nguyện vọng chính đáng của nhân dân. Do đó, có thể 
đoán rằng đồng bào miền Nam nhất định sẽ thắng lợi, 
nước nhà nhất định sẽ thông nhất, Nam Bắc nhất định sẽ 
sum họp một nhà” 2 . 

Đoàn kết trong Mặt trận Tổ quốíc ỏ miền Bắc và trong 
Mặt trận dân tộc giải phóng ở miền Nam, nhân dân cả 
nước ta đã thực hiện được Di chúc của Bác Hồ: đánh cho 
Mỹ cút, đánh cho ngụy nhào, giải phóng hoàn toàn miền 
Nam, thông nhất Tổ quốc. Sau khi Tổ quôc được thông 


1. Sđd, t. 10, tr. 604. 

2. Sđd, tr. 349. 


199 



nhất, Mặt trận Tổ quôc Việt Nam đã đoàn kêt toàn dân 
bước vào giai đoạn cách mạng mới- cả nước quá độ lên chủ 
nghĩa xã hội. 

Theo quan điểm của Hồ Chí Minh, vấn đề dân tộc 
không phải chỉ là vấn đề của cách mạng giải phóng dân 
tộc, cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân, mà còn là vấn 
đề của cách mạng xã hội chủ nghĩa. Dân tộc và tôn giáo là 
hai vấn để lớn vẫn còn tồn tại lâu dài, không thể giải 
quyết trong một thòi hạn ngắn theo những mong muốn 
chủ quan và những phương pháp, cách thức không phù 
hợp. Điều này đã được Hồ Chí Minh phân tích từ rất sám, 
xuất phát từ thực tiễn Việt Nam, từ sự hiểu biết sâu sắc 
dân tộc và đất nước mình. Đây thực sự là sự phân biệt 
giữa quan điểm giai cấp đúng đắn theo chủ nghĩa Mác - 
Lênin với quan điểm giai cấp lệch lạc, “tả khuynh”, đã 
dẫn đến những tổn thất không nhỏ cho cách mạng ỏ nhiều 
nước. 

Trong suốt quá trình hoạt động cách mạng của mình, 
Người đã dày công xây dựng, vun đắp cho sự lỏn mạnh và 
sự phát triển của Mặt trận dân tộc thông nhất, tăng 
cường ảnh hưởng của Mặt trận đối với cách mạng Việt 
Nam. Đánh giá vai trò của Mặt trận không phải chỉ trong 
quá khứ, mà còn xa về tương lai, Người đã nêu rõ: “Trong 
cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân cũng như trong cách 
mạng xã hội chủ nghĩa, Mặt trận dân tộc thông nhất vẫn 
là một trong những lực lượng to lỏn của cách mạng Việt 
Nam” 1 . 


1. Sđd, tr. 605. 


200 



Tại Đại hội thông nhất Việt Minh - Liên Việt (ngày 
3 - 3 - 1951), Người đã phát biểu: 

“Tôi rất sung sướng được ỉãnh cái trách nhiệm kết 
thúc lễ khai mạc của Đại hội Liên Việt - Việt Minh thống 
nhất. 

Lòng sung sướng ấy là chung của cả toàn dân, của cả 
Đại hội, nhưng riêng cho tôi là một sự sung sướng không 
thể tả. Một người đã cùng các vị tranh đấu trong bấy 
nhiêu năm cho khối đại đoàn kết toàn dân. Hôm nay, 
trông thấy rừng cây đại đoàn kết ấy đã nỏ hoa kết quả và 
gổc rễ nó đang ăn sảu lan rộng khắp toàn dân, và nó có một 
cái tương lai “trường xuân bất lão”. Vì vậy cho nên lòng tôi 
sung sưóng vô cùng” 1 . 

Người đã nói lên không chỉ niềm vui vô hạn trước sự 
lớn mạnh của Mặt trận dân tộc thông nhất, mà còn là sự 
cần thiết phải mở rộng và củng cô Mặt trận, cũng như 
niềm tin vào sự phát triển bển vững cua khôi đại đoàn kết 
dân tộc lâu dài vê sau. Điều này đã được thể hiện trong 
toàn bộ tiến trình cách mạng Việt Nam, khi Hồ Chí Minh 
còn sống, củng như sau khi Người đã mất. 

2. Từ khi cả nước Việt Nam thống nhất bước vào 
giai đoạn cách mạng xã hội chủ nghĩa, bước vào thời kỳ 
đổi mới, Đảng Cộng sản Việt Nam đã vận dụng tư 
tương Hồ Chí Minh vê đại đoàn kết dân tộc phù hợp với 
tình hình mới. Đại đoàn kết dân tộc luôn luôn được Đảng 
coi là một trong những vấn đề có ý nghĩa quan trọng hàng 
đầu trong sự nghiệp xây dựng, phát triển đất nước. Qua 


1. Sđd, t. 6, tr. 181. 


201 



sáu Đại hội đại biểu toàn quốc của Đảng (Đại hội IV - 
1976, Đại hội V - 1981, Đại hội VI - 1986, Đại hội VII - 
1991, Đại hội VIII - 1996), Đại hội IX (2001) và nhiều Hội 
nghị của Ban Chấp hành Trung ương, từ nảm 1976 đến 
nay, các Nghị quyết của Đảng đều toát lên những tư 
tưởng chủ đạo là: 

- Phải khơi dậy và phát huy đên mức cao nhất sức 
mạnh dân tộc, đặt lợi ích chung của dản tộc, của đất nước 
và của con người lên hàng đầu, lấy đó làm cơ sỏ để xây 
dựng các chủ trương, chính sách kinh tê - xã hội; nếu 
trưốc kia sức mạnh của đại đoàn kết dân tộc là sức mạnh 
để chiến thắng giặc ngoại xâm, thì bây giờ sức mạnh ấy 
phải là sức mạnh để chiến thắng nghèo nàn và lạc hậu. 

- Phải xuất phát từ lợi ích dân tộc mà mở rộng quan hệ 
hợp tác quôc tế, tranh thủ mọi khả năng có thể tranh thủ 
được để xây dựng, phát triển đất nước. 

Những tư tưởng chủ đạo trên đây đã được thể hiện 
nhất quán trong các chủ trương, chính sách của Đảng và 
Nhà nước ta trong những năm đổi mới: 

- Về chính trị, tư tưởng: Đảng nêu cao ngọn cờ đại 
đoàn kêt dân tộc, mở rộng Mặt trận dân tộc thống nhất, 
chủ trương xoá bỏ mọi thiên kiên, mặc cảm, hận thù trong 
quá khứ; tập hợp, đoàn kêt mọi lực lượng, mọi người Việt 
Nam ơ trong nước và định cư ở nước ngoài vào sự nghiệp xây 
dựng, phát triển đất nước, lấy liên minh công nhân - nông 
dân - trí thức làm nòng cốt của khoì đại đoàn kết dân tộc. 

- Vê kinh tê - xã hội: khuyên khích các thành phần 
kinh tê phát triển, xác lập quyền làm chủ của người lao 
động trong lĩnh vực kinh tê, khuyên khích làm giàu chính 


202 


đáng theo pháp luật, đồng thòi thực hiện các chính sách 
“đền ơn đáp nghĩa”, “xoá đói giảm nghèo”. 

- Về đối ngoại: thực hiện chính sách đối ngoại độc lập 
tự chủ, rộng mở, đa dạng hoá, đa phương hóa quan hệ đôi 
ngoại theo phương châm “Việt Nam muốn là bạn với tất 
cả các nước vì hoà bình, độc lập, hợp tác và phát triển”. 

Nhận thức tầm quan trọng đặc biệt của vấn đề đại 
đoàn kết dân tộc, ngày 27 - 11 - 1993, Bộ Chính trị Ban 
Chấp hành Trung ương Đảng (khoá VII) đã ra Nghị quyết 
07/NQ-TW “Vê đại đoàn kết dân tộc và tăng cường Mặt 
trận dân tộc thống nhất”. Nghị quyết này đã phản ánh tập 
trung nhất sự kê thừa và phát triển tư tưởng Hồ Chí 
Minh vê đại đoàn kết dân tộc trong sự nghiệp đổi mới. Tại 
Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VIII của Đảng (tháng 6 
- 1996), vấn đề đại đoàn kết dân tộc đã được đặt ỏ một 
tầm cao mới, nhằm phát huy sức mạnh của toàn dân 
trong thời kỳ công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nưốc. 

Ngày 26-6-1999, lần đầu tiên Luật về Mặt trận Tổ quốc 
Việt Nam đã được ban hành, trong đó khẳng định: 

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam là bộ phận của hệ thông 
chính trị của nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam 
do Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo, là cơ sở chính trị 
của chính quyền nhân dân, nơi thể hiện ý chí, nguyện 
vọng, tập hợp khôi đại đoàn kết toàn dân, phát huy quyển 
làm chủ của nhân dân, nơi hiệp thương, phôi hợp và thông 
nhất hành động của các thành viên, góp phần giữ vững 
độc lập dân tộc, chủ quyển quôc gia, toàn vẹn lãnh thổ, 
thực hiện thắng lợi sự nghiệp công nghiệp 
hoá đất nước vì mục tiêu dản giàu, nước mạnh, xã hội 


203 


công bằng văn minh. 

Đây thực sự là bước phát triển mới của Mặt trận dân tộc 
thông nhất, cưa khối đại đoàn kết toàn dân để chuẩn bị đưa 
đất nước tiến vào thê kỷ XXL 

3. ở thời điểm dân tộc ta đang bước vào thế kỷ XXI, 
những thời cơ và thách thức đan xen nhau đang thường 
xuyên tác động đến khối đại đoàn kêt dân tộc. Hơn lúc 
nào hết, thực tiễn đất nước đòi hỏi chúng ta phải quán 
triệt những quan điểm của Hồ Chí Minh vê đại đoàn kêt 
dân tộc; phải vận dụng sáng tạo và tiếp tục phát triển 
nhừng quan điểm ấy, phù hợp với những biến đổi của tình 
hình mới. 

- Đại đoàn kết dân tộc trong thời kỳ hiện nay phải 
được củng cô và phát triển : 

+ Nhằm rửa được cái nhục đói nghèo, lạc hậu, cái nhục 
tụt hậu xa hơn về kinh tế, về khoa học, kỹ thuật và công 
nghệ so với các nước trong khu vực và trên thê giới; thực 
hiện được điều mong muôn của Bác Hồ là làm cho đất 
nước ta có thể “Sánh vai với các cường quốc nầm chấu”, là 
“xây dựng một nước Việt Nam hoà bình, thông nhất, độc 
lập, dân chủ và giàu mạnh” 1 2 ; hay như Đảng ta đã nêu 
mục tiêu là: “dân giàu, nước mạnh , xã hội công bằng, dân 
chủ, văn minh” 1 . 

+ Nhằm khơi dậy tinh thần tự tôn dân tộc, quyết tâm 
chân hưng đât nước, không bỏ lỡ thời cơ, vận hội, không 


1. Sđd, t. 12, tr. 512. 

2. Đảng Cộng sản Việt Nam: Văn kiện Đại hội đại biểu toàn 
quốc lần thứ IX, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2001, tr. 163. 


204 



chậm chạp trong khi thê giới đang biến đôi theo gia tốc, 
phát huy tinh thần tự lực tự cường, đẩy lùi mọi nguy cơ, 
vượt qua mọi thách thức. 

- Đại đoàn kêt dân tộc trong điểu kiện thực hiện một 
nền kinh tê thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa đòi 
hỏi một mặt phát huy được tính năng động của mỗi người, 
mỗi bộ phận đế mọi việc từ lãnh đạo, quản lý, đến sản 
xuất kinh doanh, học tập và lao động đểu có năng suất, 
chất lượng, hiệu quả ngày càng cao; mặt khác phải khắc 
phục được những tiêu cực của kinh tê thị trường, đặc biệt 
là tâm lý chạy theo đồng tiền, cạnh tranh không lành 
mạnh, làm phai nhạt truyền thong đoàn kết, tình nghía, 
tương thân tương ái của dân tộc và của Đảng. 

Kinh tê thị trường dù theo định hướng xã hội chủ nghĩa 
cũng dẫn đến những thay đổi trong phân tầng xã hội. Vì vậy 
chúng ta chấp nhận kinh tế tư bản tư nhân nhưng không đê 
hình thành giai cấp bóc lột mới, khuyên khích làm giàu 
chính đáng nhưng không để phân cực hai đầu, phát triển 
kinh tế đồng thời giải quyết thoả đáng các chính sách xã hội 
và môi quan hệ giữa ba lợi ích: xã hội, tập thế và cá nhân, 
bảo đảm đời sống của người lao động không ngừng được cải 
thiện và nâng cao. Dân giàu có nghĩa là đời sống mỗi người 
dân ngày càng khá hơn, giàu hơn. Đấy là cơ sở kmh tê để 
củng cô và phát triển khối đại đoàn kết toàn dân. 

- Đại đoàn kết dân tộc đòi hỏi phải xây dựng được một 
Đảng lãnh đạo thật sự trong sạch vững mạnh, một chê độ 
do nhân dân làm chủ, một Nhà nước thật sự của dân, do 
dân, vì dân, một hệ thông chính trị tiên tiến có hiệu quá, 
hiệu lực. 


205 


Phải chống cho được các tệ nạn xã hội, nhất là tệ nạn 
tham nhũng, quan liêu, vi phạm quyền làm chủ của nhân 
dân, những ý nguyện chính đáng của nhân dân không 
được lắng nghe, những oan ức của nhân dân không được 
kịp thòi giải quyết, làm cho lòng dản không yên. 

Tiếp tục đổi mới chính sách giai cấp, chính sách xã hội, 
đặc biệt coi trọng đổi mới, hoàn thiện chính sách dân tộc, 
chính sách tôn giáo; chính sách đối với tri thức, chính 
sách đối với cộng đồng người Việt ở nước ngoài, tập hợp 
đến mức rộng rãi nhất mọi nhân tài, vật lực vào sự nghiệp 
công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước. 

Luật Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phải được thực hiện 
nghiêm chỉnh, để Mặt trận xứng đáng là một lực lượng to 
lớn, mạnh mẽ của hệ thống chính trị. Tiếp tục đổi mới bộ 
máy và sự hoạt động của Mặt trận và các đoàn thể quần 
chúng, loại trừ được các bệnh “hành chính hoá” hoặc “hình 
thức chủ nghĩa” vẫn thường làm giảm vai trò của các tổ 
chức này. 

- Đại đoàn kết dân tộc trong điều kiện thực hiện chính 
sách mở cửa, hội nhập quốc tế, đa phương hoá, đa dạng 
hoá quan hệ đối ngoại trong xu thê khu vực hoá, toàn cầu 
hoá kinh tê ngày càng phát triển, đòi hỏi phải củng cô sự 
đoàn kêt với phong trào cách mạng các nước, đồng thòi 
phải nắm vững bài học đoàn kết quốc tê của Hồ Chí Minh: 
“Cứng rắn về nguyên tắc , mềm dẻo về sách lược ”, “Dĩ bất 
biến , ứng vạn biến ”, luôn luôn giương cao ngọn cờ hoà 
bình, độc lập, hợp tác và phát triển. 

Đại đoàn kêt dân tộc là yếu tô nội sinh có ý nghĩa 
quyêt định. Đại đoàn kết dân tộc trước hết là nhằm tạo 


206 


lực và thê để vươn ra bên ngoài; ngược lại, mở cửa, hội 
nhập quốc tê là nhằm làm cho lực và thê ở trong nước 
ngày càng tăng thêm. 

Sự vật luôn luôn vận động và phát triển. Hoàn cảnh sẽ 
không ngừng đổi thay theo các quy luật khách quan. Tư 
tưởng Hồ Chí Minh về đại đoàn kết dân tộc sẽ ngày càng 
phát triển, hoàn thiện cùng với thực tiễn đang biến đổi 
của đất nước trên con đường đi vào thế kỷ XXI. Tư tưởng 
ấy vẫn là ngọn nguồn tạo nên sức mạnh vô địch của cách 
mạng Việt Nam để đi tới thắng lợi hoàn toàn và triệt để 
của độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội. 


207 


CHƯƠNG VI 


Tư TƯỞNG QUÂN Sự Hồ CHÍ MINH 

Trải qua mấy nghìn năm dựng nưốc và giữ nước, dân 
tộc ta đã đánh thắng nhiều đạo quân xâm lược lốn mạnh 
hơn ta gấp nhiều lần. Lịch sử hào hùng của dân tộc đã ghi 
lại biết bao chiến công hiển hách. Lòng yêu nước nồng 
nàn, tinh thần bất khuất chông ngoại xâm đã trở thành 
truyền thông vô cùng quý báu của dân tộc ta. 

Dưới các triều đại phong kiến, kẻ thù bên ngoài đến 
xâm lược nước ta đều xuất phát từ một quốc gia phong 
kiến, cùng một phương thức sản xuất phong kiến, một 
nển nông nghiệp lạc hậu. Với đường lối toàn dân đánh 
giặc, trên dưới một lòng, lấy chí nhân thay cường bạo, lấy 
đại nghĩa thắng hung tàn..., các vương triều Việt Nam đã 
huy động được đông đảo các tầng lớp nhân dân phát huy 
truyền thông đánh giặc giừ nước, đập tan mọi âm mưu và 
hành động xâm lược của kẻ thù. Nhưng đến thê kỷ XIX, 
tình hình đã thay đổi. Nưốc Việt Nam nông nghiệp lạc 
hậu với chê độ phong kiên lỗi thời lại phải đương đầu với 
những kẻ thù ngoại xâm hoàn toàn khác trước. Chúng là 
bọn đê quốc thực dân, xuất phát từ một quốc gia tư bản, 
có nền công nghiệp phát triển, có đội quân nhà nghề được 


208 


trang bị bằng vũ khí hiện đại. Dưới sự lãnh đạo của các sĩ 
phu yêu nước, nhân dân ta đã liên tiếp đứng lên chông 
giặc, nhưng đều bị thất bại. Lịch sử đòi hỏi phải có đường 
lôi chính trị và đường lôi quân sự đúng đắn, phù hợp với 
nhừng biên đổi của tình hình, mới có thể giành được 
thắng lợi. Bê tắc về đường lôi, dân tộc vẫn không có đường 
ra, đất nước vẫn không thoát khỏi thân phận của một 
nước thuộc địa dưới sự thông trĩ của thực dân đê quốc. 

Chính trong bối cảnh lịch sử ấy, Hồ Chí Minh đã 
không theo lối mòn của những người đi trước, quyết ra đi 
tìm cho được con đường cứu nước. Từ chủ nghĩa yêu nước, 
Người đã đến VỚI chủ nghĩa Mác-Lênin, tìm thấy con 
đường cứu nước đúng đắn, con đường đánh bại chủ nghĩa 
thực dân đê quốc. Đó là con đường cách mạng vô sản, con 
đường gắn độc lập dân tộc với chủ nghĩa xã hội, gắn cách 
mạng Việt Nam với cách mạng thê giới, kết hợp sức mạnh 
dân tộc với sức mạnh thời đại - bằng việc tiên hành cách 
mạng giải phóng dân tộc, xây dựng chê độ dân chủ 
nhân dân, tiến lên chủ nghla xã hội, sau này được gọi 
là hai giai đoạn cách mạng: cách mạng dân tộc dân chủ 
nhản dân và cách mạng xã hội chủ nghĩa. Bằng đường 
lối này, Hồ Chí Minh đã mở ra một thời đại mới cho 
cách mạng Việt Nam. 

Vận dụng sáng tạo và phát triển chủ nghĩa Mác-Lênin 
trong những điều kiện lịch sử cụ thể của Việt Nam, trước 
hết Hồ Chí Minh đã xác định được đường lối chính trị 
đúng đắn cho cách mạng Việt Nam. Nhừng tư tưởng chính 
trị mới này đã quy định sự hình thành và phát triển tư 
tưởng quân sự Hồ Chí Minh, làm cốt lõi cho đường lôi 


14-Giâo trình TT 


209 


quản sự của Đảng trong toàn bộ tiến trình cách mạng Việt 
Nam. 

Tư tưởng quân sự Hồ Chí Minh là một bộ phận hừu cơ 
cực kỳ quan trọng của tư tưởng Hồ Chí Minh vê con đường 
cách mạng Việt Nam. Đó không phải là tư tưởng thuần 
tuý quân sự , mà luôn luôn là tư tưởng quân sự chính trị - 
tư tưởng quân sự xuất phát từ tư tưởng chính trị, quân sự 
gắn bó chật chẽ với chính trị, phục vụ cho những nhiệm 
vụ chính trị, nhằm thực hiện những mục tiêu chính trị, 
bao quát nhất là giải phóng dân tộc, giải phóng xã hội, 
giải phóng con người, giành lại độc lập cho dân tộc, tự do 
cho nhân dân, hạnh phúc cho mỗi con người. Tư tương 
quân sự Hồ Chí Minh phản ánh những vấn đề có tính quy 
luật của cách mạng bạo lực trong đấu tranh để giành và 
giữ chính quyền, trong khởi nghĩa vũ trang và chiến tranh 
cách mạng, trong việc xây dựng căn cứ địa, hậu phương, 
đặc biệt là xây dựng các lực lượng vũ trang nhân dân và 
nền quổc phòng toàn dân... 

Tư tưởng quân sự Hồ Chí Minh đã được hình thành 
trên những cơ sở lý luận và thực tiễn quan trọng. 

Đó là di sản quân sự rất phong phú của dân tộc ta trải 
qua các cuộc khởi nghĩa, chiên tranh giải phóng và chiên 
tranh bảo vệ Tô quôc mang tính nhân dân sâu rộng, trong 
trường kỳ lịch sử từ đầu công nguyên cho đến sau này. 

Đó là tư tưởng của chủ nghĩa Mác-Lênin vê cách 
mạng bạo lực, về khởi nghĩa, về chiến tranh đã.được đê 
ra cho giai câp vô sản và quần chúng lao động trong 
cuộc đấu tranh để giành và giữ chính quyền, nhằm xoá 
bỏ chê độ tư bản chủ nghía, xây dựng chủ nghĩa xã hội 


210 


và chủ nghĩa cộng sản. 

Đó là những tinh hoa quân sự cổ kim của cả phương 
Đông và phương Tây, kinh nghiệm về khởi nghĩa và chiến 
tranh của nhiều nước, đặc biệt là của Trung Quôc và Liên 
Xô. 

Đó là thực tiễn đất nước và con người Việt Nam, 
thực tiễn đấu tranh cách mạng lâu dài, kiên cường và 
đầy sáng tạo của cả dân tộc ta từ khi có Đảng Cộng 
sản Việt Nam, đặc biệt là thực tiễn của hơn 30 năm 
chông lại hai đế quốc lớn, nhằm giải phóng dân tộc và 
bảo vệ Tổ quốc. 

Tư tưởng quân sự Hồ Chí Minh không phải chỉ 
được thể hiện trong các bài nói, bài viết của Người về 
quân sự, mà còn trong thực tiễn Người chỉ đạo xây 
dựng lực lượng vũ trang nhân dân, chỉ đạo khơi nghĩa 
và chiến tranh cách mạng, trong đường lối, chủ trương 
kháng chiến của Đảng và Nhà nước do Người lãnh 
đạo. Tư tưởng ấy còn được thể hiện trong những hoạt 
động hết sức phong phú và sáng tạo của những người 
học trò gần gủi của Người, của quân dân cả nước trong 
cuộc chiến đấu vô cùng oanh liệt chông thù trong giặc 
ngoài trong suôt hơn nửa thê kỷ vừa qua. Đâv chính là 
ỉỷ luận quân sự hiện đại của dân tộc ta, một bộ phận 
quan trọng của lý luận cách mạng Việt Nam, nhằm 
giải phóng dân tộc khỏi sự thống trị của chủ nghĩa đê 
quôc thực dân, để bước vào một thòi đại mới - thòi đại 
độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội. 

Dưới đây là những nội dung cơ bản của tư tưởng quân 
sự Hồ Chí Minh. 


211 


I. Tư TƯỞNG DỪNG BẠO Lực CÁCH MẠNG 
ĐỂ CHỐNG LẠI BẠO Lực PHẢN CÁCH MẠNG. 

Tư TƯỞNG BẠO Lực CÁCH MẠNG THỐNG NHẤT 
VỚI Tư TƯỞNG NHÂN ĐẠO VÀ HOÀ BÌNH 

Từ kinh nghiệm của dân tộc Việt Nam và nhiều dân tộc 
khác trên thế giới, cũng như kinh nghiệm của bản thân 
mình, Hồ Chí Minh đã sớm thấy rõ con đường cách mạng 
không phải là con đường cải lương, việc giải phóng các dân 
tộc thuộc địa không thể ảo tương trông chò vào sự rủ lòng 
thương của bọn thực dân xâm lược, độc lập tự do thực sự chỉ 
có thể giành lại bằng cuộc đấu tranh của cả dân tộc, chứ 
không thể cầu xin mà có được. Chủ nghĩa Mác-Lênin đã đem 
lại cho Người tinh thần cách mạng triệt để của giai cấp vô 
sản, tư tưởng đúng đắn về cách mạng bạo lực trong cuộc đấu 
tranh với mọi kẻ thù dân tộc và giai cấp. 

Khi bản Yêu sách 8 điểm gửi cho Hội nghị Vécxây bị 
bác bỏ, Người đã thấy rõ "chủ nghĩa Uynxơn" chỉ là một 
trò bịp bợm lớn" 1 ; "Chê độ thực dân, tự bản thân nó, đã là 
một hành động bạo lực của kẻ mạnh đôi với kẻ yếu rồi" 2 . 
Từ đó, Người đi đên kêt luận: Muôn được giải phóng, các 
dân tộc chỉ có thế trông cậy vào mình; "Trong cuộc đấu 
tranh gian khổ chông kẻ thù của giai cấp và của dân tộc, 
cần dũng bạo lực cách mạng chông lại bạo lực phản cách 
mạng, giành lấy chính quyển và bảo vệ chính quyền" 3 . 


1, 2. Hồ Chí Minh: Toàn tập , Nxb. Chính trị quốc gia, Hà 

Nội, 2000, t. 1, tr. 416, 96. 

3. Sđd, t. 12, tr. 304. 


212 



Khi đã tìm thấy con đường cứu nước, xác định được 
đường lối đúng đắn cho cách mạng Việt Nam, Người đã 
chủ động tập trung vào việc xây dựng lực lượng cho cách 
mạng, trước hết là lực lượng chính trị, và từng bước xây 
dựng lực lượng vũ trang, chuẩn bị cho việc tiến hành cách 
mạng bạo lực ở Việt Nam. 

Khi đã có chính quyền thì khẩn trương phát triển lực 
lượng, chuẩn bị mọi mặt, sẵn sàng đánh thắng mọi kẻ thù 
bằng bạo lực cách mạng để giữ vững chính quyền. 

Khi đâ buộc phải kháng chiến thì kiên quyết động viên 
toàn dân đứng lên chiến đấu, vối tinh thần "... Thà hy 
sinh tất cả, chứ nhất định không chịu mất nước, nhất 
định không chịu làm nô lệ" 1 . "Hễ còn một tên xâm lược 
trên đất nưóc ta, thì ta còn phải tiếp tục chiến đấu, quét 
sạch nó đi" 2 . 

Theo quan điểm của Hồ Chí Minh, lực lượng để tiến 
hành cách mạng bạo lực không phải chỉ là lực lượng vũ 
trang, phương thức tiến hành cách mạng bạo lực không 
phải chỉ là đấu tranh quân sự. Người đã chỉ rõ cách mạng 
bạo lực bao giò cũng phải dựa vào hai lực lượng: lực lượng 
chính trị của toàn dân và lực lượng vũ trang nhân dân, 
trong đó lực lượng chính trị là cơ sở để xây dựng lực lượng 
vũ trang. Phương thức tiến hành cách mạng bạo lực phải 
vừa là đấu tranh chính trị, vừa là đấu tranh quân sự, 
phải kết hợp hai phương thức ấy cho phù hợp với tinh 
hình từng nơi, từng lúc để giành thắng lợi. 


1. Sđd, t. 4, tr. 480. 

2. Sđd , t. 12, tr. 407. 


213 



Tư tương Hồ Chí Minh vể cách mạng bạo lực hoàn 
toàn khác với tư tưởng hiếu chiến của những kẻ thù xâm 
lược nước ta. Xuất phát từ lòng yêu nước thương dân, quý 
trọng sinh mệnh con người, Người tranh thủ dùng cách 
đấu tranh ít đổ máu nhất để giành và giừ chính quyền. 
Khi đối phương chủ trương gây chiến, Người tìm mọi cách 
ngăn chặn các cuộc xung đột vũ trang, đẩy lùi chiến tranh 
xâm lược, bằng kiên trì đàm phán, thương lượng, chấp 
nhận những nhân nhượng có nguyên tắc. Khi kẻ thù 
ngoan cô gây chiến tranh xâm lược, không còn cách nào 
khác để tránh khỏi chiến tranh, Người kêu gọi toàn quân, 
toàn dân nhất tể đứng dậy, quyết chiến đấu cho đến 
tháng lợi cuối cùng, dùng chiến tranh chính nghĩa đánh 
bại chiến tranh phi nghĩa. Tuy nhiên, trong khi tiến hành 
chiến tranh, Người không bỏ lỡ cơ hội đàm phán hoà bình 
với địch để sớm kết thúc chiến tranh trên cơ sở tôn trọng 
độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của 
nước ta. 

Sau thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám năm 1945, 
bọn thực dân đê quốc không cam tâm chịu thất bại. 
Chúng tìm mọi cách lật đổ chính quyền cách mạng còn rất 
non trẻ. Thực dân Pháp theo gót quân Anh vào giải giáp 
quân Nhật đã nổ súng đánh ta ở Nam bộ ngay từ ngày 23- 
9-1945. 

Chủ tịch Hồ Chí Minh một mặt kêu gọi đồng bào Nam 
bộ và Nam Trung bộ kiên quyêt đứng lên cầm vũ khí 
chông giặc; mặt khác đã chủ trương đàm phán với đại 
diện của Chính phủ Pháp để cứu vãn hoà bình. Hiệp định 
Sơ bộ 6-3-1946 đã được ký kêt. Mặc dầu có hiệp định, 


214 


Chính phủ Pháp vẫn không chịu từ bỏ chính sách xâm 
lược Việt Nam. Tuy nhiên, Người vẫn cố tìm mọi cách để 
cuộc đàm phán giữa Việt Nam và Pháp tiếp tục ở Hội nghị 
Phôngtenblô (ngoại ô Pari). Người đã dành bôn tháng rười 
đi thăm nước Pháp với tư cách là thượng khách của Chính 
phủ Pháp, thực chất là để chỉ đạo phái đoàn của ta tham 
dự cuộc Hội nghị này. Tại Pari, Ngưòi đã phát biểu: "Tinh 
thần thiện chí của Việt Nam khi ký hiệp ước còn giá trị 
hơn mọi văn bản và lòi nói, vì chúng tôi kiên quyết bảo 
đảm những lợi ích tinh thần, văn hoá và vật chất của 
Pháp và ngược lại, Pháp phải bảo đảm nển độc lập của 
chúng tôi. Tôi xin nhắc lại... một chữ "Độc lập" là đủ đế 
đưa lại một sự tín nhiệm đang cần được khẳng định". 

... Tôi đến dây để hoà giải. Tôi không muốn về Hà Nội 
với hai bàn tay trắng. Tôi mong muốn trơ vê vối những 
kết quả cụ thể, một sự khẳng định tương lai hợp tác mà 
chúng tôi mong đợi" 1 . 

Do lập trường ngoan cố của Chính phủ Pháp, Hội nghị 
Phôngtenblô bị bê tắc; cả hai vấn đê Độc lập của Việt 
Nam và Nam bộ là bộ phận không thể tách rời của nước 
Việt Nam thông nhất đều chưa giải quyết được. Để cứu 
vãn tình hình, ngày 14-9-1946 Chủ tịch Hồ Chí Minh đã 
ký bản Tạm ước vói Thủ tướng Pháp Gioócgiơ Biđôn, ghi 
nhận nhủng điều khoản chung tạm thời có lợi cho cả hai 
bên, để hai bên sẽ tiếp tục đàm phán trở lại, chậm nhất là 
vào tháng 1-1947. 


1. Hồ Chí Minh: Biên niên tiểu sử , Nxb. Chính trị quốc gia, 
Hà Nội, 1993, t. 3, tr. 279. 


215 



Bọn thực dân xâm lược Pháp đã dẫm đạp lên những 
văn bản chúng đã ký với Việt Nam, những hành động 
khiêu khích của chúng diễn ra ngày càng trắng trợn và 
đẩy cuộc chiến tranh xâm lược ngày càng đến gần. Đây là 
điều mà Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đảng ta đã dự đoán để 
lãnh đạo toàn dân tranh thủ thòi gian chuẩn bị mọi mặt, 
sẵn sàng đôi phó với chiến tranh. Tuy nhiên, đến ngày 13- 
12-1946 Người vẫn tuyên bô: "Đồng bào tôi và tôi thành 
thực muốn hoà bình. Chúng tôi không muốn chiến tranh. 
Tôi biết là nhân dân Pháp không muôn chiến tranh. Cuộc 
chiến tranh này chúng tôi muôn tránh bằng đủ mọi cách... 
Nước Việt Nam cần kiến thiết, nước Việt Nam không 
muốn là nơi chôn vùi hàng bao nhiêu sinh mạng. Nhưng 
cuộc chiến tranh ấy, nếu người ta buộc chúng tôi phải làm 
thì chúng tôi sẽ làm" 1 . 

Khi bọn thực dân Pháp gửi tối hậu thư buộc ta phải hạ 
vũ khí, lòng căm phẫn của nhân dân ta đã lên tới tột độ. 
Chủ tịch Hồ Chí Minh đã kêu gọi: 

"Hỡi đồng bào toàn quốc! 

Chúng ta muốn hoà bình, chúng ta phải nhân nhượng. 
Nhưng chúng ta càng nhân nhượng, thực dân Pháp càng 
lấn tới, vì chúng quyêt tâm cướp nước ta lần nữa!... Chúng 
ta phải đứng lên!..." 2 . 

Mặc dù chiên tranh đã xảy ra, Người vẫn tìm mọi cách 
cứu vãn hoà bình. Đã rất nhiều lần Người gửi thư, gửi 
điện cho Chính phủ và nhân dân Pháp, những tướng lĩnh 


1, 2. Hồ Chí Minh: Toàn tập, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà 

Nội, 2000, t. 4, tr. 473, 480. 


216 



và binh sĩ trong đội quân viễn chinh Pháp, những kiều 
dân Pháp đang có mặt ỏ Việt Nam, các chính phủ, các nhà 
hoạt động chính trị, văn hoá và nhân dân các nước..., một 
mặt tô cáo dã tâm xâm lược và nhửng tội ác do bọn thực 
dân phản động, hiếu chiến gây ra, mặt khác kêu gọi trở 
lại đàm phán hoà bình giữa hai bên Pháp - Việt. 

Người đã nêu rõ lập trường của Chính phủ và nhân 
dân Việt Nam: 

"Chính phủ và nhân dân Pháp chỉ cần có một cử chỉ 
công nhận độc lập và thống nhất của nước Việt Nam là 
chấm dứt được những tai biến này; hoà bình và trật tự sẽ 
trở lại ngay tức khắc" 1 . 

"Chúng tôi muổn hoà bình ngay để máu người Pháp và 
Việt ngừng chảy. Nhừng dòng máu đó chúng tôi đều quý 
như nhau. 

Chúng tôi mong đợi ở Chính phủ và nhân dân Pháp 
một cử chỉ mang lại hoà bình. Nếu không, chúng tôi bắt 
buộc phải chiến đấu đến cùng để giải phóng hoàn toàn đất 
nưốc. Nước Việt Nam có thể bị tàn phá, nhưng nước Việt 
Nam sẽ hùng mạnh hơn sau cuộc tàn phá đó. Còn nước 
Pháp chắc chắn sẽ mất hết và sẽ biến hẳn khỏi cõi Á 
châu" 2 . 

Với lòng nhân đạo đối với con người và tinh thần yêu 
chuộng hoà bình giữa các dân tộc, Người đã bầy tỏ lòng 
yêu mến thanh niên Pháp cũng như thanh niên Việt 
Nam, những lớp người đầy tài năng và triển vọng đang 
rất cần cho công cuộc xây dựng của mỗi nước. Người rất 


1, 2. Sđd , t. 5, tr. 12, 19. 


217 



đau xót trước cuộc chiến tranh xâm lược do thực dân Pháp 
gảy ra đã cướp đi biết bao sinh mạng con người: 

"Tôi nghiêng mình trưóc anh hồn những chiên sĩ và 
đồng bào Việt Nam, đã vì Tố quốc mà hy sinh tính mệnh. 

Tôi cũng ngậm ngùi thương xót cho những ngưòi Pháp 
đã tử vong. 

Than ôi, trước lòng bác ái, thì máu Pháp hay máu Việt 
cũng đểu là máu, người Pháp hay người Việt cũng đều là 
người" 1 . 

Đôi VỚI tù binh, Người luôn nhác nhở quân dân phải 
đối xử tử tế với tinh thần nhân đạo. Đối với những người 
lầm đường lạc lối đã biết hối cải, thái độ của Người là 
khoan dung độ lương, đê giúp cho họ có thể cải tà quy 
chính, trở về trong lòng dân tộc, làm được những việc có 
ích cho xã hội. 

Sau khi miền Bặc được giải phóng, Người kiên trì đòi 
đối phương nghiêm chỉnh thi hành Hiệp định Giơnevơ, 
thực hiện hiệp thương tổng tuyển cử. Nhưng đế quồc Mỹ 
và bè lũ tay sai đã dìm miền Nam trong biển máu, buộc 
đồng bào ta không còn con đường nào khác là phải một 
lần nữa cầm vũ khí đứng lên chiến đấu. 

Trong những nàm chiên tranh chông Mỹ, Người đã 
nhiểu lần gửi thông điệp cho các nhà cầm quyển Mỹ, để 
nghị đàm phán hoà bình để sớm kết thúc chiến tranh, 
nhưng họ đã đáp lại bằng việc tăng cường hơn nữa cuộc 
chiên tranh xâm lược, đưa chiên tranh lên mức độ vô cùng 
khôc liệt. Chủ tịch Hồ Chí Minh một mặt kêu gọi toàn 


1. Sđd , t. 4, tr. 457. 


218 



quân, toàn dân "quyêt tâm đánh thắng giặc Mỹ xâm lược" 
cho đên thắng lợi cuôi cùng, thực hiện cho được mục tiêu 
giải phóng miền Nam, thông nhất đất nước; mặt khác 
Ngưòi cũng nêu rõ chủ trương phải tranh thủ thời cơ để có 
thể "vừa đánh vừa đàm", "đánh cho Mỹ cút, đánh cho 
nguỵ nhào", sẵn sàng mở đường cho quân xâm lược rút ra 
khỏi đất nước ta. 

Tất cả đã thể hiện quan điểm cách mạng bạo lực của 
Hồ Chí Minh là rất kiên định và đúng đắn, luôn luôn 
thống nhất tư tưởng bạo lực vối tư tưởng nhân đạo và hoà 
bình. 

II. TƯ TƯỞNG KHỞI NGHĨA vủ TRANG TOÀN DÂN 

Tiếp thu quan điểm bạo lực cách mạng của chủ 
nghĩa Mác - Lênin, tổng kết những bài học kinh nghiệm 
từ lịch sử lâu dài đấu tranh giành độc lập của dân tộc, 
Hồ Chí Minh đã suy nghĩ vê một cuộc khơi nghĩa vũ 
trang từ rất sớm. 

Trong Báo cáo về Bắc kỳ, Trung kỳ và Nam kỳ năm 
1924 , Người đã viết: "Để có cơ thắng lợi, một cuộc khỏi 
nghĩa vũ trang ỏ Đông Dương: 

1. Phải có tính chất một cuộc khởi nghĩa quần chúng 
chứ không phải một cuộc nổi loạn. Cuộc khởi nghĩa phải 
được chuẩn bị trong quần chúng" 1 . 

Tư tưởng về khởi nghĩa vũ trang của quần chúng trên 
đây đã được tiếp tục phát triển trong bản Luận cương 


l.Sđd.t. 1, tr. 468. 


219 



chánh trị của Đảng Cộng sản Đông Dương tháng 10-1930: 

"Nhiệm vụ của Đảng là phải lấy những sự nhu yếu 
hàng ngày làm bước đầu mà dắt vô sản giai cấp và dân 
cày ra chiến trường cách mạng. Đến lúc sức cách mạng 
lên rất mạnh, giai cấp thông trị đã rung động, các giai cấp 
đứng giữa đã muôn bỏ vê phe cách mạng, quần chúng 
công nông thì sôi nổi cách mạng, quyết hy sanh phấn đấu, 
thì Đảng phải lập tức lãnh đạo quần chúng để đánh đổ 
chánh phủ của địch nhân và giành lấy chánh quyền cho 
công nông. 

* * É 

Võ trang bạo động không phải là một việc thường, 
chẩng những là theo tình thế trực tiếp cách mạng, mà lại 
phải theo khuôn phép nhà binh, cho nên cần phải chú ý. 
Trong khi không có tình thê trực tiếp cách mạng cũng cứ 
kịch liệt tranh đấu; nhưng kịch liệt tranh đấu ấy không 
phải là để tô chức những cuộc manh động, hoặc là võ 
trang bạo động quá sớm, mà cốt là để huy động đại quần 
chúng ra thị oai, biểu tình bãi công, V.V., để dự bị họ về 
cuộc võ trang bạo động sau này" 1 . 

Tư tưởng Hồ Chí Minh về khởi nghĩa vũ trang đã được 
thể hiện khá tập trung trong những bài dùng cho lớp 
huấn luyện cán bộ đầu nầm 1941, được tập hợp trong tác 
phẩm Con đường giải phóng . Trong tác phẩm này, Người 
đã tổng kêt kinh nghiệm các cuộc khởi nghĩa ở Việt Nam 
từ khi bị thực dân Pháp xâm lược, nêu rỏ nguyên nhân 


1. Đảng Cộng sản Việt Nam: Văn kiện Đảng toàn tập , Nxb. 
Chính trị quốc gia, Hà Nội, 1998, t. 2, tr. 101-102. 


220 



thất bại là do chưa có đủ điểu kiện khách quan và chủ 
quan, chiên lược, chiên thuật chưa đúng, không có tính 
quần chúng rộng rãi, không có một chính đảng cách mạng 
có đủ khả năng đề ra được đường lối đúng đắn lãnh đạo, 
các cuộc khởi nghĩa ấy đã không lập tức thi hành những 
chính sách mang lại lợi ích thiết thực cho dân... 

Hội nghị Trung ương 8, tháng 5-1941, đánh dấu bước 
phát triển mối của cách mạng Việt Nam, một bước ngoặt 
lịch sử quyết định chuyển hướng chỉ đạo chiên lược cách 
mạng, tích cực chuẩn bị cho một cuộc khởi nghĩa vũ trang 
khi thời cơ đến. Dưới sự chủ trì của Hồ Chí Minh, Hội 
nghị đã khẩng định: Cách mạng Việt Nam phái kết liễu 
bằng một cuộc khởi nghĩa vủ trang. Chính trong thòi gian 
trỏ về nước, trực tiếp chỉ đạo cách mạng Việt Nam, ngoài 
tác phẩm Con đường giải phóng , Người đã viết nhiều tác 
phẩm về quân sự, như: Cách đánh du kích, Phép dũng 
binh của Tôn tử ; Cách huấn luyện cán bộ của Khổng Minh, 
Kinh nghiệm du kích Nga, Chính trị viên trong quân đội, 
Công tác chính trị trong quân đội cách mạng, Ư.V.. Đây cũng 
là thời kỳ phát triển hoàn chỉnh tư tưởng Hồ Chí Minh vê 
khỏi nghĩa vũ trang ỏ Việt Nam. 

Tư tưởng Hồ Chí Minh về khơi nghĩa vũ trang có 
những nội dung chủ yếu sau đây: 

1. Khỏi nghĩa vũ trang ở Việt Nam là khởi nghĩa vũ 
trang toàn dân , do toàn thể dân tộc tiên hành. Nó không 
phải là cuộc nổi dậy của một nhóm nhỏ, càng không phải 
là cuộc manh động của một số ít người, như đã diên ra 
khá nhiều ở nước ta, điều mà Nguyễn Ái Quốc đã nêu ra 
từ năm 1924. Chỉ có tập hợp được cả dân tộc vào khởi 


221 


nghĩa vù trang, thì mới bảo đảm đưa khởi nghĩa vũ trang 
đến thắng lợi. 

Với tinh thần đó, Người kêu gọi cả dân tộc, không 
phân biệt giai cấp, dân tộc, tôn giáo, từ các tầng lớp công, 
nông, binh, thanh niên, phụ nữ, trí thức, tiểu thương, đến 
các vị thân sĩ, phú hào, chức sắc tôn giáo, các quan lại, 
công chức làm việc cho chính quyền thực dân, phong kiến, 
bất cứ ai là người Việt Nam có lòng yêu nước phải tham 
gia vào việc cứu nước, vào cuộc khởi nghĩa vũ trang toàn 
dân đê giành cho được độc lập. Người chủ trương đi vào 
quần chúng, tuyên truyền vận động, giác ngộ quần chúng, 
tổ chức quần chúng vào các đoàn thế cứu quổc, tập hợp 
trong Mặt trận Việt Minh là Mặt trận dân tộc thông nhất 
rộng rãi nhất, xảy dựng lực lượng chính trị và lực lượng 
vũ trang, đưa quần chúng vào những cuộc đấu tranh từ ít 
đên nhiều, từ thâp đên cao, để chuẩn bị cho cuộc khởi 
nghĩa vũ trang giành chính quyền. 

2. Trên cơ sơ đường lối chiến lược, sách lược đúng đắn, 
cùng với việc xây dựng lực lượng phải tìm mọi cách tạo 
thời cơ và nắm vững thời cơ đề phát động khởi nghĩa. Vận 
dụng tư tương Lênin vê tình thê cách mạng, trong tác 
phẩm Con đường giải phóng , Người đã nêu lên ba điều 
kiện của thòi cơ khởi nghĩa: 

Một là, chính quyển thực dân đê quốc đã lung lay bôi 
rôi đên cao độ, chúng đã cảm thấy không thể ngồi yên 
nắm giữ địa vị của chúng như trước. 

Hai là, quần chúng đói khổ đã căm thù thực dân đê 
quôc đên cực điểm, đã thây cần phải đồng tâm hiệp lực, 
nôi dậy lật đổ ách thông trị của đê quôc thực dân, vì mọi 


222 


người hiểu rằng nêu ngồi yên củng chết. 

Ba là, đã có một chính đảng cách mạng đủ sức tô chức, 
lãnh đạo quần chúng nổi dậy khởi nghĩa theo một đường 
lối đúng đắn, một kế hoạch phù hợp, đảm bảo giành thắng 
lợi cho cuộc khởi nghĩa 1 . 

Trước đó, vào cuối tháng 11-1940, khi Người còn ỏ Quế 
Lâm (Quảng Tây, Trung Quôh), nghe tin về cuộc khởi 
nghĩa Nam kỳ, Người đã triệu tập cán bộ đang có mặt tại 
đấy và phân tích: Tình hình chung trên thế giới ngày càng 
có lợi cho ta, nhưng thời cơ chưa đến , chưa thể khỏi nghĩa 
được. Song nay khỏi nghĩa đã nổ ra rồi, thì cần rút lui cho 
khéo để duy trì phong trào. 

Trong Lời kêu gọi đông hào , tháng 5-1941, Người đã 
phân tích những cuộc khởi nghĩa trước đây bị thất bại là 
do hai nguyên nhân: Một là vì cd hội chưa chín; hai là vì 
dân ta chưa đồng tâm hiệp lực. 

Mùa thu năm 1944, khi quyết định đình chỉ chủ 
trương khỏi nghĩa của Liên tỉnh Ưỷ Cao-Bắc-Lạng, 
Người phân tích: Chủ trương này mới chỉ xuất phát từ 
địa phương Cao-Bắc-Lạng, mà chưa thấy toàn cục, chưa 
tính đến tình hình chung của cả nước. Bây giờ thời kỳ 
cách mạng hoà bình phát triên đã qua, nhưng thời kỳ 
toàn dẫn khởi nghĩa chưa tới . Nêu cuộc khởi nghĩa nổ 
ra ở Cao-Bắc-Lạng, các nơi khác chưa có điểu kiện để 
hưởng ứng, quân thù có thể tập trung lực lượng khủng 


1. Xem: Hồ Chí Minh: Con đường giải phóng , Tư liệu Viện 
Lịch sử quân sự. 


223 



bô', đập tan cuộc khỏi nghĩa 1 . 

Nhưng đến tháng 7-1945, sau khi phát xít Đức, Ý bại 
trận, phát xít Nhật ngày càng nguy khốn, Người lại khẳng 
định quyết tâm sắt đá của cả dân tộc: Lúc này thời cơ 
thuận lơi đã tới , dù hy sinh tối đâu, dù có phải đốt cháy cả 

«1 t w 

dãy Trường Sơn cũng phải kiên quyết giành cho được độc 
lập 2 . 

Ngày 13-8-1945, Hội nghị Tân Trào quyết định phát 
động tống khởi nghĩa, quân lệnh sô 1 tuyên bô "Giờ khỏi 
nghĩa đã đánh". 

Ngày 16-8-1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh gủi thư cho 
đồng bào toàn quôc kêu gọi tổng khởi nghĩa: "Giờ quyết 
định cho vận mệnh dân tộc ta đã đên. Toàn quôc đồng bào 
hãy đứng dậy đem sức ta mà tự giải phóng cho ta... Chúng 
ta không thể chậm trễ" 3 . 

Thời cơ nổ ra khỏi nghĩa hết sức khẩn trương, có khi 
chỉ tính từng giờ. Sớm hay muộn đều gây tổn thất cho 
khơi nghĩa, thậm chí có thể làm cho khởi nghĩa thất bại. 

Cách mạng Tháng Tám năm 1945 ơ Việt Nam thực sự 
đã đem lại những bài học điển hình về nghệ thuật tạo thòi 
cơ và nắm vững thời cơ phát động khởi nghía giành chính 
quyền, trong một cuộc cách mạng điển hình ở các nưốc 
thuộc địa. 


1. Xem: Võ Nguyên Giáp: Những năm tháng không quên, 
Nxb. Chính trị quôc gia, Hà Nội, 1994, tr. 129-130. 

2. Sđd, tr. 196. 

3. Hồ Chí Minh: Toàn tập, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, 
2000, t. 3, tr. 554. 


224 



3. Khởi nghĩa vũ trang đương nhiên phải dùng vũ khí, 
phải chiên đấu bằng lực lượng vũ trang, nhưng không 
phải chỉ là một cuộc đấu tranh quân sự. Từ quan điểm 
chung về cách mạng bạo lực trong tác phẩm Con đường 
giải phóng được viết dưới sự chỉ đạo của Hồ Chí Minh, 
Người đã nói rõ: Khởi nghĩa vũ trang là nhãn dân vũng 
dậy dùng vũ khí đuôi quân cướp nước. Đó là một cuộc đấu 
tranh to tát về chính trị và quân sự, là việc quan trọng, 
làm đúng thì thành công , làm sai thì thất hại . 

4. Khỏi nghía từng phần đi đến tổng khởi nghĩa. Vê 
phương thức tiến hành khởi nghĩa, Người nêu rõ sự khác 
biệt của ta so với các nước phương Tây: Ỏ các nước Âu Mỹ, 
cuộc khởi nghía thường hay bắt đầu từ những cuộc bãi 
công chính trị rồi mới tiếp đến các cuộc vũ trang bạo động. 
0 Đông Dương ta, khỏi nghĩa có thể bùng ra ở một vài nơi 
rồi lan dần khắp nước. Khỏi nghĩa bùng ra ở nơi nhiều 
rừng núi tiện cho lỗi đánh du kích. 

Tư tưởng khởi nghĩa từng phần đi đến tổng khỏi nghĩa 
đã được thể hiện trong Nghị quyết Hội nghị lần thứ tám 
Ban Chấp hành Trung ương (tháng 5-1941): Với lực lượng 
sẵn có, ta có thể lãnh đạo một cuộc khởi nghĩa từng phần 
trong từng địa phương } củng có thể thắng lợi mà mờ 
đường cho một cuộc tổng khởi nghĩa to lớn để giành thắng 
lợi trong cả nước . 

Từ kinh nghiệm thành công hay thất bại của nhiều 
cuộc nổi dậy, nhiều cuộc khởi nghía vũ trang ở các nước 
cũng như ở nước ta, Hồ Chí Minh đã nêu rõ vị trí chiến 
lược của chiên tranh du kích trong thời kỳ khởi nghĩa 
giành chính quyền: "Chuyến này chúng ta vũ trang khởi 


15-Giáo trình TT 


225 


nghía đánh Tây - Nhật, chính dùng lối du kích mà đánh" 1 . 
Người cũng chỉ rõ: Du kích là cách đánh giặc của dân tộc bị 
áp bức chống đế quốc; là cách chiến tranh của dân chúng 
dùng khí giới ít và kém chống với đế quốc có khí giới tốt 
và nhiều; khởi nghĩa thắng lợi hay không một phần là do 
du kích có tổ chức vững hay không, phát triển có rộng rãi 
trong nhân dân hay không. 

Người đã trực tiếp chỉ đạo xây dựng một số tổ, đội du 
kích đầu tiên, hướng dẫn cho việc xây dựng và phát triển 
lực lượng du kích ngày càng rộng lớn, từ phân tán đến tập 
trung, từ ít đến nhiều, từ nhỏ đến lớn, cho đến việc thành 
lập Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân vào ngày 22“ 
12-1944. 

Kết hợp đấu tranh chính trị với đấu tranh quân sự (du 
kích), thực hiện khởi nghĩa từng phần đã tạo nên các "xã 
hoàn toàn", các "tổng hoàn toàn", các căn cứ địa cách 
mạng, các khu giải phóng, trong đó có khu giải phóng lốn 
nhất gồm 6 tỉnh ỏ Việt Bắc ( Cao-Bắc-Lạng — Hà-Tuyên- 
Thái), chuẩn bị để đi đến tổng khởi nghĩa. 

5. Mục tiêu của khởi nghĩa, tổng khởi nghĩa là để 
giành chính quyền , vì vậy sau khi đã có chính quyền, phải 
khẩn trương xây dựng chính quyền cách mạng. Đây là 
chính quyền kiểu mới, khác về bản chất so với chính 
quyền thực dân, phong kiên. Đây không phải là chính 
quyền đứng trên nhân dân để cai trị dân, mà là chính 
quyển của dãn , do dân và vi dân. 

Với tinh thần ấy, sau khi Tổng khởi nghĩa Tháng Tám 


1. Sđd, tr. 469. 


226 



năm 1945 thành công, Người đã thành lập Chính phủ lâm 
thòi, xây dựng chính quyền nhân dân các cấp từ Trung 
ương đên thôn xã, buôn bản, đường phố, tổ chức tổng 
tuyển cử, lập Chính phủ chính thức, xây dựng Hiến pháp, 
rất nhanh chóng tạo nên một chính quyển hợp hiến ỏ nước 
ta. Điêu đặc biệt quan trọng là việc ban hành những 
chính sách kinh tê * xả hội thiết thực mang lại lợi ích cho 
dân, làm cho dân càng tha thiết với chính quyền cách 
mạng, càng ra sức ủng hộ và bảo vệ chính quyền. Chỉ trong 
một thòi gian ngán, dưới sự lãnh đạo của Chủ tịch Hồ Chí 
Minh và của Đảng, chính quyền cách mạng đã giải quyết 
hàng loạt những vấn đề cực kỳ trọng đại về chính trị, kinh 
tế, văn hoá, xã hội, về an ninh quốc phòng, đổi nội đôi 
ngoại trong tình hình vô cùng phức tạp và chồng chất 
những khó khán hiểm nghèo, những vấn đề ấy không phải 
chỉ có ý nghĩa trưốc mắt mà còn đặt nền móng vững chắc 
cho sự nghiệp cách mạng lâu dài vê sau. 

Từ những bài học kinh nghiệm của dân tộc về giành độc 
lập và giữ vững nền độc lập, về dựng nước và giữ nưốc, từ 
quan điểm của Lênin về giành chính quyển cách mạng đã 
khó, nhưng giữ được chính quyền cách mạng còn khó hơn 
nhiều, lại xuất phát từ việc đánh giá đúng tình hình quôc tê 
và trong nước, Hồ Chí Minh đã cùng VỚI Đảng lãnh đạo toàn 
dân ra sức xây dựng và phát triển lực lượng cách mạng, 
khẩn trương chuẩn bị cho những cuộc chiến đấu còn gay go 
ác liệt hơn đang đặt ra trên con đường đi lên của dân tộc. 

Cách mạng Tháng Tám năm 1945 là cuộc Tổng khởi 
nghĩa với lực lượng chính trị của toàn dân là chủ yếu, có 
lực lượng vũ trang làm nòng cốt, là thắng lợi rực rở của tư 


227 


tưởng Hồ Chí Minh về khởi nghĩa vủ trang toàn dân , 
giành lại độc lập cho dân tộc, đưa đến sự ra đời của nước Việt 
Nam Dân chủ Cộng hoà - Nhà nước dân chủ nhân dân đầu 
tiên ở Đông Nam châu Á. 

III. TƯ TƯỞNG KHÁNG CHIẾN TOÀN DÂN, 
TOÀN DIỆN, TRƯỜNG KỲ, 

DựA VÀO SỨC MÌNH LÀ CHÍNH 


Dân tộc Việt Nam muốn sông trong hoà bình, trong 
độc lập và thông nhất để xây dựng đất nưốc giầu mạnh 
phồn vinh, muôn sông hửu nghị, hoà hiêu với các quôc gia 
dân tộc khác, muôn là bạn với tất cả các nước dân chủ. 
Dân tộc Việt Nam không muôn gây thù gây oán vối ai, 
không bao giờ muốn gây chiến với ai. Điều ấy đã được Chủ 
tịch Hồ Chí Minh tuyên bô" nhiều lần với cả thế giới. Khi 
chủ nghĩa thực dân đê quổc đem quân đến xâm lược nước 
ta, dân tộc ta buộc phải chiến đấu chống ngoại xâm. Cuộc 
chiến tranh mà chúng ta tiến hành vừa là chiến tranh 
giải phóng , lại vừa là chiến tranh hảo vệ Tổ quốc. Đó là 
chiến tranh chính nghĩa chống lại chiến tranh phi nghĩa, 
chiên tranh nhân dân chống lại chiến tranh xâm lược của 
bọn thực dân đê quốc. Theo tư tưởng Hồ Chí Minh, cuộc 
chiên tranh ấy được thể hiện bằng cuộc kháng chiến toàn 
dàn , toàn diện , trường kỳ, dựa vào sức minh là chính. 

1. Kháng chiến toàn dân 

Dân tộc ta đã có nhiều kinh nghiệm tiến hành khởi 


228 


nghĩa và chiên tranh nhân dân. Ý thức dân tộc, đoàn kết 
chiến đấu để giữ nước giữ nhà, gắn bó nhà với nước, 
"nước mất thì nhà tan" - đã trở thành truyền thống vô 
cùng quý báu của dân tộc ta. 

Phần lớn các nhà lãnh đạo yêu nước thòi xưa, mặc dù 
có những hạn chế về giai cấp và lịch sử, nhưng đều đã 
thấy sức mạnh của dân, đã chủ trương dựa vào dân để 
chông giặc giữ nước. Trần Quốc Tuấn đã kết luận: "Phải 
khoan thư sức dân, làm kế sâu rễ bền gốc, ấy là thượng 
sách để giữ nước". Nguyễn Trãi coi sức dân mạnh như sức 
nước, có thể đẩy thuyên, cũng có thể lật thuyền, muốn giữ 
nước "phải tập hợp bốn phương manh lệ". Với nhận thức 
tiến bộ ấy, họ đã biết giương cao ngọn cờ dân tộc và thực 
hiện một số chính sách để phát huy lòng yêu nưốc của 
dân, đoàn kết được nhân dân cùng đứng lên chống giặc. 
Nhò vậy trong các cuộc kháng chiến chống ngoại xâm, 
đông đảo nhân dân không những chỉ hăng hái tham gia 
vào quân của triều đình, quân của các lộ, mà còn xây 
dựng cả các đội dân binh, hương binh ở các thôn xã, làng 
bản, xây dựng nên truyền thống "trảm họ là binh", "cả 
nước chung sức đánh giặc". 

Kế thừa truyền thông "giặc đến nhà, đàn bà cũng 
đánh", truyền thông toàn dân đánh giặc của dân tộc, vận 
dụng quan điểm "cách mạng là sự nghiệp của quần 
chúng" của chủ nghĩa Mác - Lênin, Chủ tịch Hồ Chí Minh 
đã khang định những quan diêm rất cơ bản: dân là chủ; 
kháng chiến , kiến quốc là sự nghiệp của dân; có dân là có 
tất cả; khởi nghĩa toàn dán để giành lại nền độc lập cho 
dân tộc; kháng chiến toàn dân để giữ vững nền độc lập 


229 


ây. Toàn dân, theo tư tưởng Hồ Chí Minh, là toàn thể dân 
tộc, là mọi con dân nước Việt, mọi người con Lạc cháu 
Hồng. Điều này đã được Người nói rõ trong Lời kêu gọi 
toàn quốc kháng chiến chông thực dân Pháp: "Bất kỳ đàn 
ông, đàn bà, bất kỳ người già, người trẻ, không chia tôn 
giáo, đảng phái, dân tộc. Hễ là người Việt Nam thì phải 
đứng lên đánh thực dân Pháp để cứu Tổ quốc. Ai có súng 
dùng súng. Ai có gươm dùng gươm, không có gươm thì 
dùng cuôc, thuổng, gậy gộc. Ai cũng phải ra sức chống 
thực dân Pháp cứu nước" 1 . Trong cuộc kháng chiến chống 
thực dân xâm lược Pháp, Người đã nhiều lần khẳng định 
20 triệu đồng bào Việt Nam quyết đánh tan mấy vạn 
quân thực dân phản động. Trong kháng chiến chông Mỹ, 
Người khẳng định cuộc kháng chiến của ta là cuộc kháng 
chiến toàn dán; 31 triệu đồng bào ở cả hai miền Nam Bắc, 
bất kỳ già trẻ, gái trai phải là 31 triệu chiến sì anh dũng 
diệt Mỹ cứu nước. 

Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đảng ta đã động viên được 
lực lượng toàn dân tham gia cuộc kháng chiến ác liệt và 
lâu dài chưa từng có trong lịch sử chống ngoại xâm của 
dần tộc. Làm được như vậy, trưốc hết là do Người đã tìm 
ra con đường cứu nước đúng đắn, đáp ứng mong ước ngàn 
đời của dân tộc và phù hợp với xu thế chung của thòi đại. 
Đó là con đường gắn độc lập dân tộc với chủ nghĩa xã hội, 
con đường giải phóng triệt để cho dân tộc, xã hội và con 
người. Mục tiêu chính trị của cuộc kháng chiến toàn dân 
không phải chỉ là giữ và giành lại nền độc lập cho Tổ quốc, 


1. Sđd, t. 4, tr. 480. 


230 



còn người dân vẫn chỉ là thần dân, thứ dân, nô dân như 
trong các chê độ quân chủ trước kia. Kháng chiến đi liền 
với kiến quốc, với việc xây dựng chê độ dân chủ nhân dân, 
chuẩn bị cho việc đưa cả nước đi lên chủ nghĩa xã hội, xây 
dựng một chế độ xã hội mới không còn áp bức, bóc lột, bất 
công. Chính đường lối chính trị đúng đắn của cách mạng, 
mục tiêu chính trị đúng đắn của kháng chiến đã tạo khả 
năng động viên được sức mạnh, nghị lực và tinh thần sáng 
tạo to lớn của nhân dân khi đi vào chiến tranh, đi vào 
kháng chiến. 

Để biến khả năng thành hiện thực, Hồ Chí Minh đã 
nêu cao chính sách đại đoàn kết dân tộc, tập hợp rộng rãi 
các lực lượng yêu nước vào trong Mặt trận dân tộc thống 
nhất, dựa trên nền tảng liên minh công nhân, nông dân 
và trí thức. Người rất coi trọng công tác tuyên truyền giáo 
dục, động viên tinh thần nhân dân, làm cho mọi cán bộ, 
chiến sĩ, mọi người dân hiểu rõ mục tiêu của cách mạng, 
tính chất của chiến tranh, của kháng chiến, nâng cao lòng 
yêu nước, ý chí kiên cường bất khuất, giác ngộ sấu sắc lợi 
ích tối cao của dân tộc để tự giác tham gia kháng chiên, và 
đóng góp tích cực vào cuộc kháng chiên thần thánh của cả 
dân tộc. 

2. Kháng chiến toàn diện 

Chiên tranh là một cuộc thử thách toàn diện đôi với 

• a p 

sức mạnh vật chât và tinh thần của một nưốc. Vì vậy, 
kháng chiến toàn dân phải gắn với kháng chiên toàn diện. 
Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nêu rõ: Không dùng toàn lực 
của nhân dân về đủ mọi mặt để ứng phó, không thê nào 


231 


thắng ỉợi được". Kháng chiến toàn diện là phát huy đến 
mức cao nhất sức mạnh tổng hợp của toàn dân đánh giặc 
trên tất cả các mặt trận quân sự, chính trị, ngoại giao, 
kinh tế, văn hoá, tư tưởng. 

Đấu tranh quân sự là hình thức chủ yếu nhất của 
chiến tranh. Bởi vì cuối cùng bao giò cũng phải thắng địch 
bằng quân sự, phải đập tan những đội quân nhà nghề là 
công cụ chủ yếu của kẻ xâm lược. Trên tiền tuyến cũng 
như ở sau lưng địch, phải đánh địch ở khắp mọi nơi, kết 
hợp chiến tranh du kích với chiến tranh chính quy, kết 
hợp đánh nhỏ, đánh vừa, đánh lớn, kết hợp đấu tranh 
quân sự với đấu tranh chính trị nhằm tiêu hao, tiêu diệt 
thật nhiều sinh lực và phương tiện chiến tranh của địch. 
Phải vừa đánh vừa xây dựng và phát triển lực lượng vủ 
trang làm nòng cốt, xây dựng bộ đội chủ lực mạnh để 
quyết định chiến trường. 

Đâu tranh chính trị là hình thức đấu tranh cơ bản của 
chiên tranh nhân dân. Tập hợp, mỏ rộng và củng cô các tổ 
chức quần chúng, xây dựng và phát triển các lực lượng 
chính trị, tổ chức và lãnh đạo nhân dân đấu tranh với các 
hình thức và quy mô phù hợp, dể phối hợp với đấu tranh 
quân sự chông địch ỏ khắp nơi, làm cho địch phải phân 
tán lực lượng để đôi phó. Phôi hợp những cuộc tiến công 
chính trị của quần chúng với binh, địch vận, đánh vào 
tinh thần và tổ chức của địch, tạo nên những suy yếu, rã 
rời từ ngay trong hàng ngũ của địch. Xây dựng cơ sở quần 
chúng, tạo điều kiện cho đấu tranh quân sự phát triển. 

Tiên hành đấu tranh quân sự và chính trị song song 
hoặc đưa hình thức nào lên trước, là phải căn cứ vào tình 


232 


hình cụ thể từng nơi từng lúc mà quyết định. Nhưng nhìn 
chung toàn cục thì, trong một cuộc chiến tranh, quản sự 
là việc chủ chốt trong kháng chiến để thực hiện những 
mục tiêu và nhiệm vụ chính trị của cuộc kháng chiến. 
Thắng lợi quân sự đem lại thắng lợi cho chính trị , thắng 
lợi chính trị sẽ làm cho thắng lợi quản sự to lớn hơn. 

Đâu tranh ngoại giao cũng là một mặt trận có ý nghĩa 
chiên lược, phôi hợp với mặt trận quân sự và mặt trận 
chính trị. Trong chiến tranh, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã 
lãnh đạo rất chặt chẽ cuộc đấu tranh về ngoại giao, và bản 
thân Người đã trực tiêp thực hiện cuộc đâu tranh này hết 
sức sắc bén. Người coi trọng công tác tuyên truyền đôi 
ngoại, vạch rõ tính chất phi nghĩa, phản động của cuộc 
chiến tranh xảm lược của địch, nhửng tội ác chúng đã gây 
ra trên đất nước ta, khẳng định tính chất chính nghĩa của 
cuộc kháng chiến của ta và ý chí quyết tâm giành và giữ 
độc lập tự do của nhân dân ta, để tranh thủ sự đồng tình 
ủng hộ của các chính phủ và nhân dân các nước, của mọi 
người, mọi tổ chức, mọi lực lượng yêu chuộng hoà bình và 
tiến bộ trên toàn thế giới. 

Trong đấu tranh ngoại giao, Người đã khéo lợi dụng 
mâu thuẫn để phản hoá kẻ thù, tập trung mũi nhọn vào 
kẻ thù chính. Người chủ trương "vừa đánh vừa đàm", 
"đánh là chủ yêu, đàm là hỗ trợ". Trong đàm phán phải 
hết sức kiên trì, tỉnh táo, có khi phải chấp nhận nhân 
nhượng, nhưng là những nhân nhượng có nguyên tắc. 
Trong hai cuộc kháng chiến chông xâm lược, thực hiện tư 
tưởng Hồ Chí Minh, mặt trận ngoại giao của ta đã giành 
được những thắng lợi to lớn, đã phát huy được sức mạnh 


233 


của thời đại, đã hỗ trợ đắc lực cho mặt trận quân sự và 
mặt trận chính trị giành tháng lợi. 

Đấu tranh kinh tế là ra sức tăng gia sản xuất, thực 
hành tiết kiệm, xây dựng hậu phương vững mạnh, có đủ 
sức người, sức của phục vụ cho tiền tuyến. Phải phát triển 
kinh tê của ta, phá hoại kinh tê của địch. Người kêu gọi 
"hậu phương thi đua với tiền phương", coi "ruộng rẫy là 
chiến trường, cuôc cày là vũ khí, nhà nông là chiến sĩ"; 
"tay cày tay súng, tay búa tay súng, ra sức phát triển sản 
xuất đê phục vụ kháng chiến". 

Về đấu tranh văn hoá - tư tưởng , Người nói: "Chiến 
tranh vê mặt văn hoá hay tư tưởng so với những mặt khác 
cũng không kém quan trọng" 1 . Phải phát huy truyền 
thống văn hoá dân tộc, tiếp thu tinh hoa văn hoá của 
nhân loại và của thòi đại, tẩy trừ ảnh hương của văn hoá 
thực dân, thực hiện văn hoá hoá kháng chiến, kháng 
chiến hoá văn hoá. Coi văn hoá là một mặt trận, mỗi văn 
nghệ sĩ, mỗi trí thức, mỗi nhà văn hoá phải là một chiến 
sĩ trên mặt trận ấy. 

Cùng với việc chông giặc ngoại xâm và giặc đói còn 
phải chông giặc dôt. Phải bắt đầu từ việc xoá nạn mù chữ, 
tích cực nâng cao trình độ dân trí, phát triển văn hoá giáo 
dục, coi trọng việc đào tạo nhân tài và sử dụng đúng nhân 
tài đê phục vụ sự nghiệp kháng chiên và kiến quốc. 

Theo tư tưởng Hồ Chí Minh, đâu tranh văn hoá - tư 
tưởng còn phải chông những thói hư tật xấu, những hủ 
tục, những thói quen tập quán lạc hậu..., xây dựng đạo 


1. Sđd, tr. 319. 


234 



đức mới, lôi sống mới, nhân cách mối, nói chung là xây 
dựng những con người mới để phục vụ kháng chiến và 
chuẩn bị cho việc xây dựng đất nước sau khi kháng chiến 
thắng lợi. 

3. Kháng chiên trường kỳ, dựa vào sửc mình là 
chính 

Nước ta von là một nước thuộc địa nửa phong kiến, 
kinh tế nông nghiệp lạc hậu, trước Cách mạng Tháng 
Tám đã trở nên xơ xác dưới hai tầng áp bức bóc lột Nhật- 
Pháp. Nhân dân ta vừa giành được chính quyền đã phải 
đánh nhau với bọn thực dân xâm lược Pháp, với những đội 
quân tinh nhuệ của một nước tư bản hùng mạnh. Chúng 
muôn đánh đổ chính quyền cách mạng còn rất non trẻ, 
muốn đè bẹp ta thật nhanh để thiết lập trở lại ách thông trị 
của chúng trên đất nước ta. Muốn chống lại chúng, nhân 
dân ta không có cách nào khác là phải tiến hành một cuộc 
kháng chiến lâu dài, một cuộc trường kỳ kháng chiến. 

Chủ tịch Hồ Chí Minh chủ trương " trường kỳ kháng 
chiến nhất định thắng lợi". Người nhắc đến kinh 
nghiệm M Ngày xưa tổ tiên ta đã phải kháng chiến 
trường kỳ mới thắng được ngoại xâm" 1 . Tại sao như 
vậy? Điều đó đã được Người giải thích: "Kháng chiến 
phải trường kỳ, vì đất ta hẹp, dân ta ít, nước ta nghèo, 
ta phải chuẩn bị lâu dài và phải có sự chuẩn bị vê toàn 
diện của toàn dân” 2 . Người còn nói: "Địch muôn tôc 
chiến, tốc thắng. Ta lấy trường kỳ kháng chiến trị nó, 


1, 2. Sđd , t. 6, tr. 316, 164. 


235 



thì địch nhất định thua, ta nhất định thắng" 1 . 

Kháng chiến trường kỳ, nhưng không có nghĩa là phải 
kéo dài vô thời hạn, mà phải nỗ lực vượt bậc, vừa tiêu diệt 
địch, vừa bồi dưỡng phát triển lực lượng của ta, càng đánh 
ta càng mạnh, địch càng yếu, đánh bại từng âm mưu 
chiến lược của địch, tiến lên giành thắng lợi hoàn toàn. 
Trong tình hĩnh đó, phải biết tạo thời cơ và nắm vững thòi 
cơ để giành thắng lợi càng sớm càng tốt. 

Dựa vào sức minh là chính là sự tiếp nối truyền thông 
độc lập tự chủ, tự lực tự cường của dân tộc. Từ rất sớm, 
khi tìm thấy con đường cứu nước, Nguyễn Ái Quôc đã nêu 
lên tư tưỏng phải lấy sức ta mà giải phóng cho ta. Theo 
Người, một dán tộc mà không biết tự lực cánh sinh, không 
biết dựa vào sức mình để giải phóng cho mình, mà cứ ngồi 
chờ sự giúp đỡ của dân tộc khác thì không xứng đáng được 
độc lập tự do. Tư tưởng ấy đã được quán triệt trong Đảng, 
trong nhân dân ta, từ đó chúng ta đã tự lực đứng lên làm 
Cách mạng Tháng Tám thành công, mà chưa có sự giúp 
đõ trực tiếp của bất cứ ai. Trong những năm đầu kháng 
chiến chống thực dân xâm lược Pháp, nhân dân ta đã 
chiến đấu trong vòng vây với tinh thần tự lực cao độ. Khi 
đã tranh thủ được sự giúp đõ quôc tế, tinh thần tự lực 
cánh sinh, dựa vào sức mình là chính vẫn giừ nguyên ý 
nghĩa quan trọng của nó, để chúng ta không rơi vào tinh 
trạng trông chò, ỷ lại, dựa dẫm, đánh mất tính độc lập tự 
chủ, tinh thần tự lực tự cường vô cùng quý giá của mình. 
Bởi lẽ, không độc lập tự chủ, không tự lực tự cường, thì 


1. Sđd, t. 4, tr. 485. 


236 



nhất định sẽ biến mình thành lệ thuộc. 

Nhưng độc lập tự chủ, tự lực tự cường, dựa vào sức 
mình là chính không có nghĩa là mình tự cô lập mình. 
Hồ Chí Minh luôn luôn xác định cách mạng Việt Nam 
là một bộ phận của cách mạng thê giới, cách mạng Việt 
Nam muôn thắng lợi phải liên hệ với cách mạng thê giới, 
phải tranh thủ được sự đồng tình, ủng hộ của cách mạng 
thế giới. Vì vậy, khi nói tự lực cánh sinh, dựa vào sức 
mình là chính, Người không quên tận lực tranh thủ sự 
giúp đõ của quốc tế và luôn có ý thức đấu tranh góp phần 
vào thắng lợi của phong trào cách mạng thê giới. 

Dựa vào sức minh là chính , đồng thời tranh thủ sự 
giúp đỡ của quốc tế - quan điểm đó đã được Hồ Chí Minh 
khẳng định trong suốt tiến trình cách mạng Việt Nam, 
trong chiến tranh giải phóng và chiến tranh bảo vệ Tổ 
quốc của nhân dân ta. Trong suổt cuộc kháng chiến 30 
năm của dân tộc, Người đã nêu cao ý chí độc lập tự chủ, tự 
lực tự cường của dân tộc, đồng thòi Người đã tìm mọi cách 
để tranh thủ sự giúp đỡ to lớn và sự đồng tình, ủng hộ 
mạnh mẽ của các nước xã hội chủ nghĩa, của phong trào 
cộng sản và công nhân quốíc tế, của phong trào giải phóng 
dân tộc, phong trào hoà bình thê giới, của 
tiến bộ, kể cả nhân dân Pháp và nhân dân Mỹ. 

IV. NGHỆ THUẬT QUÂN sự 
THEO TƯ TƯỞNG Hổ CHÍ MINH 

Nói đến nghệ thuật quân sự là nói đến cách đánh, cách 
dừng binh đã trở thành thông thạo , điêu luyện đê giành 
thắng lợi trong một trận chiến đấu , một chiến dịch hay trên 


237 


toàn bộ chiến trường. Trong tư tưởng quân sự Hồ Chí Minh, 
vấn đề nghệ thuật quân sự chiếm một vị trí đặc biệt quan 
trọng. Người đã viết nhiều tác phẩm về nghệ thuật 
quân sự, như Cách đánh du kích , Phép dùng binh của 
Tôn Tử , Kinh nghiệm du kích Nga, Kinh nghiệm du 
kích Tàu , V.U.. Cách đánh du kích là một tác phẩm 
không chỉ có giá trị cho du kích, mà cả cho quân đội 
chính quy Việt Nam trong chiến đấu chống các đội quân 
xâm lược mạnh hơn cả về sô" lượng và trang bị kỹ thuật, 
trong đó đã để cập các vấn đê quân sự quan trọng, từ 
nguyên tắc, tổ chức đến nhừng cách đánh cụ thể trong 
tiến công, trong phòng ngự... 

Trong nghệ thuật quân sự, Người đã kê thừa và phát 
triển cách đánh "lấy nhỏ đánh lớn", "lấy yếu đánh mạnh", 
"lấy ít địch nhiều", "lấy đoản binh chế trường trận" của 
ông cha ta và đã đưa nghệ thuật quân sự trong chiến 
tranh nhân dân của Việt Nam lên một đỉnh cao mới. 

Tư tưởng Hồ Chí Minh vê nghệ thuật quân sự bao gồm 
những nội dung chủ yếu sau đây: 

1. Nắm vững tư tưởng chiến lược tiến công, luôn 
giành thê chủ động 

Có tư tưởng chiên lược tiên công mới có hành động tiên 
công. Có chủ động mới phát triển được thế tiến công. Luôn 
luôn giữ quyền chủ động, "Kiên quyết không ngừng thê 
tiên công" là biểu hiện cao nhất của tư tưởng tiên công. 
Người nói: "Giữ quyền chủ động là khôn khéo sử khiên’ 


* Tức là khôn khéo điểu khiển quân thù. 


238 



quân thù, muôn đánh nó ở chỗ nào thì đưa nó đến đó mà 
đánh, muôn đưa nó vào bẫy của mình có thể đưa được..., 
giữ được chủ động thì thê nào cũng thắng, không thắng to 
thì thắng nhỏ" 1 . 

Tư tưởng chiến lược tiến công không loại trừ cách đánh 
phòng ngự. Nhưng, như Người phân tích, phòng ngự là 
phòng ngự chủ động, là "phòng ngự thế công", là "Tiến 
công, thoái thủ nhanh như chớp", là "Tiến công, phòng 
ngự không sơ hở". 

Tiến công phải nắm vững nguyên tắc chác thắng, không 
phiêu lưu mạo hiểm. Người luôn giáo dục cán bộ không 
được chủ quan khinh địch, tích cực tiêu diệt địch nhưng 
phải biết "bảo toàn lực lượng để kháng chiến lâu dài", phải 
tiết kiệm sức quân, tiết kiệm sức dân. Chắc thắng thì đánh, 
không chắc thắng thì kiên quyết không đánh. 

2. Kết hợp chặt chè lực, thế, thời, mưu 

Lực là sức mạnh tinh thần và vật chất của từng người, 
từng đơn vị, từng địa phương và cả nước, là lực lượng của 
toàn quân, toàn dân. 

Thế là không gian và địa bàn hoạt động, là cách bô' trí 
lực lượng, cách chọn hưống tiến công để phát huy được sức 
mạnh đánh địch. Từng trận chiến đấu, từng chiến dịch, 
từng chiến trường và trên cả nước đểu tạo ra thê thuận 
lợi, thê mạnh để đánh địch, luôn tạo ra thê trận toàn dân 
căng địch ra mà đánh, để quân đội tập trung lực lượng 
đánh vào những chỗ sơ hở, chỗ yêu, chỗ hiểm của địch. 


1. Sđd , t. 3, tr. 473. 


239 



Lấy yếu đánh mạnh là nói về toàn bộ một cuộc kháng 
chiến, một cuộc chiến tranh, nhưng khi đánh địch thì lại 
phải luôn đánh địch trên thê mạnh, ơ vào thê thuận lợi, 
một lực yêu có thể trở thành lực mạnh. Người đã lấy ví dụ: 
Quả cân chỉ một kilôgam, ở vào thê lợi thì lực của nó tăng 
lên nhiêu, có sức mạnh nhấc bổng được một vật nặng 
hàng trăm kilôgam. Đó là thê thắng lực. Đó là thê trận 
của từng chiến sĩ, từng đơn vị, của toàn quân, hơn nữa còn 
là thê trận của toàn dân, thế trận của chiến tranh nhân 
dân. 

Thời là thòi gian, thòi điểm, thòi cơ tấn công địch. 
Chọn thời điểm tấn công bất ngờ vào lúc địch không 
chuẩn bị, không đề phòng, không dự đoán trước, để bảo 
đảm đã đánh là chắc chắn giành được tháng lợi. Trong bài 
thơ Học đánh cờ, Người đã khái quát: 

"Lạc nước, hai xe đành bỏ phí, 

Gặp thời, một tốt cũng thành công" 1 . 

Mưu là mưu trí, mưu lược, mưu cơ, mưu kế của Bộ 
Thông soái, hơn nữa còn là mưu kế của mỗi chiến sĩ, mỗi 
người dân, của toàn quân, toàn dân. 

Muôn vận dụng lực, thế, thòi cho có kết quả, Người nhấn 
mạnh phải dùng mưu - phải quyêt đoán, dũng cảm, khi tiến 
đánh thì phải thật nhanh, nêu trù trừ, do dự sẽ mất thời cơ. 
Nhưng đánh nhanh không phải là hấp tấp vội vàng mà quên 
cả cơ mưu, phải vừa nhanh lại vừa có mưu kế giỏi mới đánh 
thắng được địch. Người chỉ huy, người làm tướng có mưu trí 
bao giờ cũng tính toán, lo lắng đên cả hai mặt lợi và hại. Lo 


1. Sđd, tr. 287. 


240 



mặt lợi, mới có đủ tin tưởng làm tròn nhiệm vụ. Lo mặt hại, 
mới tìm mưu kê để giải trừ gian nguy. 

Với tinh thần trên, Người chủ trương dĩ nhu xử cương : 
"Hai hòn đá cùng chọi nhau thì hai hòn cùng võ, hai cái 
trứng cùng chọi nhau thì hai cái cùng võ. Phải một cái 
cứng, một cái mềm thì khi chọi nhau một cái mới còn. Nên 
hai bên cùng dùng mưu trí. 

Pháp có xe tảng, đại bác, thì ta phá đường. 

Pháp có máy bay thì ta đào hầm. 

Pháp muôn đánh chớp nhoáng thì ta kéo dài. Nhất 
định ta thắng!" 1 . Người còn nói: "Thê địch như lửa. Thế ta 
như nước. Nước nhất định thắng lửa" 2 . 

Ngưòi đặc biệt nhấn mạnh cách đánh lừa địch, cách 
đánh địch bất ngờ. Đó là yêu cầu chung đổi với mỗi bên 
tham gia chiến tranh, đặc biệt là trong điều kiện địch 
mạnh ta yếu, địch có vũ khí trang bị hơn ta gấp nhiều lần. 
"Về việc quân, không thể đường đường chính chính được 
mà bao giò cũng phải áp dụng chiến thuật lừa dôi"... 
Nhưng muốn thắng quân địch phải bày mưu kế làm sao 
lừa được quân địch vào cạm bẫy, nên không thể không 
dùng chiến thuật giả dối được" 3 . Muôn đánh thắng địch, 
phải áp dụng chiến thuật giả trá và phải tuyệt đối bí mật. 
"Muốn giả trá, thì dù mình có tài năng cũng làm như 
mình không có tài năng gì" 4 . "Thời kỳ tiến đánh quân địch 
đã đến nơi nhưng làm thế nào để cho quân địch tương là 
chưa đánh vội" 5 . Tôn Tử cũng đã từng nói: "Việc bmh là 


1, 2. Sđd, t. 5, tr. 55-56, 151. 

3, 4, 5. Sđd, t. 4, tr. 251-252, 252. 


16-Giáo trinh TT 


241 



đạo lừa dốỉ". 

Nghệ thuật tạo ra lực mạnh, thế mạnh, thời cơ có lợi 
và mưu kê giỏi trong nghệ thuật quân sự Hồ Chí Minh có 
nội dung rất phong phú và sáng tạo. 

Kế thừa tư tưởng vể "thiên thời, địa lợi, nhân hoà " của 
người xưa, Người COI trọng cả ba nhân tô, trong đó nhân 
hoà là quan trọng bậc nhất. Có nhản hoà mới có lực lượng, 
mới tạo ra được thế trận và thời cơ có lợi đánh thắng địch 
trong từng trận chiến đấu, cũng như trong toàn bộ một 
cuộc chiến tranh. 

3. Phải đánh địch bằng mọi lực lượng, mọi quy 
mô, mọi cách đánh, mọi thứ vũ khí trang bị. Kết hợp 
đánh du kích với đánh tập trung, đánh tiêu hao với 
đánh tiêu diệt 

Trong kháng chiến toàn dân, toàn diện, phải đánh 
địch bằng mọi lực lượng: bộ đội chủ lực, bộ đội địa phương, 
dân quân du kích. Phải đánh địch bằng mọi quy mô: từng 
người đánh, từng đơn vị đánh, có đánh lớn, có đánh nhỏ. 
Phải đánh bằng mọi thứ vũ khí trang bị có trong tay, đặc 
biệt phải cướp vũ khí của địch đê diệt địch. 

Đánh du kích không những có vị trí chiến lược trong 
khỏi nghĩa vũ trang, mà cả trong chiến tranh cách mạng. 
Hồ Chí Minh đã nhấn mạnh: "... làng nào, huyện nào, tỉnh 
nào cũng có du kích, thì nó thành một tấm lưới sắt, một 
thứ "thiên la, địa võng" mà địch không tài gì thoát ra 
được" 1 . Mục đích của du kích chiên không phải là đánh 


1. Sđd, t. 6, tr. 335. 


242 



lớn ăn to, mà phải đánh tỉa dần, đánh liên tục, đánh cho 
địch ăn không ngon, ngủ không yên, làm cho địch bị tiêu 
hao về sinh lực, suy nhược về tinh thần, hao mòn vê vật 
chất, rồi đi đến chỗ bị tiêu diệt. 

Đánh tập trung là nhằm tiêu diệt một sô lớn quân 
địch. Phải từ đánh du kích tiến lên đánh tập trung và kết 
hợp chặt chẽ hai hình thức đó, đế tiêu hao tiêu diệt địch 
ngày càng nhiều. Người coi tiêu diệt sinh lực địch là điều 
kiện quyêt định thắng lợi: "Đốĩ với một người, làm thương 
tổn 10 ngón tay không đau đớn bằng cắt đứt hẳn đi 1 
ngón tay. Vê quân sự cũng vậy, đánh bại 10 sư đoàn 
không bằng trừ diệt 1 sư đoàn” 1 . Kết hợp sinh lực vối phá 
huỷ phương tiện chiến tranh, chú trọng tiêu diệt bộ phận 
sinh lực tinh nhuệ nhất của địch, nhất là cơ quan đầu 
não. 

Phải đánh địch bằng mọi cách: tập kích, phục kích, 
đánh phá đồn bốt, V.V.. Cách đánh của "đặc công", "biệt 
động" là một sáng tạo đặc sác của tư tưởng lấy nhỏ đánh 
lớn, lấy ít địch nhiều, "xuất quỷ nhập thần, thiên biên vạn 
hoá" theo tư tưởng Hồ Chí Minh. 

4. Đánh vào lòng người, kết hợp tác chiên với 
binh vận, địch vận 

Vấn đề tâm công đã được đặt ra trong lịch sử chiên 
tranh các nước từ lâu. Trong đấu tranh chống ngoại xâm 
của dân tộc ta, ông cha ta rất coi trọng việc đánh vào lòng 
người. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã kế thừa và phát triển 


1. Sđd, t. 4, tr. 463. 


243 



những kinh nghiệm của quá khứ vào những điêu kiện mới 
của chiến tranh cách mạng ở nước ta, thể hiện ỏ chỗ 
Người rất coi trọng công tác binh vận, địch vận. cần vận 
động không phải chỉ binh sĩ trong đội quân viễn chinh của 
bọn thực dân đế quốc, mà còn cả binh sĩ trong ngụy quân 
do chúng dựng lên. Người đã nói với những cán bộ làm 
công tác địch vận: Sách quân sự có câu: Đánh mà thắng 
địch là giỏi, không đánh mà thắng lại càng giỏi hơn. 
Không đánh mà thắng là nhò địch vận. Nếu các chú khéo 
nguỵ vận thì đó cũng là cách tiêu diệt địch. 

Xuất phát từ truyền thống "Lấy đại nghĩa thắng hung 
tàn, lấy chí nhân thay cường bạo", Người rất tin ở khả 
năng cảm hoá binh sĩ địch, một khi ta làm cho họ rõ được 
cuộc chiến tranh mà họ đang tiến hành là phi nghĩa, thức 
tỉnh lương tri của họ hưống về cuộc chiến đấu chính nghĩa 
của ta. Người rất coi trọng chính sách khoan hồng, nhân 
đạo đối vối tù binh và những binh sĩ bỏ hàng ngũ địch 
chạy sang hàng ngũ của ta. 

5. Biết khởi đầu và biết kết thúc chiến tranh 

Theo quan điểm của Chủ tịch Hồ Chí Minh, chúng ta 
chỉ tiến hành chiến tranh giải phóng, chiến tranh bảo vệ 
Tổ quôc khi không còn con đường nào khác, không còn 
chút hy vọng nào đê cứu vãn hoà bình. Cuộc kháng chiên 
chông thực dân Pháp và đê quôc Mỹ xâm lược đều bắt đầu 
như vậy. Khi đã bước vào kháng chiên thì toàn quân, toàn 
dân ta quyêt kháng chiên cho đên thắng lợi cuôi cùng. 

Kháng chiến là trường kỳ, nhưng trường kỳ không có 
nghĩa là vô thòi hạn. Thòi hạn đó là bao nhiêu năm tháng 


244 


thì không thể nói trước được. Điều đó tuỳ thuộc vào quyêt 
tâm cô gắng của quân dân ta trong cả nước, chủ yêu để 
làm thay đổi tương quan lực lượng giữa ta và địch trên 
chiến trường và trong toàn bộ cuộc chiến tranh, bên cạnh 
đó là những biên đổi của tình hình thê giới có ảnh hưởng 
đến nước ta. 

Trong điều kiện lực lượng so sánh địch - ta quá chênh 
lệch lúc đầu, quan điểm của Chủ tịch Hồ Chí Minh và của 
Đảng ta là phải giành thắng lợi từng bước, tiến lên giành 
thắng lợi hoàn toàn , phải biết kết thúc chiến tranh vào 
thời điếm thích hợp và có lợi nhất. Mục tiêu của chúng ta 
không phải là tiêu diệt toàn bộ đội quân xâm lược của chủ 
nghĩa đế quốc, mà qua tiêu diệt một bộ phận sinh lực và 
đánh bại các kế hoạch chiến lược của địch để đánh bại ý 
chí xâm lược của chúng. Trong kháng chiến chống thực 
dân Pháp, ta đánh bại cố gắng cao nhất và cùng là cố 
gắng cuối cùng của địch trong chiến dịch Đông - Xuân 
1953 - 1954 tại Điện Biên Phủ, đi đến kết thúc chiến 
tranh bằng Hiệp định Giơnevơ. Trong kháng chiến chông 
đế quốc Mỹ, ta liên tiếp đánh bại các chiến lược của 
chúng, cuôi cùng buộc chúng phải ký Hiệp định Pari và rút 
quân khỏi Việt Nam. Sau đó ta đánh bại quân nguy, giải 
phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước. Quá 
trình thắng lợi đã diễn ra theo tư tưởng chỉ đạo của Chủ 
tịch Hồ Chí Minh: "Đánh cho Mỹ cút, đánh cho nguy nhào". 


V. TƯ TƯỞNG VỂ XẢY DỰNG Lực LƯỢNG CHÍNH 

TRỊ VÀ Lực LƯỢNG vũ TRANG NHÂN DÂN 
* * * 

Theo tư tưởng Hồ Chí Minh, lực lượng để tiến hành 


245 


khởi nghĩa và chiến tranh cách mạng bao gồm hai lực 
lượng: lực lượng chính trị quần chúng và lực lượng vủ 
trang nhân dân. 

Xảy dựng lực lượng chính trị quần chúng là môi. quan 
tâm hàng đầu của Người, bởi vì "Sự đồng tâm của đồng 
bào đúc nên bức tường đồng xung quanh Tổ quốc". Theo 
tư tưởng quân sự của Người, lực lượng chính trị quần 
chúng không những là cơ sở để xảy dựng lực lượng vũ 
trang, là cơ sở cho đấu tranh quân sự, mà cồn là lực lượng 
tiến công trực tiếp đánh địch, đấu tranh đòi quyền dân 
sinh dân chủ, chông địch khủng bô", cướp bóc, tiến hành 
công tác binh vận, địch vận làm tan rã hàng ngũ địch... 
Người đã nói: "Muốn có đội quân vũ trang, phải có đội 
quân tuyên truyền vận động, đội quân chính trị trước đã, 
nên phải làm ngay, sao cho đội quân chính trị này càng 
đông. Phải có quần chúng giác ngộ chính trị tự nguyện 
cầm súng thì mới thắng được" 1 . 

Người chủ trương xây dựng lực lượng vũ trang nhân 
dân gồm ba thứ quân: bộ đội chủ lực , bộ đội địa phương, 
dân quẩn du kích\ trong đó bộ đội chủ lực và bộ đội địa 
phương hợp thành Quân đội nhân dân Việt Nam. Trong 
Chi thị thành lập Đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng 
quân , Người viết: Chọn lọc trong hàng ngũ những du kích 
Cao - Bắc - Lạng sô cán bộ và đội viên kiên quyết nhất và 
sẽ tập trung một phần lớn vũ khí để lập ra đội chủ lực\ 
trong khi tập trung lực lượng để lập một đội quân đầu 
tiên cần phải duy trì lực lượng vũ trang trong các địa 


1. Vũ Anh: Hồi ký Bác Hồ, Nxb. Văn học, Hà Nội, 1960, tr. 120. 


246 



phương Tư tương về lực lượng vũ trang ba thứ quân đã 
từng bước được phát triển và hoàn chỉnh, từ xây dựng các 
đội du kích, đội tự vệ, đến xây dựng "đội chủ lực", từ Đội 
Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân đến Việt Nam giải 
phóng quân thông nhất lực lượng vũ trang cả nước, đến 
Vệ quốc đoàn , đên Quân đội nhân dân Việt Nam chính 
quy, hiện đại. Trong khi đánh giá cao du kích, dân quân 
tự vệ, coi đó là lực lượng của toàn dân tộc, là một lực 
lượng ƯÔ địch , là một bức tường sắt của Tô quốc , ngay sau 
ngày Tổng khởi nghĩa Tháng Tám thắng lợi, Người đặc 
biệt quan tâm xây dựng bộ đội chủ lực. Người đã nói: "Dù 
đánh chớp nhoáng, dù đánh lầu dài, dù giữ thê công hay 
thê thủ, bao giò cũng cần đến lục quân. Vì vậy, vê quôc 
phòng, không thể không tổ chức lục quân được. Trong lục 
quân, người ta thường chia ra bộ binh, kỵ binh, pháo binh, 
công binh, chí trọng binh" 1 . 

Chủ tịch Hồ Chí Minh đặc biệt chăm lo bồi dưỡng ý 
thức chính trị và xây dựng bản chất cách mạng cho các lực 
lượng vũ trang nhân dân. Người xác định: "Quân sự mà 
không có chính trị như cây không có gốc, vô dụng lại có 
hại" 2 ; "Quân đội ta là quân đội nhân dân, do dân đẻ ra, vì 
nhản dân mà chiến đấu"; "Quân đội ta trung với nước, 
hiêu vối dân", "trung vối Đảng, hiếu với dân"; mục tiêu 
chiên đấu của quân đội là "vì độc lập dân tộc, vì chủ nghĩa 
xã hội". Người đã nêu rõ nhiệm vụ của quán đội là vừa 


1. Hồ Chí Minh: Toàn tập , Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, 
2000, t. 4, tr. 290. 

2. Sđd, t. 6, tr. 318. 


247 



chiến đấu, vừa công tác, vừa sản xuất, trong đó chiên đấu 
là nhiệm vụ chủ yếu. Người hết sức chãm lo đến công tác 
xây dựng Đảng trong quân đội, thực hiện nguyên tắc Đảng 
lãnh đạo tuyệt đôi, trực tiếp , toàn diện đôi với lực lượng 
vũ trang nhân dân ; định ra hệ thống tổ chức Đảng, hệ 
thông tổ chức công tác chính trị, hệ thông chính trị viên, 
chính uỷ để bảo đảm tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối 
với quân đội. Người rất quan tâm đến việc giáo dục tinh 
thần dân chủ, kỷ luật và đoàn kết trong quân đội - đoàn 
kết nội bộ, đoàn kết quân dân, đoàn kết quốc tế, coi "đoàn 
kết là sức mạnh vô địch". 

Trong xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân, Hồ Chí Minh 
đã nêu lên một quan điểm hết sức quan trọng, đó là quan 
điểm " người trước , súng sau”. Người và vũ khí là cần 
thiêt, là không thể thiếu trong việc xây dựng lực lượng vũ 
trang, nhưng điều quyết định là con người cầm vũ khí. Vì 
vậy Người thường xuyên chảm lo giáo dục bồi dường cán 
bộ, chiên sĩ có bản lĩnh chính trị, có tri thức quân sự, có 
trình độ văn hoá, có sức khoẻ, có năng lực hoàn thành 
nhiệm vụ của một đội quân chiên đâu, sản xuất và công 
tác, vì nhân dân mà phục vụ. Trong khi nêu cao vai trò 
của con người, Người không coi nhẹ vai trò của vũ khí, kỹ 
thuật. Người đã sớm chọn cán bộ kỹ thuật để xây dựng 
ngành quân giới, đòi hỏi bộ đội phải cướp vũ khí của địch 
đê đánh địch, tranh thủ viện trợ quôc tê, lo lắng trang bị 
cho bộ đội ngày càng tôt hơn, quan tâm xây dựng các binh 
quân chủng hiện đại - pháo binh, công bmh, thông tin, 
phòng không, không quân, hải quân. 

Người luôn quan tâm đến đời sông vật chất của bô đội, 

• m ■ 7 


248 


với tinh thần "thực túc thì binh cường". Người đòi hỏi 
ngành hậu cần "phải làm thế nào một bát gạo, một đồng 
tiền, một viên đạn, một viên thuốc, một tấc vải phải đi 
thẳng đên chiên sĩ". Ngưòi coi bảo đảm hậu cần vật chất 
kỹ thuật cho bộ đội, cho tiền tuyến là hết sức quan trọng, 
quyết định chiến thắng. Mở đường lên Điện Biên Phủ 
trong kháng chiến chống Pháp, cũng như mở con đường 
Hồ Chí Minh trên bộ và trên biển để chi viện cho miền 
Nam trong kháng chiên chông Mỹ là biểu hiện nổi bật của 
tư tưởng ấy. 

Chủ tịch Hồ Chí Minh đặc biệt quan tâm xây dựng đội 
ngũ cán bộ quân sự, vi "Tướng là kẻ giúp nước. Tướng giỏi 
(đủ cả: trí, tín, nhân, dũng, nghiêm) thì nước mạnh. Tướng 
xoàng thì nước hèn" 1 . Ngay từ thời kỳ ở Quảng Châu (1925 - 
1927), Người đã chọn cán bộ cử đi học quân sự, chuẩn bị cho 
việc xây dựng lực.lượng vũ trang sau này. Khi đã giành được 
chính quyền, theo chỉ thị của Người, các trường quân sự đã 
sớm được thành lập để đẩy mạnh việc đào tạo cán bộ cho 
quân đội. Người nêu ra sáu yêu cầu với người làm tướng: 
"Trí - Dũng - Nhân - Tín - Liêm - Trung". Đó là những yêu 
cầu cơ bản đối với người chỉ huy quân sự. 

Người đòi hỏi phải không ngừng nâng cao chất lượng 
của quân đội, sức chiến đấu của quân đội. Bộ đội phải 
tinh, sức chiến đấu phải mạnh. Người căn dặn: cán bộ 
phải "học tư tưởng chiến lược, chiến thuật, học cách dạy 
bộ đội đánh giặc, học phương pháp chỉ huy chiến đấu" 2 . 


1. Sđd, t. 3, tr. 519. 

2. Sđd, t. 6, tr. 319. 


249 



"toàn quân ta phải ra sức học tập chính trị, quân sự và văn 
hoá"\ "Quân đội ta phải tiến đến chính quy và hiện đại hoá" 2 . 

Ngay từ những ngày đầu, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã 
quan tâm đến vấn đề tổ chức lảnh đạo, chỉ huy quân đội. 
Người và Trung ương Đảng đã quyết định lập Quân ủy 
Trung ương (có thời gian gọi là Tổng quân uỷ), Bộ Quốc 
phòng, Bộ Tổng chỉ huy (sau này gọi là Bộ Tổng tư lệnh) để 
xây dựng, lãnh đạo và chỉ huy quân đội. Người đã lập Bộ 
Tổng tham mưu với nhiệm vụ "tổ chức, huấn luyện quân 
đội cho giỏi, tổ chức nắm địch nắm ta rõ ràng, bày mưu kê 
khôn khéo, tổ chức chỉ huy thông suốt". Vê công tác chính 
trị, lúc đầu lập Cục chính trị, về sau là Tổng cục chính trị 
để tiến hành công tác Đảng, công tác chính trị trong quân 
đội. Về công tác hậu cần, lúc đầu lập các cơ quan quân nhu, 
tài vụ, tiếp đó đổi thành Tông cục cung cấp, về sau là Tổng 
cục hậu cần để chăm lo công tác bảo đảm đòi sống vật chất 
và trang bị vũ khí, khí tài kỷ thuật cho quân đội. 

Dưới ánh sáng tư tưởng quân sự Hồ Chí Minh và 
đường lối quân sự của Đảng, quân đội ta đã được xấy 
dựng và trưởng thành từ không đên có, từ ít đến nhiều, từ 
yêu đên mạnh, từ du kích lên chính quy hiện đại, cùng 
toàn dân đánh tháng mọi kẻ thù xâm lược. 

VI. Tư TƯỞNG HỔ CHÍ MINH VỂ 
XẢY DỰNG CẢN CỨ ĐỊA, XÂY DựNG HẬU PHƯƠNG, 
XÂY DỰNG NỀN QUỐC PHÒNG TOÀN DÂN 

Từ kinh nghiệm của ông cha ta "dựa vào điều kiện 


1, 2. Sđd , t. 8, tr. 163. 


250 



thiên thời, địa lợi, nhân hoà để dựng đất căn bản", từ học 
thuyêt quân sự Mác-Lênin coi hậu phương là nhản tô 
quyết định của chiến tranh, Chủ tịch Hồ Chí Minh rất COI 
trọng việc xây dựng căn cứ địa, xây dựng hậu phương để 
tạo tiềm lực và chỗ đứng chân trong khởi nghĩa và trong 
chiến tranh. 

Năm 1941, ngay khi xây dựng những đội du kích đầu 
tiên, Người đã chỉ rõ: Khi du kích đã khá đông thì phải có 
căn cứ địa... Du kích dùng nơi đó làm chỗ đứng chân, tiến 
có thê đánh và phát triển lực lượng, lui có thể đứng và giữ 
gin lực lượng. Đó là nơi có địa thê hiểm trở, có dân chúng 
giác ngộ, ủng hộ cách mạng, đặc biệt là lòng dân; bởi lê 
lòng dân là chỗ dựa vững chắc nhất của kháng chiên, của 
cách mạng. "Nhân sơn, nhân hải" sẽ tạo nên sức mạnh vô 
địch. Việc xây dựng các căn cứ du kích, các chiến khu giải 
phóng từ năm 1941 đến năm 1945 là điều kiện rất quan 
trọng đảm bảo cho Tổng khởi nghĩa Tháng Tám thắng lợi. 

Trong kháng chiến chông Pháp, Người chủ trương "vừa 
kháng chiến, vừa kiến quốc", khẩn trương xây dựng chính 
quyển và Mặt trận Liên Việt, kêu gọi toàn dân thi đua ái 
quốc "chống giặc đói, chống giặc dốt, chông giặc ngoại 
xâm", "hậu phương thi đua với tiền phương", "Tất cả cho 
tiền tuyến, tất cả để chiến thắng"; thi đua thực hành cần, 
kiệm, liêm, chính, thi hành đúng chính sách của Đảng và 
Chính phủ, thực hiện các chính sách bồi dưỡng sức dán để 
kháng chiên lâu dài. 

Chủ tịch Hồ Chí Minh đã cùng với Đảng chỉ đạo xảy 
dựng căn cứ địa Việt Bắc, các khu du kích và căn cứ du 
kích ỏ vùng địch tạm chiếm, củng cô" các vùng tự do Khu 


251 


IV, Khu V, xây dựng các vùng Khu VI, Đông Nam bộ, Tây 
Nguyên, Đồng Tháp Mười... làm hậu phương, làm căn cứ 
địa để cung cấp sức người, sức của cho kháng chiến, phát 
triển chiến tranh nhân dân ngày càng mạnh. 

Trong kháng chiến chống Mỹ, Người xác định miền 
Bắc là hậu phương lớn của tiền tuyên lớn miền Nam, 
miền Bắc vững mạnh là cơ sở vững chắc cho cuộc đấu 
tranh thông nhât nước nhà. Quân và dân miên Bắc đã ra 
sức xảy dựng chủ nghĩa xã hội ngay trong điều kiện cả 
nước có chiến tranh, phát triển kinh tế, văn hoá, xây dựng 
quân đội, củng cô quốc phòng, đánh bại chiến tranh phá 
hoại của địch, làm cho miền Bắc ngày càng vững mạnh, 
chi viện sức người sức của ngày càng nhiều cho miền 
Nam. 

Người chủ trương giữ vững và tăng cường đoàn kết 

quốc tế, tranh thủ sự giúp đỡ của các nước xã hội chủ 

nghĩa anh em, sự đồng tình, ủng hộ của Chính phủ và 

nhân dân các nước, phát huy đến mức cao nhất những 

điều kiện thuận lợi của thòi đại. 

* » * » 

Trong khi miền Bắc ra sức xây dựng, đồng thời chiến 
đâu quyêt liệt chông chiên tranh phá hoại của địch và chi 
viện tất cả cho tiền tuyên miền Nam, thì ở miên Nam 
Đảng ta đã lãnh đạo nhân dân phát triển sáng tạo kinh 
nghiệm của kháng chiên chông Pháp, ra sức xây dựng cơ 
sỏ chính trị, xây dựng căn cứ ỏ khắp nơi, từ miền rừng núi 
đên nông thôn đồng bằng và đô thị, xây dựng các vùng 
giải phóng lớn nhỏ, từ miền Đông đến miền Tây Nam bộ, 
từ miền Trung đên Tây Nguyên và cực Nam Trung bộ. 
Nhờ đó đã phát huy được tiềm lực tại chỗ, tạo thành thê 

* * i V # * 


252 


cài ráng lược, chia cắt uy hiêp địch, nổi dậy và tiến công 
địch liên tục, rộng khắp, đưa chiến tranh nhân dân ỏ 
miền Nam phát triển đến cao độ. 

Thành công to lớn của việc xây dựng căn cứ địa, xây 
dựng hậu phương trong Cách mạng Tháng Tám và hai cuộc 
kháng chiến chống Pháp và chông Mỹ là thắng lợi của tư 
tưởng quân sự Hồ Chí Minh về tạo chỗ đứng chân, bồi 
dưỡng tiềm lực cho khỏi nghía và chiến tranh nhân dân. 

Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đặt ra nhiệm vụ xây dựng 

nền quôc phòng toàn dân ngay sau khi nước Việt Nam 

Dân chủ Cộng hoà ra đời, khi ta đã có chủ quyền lãnh thổ 

cần phải bảo vệ. Trong thời gian tạm thời còn hoà hoãn 

với địch và cuộc kháng chiến toàn quốc chống thực dân 

Pháp xâm lược chưa nổ ra, Chủ tịch Hồ Chí Minh và 

Đảng ta đã khẩn trương triển khai nhiêu việc để củng cô 

nền quốc phòng toàn dân, chuẩn bị sẵn sàng để bước vào 

cuộc kháng chiến lâu dài. Trong cuộc kháng chiến chông 

Mỹ, đất nưỏc còn tạm thòi bị chia làm hai miền, việc xây 

dựng nền quổc phòng toàn dân đã được đẩy mạnh ở miền 

Bắc, nhằm xây dựng quân đội, xây dựng lực lượng hậu bị, 

dân quân tự vệ, xây dựng công nghiệp quốc phòng, kết 

hợp kmh tế với quôb phòng, làm cho tiềm lực quốc phòng 

tăng lên gấp nhiều lần. Nhờ vậy, khi đế quốc Mỹ dùng 

không quân, hải quán đánh ra miền Bắc, thì nhân dân ta 

đã có cơ sở vững chắc để tiếp tục giữ vững sản xuất, ổn 

định sinh hoat xã hội, đánh bại cuộc chiến tranh phá hoại 
* , * * *■ * 

của chúng và chị viện sức người, sức của cho miền Nam 
càng mạnh mê hơn, phát huy sức mạnh cả nưốc đánh 
thắng giặc Mỹ xảm lược. 


253 


về quân sự, Hồ Chí Minh là nhà chiến lược quản sự 
thiên tài, là người thầy đã trực tiếp đào tạo, bồi dưỡng các 
thế hệ cán bộ quân sự đầu tiên của Đảng, là người cha 
thản yêu của các lực lượng vũ trang nhân dân Việt Nam, 
Người đã dày công nghiên cứu kê thừa và phát triển 
truyền thông quân sự của dân tộc, học thuyết quân sự của 
chủ nghĩa Mác - Lênin, kinh nghiệm quân sự của các nước 
và xảy dựng lý luận quân sự Việt Nam trong thời đại mỏi. 
đánh bại chủ nghĩa thực dân xâm lược, giành lại và giử 
vững nên độc lập thống nhất hoàn toàn của đất nước và đưa 
cả nước đi lên chủ nghĩa xã hội. 

Tư tưởng quân sự Hồ Chí Minh là ngọn cò chỉ đạo 
nhân dân ta đánh giặc, tiến hành thành công tổng khởi 
nghĩa vũ trang và giành thắng lợi trong cuộc kháng chiến 
thần thánh 30 năm. Đây là thắng lợi đầu tiên, thắng lợi 
vĩ đại của một nước nhỏ đánh thắng hai đế quôc to là 
Pháp và Mỹ, có ý nghĩa lớn không những đổi với dân tộc 
ta, mà còn cả với phong trào giải phóng dân tộc trên thê 
gioi. 

Việc nghiên cứu tư tưỏng quân sự Hồ Chí Minh trong 
tình hình hiện nay có ý nghĩa thực tiễn rất quan trọng. 
Tình hình thê giới đang có những biến đổi lớn và hết sức 
phức tạp. Chẽ độ xã hội chủ nghĩa ở Liên Xô và các nưốc 
Đông Au sụp đổ ngay khi lực lượng vũ trang còn nguyên 
vẹn. Nước ta đang trên con đường đổi mối, xây dựng đất nước 
theo định hướng xã hội chủ nghĩa. Tình hình ấy đòi hỏi 
chúng ta phải đi sâu nghiên cứu vận dụng sáng tạo tư tưởng 
Hồ Chí Minh nói chung và tư tưởng quản sự Hồ Chí Minh 
nói riêng vào sự nghiệp xây dựng lực lượng vũ trang nhân 


254 


dân, củng cô nền quốc phòng và an ninh nhân dân một 
cách nghiêm túc và khoa học, để bảo đảm lực lượng vũ 
trang nhân dân ta ngày càng vững mạnh, hoàn thành mọi 
nhiệm vụ trong sự nghiệp đổi mới xây dựng đất nước và 
bảo vệ Tổ quôc. 


255 


CHƯƠNG VII 


Tư TƯỞNG HỔ CHÍ MINH VE 
XÂY DựNG NHÀ NƯỚC CỦA 
DÂN, DO DÂN, VỈ DÂN 


Vấn đề chính quyên là vấn đê cơ bản của mọi cuộc 
cách mạng. Trong quá trình tim đường cứu nước, Chủ 
tịch Hồ Chí Minh đã phải tìm tòi, giải quyết hàng loạt 
vấn đê vê đường lối chiến lược của cách mạng, về giành 
chính quyền và giữ chính quyền. 

Sau khi lật đổ được ách thông trị của thực dân và 
phong kiến tay sai, lập nên chính quyền của nhân dân, 
chính quyển đó cần được xây dựng như thế nào để thực sự 
là chính quyền của dân, do dân, vì dân? 

Để giải đáp điều trăn trở này, Hồ Chí Minh đã phải 
trải qua một quá trình nghiên cứu, tìm tòi, phân tích 
tổng kêt một cách toàn diện, sâu sắc những kinh 
nghiệm và bài học về xây dựng Nhà nước, không phải 
chỉ trong lịch sử dân tộc mà còn của nhiêu quôc gia 
khác trên thế giới. 


256 


I- QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH Tư TƯỞNG 
HỔ CHÍ MINH VỂ NHÀ NƯỚC 

1. Trong lịch sử hàng nghìn năm dựng nước và giữ 
nước, cha ông ta đã tích lũy được biết bao kinh nghiệm 
quý báu vê xây dựng Nhà nước, được phản ánh trong 
các bộ sử lớn của dân tộc như Đại việt sử ký toàn thư , 
Lịch triều hiến chương loại chí,.., Kinh nghiệm trị 
nước củng được ghi lại trong các bộ luật nổi tiếng như 
Hình thư (đòi Lý), Quốc triều Hình luật (đòi Trần), Rộ 
luật Hồng Đức (đòi Lê),... mà giá trị của nó có thể 
sánh ngang vối các bộ luật nổi tiếng ở phương Đông, 
trong đó có những tư tướng còn được đê cập sớm hơn 
cả phương Tây, ví dụ vấn đề bình đẳng đối với phụ nữ: 
cho phép ly hôn, có quyền thừa kế tài sản, công nhận 
công lao chung của vợ chồng trong vấn đề tài sản, cho 
phép nhận con nuôi, V.V.. 

Những yếu tcí tích cực của Nhà nước thản dân thời kỳ 
phong kiến hưng thịnh trong lịch sử dân tộc cùng với hình 
ảnh lý tưởng về Nhà nước "vua Nghiêu, Thuấn - dân 
Nghiêu, Thuấn", "nước lấy dân làm gốc" tiêp thu được ở 
Nho giáo,... là những hành trang đầu tiên Hồ Chí Minh 
mang theo trên con đường cứu nước và tìm kiếm một mô 

1 

hình Nhà nước tiến bộ cho đất nưỏc sau khi giành được 
' độc lập. 

2. Chủ tịch Hồ Chí Minh khởi xướng cuộc đấu tranh vì 
f : độc lập, tự do cho dân tộc mình và cho các dân tộc thuộc 
cí địa bằng việc vạch trần bản chất vô nhân đạo, phản tiến 

hoá của cái gọi là “công lý” mà thực dân, đê quôc thi hành 


17-Giáo trình TT 


257 


ở các xứ “bảo hộ” 1 . Người viết: "ở Đông Dương có hai thứ 
công lý. Một thứ cho người Pháp, một thứ cho người bản 
xứ. Người Pháp thì được xử như ở Pháp. Người An Nam 
thì không có hội đồng bồi thẩm, cũng không có luật sư 
người An Nam. Thường người ta xử án và tuyên án theo 
giấy tờ, vắng mặt người bị cáo. Nếu có vụ kiện cáo giữa 
người An Nam với người Pháp thì lúc nào ngưòi Pháp 
cũng có lý cả, mặc dù tên này ãn cướp hay giết người" 2 . 

Năm 1919, nhân danh một nhóm người Việt Nam yêu 
nước tại Pháp, Nguyễn Ái Quốc gửi đến Hội nghị Vécxây 
bản Yêu sách của nhân dân An Nam đòi các quyền tự do 
tối thiểu cho dân tộc mình. 

Trong lịch sử chính trị và pháp lý của nước ta, đây là 
văn kiện pháp lý đầu tiên đặt vấn đề kết hợp khăng khít 
quyền tự quyết của các dân tộc với các quyền tự do, dân 


1. Lôi hành hình kiểu Linsơ : Trói người vào gốc cây, châm 
lửa đốt, bẻ răng, móc mắt, rứt tóc khỏi đầu, xẻo từng miếng 
thịt... Người da đen bị nướng chín, thui vàng, thành than. 

- Bắt một phụ nữ da đen đội đá suốt ngày ngoài nắng, rồi 
trói lại, đổ cao su nóng bỏng vào sinh dục; nhét mìn vào mồm, 
vào hậu môn người da đen rồi cho nổ. 

- Ép một phụ nữ An Nam hiên thân cho con chó của nó, chị 
không chịu, nó dùng lưỡi lê đâm vào bụng. 

- Đôi VỚI những người yêu nước: Đội Văn bị chém đầu, vứt 
xuông sông, Tông Duy Tân bị chém bêu phô, đào mả của bô mẹ 
Đề Thám vứt hài côt xuông sông, v.v. (xem Đông Dương - Những 
thảm hoạ của nền văn minh, Hồ Chí Minh: Sđd, t. 1, tr. 349). 

2. Hồ Chí Minh: Toàn tập, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, 
2000, t. 1, tr. 420. 


258 



chủ của nhân dân; tức là kết hợp chặt chẽ quyền dân tộc 
và quyền con người. Đây củng là lần đầu tiên một người 
Việt Nam yêu nước, nhân một Hội nghị quốc tế, đã dũng 
cảm đứng lên đoạt lại ngọn cờ vê quyền dân tộc và quyên 
con người trong tay thực dân, đế quốc, biến những chiêu 
bài bịp bợm của chúng thành những yêu sách chính trị và 
pháp lý chính đáng, buộc chúng phải thực hiện những 
quyền dân tộc và dân chủ mà chúng đã rêu rao. 

3. Trên hành trình cứu nưốc, Người đã khảo sát mô 
hình Nhà nước tư sản Mỹ, Pháp. Người đã phát hiện ra 
rằng sau những lời hoa mỹ về "quyền bình đẩng, quyên 
sống, quyền tự do, quyền mưu cầu hạnh phúc" của Tuyên 
ngốn độc lập 1776 là sự bất bình đẳng, nghèo đói, nạn 
phân biệt chủng tộc và biết bao sự tàn bạo, bất công khác, 
nhất là đổì với người da đen. Người coi đó là “những cuộc 
cách mạng không đến nơi”, vì ỏ đó, chính quyền vẫn ỏ 
trong tay một sô" ít người vì "cách mệnh thành cồng đã 
hơn 150 năm nay, nhưng công nông vẫn cứ cực khổ, vẫn 
cứ lo tính cách mệnh lần thứ hai" 1 . 

Sau khi đến Liên Xô, Người đã tìm thấy một mô hình 
Nhà nước kiểu mói: "... phát đất ruộng cho dân cày, giao 
công xưởng cho thợ thuyền,... ra sức tổ chức kinh tê mới, 
để thực hành chủ nghĩa thê giới đại đồng” 2 . Mô hình nhà 
nước đó đã gợi ý cho Người về một kiểu nhà nước sẽ được 
xây dựng ỏ Việt Nam trong tương lai. Mô hình đó, lần đầu 
tiên được Người nêu ra trong Chánh cương vắn tắt của 


1, 2. Sđd ỳ t. 2, tr. 270, 280. 


259 



Đảng năm 1930: "Dựng ra chính phủ công nông binh" 1 . 

Năm 1941, Hồ Chí Minh về nước trực tiêp lãnh đạo 
cách mạng, chủ trì Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành 
Trung ương (tháng 5-1941), hoàn chỉnh sự chuyển hướng 
chỉ đạo chiến lược và sách lược, đề ra Chương trình Việt 
Minh . Về vấn đề chính quyền, Hội nghị chủ trương 
"không nên nói công nông liên hiệp và lập chính quyền 
Xôviết mà phải nói toàn thể nhân dân liên hợp và lập 
chính phủ dân chủ cộng hoà" 2 . Chương trình Việt Minh 
cũng ghi rõ: "Sau khi đánh đuổi được đê quổc Pháp, Nhật, 
sẽ thành lập một chính phủ nhân dân của Việt Nam Dân 
chủ Cộng hoà... Chính phủ ấy do quốc dân đại hội cử ra" 3 . 

Khi thời cơ giải phóng dân tộc đả đến gần, trong Thư 
gửi đồng bào toàn quốc (tháng 10-1944), Hồ Chí Minh 
củng nói rõ: trước hết cần có một chính phủ đại biểu cho 
sự chân thành đoàn kết và hành động nhất trí của toàn 
thể quốc dân, gồm tất cả các đảng phái cách mệnh, các 
đoàn thể ái quốíc trong nước bầu cử ra. "Một cơ cấu như 
thê mới đủ lực lượng và oai tín, trong thì lãnh đạo công 
việc cứu quốc, kiến quốc, ngoài thì giao thiệp với các hữu 
bang" 4 . 

Từ mô hình nhà nước công nông binh chuyển sang mô 


1. Sđd, tr. 1. 

2. Đảng Cộng sản Việt Nam: Văn kiện Đảng toàn tập, Nxb. 
Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2000, t. 7, tr. 127. 

3. Sđd , tr. 150. 

4. Hồ Chí Minh: Toàn tập, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, 
2000, t. 3, tr. 505. 


260 



hình nhà nước đại biểu cho khôi đoàn kêt của toàn thể 
quôc dân là một bước chuyển sáng suốt của Hồ Chí Minh, 
phản ánh được nét đặc thù của thực tiễn dân tộc, phù hợp 
với sự chuyên hướng chiến lược và sách lược của cách 
mạng Việt Nam. 

Sang năm 1945, phong trào phát triển mạnh, căn cứ 
địa cách mạng được mở rộng, hình thành một vùng rộng 
lớn gồm sáu tỉnh: Cao - Bắc - Lạng - Hà - Tuyên - Thái và 
một sô" vùng ngoại vi thuộc các tỉnh Bắc Giang, Vĩnh Yên, 
Phú Thọ, Yên Bái,... 

Trước tình hình đó, Hồ Chí Minh chỉ thị thành lập 
Khu giải phóng , cử ra Ưy ban chỉ huy lâm thòi, thực hiện 
chức năng của chính quyền cách mạng. Tại các địa 
phương trong Khu giải phóng, các Uy ban nhân dân cách 
mạng cũng được thành lập, do nhân dân cử ra, để thi 
hành 10 chính sách của Việt Minh. Khu giải phóng là 
hình ảnh "nước Việt Nam mới phôi thai", các ủy ban nhân 
dân cách mạng vừa lânh đạo nhân dân chuẩn bị tổng khỏi 
nghĩa, vừa tập cho nhân dân cầm chính quyền 1 . 

Tiếp theo, Hội nghị toàn quổc của Đảng họp tại Tân Trào 
đã đi đến quyết định lịch sử: phát động tổng khởi nghĩa, 
thành lập ủy ban Dân tộc giải phóng Việt Nam, ra mắt 
Quôc dân Đại hội, làm chức năng của Chính phủ lâm thòi 
ngay sau Cách mạng Tháng Tám thắng lợi. 

4. Trong gần 1/4 thê kỷ, trên cương vị là Chủ tịch đầu 

tiên của nước Việt Nam mới, Nhà nước Dân chủ nhân dân 

* 9 


1. Xem: Trường Chinh: Tuyển tập , Nxb. Sự thật, Hà Nội, 
1987, t. 1 (1937-1954), tr. 134 - 135. 


261 



đầu tiên ỏ châu Á, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã có công đầu 
trong việc đặt nền móng xây dựng một nhà nước kiểu mới 
trong lịch sử dân tộc: nhà nước của dân, do dân, vì dân 1 . 

Tất cả những nghiên cứu, khảo sát cùng thực tiễn tổ 
chức, hoạt động của Hồ Chí Minh được nói đên ỏ trên là cơ 
sỏ góp phần hình thành nên tư tưởng của Người về nhà 
nước. 

Di sản tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về nhà 
nước rất phong phú và hiện đại. Từ trong di sản đó, chúng 
ta cần đi sâu nghiên cứu để tìm ra nội dung cơ bản trong 
tư tương của Người vê xây dựng nhà nước kiểu mới - nhà 
nước của dân, do dân, vì dân. 

II. NỘI DƯNG Cơ BẢN CỬA 
TƯ TƯỞNG HỔ CHÍ MINH VỂ NHÀ NƯỔC 

1. Tư tưởng Hồ Chí Minh về một nhà nước của 
dân, do dân, vì dân 

Nêu vấn đề cơ bản của mọi cuộc cách mạng là vấn đề 
chính quyền thì vấn đề cơ bản của một chính quyền là ỏ 
chỗ nó thuộc về ai, phục vụ cho quyền lợi của ai. 


1. Khái niệm nhà nước của dân, do dân, vì dân không 
phải do Hồ Chí Minh đầu tiên đề ra, mà Người đã tiếp thu 
của A. Lincôn (Tồng thông Mỹ cuối thê kỷ XIX). Có điểu các 
nhà lập pháp tư sản chỉ nói mà không làm. Trong tác phẩm 
Đường Kách mệnh và các bài phát biểu sau Cách mạng 
Tháng Tám, Hồ Chí Minh thường nhắc đến Tuyên ngôn độc 
lập của nước Mỹ và phê phán mô hình nhà nước tư bản (T.G.). 


262 



Ngay từ năm 1927, trong tác phẩm Đường Kách mệnh , 
Ngưòi đã chỉ rõ: “Chúng ta đã hy sinh làm cách mệnh, thì 
nên làm cho đên nơi, nghĩa là làm sao cách mệnh rồi thì 
quyền giao cho dân chúng số nhiều, chớ để trong tay một 
bọn ít người. Thế mới khỏi hy sinh nhiều lần, thế dản 
chúng mới được hạnh phúc” 1 . Sau khi nước ta giành được 
độc lập, Người khảng định: “NƯỚC TA LÀ NƯỚC DÁN 
CHỦ. 

Bao nhiêu lợi ích đêu vì dãn . 

Bao nhiêu quyền hạn đểu của dân... 

Chính quyên từ xã đến Chính phủ trung ương do dàn 
cử ra... 

Nói tóm lại, quyển hành và lực lượng đều ở nơi dàn ’ 2 . 
Đó là điểm khác nhau về bản chất giữa nhà nước của 
nhân dân với các nhà nước của giai cấp bóc lột đã từng tồn 
tại trong lịch sử. 

a) Thê nào là nhà nước của dân? 

Nói nhà nước là của dân , như Điều thứ 1 - Hiến pháp 
năm 1946 do Người làm Trưởng ban soạn thảo đã khẳng 
định rõ: “ Nước Việt Nam là một nước dân chủ cộng hoà. 
Tất cả quyền bính trong nước là của toàn thể nhân dân 
Việt Nam, không phân biệt nòi giông, gái trai, giàu nghèo, 
giai cấp, tôn giáo”. 

Điều thứ 32 - Hiến pháp năm 1946 cũng quy định: 
“Những việc quan hệ đên vận mệnh quôc gia sẽ đưa ra 


1. Hồ Chí Minh: Toàn tập Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, 
2000, t. 2, tr. 270. 

2. Sđd , t. 5, tr. 698. 


263 



nhân dân phúc quyết...".Thực chất đó là chê độ trưng cầu 
dân ý, một hình thức dân chủ trực tiếp được đê ra khá sớm ở 
nước ta. 

Sau khi giành được chính quyền, nhân dân ủy quyền 
cho các đại diện do mình bầu ra. Đồng thời "Nhân dân có 
quyền bãi miễn đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng 
nhân dân nếu những đại biểu ấy tỏ ra không xứng đáng 
với sư tín nhiệm của nhân dân” 1 . 

Trong nhà nước của dân thì dân là chủ, người dân được 
hưởng mọi quyền dân chủ, nghĩa là có quyền làm bất cứ 
việc gi mà pháp luật không cấm và có nghĩa vụ tuân theo 
pháp luật. Nhà nước của dân phải bằng mọi nỗ lực, hình 
thành được các thiết chê dân chủ để thực thi quyển làm chủ 
của người dân. Cũng trên ý nghĩa đó, các vị đại diện của 
dân, do dân cử ra, chỉ là thừa ủy quyền của dân, chỉ là 
"công bộc" của dân theo ý nghĩa đúng đắn của từ này. 

Nhưng có những "vị đại diện" đã lầm lẫn sự ủy quyền 
đó với quyền lực cá nhân, sinh ra lộng quyền, cửa quyền,... 
Chính cơn khát quyền lực ây đã đẻ ra biết bao chuyện đau 
lòng mà Bác Hồ từng phê phán: “Cậy thế mình ở trong 
ban này ban nọ, rồi ngang tàng phóng túng, muốn sao 
được vậy, coi khinh dư luận, không nghĩ đến dân. Quên 
rằng dân bầu mình ra để làm việc cho dân, chứ không 
phải để cậy thế với dân” 2 . 

b) Thê nào là nhà nước do dân ? 

Đó là nhà nước do dân lựa chọn , bầu ra những đại 


264 


1. Sđd, t. 9, tr. 591. 

2. Sđd , t. 4, tr. 57. 



biểu của mình; nhà nước đó do dân ủng hộ, giúp đỡ, đóng 
thuê dể nhà nước chi tiêu, hoạt động; nhà nước đó lại do 
dân phê binh, xây dựng , giúp đỡ. Do đó, Người yêu cầu: 
Tất cả các cơ quan nhà nước là phải dựa vào nhân dân, 
liên hệ chặt chẽ với nhân dân, lắng nghe ý kiến và chịu sự 
kiểm soát của nhân dân. “Nếu Chính phủ làm hại dân thì 
dân có quyền đuổi Chính phủ” 1 . Nghĩa là khi các cơ quan 
đó không đáp ứng được lợi ích và nguyện vọng của nhân 
dân thì nhân dân sẽ bãi miền nó. 

c) Thê nào là nhà nước vì dân? 

Theo tư tương Hồ Chí Minh, chỉ có một nhà nước thực 
sự của dân, do dân .tổ chức, xây dựng và kiểm soát trên 
thực tế mới có thể là nhà nước vi dân được. Đó là nhà 
nước phục vụ lợi ích và nguyện vọng của nhân dân, không 
có đặc quyền đặc lợi, thực sự trong sạch, cần kiệm liêm 
chính. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nói: “Cả đòi tôi chỉ có một 
mục đích, là phấn đấu cho quyền lợi Tổ quốc, và hạnh 
phúc của quốc dân. 

Những khi tôi phải ẩn nấp nơi núi non, hoặc ra vào 
chôn tù tội, xông pha sự hiểm nghèo - là vì mục đích đó. 

Đến lúc nhờ quôc dân đoàn kết, tranh được chính 
quyền, ủy thác cho tôi gánh việc Chính phủ, tôi lo lắng 
đêm ngày, nhẫn nhục cố gắng - cũng vì mục đích đó" 2 . Đó 
là một vị Chủ tịch hoàn toàn vì dân. 

Trong nhà nước đó, cán bộ từ Chủ tịch trở xuông đều 
là công bộc của dân. Vì vậy: 


1. Sđd, t. 5, tr. 60. 

2. Sđd , t. 4, tr. 240. 

265 



“Việc gì lợi cho dân, ta phải hêt sức làm. 

Việc gì hại đến dân, ta phải hết sức tránh..." 1 . 

Nhiều nhà nước của giai cấp thông trị khi cồn ỏ giai 
đoạn tích cực và tiến bộ cũng chủ trương thân dân , thậm 
chí cũng tuyên bô' là nhà nước “uì dân”, nhưng đó chỉ là 
một thiện chí hay một chiêu bài, bởi vì cái cơ bản là nếu 
chính quyền đó không của nhân dân và không do nhân 
dân làm chủ mà do các ông quan làm chủ thì không bao 
giờ nó có thể vì dân được. Chủ tịch Hồ Chí Minh viết: 
“Chê độ ta là chê độ dân chủ, nghĩa là nhân dân làm chủ. 
Đảng ta là Đảng lãnh đạo, nghĩa là tất cả các cán bộ, từ 
trung ương đến khu, đến tỉnh, đến huyện, đến xã, bất kỳ ỏ 
cấp nào và ngành nào - đều phải là người đày tớ trung 
thành của nhân dân” 2 . 

Đến đây, nảy sinh môi quan hệ giữa người chủ nhà 
nước là nhân dân với người cán bộ nhà nước là công bộc 
của dàn, do dần bầu ra, được nhân dân ủy quyền. Trong 
các chê độ cũ, nhà nước là bộ máy của giai cấp bóc lột 
dùng để thông trị và áp bức nhân dân; viên chức, quan lại 
tự xưng là “cha mẹ dân”, đè đầu cưỡi cổ dân. 

Trong chê độ dân chủ, Bác Hồ đã lật ngược môi quan 
hệ đó. Ngưòi nói: “Dân làm chủ thì Chủ tịch, bộ trưởng, 
thứ trưởng, ủy viên này khác là làm gì? Làm đày tớ. Làm 
đày tớ cho nhân dãn , chứ không phải là làm quan cách 
mạng” 3 . 


266 


1. Sđd, tr. 56 - 57. 

2. Sđd, t. 10, tr. 323. 

3. Sđd, t. 8, tr. 375. 



Bác Hồ nhiều lần kéo các quan chức từ hàng “dân chi 
phụ mẫu” xuông hàng đày tớ. Hai chữ “đày tớ” Người 
dùng gôc từ hai chữ “công bộc”, vốn có nghĩa là người phục 
vụ chung của xã hội (serviteur public), cũng là một cách 
dùng để chỉ hàng ngũ quan lại, dưới chính thể phong kiến 
hay tư sản đều có dùng, chứ không hể có ý miệt thị các 
chức vụ này. 

Ngày xưa, quan lại cũng có người tốt, người xấu. ớ 
buổi suy vi, chính trường thổi nát, không phải ai đỗ đạt 
cũng muôn ra làm quan, hoặc đang làm quan, vì trọng 
danh dự mà từ quan về ở ẩn. Cụ Huỳnh Thúc Kháng là 
một nhà cách mạng, nhà nho khí tiết, nhiều lần được các 
chính quyền bù nhìn thân Pháp, thân Nhặt hồi trước cách 
mạng mời ra làm quan, giữ những chức khác nhau, nhưng 
cụ đều từ chối, chỉ muôn làm người dản, bơi như Cụ Bảng 
Sắc, thân phụ Chủ tịch Hồ Chí Minh, đã từng nói: “Quan 
trường thị nồ lệ trung chi nô lệ, hựu nô lệ” 1 . 

Nhưng đổi với cán bộ nhà nước, Bác Hô không bao giờ 
chỉ nhấn mạnh một vế. Là người phục vụ, cán bộ nhà 
nước đồng thời là người lãnh đạo , người hướng dẫn của 
nhân dân. Người nói: “Nếu không có nhân dấn thì Chính 
phủ không đủ lực lượng. Nếu không có Chính phủ, thì 
nhân dân không ai dẫn đường” 2 . Trong Di chúc , Người 
nhắc nhở cán bộ, đảng viên phải làm thê nào để xứng 


1. Quan trường cũng chỉ là kẻ nô lệ trong đám nô lệ, lại 
càng nô lệ hơn (T.G.). 

2. Hồ Chí Minh: Toàn tập, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, 
2000, t. 4, tr. 56. 


267 



đáng vừa là người lãnh đạo , vừa là người đày tớ thật 
trung thành của nhân dân . 

Có ý kiến cho rằng: đã là đày tớ thì lãnh đạo sao được? 
Mới nghe qua tưởng như đây là một nghịch lý, nhưng thực 
ra không có gì mâu thuẫn. Phải hiểu ý Bác Hồ: Là người 
đày tớ thì phải trung thành, tận tụy, cần kiệm liêm chính, 
chí công vô tư, lo trước thiên hạ, vui sau thiên hạ,... Là 
người lãnh đạo thì phải có trí tuệ hơn người, minh mẫn, 
sáng suốt, nhìn xa trỏng rộng, gần gũi nhân dân, trọng 
dụng hiển tài... Như vậy, để làm người thay mặt dân phải 
gồm đủ cả đức và tài , phải vừa hiền lại vừa minh. 

2. Tư tưởng Hồ Chí Minh về sự thống nhât giữa 
bản chất giai câp công nhân với tính nhân dân và 
tính dân tộc của nhà nước 

Tư tương Hồ Chí Minh là sự thông nhất giừa dân tộc 
và giai cấp, chủ nghĩa yêu nưốc và chủ nghĩa quốc tế, độc 
lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội. Sự thống nhất đó củng 
được thể hiện rỏ trong tư tưởng Hồ Chí Minh vê nhằ nưỏc. 

a) Nhà nước là thành tô cơ bản nhất của hệ thông 
chính trị. Nó luôn mang bản chất giai cấp 

Khi nói Nhà nước dân chủ mới của nước ta là Nhà nước 
của dản, do dân, vi dân, khỏng có nghĩa đó là Nhà nước phi 
giai cấp hay siêu cấp. Chủ tịch Hồ Chí Minh viết: ‘Tính chất 
Nhà nước là vân đề cơ bản của Hiên pháp. Đó là vấn đề nội 
dung giai câp của chính quyển. Chính quyển vê tay ai và 
phục vụ quyền lợi của ai? Điều đó quyết định toàn bộ nội 
dung của Hiến pháp... 

Nhà nước của ta là Nhà nước dân chủ nhân dân dựa 


268 


trên nền tảng liên minh công nông, do giai cấp công nhân 
lãnh đạo” 1 . Như vậy, Người đã khẳng định bản chất giai 
cấp của Nhà nước ta. 

Bản chất giai cấp công nhân của Nhà nưốc ta được 
biểu hiện trước hết ở chỗ : 

- Do Đảng của giai cấp công nhãn lãnh đạo. Cách 
mạng Việt Nam từ sau 1930 đên nay là do Đảng Cộng sản 
Việt Nam lãnh đạo, dù còn hoạt động bí mật hay khi đã ra 
công khai, dù chưa có chính quyền hay sau khi đã giành 
được chính quyên, lúc nào Đảng ta cũng giữ vai trò lãnh 
đạo của mình đối với cách mạng Việt Nam, trong đó có 
Nhà nưốc. 

Đảng lảnh đạo Nhà nước theo phương thức nào? Đảng 
lãnh đạo bằng nhừng chủ trương , đường lối lớn , thông qua 
tổ chức của mình trong Quốc hội, Chính phủ và các 
ngành, các cấp của Nhà nước. Đảng phấn đấu để thể chê 
hóa quan điểm, đường lối, nghị quyết của minh, biến nó 
thành pháp luật, chính sách, kê hoạch của Nhà nước. 
Đảng không bao biện, làm thay công việc của Nhà nước. 

Sinh thòi, Bác Hồ vừa làm Chủ tịch Đảng, vừa làm 
Chủ tịch nước. Theo Hiến pháp năm 1946, Chủ tịch nước 
đồng thời lại là người chủ toạ Hội đồng Chính phủ. Tuy 
nhiên, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã thực hiện hai chức danh 
đó một cách rành mạch. Là Chủ tịch Đảng, Người đề cao 
sự lãnh đạo tập thể của Ban Chấp hành Trung ương và Bộ 
Chính trị; là nguyên thủ quốc gia, Người tuân thủ nghiêm 
ngặt các nguyên tắc, thể chế của Nhà nưốc. Trong kháng 


1. Sđd, t. 9, tr. 586. 


269 



chiến chông Pháp, vì hoàn cảnh chiến tranh, Quốc hội 
không có điều kiện họp thường xuyên để làm luật, nên 
mỗi khi ra sắc lệnh, Người đều báo cáo và xin ý kiến của 
Ban Thường trực Quốc hội, thường mời Ban Thường trực 
Quôc hội cùng dự họp với Hội đồng Chính phủ. 

- Bản chất giai cấp công nhân của Nhà nước ta còn thể 
hiện ở tính định hướng đưa đất nước quá độ đi lên chủ 
nghĩa xã hội "bằng cách phát triển và cải tạo nền kinh tế 
quốc dản theo chủ nghĩa xã hội, biến nền kinh tế lạc hậu 
thành một nền kinh tế xã hội chủ nghĩa với công nghiệp 
và nông nghiệp hiện đại, khoa học và kỹ thuật tiên tiến” 1 . 

- Bản chất giai cấp công nhân của Nhà nước ta còn 
được thể hiện ỏ nguyên tắc tổ chức cơ bản của nó là 
nguyên tắc tập trung dân chủ, Quốc hội, Hội đồng nhân 
dân, Chính phủ Trung ương và các cơ quan khác của Nhà 
nước đểu phải hoạt động theo nguyên tắc tập trung dân 
chủ. Chủ tịch Hồ Chí Minh viết: “Nhà nước ta phát huy 
dân chủ đến cao độ... Có phát huy dân chủ đến cao độ thì 
mới động viên được tất cả lực lượng của nhân dân đưa cách 
mạng tiến lên. Đồng thời phải tập trung đến cao độ để 
thống nhất lãnh đạo nhân dân xây dựng chủ nghĩa xã hội” 2 . 

Trong mối quan hệ vối dân chủ , Người cũng không 
ngại nói đên chuyên chính : “Chê độ nào cũng có chuyên 
chính. Vấn đê là ai chuyên chính với ai?... Như cái hòm 
đựng của cải thì phải có cái khoá. Nhà thì phải có cửa... 
Dân chủ là của quý báu nhất của nhân dân, chuyên chính 
là cái khoá, cái cửa để đề phòng kẻ phá hoại... Thế thì dân 


1, 2. Sđd , tr. 588, 592. 


270 



chủ củng cần phải có chuyên chính để giữ gìn lấy dân 
chủ” 1 . 

b) Tuy nhiên, bản chất giai cấp công nhân của Nhà 
nước ta không làm triệt tiêu tỉnh nhân dân , tính 
dân tộc của Nhà nước, trái lại nó thông nhất , hài hoà 
trong Nhà nước đại đoàn kết dân tộc. Bởi vì, như Chủ 
tịch Hồ Chí Minh thường nói, giai cấp công nhân không 
có lợi ích nào khác ngoài lợi ích của dân tộc và chỉ có giải 
phóng dân tộc mới giải phóng được giai cấp công nhân một 
cách triệt để. 

Sự thống nhất giữa bản chất giai cấp công nhân của 
Nhà nước ta với tính nhân dân và tính dân tộc là ở chỗ: 

- Nhà nước dân chủ mới của ta ra đòi là kết quả của 
cuộc đấu tranh lâu dài , gian khô với sự hy sinh xương 
máu của bao thế hệ cách mạng , từ các phong trào Văn 
Thân, Cẩn Vương, Đông Du, Duy Tân đến cao trào Xô viết 
Nghệ Tĩnh và bao cuộc khởi nghía yêu nước khác: Yên 
Bái, Nam Kỳ, Bắc Sơn, Thái Nguyên... là hoa, là quả của 
bao nhiêu máu đã đổ và bao nhiêu tính mạng đã hy sinh 
của những người con anh dũng của Việt Nam trong nhà 
tù, trong trại tập trung, trong những hải đảo xa xôi, trên 
máy chém, trên chiến trường. 

- Nhà nước ta vừa mang bản chất giai cấp công nhân 
vừa có tính nhân dân và tính dân tộc vỉ nó bảo vệ lợi ích 
của nhân dân , lấy lợi ích của dân tộc làm nền tảng. Chính 
phủ do Hồ Chí Minh đứng đầu luôn luôn là Chính phủ đại 
đoàn kết dân tộc. 


1. Sđd , t. 8, tr. 279 - 280. 


271 



Sau thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám, từ Tân Trào 
về Hà Nội, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã họp vối Thường vụ 
Trung ương Đảng, đưa ra nhận xét: Chính phủ lâm thời 
của các chú còn đỏ quá và yêu cầu rút bốt các thành viên 
cộng sản ra. Trong cuộc họp với ủy ban dân tộc giải 
phóng, Người đề nghị thi hành chính sách đoàn kết rộng 
rãi, thành lập Chính phủ thông nhất quốc gia, bao gồm 
đại biểu của các đảng phái yêu nước và những nhân sl 
không đảng phái. Đê nghị của Người được mọi người tán 
thành, nhiều ủy viên là đại biểu của Việt Minh đã tự 
nguyện rút lui, nhường chỗ cho người thuộc các đảng phái 
khác và không đảng phái. 

Đến cuôi năm 1945, để có sự hợp tác chặt chẽ giữa các 
đảng phái nhằm tranh thủ hoàn toàn nền độc lập, Chủ 
tịch Hồ Chí Minh lại mở rộng Chính phủ lâm thời thành 
Chính phủ liên hiệp lâm thời, cử Nguyễn Hải Thần làm 
Phó Chủ tịch Chính phủ và nhường thêm hai chức Bộ 
trưởng cho Việt Nam Quốc dân đảng. 

Việc Chủ tịch Hồ Chí Minh chấp nhận 70 ghê cho 
người của Việt Nam Cách mệnh đồng minh hội và Việt 
Nam Quôc dân đảng vào Quôc hội không qua bầu cử là 
một sách lược mềm dẻo; cũng như việc Ngưòi dung nạp 
nhiều nhân sĩ trí thức, quan lại cao câp của chê độ cũ 
tham gia Chính phủ, cử Vĩnh Thụy (tức vua Bảo Đại), Lê 
Hữu Từ, Hồ Ngọc Cẩn,... tham gia đoàn Cô vấn tối cao,... 
là biểu hiện rõ rệt của tinh thần đại đoàn kêt dân tôc. 

Sau khi quân đội Tưởng rút về nước, một sô đại biểu 
các đảng phái đào nhiệm, trôn ra nước ngoài, Chủ tịch 
Hồ Chí Minh được Quôc hội ủy nhiệm lập Chính phủ 


272 


mới. Trong lòi tuyên bô sau khi thành lập, Người nói: 
“Theo ý Quôc hội, Chính phủ mới phải tỏ rõ cái tinh thần 
đại đoàn kêt, không phân đảng phái... Tôi có thể tuyên bô 
trước Quốc hội rằng... Chính phủ này là Chính phủ toàn 
quốc, có đủ nhân tài Trung, Nam, Bắc tham gia” 1 . 

- Nhà nước mới của ta vừa ra đời đã phải đảm nhiệm 
nhiệm vụ lịch sử ỉà tô chức cuộc kháng chiến toàn dàn, 
toàn diện của dãn tộc đê bảo vệ thành quả cách mạng. 
Nhờ biết phát huy sức mạnh của khôi đại đoàn kết dân 
tộc, trên cơ sở liên minh công nông, dưới sự lãnh đạo của 
Đảng, Nhà nước do Hồ Chí Minh đứng đầu đã hoàn thành 
được sứ mệnh vẻ vang là lãnh đạo cả dân tộc tiến hành 
thắng lợi hai cuộc kháng chiến vĩ đại trong lịch sử, bảo vệ 
được nền độc lập, thông nhất của Tổ quốc và bắt tay vào 
xây dựng đất nước theo con đường của chủ nghĩa xà hội. 

3. Tư tưởng Hồ Chí Minh về một nhà nước pháp 
quyền có hiệu lực pháp lý mạnh mẽ 

a) Theo tư tương Hồ Chí Minh, một nhà nước có hiệu 
lực pháp lý mạnh mẽ, trước hết phải là một nhà nước hợp 
hiến. Sau khi giành được chính quyền trong cả nước, Chủ 
tịch Hồ Chí Minh đã thay mặt Chính phủ lâm thời đọc 
bản Tuyên ngôn độc lập , tuyên bô* với quốc dản đồng bào 
và với thế giới vể sự khai sinh của Nhà nước Việt Nam 
mới; qua đó biểu dương lực lượng và ý chí của toàn thể 
dân tộc Việt Nam quyết tâm giữ vững nên tự do, độc lập 
của mình. 


1. Sđd, t. 4, tr. 430. 


18-Giáo trình TT 


273 



Nhò đó, Chính phủ lâm thòi do cuộc cách mạng của 
nhân dân lập nên có được địa vị hợp pháp và Việt Nam có 
vinh dự là một trong rất ít quốc gia, sau cách mạng, có 
được một bản Tuyên ngôn nổi tiếng về quyền của các dán 
tộc, có giá trị đóng góp vào sự phát triển nền pháp lý tiến 
bộ của loài người. 

Tiếp đó, ngay tại phiên họp đầu tiên của Chính phủ 
nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà (ngày 3-9-1945), trong 
sáu nhiệm vụ câp bách, Chủ tịch Hồ Chí Minh đê ra 
nhiệm vụ thứ ba: “Chúng ta phải có một hiến pháp dân 
chủ. Tôi đề nghị Chính phủ tổ chức càng sớm càng hay 
cuộc TONG TUYỂN Cử với chế độ phổ thông đầu phiếu” 1 để 
sớm có một Nhà nước hợp hiến do nhân dân bầu ra. Ngày 
17-9-1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh ký sắc lệnh ấn định thể 
lệ Tổng tuyển cử. Ngày 20-9-1945, ký sắc lệnh số 34 
thành lập Úy ban dự thảo Hiến pháp của nước Việt Nam 
Dân chủ Cộng hoà đế chuẩn bị đệ trình Quốc hội. ủy ban 
gồm 7 vị, do Người làm Trưởng ban. 

Mặc dù những khó khăn dồn dập do thù trong, giặc 
ngoài gây ra, cuộc Tổng tuyển cử trong cả nưốc đã được 
tiên hành chỉ bôn tháng sau ngày độc lập. Đây là một 
cuộc phổ thông đầu phiêu được tổ chức nhanh nhất, diễn 
ra sớm nhất, một kỷ lục chưa quốc gia nào đạt được kể từ 
sau khi lật đổ ách thông trị thực dân, đưa lực lượng chính 
trị của nhân dân lên cầm quyền. 

Trong hoàn cảnh Nam bộ đã bước vào cuộc kháng 
chiên chông lại cuộc gây hấn của thực dân Pháp, Bắc bộ 


1. Sđd, tr. 8. 


274 



phải đôi phó với những yêu sách và hoạt động gây rối của 
quân đội Tưởng và bè lũ tay sai, cả nước đã có hơn 90% cử 
tri đi bỏ phiếu , hàng trăm cán bộ và đồng bào đã hy sinh 
trong khi làm nhiệm vụ bầu cử. 

Cuộc Tổng tuyển cử dân chủ đầu tiên trong lịch sử dân 
tộc đã thành công tốt đẹp. Ba trăm ba mươi ba đại biểu đã 
trúng cử. Quốc hội mới họp phiên đầu tiên ngày 2-3-1946 
đã chuẩn y lòi thỉnh cầu của Chủ tịch Hồ Chí Minh mở 
rộng thêm 50 ghế cho Việt Nam Quốc dân đảng và 20 ghế 
cho Việt Nam Cách mệnh đồng minh hội. 

Chủ tịch Hồ Chí Minh được Quốc hội nhất trí bầu làm 
Chủ tịch Chính phủ liên hiệp kháng chiến. Đây là Chính 
phủ hợp hiến đầu tiên do đại biểu của nhân dân bầu ra, có 
đầy đủ tư cách và hiệu lực trong việc giải quyết mọi vấn 
đề nội trị và ngoại giao của Nhà nước Việt Nam mới. 

Vì vậy, quân đội Tưởng và đại diện Đồng minh tới 
Hà Nội, không thể lật đổ, mà phải nói chuyện với 
Chính phủ Hồ Chí Minh. 

b) Trong tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh, một Nhà 
nước pháp quyền có hiệu lực mạnh là nhà nước quản lý 
đất nước bằng pháp luật và phải làm cho pháp luật có 
hiệu lực trong thực tế, Trong một Nhà nước dân chủ, dân 
chủ và pháp luật phải luôn luôn đi đôi với nhau , nương 
tựa vào nhau mới đảm bảo được cho chính quyền trỏ nên 
mạnh mẽ. Không thể có dân chủ ngoài pháp luật, pháp 
luật là bà đỡ của dân chủ. Mọi quyền dân chủ của người 
dân phải được thể chế hoá bằng hiến pháp và pháp luật, 
ngược lại hệ thông pháp luật phải bảo đảm cho quyền tự 
do, dân chủ của người dân được tôn trọng trong thực tế. 


275 


Xây dựng một nến pháp chế xã hội chủ nghĩa đảm bảo 
được việc thực hiện quyền lực của nhân dân là môi quan 
tâm suôi đời của Chủ tịch Hồ Chí Minh. 

- Ngay từ năm 1919, khi đưa ra bản Yêu sách 8 điểm đòi 
các quyền tự do, dân chủ cho nhân dân Việt Nam, Nguyễn Ái 
Quốc đã đòi thực dân Pháp phải cải cách nền pháp lý ở Đông 
Dương, phải bãi bỏ chế độ cai trị bằng các sắc lệnh và thay 
thế bằng các đạo luật. Trong Việt Nam yêu cầu ca, Người đã 
khẳng định vai trò của pháp luật bằng câu: 

Trăm điểu phải có thần linh pháp quyền. 

- Là người sáng lập Nhà nước dân chủ mới Việt Nam, 
Chủ tịch Hồ Chí Minh cũng là người có công lớn nhất 
trong sự nghiệp lập hiến và lập pháp, ơ cương vị Chủ tịch 
nước, Người đã hai lần đứng đầu Uy ban soạn thảo Hiến 
pháp 1946 và Hiến pháp 1959, đã ký lệnh công bô 16 đạo 
luật, 613 sắc lệnh và nhiều văn bản dưới luật khác... 1 . 

- Một mặt chăm lo hoàn thiện Hiến pháp và hệ thông 
pháp luật của nước ta, mặt khác Người hết sức chăm lo 
đưa pháp luật vào đời sông, tạo ra cơ chê bảo đảm cho 
pháp luật được thi hành, cơ chế kiểm tra, giám sát việc thi 
hành đó trong các cơ quan Nhà nước và trong nhân dân. . 

Theo Người, công bố luật chưa phải là mọi việc đã 
xong, phải tuyên truyền giáo dục lâu dài mới thực hiện 
được tốt. 

Trước hêt, Người rảt coi trọng việc nâng cao dân trí, 
bôi dưỡng ý thức làm chủ, phát triển văn hoá chính trị và 


1. Theo tài liệu của Viện Nghiên cứu khoa học pháp lý - Bộ 
Tư pháp, xuất bản tháng 3-1993. 


276 



tính tích cực công dân, khuyến khích nhãn dân tham gia 
vào các công việc của Nhà nước, khắc phục mọi thứ dân 
chủ hỉnh thức. Người thường nhắc nhở cán bộ phải lo u làm 
sao cho nhân dân biết hưởng quyền dân chủ, biết dũng 
quyển dân chủ của mình, dám nói, dám làm” x . 

Theo quan điểm của Chủ tịch Hồ Chí Minh: Lúc dân 
biết và dám phê bình người lãnh đạo, lúc đó dân đã biết 
nắm quyền của dân, tức là đã đến mức dân chủ hoá khá 
cao. 

- Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn luôn nêu gương trong việc 
khuyến khích nhân dân phê bình, giám sát công việc của 
Chính phủ , đồng thòi không ngừng nhắc nhỏ cán bộ các 
cấp, các ngành phải gương mẫu trong việc tuân thủ pháp 
luật, trước hết là các cán bộ thuộc ngành hành pháp và tư 
pháp. Trong thư gửi Hội nghị tư pháp toàn quốc, Người 
viết: “Các bạn là những người phụ trách thi hành pháp 
luật. Lẽ tất nhiên các bạn cần phải nêu cao cái gương 
“phụng công, thủ pháp, chí công, vô tư ", cho nhân dân noi 
theo” 1 2 . 

Người rất không hài lòng trước việc pháp luật của ta 
không được thực hiện nghiêm minh, xét xử thiêu công 
bằng, “thưởng có khi quá rộng mà phạt thì không 
nghiêm”, lẫn lộn giữa công và tội. Có công thì được 
thưởng, có lỗi thì phải phạt, “không vì công mà quên lỗi, vì 
lôi mà quên công”. 


1. Hồ Chí Minh: Toàn tập Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, 
2000, t. 12, tr. 223. 

2. Sđd , t. 5, tr. 382. 


277 



c) Để tiến tới một Nhà nước pháp quyền mạnh mẽ, có 
hiệu lực. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã thấy rõ phải nhanh 
chóng đào tạo, bồi dường nhằm hình thành một đội ngủ 
cán bô, viên chức nhà nước có trinh độ vãn hoá, am hiểu 
pháp luật, thành thạo nghiệp vụ hành chính và nhất ỉà 
phải có đạo đức cần kiệm liêm chính, chí công vồ tư, một 
tiêu chuẩn cơ bản của người cầm cân nảy mực cho công lý. 

- Cán bộ Nhà nước phải biết quản lý nhà nước. Từ 
người nô lệ thành người làm chủ, ta thiếu nhiều nhân tài 
quản lý. Người biết rò điều này, do đó quyết định đẩy 
mạnh việc đào tạo : mở Trường huấn luyện cán bộ Việt 
Nam, ký sắc lệnh sô> 197 thành lập Khoa Pháp lý học tại 
Trường Đại học Việt Nam. Một mặt, mạnh dạn sử dụng 
những viên chức, quan lại đã được đào tạo về nghiệp vụ và 
kỷ thuật hành chính dưới chế độ cũ; mặt khác , Người 
đãng báo “tìm người tài đức ”, kêu gọi ai có tài hãy ra giúp 
nước nhà. Công việc kiến thiết ngoại giao, kiến thiết kinh 
tế, kiến thiết quân sự, kiến thiết giáo dục,... rất cần nhiều 
nhân tài. “Nhân tài nước ta dù chưa có nhiều lắm nhưng 
nếu chúng ta khéo lựa chọn, khéo phân phối, khéo dùng 
thì nhân tài càng ngày càng phát triển thêm nhiều” 1 . 

Trong việc dừng cán bộ, Người nhắc nhỏ phải tẩy sạch 
óc bè phái, “Ai hẩu với mình thì dù nói không đúng cũng 
nghe, tài không có cũng dùng. Ai không thân với mình thì 
dù họ có tài cũng tìm cách dìm họ xuống, họ nói phải mấy 
cũng không nghe” 2 . 


1. Sđd , t. 4, tr. 99. 

2. Sđd, t. 5, tr. 77. 

278 



Để đảm bảo công bằng và dân chủ trong vân đề tuyển 
dụng cán bộ nhà nước, Người ký sắc lệnh 76, ban hành 
Quy chế công chức , trong đó xác định: Công chức Việt 
Nam là những công dân giữ một nhiệm vụ trong bộ máy 
nhà nước của chính quyền nhân dân dưới sự lãnh đạo tối 
cao của Chính phủ. 

Khác với những cán bộ của các cơ quan dân cử, làm 
việc theo nhiệm kỳ bầu cử, công chức theo chê độ chức 
nghiệp, vì vậy cần phải qua một kỳ thi tuyển để bổ nhiệm 
vào các ngạch, bậc hành chính. 

Nội dung thi tuyển yêu cầu khá toàn diện, bao gồm 
sáu môn thi: môn chính trị (đại cương về Hiến pháp và 
cách tổ chức Nhà nưốc của những nước lớn trên thê giới), 
môn kinh tế {so sánh kinh tê tư bản và kinh tế xã hội chủ 
nghĩa, kinh tế Việt Nam trước và sau cách mạng: nông 
nghiệp, thương nghiệp, công kỹ nghệ,...), môn pháp luật 
(về Hiến pháp nưóc Việt Nam Dân chủ Cộng hoà, chê độ 
thuê khoá, thể lệ ngân sách,...), môn địa lý (gồm địa lý 
tự nhiên và nhân vãn của Việt Nam và một sô nước lân 
cận: Lào, Miên, Miến Điện, Xiêm, Trung Hoa, Nhật Bản, 
Ân Độ), môn lịch sử (lịch sử Việt Nam cuôi thê kỷ XIX 
đầu thế kỷ XX, sự xâm lăng của thực dân Pháp, các phong 
trào xã hội, tư tưởng, học thuật đầu thê kỷ XX. Sự ra đòi 
của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà, cuộc kháng chiên 
toàn dân,...) và môn ngoại ngữ (tự nguyện: Anh, Trung 
hoặc Pháp). 

Trong điều kiện của cuộc kháng chiến chống Pháp, yêu 
cầu về trình độ văn hoá - pháp luật đôi với đội ngũ công 
chức lúc bấy giờ có thể nói là cao. Nó đòi hỏi người dự 


279 


tuyển phải qua một lớp huấn luyện để bổ túc học vấn. Tùy 
theo kết quả thi cử và năng lực, trình độ, phẩm chất của 
mỗi người mà sáp xếp vào ngạch bậc và bổ dụng theo thứ 
tự trên dưới. 

Điều đó đã thể hiện rõ tầm nhìn xa, tính chính quy, 
hiện đại, tinh thần công bằng, dân chủ,... của tư tưởng 
Hồ Chí Minh trong việc xây dựng nền móng cho pháp 
quyền Việt Nam. 

- Nhưng trong vấn để cán bộ, đặc biệt là với cán bộ 
quản lý nhà nước, điều quan tâm thường xuyên của Chủ 
tịch Hồ Chí Minh vẫn là phẩm chất đạo đức và tinh thần 
phục vụ nhân dân, phục vụ Tổ quốc , bồi thiếu điều cơ bản 
này thì dù có năng lực mấy cũng không dùng được. 

Nói chuyện trước cuộc míttinh của hơn hai vạn cử tri 
Hà Nội ủng hộ cuộc bầu cử Quốc hội (ngày 5-1-1946), Chủ 
tịch Hồ Chí Minh nói: “Làm việc nước bây giò là hy sinh, là 
phấn đấu, quên lợi riêng mà nghĩ lợi chung. Những ai 
muốn làm quan cách mạng thì nhất định không nên bầu” 1 . 

Sau khi trúng cử, Người hứa trước đồng bào: Trưốc sự 
nguy hiểm khó khăn của nước nhà, chúng tôi đi trước. Với 
việc giữ vững nền độc lập, chúng tôi xin đi trước. 

Đôi với Hồ Chí Minh, cán bộ quản lý Nhà nước củng 
vẫn là người cán bộ cách mạng, người cán bộ quần chúng 
hoạt động ở lĩnh vực Nhà nước. Ngưòi hiểu rõ xu hướng 
quan liêu hoá khó tránh khỏi của loại cán bộ này, nên 
luôn luôn nhắc nhở họ phải thân dân, gần dân, trọng dân, 
không được lên mặt “quan cách mạng” với dân, phải lắng 


1. Sđd, t. 4, tr. 147. 


280 



nghe ý kiên và chịu sự kiểm soát của dân. Chỉ có trí tuệ và 
lòng dân mới có thể làm cho chính quyền trở nên mạnh 
mẽ và sáng suốt. 

4. Tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng nhà nước 
trong sạch, vừng mạnh, hiệu quả 

Làm thê nào để xây dựng một Nhà nưốc cách mạng trong 
sạch, vừng mạnh, hoạt động có hiệu quả, đấu tranh khắc 
phục những cản bệnh cô hữu của các nhà nước kiểu cũ, đó là 
mối quan tâm thường xuyên của Chủ tịch Hồ Chí Minh, 
ngay từ những ngày đầu mới có chính quyền. 

Đây là một cuộc đấu tranh gian khổ, muôn thắng lợi 
phải huy động sức mạnh của nhán dân và của cả hệ thông 
chính trị, sử dụng kết hợp các biện pháp tư tưởng và tổ 
chức, giáo dục và hành chính, kinh tê và pháp luật,... 
trong đó Người nhấn mạnh hai nội dung cơ bản sau đây: 

a) Tăng cường pháp luật đi đôi với đẩy mạnh giáo dục 
đạo đức 

Từ kinh tế tiểu nông, quen sông theo luật tục hơn là 
theo pháp luật, bỏ qua chế độ tư bản đi lên chủ nghĩa xã 
hội, lại trải qua nhiều năm chiên tranh,... muôn hình 
thành ngay một Nhà nước pháp quyền là chưa thể được. 
Trong việc xây dựng Nhà nước pháp quyển hiện nay, phải 
nhấn mạnh vai trò của pháp luật , phải khẩn trương xây 
dựng đồng bộ hệ thông pháp luật, đẩy mạnh việc tuyên 
truyền, giáo dục pháp luật trong nhân dân, song không 
nên vì thế mà đê cao một chiểu vai trò của pháp luật, coi 
pháp luật là tối thượng, bỏ qua vai trò hỗ trợ của các nhân 
tố khác, trong đó có vấn đề giáo dục đạo đức. Đạo đức và 


281 


pháp luật đều ỉà hai hình thái ý thức xã hội, thuộc hai 
linh vực khác nhau nhưng lại kết hợp và bổ sung cho 
nhau trong thực tê trị nước; và những nhà chính trị sáng 
suôt thường không bao giò tuyệt đối hoá địa vị độc tôn của 
một yếu tô riêng lẻ nào. 

ở phương Đông, thuyết “nhân trị” của Khổng Tử lấy 
đạo nhân làm gôc, lây hiêu đễ, lễ nhạc làm nội dung cơ 
bản cho sự giáo hoá; chủ trương rằng nhò giáo dục con 
người tốt lên và ngày càng hoàn thiện thì công việc 
“chính, hình”, sẽ giảm nhẹ đi rất nhiều. Coi trọng đạo đức, 
nhưng Nho gia củng không hể loại bỏ hình luật , mà coi đó 
là một biện pháp cần thiết để ngăn ngừa, cần đặt ra, 
nhưng tốt nhất là không cần dùng đến. Theo Mạnh Tử, 
chỉ có đức nhân không đủ cai trị, chỉ có một mình pháp 
luật tự nó cũng không thê thi hành được. 

Còn các nhà “ pháp trị” (Tuân Tử, Hàn Phi Tử, Lý 
Tư,...) lại chủ trương rằng pháp luật mới là yếu tố quyết 
định chứ không phải đạo đức, đặc biệt là khi xã hội càng 
rối loạn, đạo đức càng suy vi, pháp luật càng phải mạnh 
mẽ. Nhưng đi đôi với thưởng phạt nghiêm minh, các nhà 
“pháp trị” cũng vẩn không bỏ qua tấm gương của các ông 
vua thánh , chúa minh , những ông quan đức độ và kẻ sĩ 
hiền tài... 

Nói chung, các vị vua chúa hiền tài, sáng suốt ở 
phương Đông (Trung Quôc và Việt Nam), những người 
được coi là đã thành công trong sự nghiệp trị nước, đều 
biêt kêt hợp giáo dục đạo đức với tăng cường pháp luật, 
vừa tôn Nho, vừa trọng Pháp. 

Chủ tịch Hồ Chí Minh là một nhà chính trị lão luyện 


282 


và sáng suốt đã thâu hái được nhửng kinh nghiệm lịch sử 
quý báu trong văn hoá trị nước của loài người và đã vận 
dụng nó một cách nhuần nhuyễn, sáng tạo. Trong suôt 24 
năm ỏ cương vị đứng đầu Nhà nước, Bác Hồ là một mẫu 
mực của sự kết hợp đạo đức và pháp luật, luôn luôn chú 
trọng giáo dục đạo đức nhưng củng không ngừng nâng cao 
vai trò , sức mạnh của pháp luật. 

Trước hêt, chính trị Hồ Chí Minh là một nền chính tri 
đạo đức ; và đạo đức cao nhất, theo Người là “Hết lòng hết 
sức phục vụ nhân dân. Vì Đảng, vì dân mà đấu tranh 
quên mình, gương mẫu trong mọi việc” 1 . 

Người thường xuyên nhác nhơ: “Nước lấy dân làm gổc. 

Trong công cuộc kháng chiên kiến quốc, lực lượng 
chính là ỏ dân, vậy tất cả anh chị em các bộ đội, cơ quan 
Chính phủ và các đoàn thể, trong khi tiếp xúc hoặc sống 
chung với nhân dân, ai ai củng phải nhớ và thực hành 12 
điều sau đây...” 2 , Người chỉ ra sáu điều nên và sáu điều 
không nên , rất cụ thể và thiết thực, thế hiện trong đó sự 
kết hợp chặt chẽ giữa đạo đức và pháp luật. 

Suốt đời mình, Chủ tịch Hồ Chí Minh gương mẫu chấp 
hành kỷ cương, phép nước, đồng thòi cũng suốt đời kiên 
trì giáo dục đạo đức cho cán bộ, đảng viên, nhất là những 
người có chức, có quyển. 

Như chúng ta đã biết, giữa đạo đức và pháp luật vôh 
có quan hệ khăng khít với nhau. Pháp luật bao giờ cũng là 
một biện pháp để khẳng định một chuẩn mực đạo đức nào 


1. Sđd , t. 9, tr. 285. 

2. Sđd } t. 5, tr. 409. 


283 



đó và biến nó thành thói quen. Chuẩn mực đạo đức càng 
khó bao nhiêu thì vai trò của pháp luật càng quan trọng 
bây nhiêu. 

Ví dụ, tham nhũng là một hiện tượng phổ biên, xuất 
hiện cùng một lúc vói sự xuất hiện của bộ máy nhà nước 
và tầng lớp cầm quyền. Nếu chỉ kêu gọi đạo đức thôi thì 
không bao giờ giải quyết được vấn đề, phải kết hợp giáo 
dục đạo đức với trừng trị bằng pháp luật. Thòi đại nào, 
chính thể nào cũng đều đề ra nhiều đạo luật nghiêm khắc 
nhằm hạn chê loại bệnh nan y này, vấn đề là có kiên 
quyết thực thi hay không. 

Vì vậy, ta thấy Bác Hồ nêu khẩu hiệu cần, Kiệm đi 
liền với Liêm, Chính. Như Người giải thích: “Liêm tức là 
không tham ô và luôn luôn tôn trọng, giữ gìn của công và 
của nhân dân. 

Chính tức là việc phải thì dù nhỏ cũng làm, việc trái 
thì dù nhỏ cũng tránh” 1 . 

Đi đôi vối giáo dục đạo đức, Người kịp thời ban hành 
pháp luật . Ngày 27-11-1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh ký 
Sắc lệnh ấn định hình phạt tội đưa và nhận hối lộ sẽ bị 
phạt từ 5 đên 20 nảm khổ sai và phải nộp phạt gấp đôi sô 
tiền nhận hôi lộ. Ngày 26-1-1946, Người ký “quốc lệnh” 
khép tội tham ô, trộm cắp của công vào tội tử hình. 

Nhưng ban hành sắc lệnh tương đối dễ, tổ chức đưa nó 
vào cuộc sống, làm cho nó có hiệu lực trong thực tế, thì 
khó hơn nhiều. 

Ngay sau khi chính quyền nhân dân vừa được thành 


1. Sđd , t. 7, tr. 392. 


284 



lập năm 1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã kêu gọi nhân dãn 
hãy tham gia giám sát công việc của Chính phủ. Người 
viết: Từ ngày thành lập Chính phủ, trong nhân viên còn 
có nhiều khuyết điểm. Có ngươi làm quan cách mạng, chợ 
đen, chợ đỏ, mưu vinh thân, phì gia... Xin đồng bào hãy 
phê bình, giám sát công việc của Chính phủ. 

Tại kỳ họp thứ 2 của Quốc hội khoá I (tháng 11-1946) 
có đại biểu Quôc hội đã chất vấn Chính phủ vê vụ Chu Bá 
Phượng , lúc đó là Bộ trưởng Bộ Kinh tê trong Chính phủ 
liên hiệp kháng chiến, là đại biểu của Việt Nam Quốc dân 
đảng, được bổ sung, tham gia phái đoàn Chính phủ ta đi 
dự Hội nghị Phôngtennơblô. Trong chuyên đi đó, ông ta 
mang theo vàng để buôn lậu, bị các nhà chức trách Pháp 
bắt được; báo chí Pháp lợi dụng rêu rao, hòng làm mất 
ảnh hưởng của Đoàn đại biểu Chính phủ ta. Đây là vụ “xì 
căng đan” đầu tiên ở một nhân viên cấp Bộ trương được 
công khai đưa ra trước Quốc hội ta. 

Bác Hồ đã thay mặt Chính phủ trả lời thẳng thắn: 
Chính phủ hiện thời đã cô gắng liêm khiết lắm. Nhưng 
trong Chính phủ, từ Hồ Chí Minh đến những người làm 
việc ở các Úy ban làng, đông lắm, phức tạp lắm. Dù sao, 
Chính phủ đã hết sức làm gương, và nêu làm gương không 
xong, thì sẻ dùng pháp luật mà trị những kẻ ãn hôi lộ. Đã 
trị, đang trị và sè trị cho kỳ hết! 

Trong việc thi hành pháp luật, cái khó nhất là phải 
bảo đảm được tính vô tư, khách quan, công bằng, bình 
đảng đổi với mọi công dân trước pháp luật. Ngày xưa, các 
nhà pháp trị, như Quản Tử viết: “Vua tôi, trên dưối, sang 
hèn đều phải theo pháp luật, như thế là thịnh trị”. Thực 


285 


ra, hình luật phong kiến nặng nề chỉ để trừng phạt thứ 
dân chứ không phải cho các bậc đại phu! Vì vậy mới có 
tình trạng cùng một loại tội, quan thì xử theo lễ, dân thì 
xử theo luật! 

Chúng ta làm cách mạng là để chông lại tình trạng bất 
bình đẳng xã hội đó. Vì vậy, Chủ tịch Hồ Chí Minh đòi hỏi 
pháp luật của ta “phải thẳng tay trừng trị những kẻ bất 
liêm, bất kỳ kẻ ấy ở địa vị nào, làm nghề nghiệp gì" 1 . 

Cuối năm 1945, khi giao việc cho đồng chí Lê Giản 
sang phụ trách ngành công an, Bác Hồ căn dặn: Bác lưu ý 
chú phải “thiết diện vô tư”, bôn chữ thôi. Rồi Người giải 
thích: Thiết diện là mặt sắt nghĩa là làm công an thì phải 
kiên quyết, cứng rắn; vô tư là không thiên vịy nghĩa là 
phải hết sức công bằng, công minh. Chú làm cái nghề này 
mà không “thiết diện vô tư” thì Bác sẽ “thiết diện vô tư” 
với chú! 2 . 

Người nói và gương mẫu thực hiện. Trong kháng chiến 
chông Pháp, Đại tá Trần Dụ Châu, vôn cũng là một người 
cách mạng, nhưng khi làm Cục trưởng Cục Quân nhu, đã 
lợi dụng chức vụ, bớt xén phần cơm áo vốh đã rất kham 
khổ, thiêu thôn của bộ đội ta để cùng đồng bọn sông phè 
phỡn, lãng phí, trụy lạc... Vụ án được khởi tô", đưa ra toà 
án quân sự, y bị lĩnh án tử hình. Trần Dụ Châu và gia 
đình kháng án lên Bác Hồ, xin được khoan hồng. Vụ án đã 


1. Sđd , t. 5, tr. 641. 

2. Theo hồi ký của đồng chí Lê Giản: Những ngày sóng gió, 
Nxb. Công an nhân dân, in lần thứ hai, Hà Nội, 2000, tr. 174- 
175. 


286 



gây cho Bác Hồ một nỗi đau buồn sâu sắc. Nhưng đối với 
loại sâu mọt đục khoét nhân dân, trị một người để cứu 
muôn người, dù rất đau lòng, Người đã ký lệnh bác đơn 
chống án của Trần Dụ Châu. Vụ án đã được thi hành. 

Qua đó, có thể thấy: Bác Hồ rất đề cao phép nước, 
“nhân trị” đi đôi với “pháp trị". Người hết lòng thương 
yêu, dạy bảo cán bộ. Nhưng kẻ nào lạm dụng tình thương 
của Người, làm hại đến tính mệnh và tài sản của nhân 
dân, làm mất thanh danh, uv tín của Đảng và Nhà nước, 
để đề cao phép nước, thì dù họ có là cách mạng kỳ cựu, là 
bộ trưởng, thứ trưởng, là gì đi nữa, vẫn phải được đem ra 
xét xử theo đúng pháp luật. 

Tinh trạng tiêu cực trong đời sống pháp luật ở nước ta 
hiện nay có một phần là do hệ thông pháp luật của ta 
thiêu đồng bộ, một phần nừa là do thi hành không 
nghiêm. Nhưng dù sau này hệ thông pháp luật có hoàn 
chỉnh đến đâu, việc thi hành vẫn không thể tốt nếu tăng 
cường pháp luật không đi liền với thường xuyên giáo dục 
đạo đức cho đội ngũ cán bộ Nhà nước, trước hết là những 
người giữ chức năng bảo vệ pháp luật. 

Điều đó cho thấy rằng, Chủ tịch Hồ Chí Minh là một nhà 
lập pháp đồng thời là một nhà hành pháp vĩ đại. Tư tưởng 
của Người về sự kết hợp thống nhất, biện chứng giữa giáo 
dục đạo đức và tăng cường pháp luật cần được chúng ta kê 
thừa và phát huy trên con đường xảy dựng một Nhà nước 
pháp quyền mạnh mẽ, trong sạch, vững mạnh, có hiệu quả. 

b) Kiên quyết chông ba thứ 'giặc nội xâm" là tham ô, 
lãng phí , quan liêu 

Sức mạnh, hiệu quả của Nhà nước một mặt dựa vào 


287 


tính nghiêm minh của việc thi hành pháp luật, mặt khác 
dựa vào sự gương mẫu, sự trong sạch vê đạo đức của 
người cầm quyển. Vì vậy, Chủ tịch Hồ Chí Minh đòi hỏi 
"cán bộ phải thực hành chữ LIÊM trước, để làm kiểu mẫu 
cho dân" 1 . Hiện nay, đất nước ta đang đi lên trong điều 
kiện cạnh tranh quốc tế ngày càng quyết liệt, nền kinh tế 
của ta còn ở tình trạng thấp kém, còn có khoảng cách lớn 
về trình độ giữa nước ta với thế giới, trong khi đó một bộ 
phận cán bộ có chức có quyền lại đang rơi vào tham 
nhũng, thoái hoá, biến chất... Các tệ nạn đó đang diễn ra 
khá trầm trọng, làm hoen ố hình ảnh “Chính phủ Cụ Hồ", 
đang làm suy yếu sức mạnh và hiệu lực của Nhà nước, 
phá hoại niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của 
Đảng. Vì vậy, tập trung lực lượng để đấu tranh chống 
tham nhũng, quan liêu, thoái hoá biến chất,... đang là một 
yêu cầu cấp bách để làm cho Nhà nước ta trong sạch, 
vững mạnh, có hiệu năng, hiệu quả. 

Từ rất sớm, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã chỉ ra ba thứ 
“giặc nội xâm”, “giặc trong lòng”, những căn bệnh mà 
chúng ta phải kiên quyết chông, nếu không chúng sẽ dẫn 
đên nguy cơ suy thoái, đổ võ không lường hết được. Người 
nói: “Tham ô, lãng phí và bệnh quan liêu, dù cô" ý hay không, 
cũng là bạn đồng minh của thực dân và phong kiến,... Nó làm 
hỏng tinh thần trong sạch và ý chí khắc khổ của cán bộ ta. Nó 
phá hoại đạo đức cách mạng của ta là cần, kiệm, liêm, chính... 


1. Hồ Chí Minh: Toàn tập , Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, 
2000, t. 5, tr. 641. 


288 



Tội lỗi ấy cũng nặng như tội lỗi Việt gian, mật thám” 1 . 

Ngưòi chỉ ra mối quan hệ giữa đánh thù trong và diệt 
giặc ngoài: Chông tham ô, lãng phí, quan liêu cũng cần 
kíp như việc đánh giặc trên mặt trận. w Nếu chiến sĩ và 
nhân dân ra sức chông giặc ngoại xâm mà quên chông 
giặc nội xâm , như thê là chưa làm tròn nhiệm vụ của 
mình” 2 . 

Ngày nay, trong một nền kinh tế hàng hoá nhiều 
thành phần, vận hành theo cơ chế thị trường tất yếu đẻ ra 
những tên gian manh, bịp bợm. Do sự giáo dục và quản lý 
yếu kém của Nhà nước, chúng đã móc nối được với những 
phần tử thoái hoá trong bộ máy nhà nước, ra sức tung 
hoành, ăn cướp, lừa đảo, chiếm đoạt hàng nghìn tỷ đồng 
của nhân dân, dẫn đến những vụ án tầy đình, làm xôn xao 
dư luận xã hội, gây hoang mang, lo lắng trong nhân dân 
về sự trong sạch, vững mạnh của bộ máy Nhà nước ta. 
Công luận đang đòi hỏi Đảng và Nhà nước ta phải kiên 
quyết phanh phui, vạch tội, xét xử chúng một cách 
nghiêm minh và trừng trị thật đích đáng để đem lại niềm 
tin cho nhân dân vào sức mạnh và hiệu lực của Nhà nước 
ta. 

Vì sao nạn tham nhũng, hối lộ không giảm mà đang có 
chiều hướng gia tăng? Vì sao có hiện tương "nhòn" pháp 
luật? Có nguyên nhân do cơ chế quản lý kinh tế, do sơ hở 
về chính sách, pháp luật, do thiếu nghiêm minh trong xét 
xử và thi hành án, do công tác quản lý, giáo dục còn yếu 
kém, V.V.. Cũng có nguyên nhân về nạn phe phái, ô dù bao che 


1, 2. Sđd, t. 6, tr. 490,495. 


19-Giáo trình TT 


289 



cho nhau. Nhưng có một nguyên nhân quan trọng nữa không 
thể bỏ qua, đó là bệnh quan liêu. 

Chủ tịch Hồ Chí Minh nói: “Vì những người và những 
cơ quan lãnh đạo từ cấp trên đến cấp dưối không sát công 
việc thực tế, không theo dõi và giáo dục cán bộ, không gần 
gũi quần chúng. Đối với công việc thì trọng hình thức mà 
không xem xét khắp mọi mặt, không vào sâu vấn đề. Chỉ 
biết khai hội, viết chỉ thị, xem báo cáo trên giấy, chứ 
không kiểm tra đến nơi, đến chốn... thẩnh thử có mắt mà 
không thấy suốt, có tai mà không nghe thấu, có chế độ mà 
không giữ đúng, có kỷ luật mà không nắm vững... Thê là 
bệnh quan liêu đã ấp ủ, dung túng, che chở cho nạn tham 
ô, lãng phí. Vì vậy, muỗín trừ sạch nạn tham ô, lãng phí, 
thì trước mắt phải tẩy sạch bệnh quan liêu” 1 . 

Về tác hại nghiêm trọng của bệnh quan liêu, Mác và 
Ángghen đã từng cảnh tỉnh giai cấp vô sản rằng chủ nghĩa 
quan liêu có thể dẫn các Đảng Cộng sản cầm quyền đến chỗ 
“đánh mất một lần nữa chính quyền vừa giành được”, “đi 
vào con đường tiêu vong như đã từng xảy ra đỗi với mọi loại 
hình Nhà nước từng xuất hiện từ trước đến nay”. 

V.I. Lê nin cũng viết: "... chúng ta bị khôn khổ trước 
hết về tệ quan liêu. Những người cộng sản đã trở thành 
những tên quan liêu. Nếu có cái gì sẽ làm tiêu vong chúng 
ta thì chính là cái đó” 2 (tức chủ nghĩa quan liêu - T.G.). Sự 
tiên liệu của các bậc thầy vĩ đại đã không được nhũng 


1. Sđd , tr. 489 - 490. 

2. V.I. Lênin: Toàn tập , Nxb. Tiến bộ, Mátxcơva, 1979, t. 54, 
tr. 235. 


290 



người kê tục sau này cảnh giác, đề phòng, khắc phục. Sự 
sụp đổ của Nhà nước Xôviết có những nguyên nhân sâu xa 
của nó, song có một nguyên nhân mà ai cũng thấy, đó là 
bộ tham mưu của nó đã quan liêu hoá, ngày càng xa ròi 
nhân dân, nên đã rơi vào thoái hoá, biến chất. 

Vì vậy, không thể nói đến một nhà nước trong sạch, 
vững mạnh, hiệu quả nếu như không kiên quyết, thường 
xuyên đẩy mạnh cuộc đấu tranh để chặn đứng, tiến tới 
tiêu diệt tận gốc những nguyên nhân đã gây ra nạn tham 
ô, lãng phí, quan liêu. 

III. VẬN DỤNG TƯ TƯỞNG Hổ CHÍ MINH VỂ 
NHÀ NƯỚC, XÂY DỰNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM 
NGANG TẦM NHIỆM vụ CỦA GIAI ĐOẠN LỊCH sử MỚI 

Kể từ sau ngày Cách mạng Tháng Tám thành công, 
chính quyền về tay nhân dân đến nay, Đảng ta đã có kinh 
nghiệm hơn 1/2 thế kỷ xây dựng và lãnh đạo nhà nước. Từ 
cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân chuyển sang cách 
mạng xã hội chủ nghĩa, tuy nội dung nhiệm vụ của Nhà nước 
có sự khác nhau, song về bản chất vẫn là Nhà nước của dân, 
do dân, vì dân, được xây dựng trên những nguyên tắc của 
' chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, mang bản 
chất giai cấp công nhân, tính nhân dân và tính dân tôc. 
Nhưng từ chiến tranh chông ngoại xâm chuyển sang hoà 
bình xây dựng kinh tế, từ cơ chế quản lý tập trung, quan liêu, 
bao cấp chuyển sang cơ chế thị trường theo định hướng xã hội 
chủ nghĩa, có sự quản lý của Nhà nước, trong điều kiện mở 
cửa, hội nhập kinh tế quõc tế, làm ăn với nước ngoài,... đã có 
sự thay đổi rất nhiều, từ nội dung nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, 


291 


phương thức hoạt động, cho đến yêu cầu về phẩm chất, năng 
lực của con người vận hành bộ máy nhà nước. 

Sự nghiệp cách mạng của nhân dân ta đang đứng 
trước nhũng cơ hội và thách thức chưa từng có. Xu thế 
toàn cầu hoá đang phát triển sâu rộng với tốc độ nhanh, 
mở ra cơ hội cho các nước chậm phát triển có thể đuổi kịp 
các nước phát triển, đồng thòi cũng gia tăng nguy cơ bành 
trướng của chủ nghĩa thực dân mới. Trong tình hình đó, 
nếu không có một Nhà nưốc thực sự trong sạch, vững 
mạnh, hoạt động có hiệu quả, hiệu lực, tranh thủ nắm lấy 
vận hội, đưa đất nước vượt qua nguy cơ, thách thức thì 
chủ nghĩa xã hội sẽ không có mà độc lập dân tộc cũng khó 
bảo vệ được. 

Vậy làm thế nào để không ngừng hoàn thiện Nhà nước 
của dân, do dân, vì dân, kê thừa và phát huy được truyền 
thống tót đẹp của Chính phủ Cụ Hồ trong giai đoạn lịch 
sử mới? Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh, liên hệ với tình 
hình hiện nay, có thể thấy nổi lên mấy vấn đề cấp bách 
sau đây, cần tập trung đột phá nhằm tạo ra những 
chuyển biến rõ rệt: 

1. Phát huy dân chủ đi đôi với tăng cường pháp 
chê xã hội chủ nghĩa, đảm bảo thật sự tôn trọng 
quyền làm chủ của nhân dân 

Để vượt lên tình trạng thấp kém của nền kinh tế, rút 
ngắn khoảng cách vê trình độ phát triển giữa nước ta với 
nhiều nước trên thê giới, trong điều kiện cạnh tranh quôc 
tê quyết liệt hiện nay, ta không có con đường nào khác là 
phải phát huy cao độ nội lực của dân tộc”, mà một trong 


292 


những nhân tô cơ bản làm nên nội lực đó là phát huy dân 
chủ. Chính khát vọng dân chủ đã tạo nên sức mạnh kiên 
cường đấu tranh cho độc lập, tự do. Giành được chính 
quyên vê tay nhân dân rồi thì quyền làm chủ thật sự của 
người dân là nội dung đích thực của độc lập, tự do. Bởi 
như Bác Hồ đã nói: “Nhưng nếu nước độc lập mà dân 
không hưởng hạnh phúc tự do, thì độc lập cũng chẳng có 
nghĩa lý gì” 1 . 

Trong cuộc chiến đấu khẩn trương và quyết liệt chông 
kẻ thù xâm lược, nhiều công việc cấp bách phải được giải 
quyết kịp thòi và tập trung ỏ cơ quan lãnh đạo cao nhất 
của Đảng và Nhà nước. Khi chuyển sang hoà bình, xây 
dựng, trong điều kiện khó khản, phức tạp của tình hình 
đất nước hiện nay thì mở rộng dân chủ là một nhiệm vụ 
r quan trọng và cấp thiết để khai thác được sức mạnh vô 
tận của nhân dân ta trong sự nghiệp đổi mới, mở cửa, hội 
nhập với thê giới. Qua thực tê hơn 15 năm đổi mói, Đảng 
ta đã chỉ ra rằng nơi nào thực hiện được dân chủ, phát 
huy được trí tuệ của đông đảo cán bộ và nhân dân, thì 
nhất định thành công. Ngược lại, nơi nào để mất dân chủ, 
gây ra sự bất mãn trong quần chúng thì nơi đó không 
tránh khỏi khó khăn và dẫn tới những hậu quả đáng tiếc. 

1 Chủ tịch Hồ Chí Minh nói: “Dân chủ , sáng kiến, hăng 
hái , ba điều đó rất quan hệ với nhau. Có dân chủ mới làm 
cho cán bộ và quần chúng đề ra sáng kiên” 2 . Bởi vậy, 


1. Hồ Chí Minh: Toàn tập , Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, 

1 2000, t. 4, tr. 56. 

2. Sđd , t. 5, tr. 244. 


293 



Người nhắc nhở: “Phải thật sự tôn trọng quyền làm chủ 
của nhân dân. Tuyệt đổi không được lên mặt “quan cách 
mạng” ra lệnh ra oai” 1 . 

Điều cần chú ý là trong tư duy Hồ Chí Minh về dân 
chủ thì dân chủ của ta phải là “dân chủ thực sự”. “Nước ta 
phải đi đến dân chủ thực sự” 2 . “Chúng ta phải ra sức thực 
hiện những cải cách xã hội, để nâng cao đòi sông của nhân 
dân, thực hiện dân chủ thực Sỉ/’ 3 . Nhiều lần Người nhắc đi 
nhắc lại hai chữ “thực sự”, “thật sự” như là một thuộc tính 
cơ bản không thê thiếu của nền dân chủ của chế độ ta, nó 
vổn xa lạ với thứ dân chủ trừu tượng, dân chủ hình thức 
mà người ta dễ dàng nghĩ tới là dân chủ trong xã hội tư 
sản. 

Qua đó, có thể thấy dân chủ là một nội dung lớn trong 
tư tưởng Hồ Chí Minh. Theo Người, thực hành dân chủ là 
cái chìa khoá vạn năng có thể giải quyết được mọi khó 
khăn. Mọi chủ trương, đường lối, thuộc tất cả các lĩnh vực 
kinh tê, chính trị, văn hoá, xã hội,... đều được Người xem 
xét và giải quyêt từ địa vị người làm chủ và quyền làm 
chủ của nhân dân. 

Để người dân được hưởng quyền dân chủ trong thực tế, 
không chỉ xác nhận quyền đó trong Hiến pháp và pháp 
luật, Chủ tịch Hồ Chí Minh còn tạo điều kiện vật chất và 
văn hoá để người dân nâng cao năng lực làm chủ ; nâng 
cao dân trí, bồi dưỡng văn hoá chính trị, phát triển tính 
tích cực công dân, mở mang kinh tế, cải thiện đời sống vật 


294 


1. Sđd y t. 10, tr. 311. 

2, 3. Sđd , t. 7, tr. 25, 323. 



chất và tinh thần cho nhân dân, khuyên khích nhân dân 
tham gia giám sát công việc của các cơ quan nhà nước, từ 
dưới lên trên. 

Phát huy dân chủ phải kết hợp chặt chẽ với tăng cường 
pháp chế, thực hiện quản lý xã hộ] bằng pháp luật, theo 
pháp luật. Nhà nước* ta phải tiếp tục thể chế hoá bằng 
pháp luật các quyền dân chủ của người dân trên các lĩnh 
vực của đòi sông xã hội, đặc biệt là trong hoạt động kinh 
tế. Đồng thòi, phải đẩy mạnh cuộc đấu tranh phòng và 
chông vi phạm pháp luật, đảm bảo cho mỗi công dán đều 
được bình đẳng trưốc pháp luật, đảm bảo mọi hành vi vi 
phạm pháp luật đều được xét xử nghiêm minh, đúng 
người, đúng tội, không phân biệt người đó là ai, để đem lại 
niềm tin cho nhân dân vào tính nghiêm minh của pháp 
•luật Nhà nước ta. 

2. Cải cách và kiện toàn bộ máy hành chính nhà 
nước, xây dựng một nền hành chính dân chủ, trong 
sạch, vững mạnh 

Đường lối, chính sách đúng đắn của Đảng, pháp luật 
của Nhà nước là điểu kiện tiên quyết, song nếu không có 
một nền hành chính mạnh, có hiệu lực thì chính sách, 
luật pháp dù đúng, cũng không thể đi vào cuộc sông. Nên 
hành chính yếu kém là một trở lực lớn cho đổi mới và phát 
triển. Do đó, cải cách và kiện toàn bộ máy hành chính 
đang là một yêu cầu bức xúc, Nhân dân mong mỏi được 
sống và làm ăn trong một môi trường an ninh, trật tự, dân 
chủ, không bị phiền hà, sách nhiễu, người ngay được bảo 
vệ, kẻ gian bị trừng trị. 


295 


Hiện nay, nền hành chính của ta còn có nhiều yêu 
kém: quan liêu, xa dân, xa cơ sở; phân tán, thiếu trật tự 
kỷ cương; nạn tham nhũng và lãng phí của công; bộ máy 
cồng kềnh, nặng nể, kém hiệu lực; đội ngũ cán bộ, công 
chức còn yếu về kiên thức, năng lực, một bộ phận không 
nhỏ kém phẩm chất, thậm chí hư hỏng. 

Cải cách hành chính để có một nền hành chính dân 
chủ, trong sạch, phục vụ đắc lực nhân dân, giữ vững trật 
tự, kỷ cương xã hội theo pháp luật. Nó phải phục vụ tận 
tụy, công tâm, đáp ứng yêu cầu hàng ngày vê quyển lợi 
hợp pháp của nhân dân. Muốn thế, bản thân nó phải 
trong sạch và có kỷ cương, phải thanh toán được những 
căn bệnh mà từ rất sớm Chủ tịch Hồ Chí Minh đã chỉ ra: 
trái phép, cậy thế, hủ hoá, tư túng, chia rẽ, kiêu ngạo, “lúc 
nào cũng vác mặt “quan cách mạng” lên. Không biết rằng, 
thái độ kiêu ngạo đó sẽ làm mất lòng tin cậy của dân, sẽ 
hại đến oai tín của Chính phủ” 1 . Tóm lại, phải phấn đấu 
để xoá bỏ ấn tượng hiện nay trong nhân dân: hành chính 
là hành dân là chính\ 

Cải cách và kiện toàn bộ máy hành chính là một quá 
trình, phải tiến hành đồng bộ trên nhiều mặt. Căn bệnh 
này nặng nề, phức tạp, có căn nguyên xã hội - lịch sử, nên 
không thể chữa trị trong một thòi gian ngắn. 

Những vấn đề bức xúc nổi lên hiện nay thường biểu 
hiện tập trung ở các cơ quan hành chính hàng ngày có 
quan hệ tiếp xúc trực tiếp vối nhân dân. cần phải làm cho 
đội ngũ cán bộ, viên chức quán triệt nhận thức: Nhà nưốc 


1. Sđd , t. 4, tr. 57 - 58. 


296 



là một tổ chức công quyền thể hiện quyền lực của nhân 
dân, nhân viên nhà nước là công bộc của nhân dân. Bên 
cạnh chức năng quản lý nhà nước , các cơ quan hành chính 
còn có chức năng dịch vụ công . Để nêu cao tinh thần phục 
vụ nhân dân, cần thiết phải: 

- Cải cách thủ tục hành chính, ban hành và hoàn thiện 
chế độ công vụ. 

- Đề cao trách nhiệm giải quyết khiếu kiện của nhân 
dân, sao cho thủ tục khiếu kiện đơn giản, nhanh chóng, 
đúng pháp luật, không để nhân dân phải tốn quá nhiều 
thời giò, công sức đi lại, do tình trạng đùn đẩy, “kính 
chuyển” vồng vo. 

* Sắp xếp lại đội ngũ cán bộ, công chức theo đúng chức 
danh, tiêu chuẩn, thực hiện tinh giản biên chế; xử lý 
nghiêm minh, kịp thời nhửng người vi phạm pháp luật 
(tham nhũng, đặc quyền đặc lợi,...). 

3. Tảng cường sự lảnh đạo của Đảng đối với Nhà 
nước; gắn liền xây dựng, chỉnh đốn Đảng với cải 
cách bộ máy hành chính 

Đảng ta là Đảng cầm quyền, sự lãnh đạo của Đảng là 
nhân tố quyết định chất lượng, hiệu quả hoạt động của bộ 
máy nhà nước. Dưới sự lãnh đạo của Đảng và Bác Hồ, 
Nhà nước ta đã hoàn thành được nhiệm vụ lịch sử vẻ vang 
trong hai cuộc kháng chiến vĩ đại của dân tộc. Bước vào 
thời kỳ đổi mới, Đảng ta chủ trương: trước hết tập trung 
đổi mới về kinh tê đồng thời từng bước đổi mới vê chính 
trị, nhò đó mà đất nước ổn định, từng bước tiến lên đạt 
những thành tựu quan trọng sau 15 năm đổi mới. 


297 


Những năm gần đây, Đảng ta đã có nhiều nghị quyết 
về củng cố và tăng cưòng bộ máy nhà nước, đấu tranh 
chống các tệ nạn làm suy giảm uy tín và hiệu lực của Nhà 
nước. Tuy nhiên, yêu cầu của cuộc đấu tranh chống tham 
nhũng, quan liêu, cửa quyền, trù dập, ức hiêp nhân dân,... 
đang đòi hỏi ở Đảng ta một sự lãnh đạo tập trung hơn 
nữa, quyết tâm cao hơn nữa, kế hoạch và biện pháp triệt 
để hơn nữa, như Chủ tịch Hồ Chí Minh đã chỉ thị: “Cuộc 
vận động này là một cuộc cách mạng nội bộ, một cuộc đấu 
tranh gay go giữa cái tốt và cái xấu, cái cũ và cái mói, giữa 
đạo đức cách mạng là cần, kiệm, liêm, chính, chí công, vô tư 
và kẻ địch là tệ nạn tham ô, lảng phí, quan liêu. 

Chúng ta đã thấy rõ kẻ thù, Đảng đã định ra chiến 
lược sách lược đúng đắn. Chúng ta phải đồng tâm nhất 
trí, mạnh bạo xung phong" 1 . 

Cuộc đấu tranh để khắc phục những khuyết tật của bộ 
máy nhà nưốc không thể tách ròi cuộc vận động xây dựng, 
chỉnh đôn Đảng. Đảng mạnh thì Nhà nước mạnh. Không 
thể có một Đảng mạnh mà Nhà nước và hệ thông hành 
chính của nó lại yếu kém. Để chỉnh đốn lại bộ máy nhà 
nước, khắc phục tệ quan liêu, tham nhũng, Đảng phải tự 
chỉnh đôn, phải nêu gương về mặt trong sạch, vững mạnh. 
Đó là nhân tố cơ bản và then chốt. Chỉ có sự lãnh đạo của 
một Đảng trong sạch, vững mạnh mới đưa cải cách bộ 
máy nhà nước đi đến thành công. 


1. Sđd , t. 10, tr. 578. 


298 



CHƯƠNG VIII 


Tư TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ KẺT HƠP 

* 

SỨC MẠNH DÂN TỘC VỚI sức MẠNH THỜI ĐẠI 

* * • * 

Kêt hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại là một 
trong những bài học thắng lợi của cách mạng Việt Nam, 
một tư tưởng lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh, đã được các 
Đại hội của Đảng ta liên tiếp khẳng định và nêu cao. 

Sự nghiệp đổi mối ngày càng phát triển, quá trĩnh hội 
nhập của nước ta vào nền kinh tế thế giới càng được đẩy 
tnạnh thì ý nghĩa của bài học nói trên càng có tính thời sự 
sâu sắc. 

Thấm nhuần và vận dụng sáng tạo tư tưởng Hồ Chí Minh 
về kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thòi đại là một điều 
kiện không thể thiếu để giúp chúng ta tìm ra những đối sách 
phù hợp, đưa sự nghiệp đổi mới tiếp tục tiến lên giành những 
thắng lợi mới. 

I. BỐI CẢNH THỜI ĐẠI VÀ sự HÌNH THÀNH 
TƯ TƯỞNG Hỏ CHÍ MINH VỀ KẾT HỢP sức mạnh 

DÂN TỘC VỚI SỨC MẠNH THỜI ĐẠI 
* * * 

1. Bối cảnh thời đại 

* 

Môi quan hệ giữa dân tộc và thòi đại, giừa cách mạng 


299 


Việt Nam và cách mạng thế giới được đặt ra và giải quyết 
như thế nào hoàn toàn phụ thuộc vào vấn đề nhận thức 
nội dung và tính chất của thời đại. 

Thòi đại Hồ Chí Minh bước vào hoạt động chính trị là 
thời đại đang diễn ra những bưốc phát triển nhảy vọt 
trong lịch sử loài người về các mặt kinh tế, chính trị, xã 
hội và khoa học - công nghệ . 

a) Cuối thế kỷ XIX sang đầu thế kỷ XX, chủ nghĩa tư 
bản từ giai đoạn tự do cạnh tranh đã chuyển sang giai 
đoạn tư bản độc quyền , tức giai đoạn đế quốc chủ nghĩa. 
Sự hình thành chủ nghĩa đê quốc và hệ thông thuộc địa 
của chúng đã làm nảy sinh một mâu thuẫn cơ bản của 
thòi đại: mâu thuẫn giữa chủ nghĩa đế quốc với các dân 
tộc thuộc địa . Phong trào đấu tranh giải phóng dân tộc với 
"sự thức tỉnh của châu Á" là một nét nổi bật của tình hình 
thế giới đầu thế kỷ XX. 

b) Thắng lợi của cuộc Cách mạng xã hội chủ nghĩa 
Tháng Mười Nga nảm 1917 và sự ra đời của Nhà nước 
công nông đầu tiên trên trái đất đã phá võ tính thông 
nhất của chủ nghĩa tư bản thế giới, mỏ đầu cho thời đại 
mới - thời đại quá độ từ chủ nghĩa tư bản lên chủ nghĩa xã 
hội trên phạm vi toàn thế giới, tạo ra mâu thuẫn cơ bản 
xuyên suôt thời đại là mâu thuẫn giữa chủ nghĩa xã hội 
với chủ nghĩa tư bản. Chính sự ra đòi của Nhà nước 
Xôviết và sau đó là Quốc tế Cộng sản đã tạo điều kiện cho 
phong trào cách mạng thế giới phát triển, trong đó có 
phong trào giải phóng dân tộc các nước phương Đông, mở 
ra sự chuyển hướng của cách mạng giải phóng dân tộc 
theo quỹ đạo của cách mạng vô sản. 


300 


c) Sự phát triển không đều của chủ nghĩa tư bản đã 
làm sâu sắc thêm mâu thuẫn giữa các nước đế quốc với 
nhau , gây ra cuộc chiến tranh nhằm phân chia lại thị 
trường, tiêu biểu là hai cuộc Chiến tranh thế giỏi (1914- 
1918 và 1939-1945). Gánh nặng của hai cuộc chiến tranh 
đè nặng lên sô phận của nhân dân lao động ở cả chính 
quôc và thuộc địa, thúc đẩy phong trào đấu tranh cách 
mạng ỏ các nước. Nêu Chiên tranh thê giới thứ nhất làm 
xuất hiện một Nhà nước xã hội chủ nghĩa Xôviết thì Chiến 
tranh thê giới thứ hai đã làm xuất hiện thêm một loạt 
nước xã hội chủ nghĩa mới, hình thành nên hệ thông xã 
hội chủ nghĩa thế giới , thành trì của phong trào cách 
mạng vô sản, chỗ dựa vững chắc của phong trào giải 
phóng dân tộc. 

d) Chủ nghĩa tư bản phát triển, sự bóc lột tư bản tăng 
lên, cùng với gánh nặng của các cuộc chiến tranh xám 
lược, chiến tranh thê giới,... làm cho mâu thuẫn giữa giai 
cấp tư bản với giai cấp công nhân và nhân dân lao động ở 
chính quốc và thuộc địa củng tăng lên. Các cuộc đấu tranh 
cách mạng của giai cấp vô sản châu Ảu liên tiếp nô ra (từ 
1918 đến 1923) và bị đàn áp khốc liệt. 

Mặt khác, sự phát triển của chủ nghĩa tư bản, sự hình 
thành thị trường thê giới,... đã làm cho các dân tộc xích lại 
gần nhau, phá vỡ tình trạng biệt lập giữa các quôc gia ở 
thế kỷ XIX. Sự ra đời và hoạt động của Quổc tế Cộng sản 
đã có đóng góp to lớn vào sự tăng cường đoàn kết, gán bó 
giữa phong trào cách mạng vô sản ở chính quốc với phong 
trào giải phóng dân tộc ơ thuộc địa. 

đ) Cho đến những năm 60 của thế kỷ thứ XX, loài 


301 


người cũng đã chứng kiến sự phát triển vượt bậc của cách 
mạng khoa học và công nghệ , đưa tới những đổi thay có 
tính cách mạng về năng lượng, vật liệu, về giao thông vận 
tải, thông tin liên lạc, về công nghệ sinh học, V.V.. Lực 
lượng sản xuất phát triển tới một trình độ cao chưa từng 
thấy, làm cho nền sản xuất thế giới ngày càng được quốc 
tế hoá cao và trở thành một thị trường có tính thông nhất 
rộng lớn. 

Chủ tịch Hồ Chí Minh, trong Báo cáo chính trị đọc tại 
Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ II của Đảng (tháng 2- 
1951), đã khái quát những nét lớn về nửa đầu thế kỷ XX 
như sau: 

"Năm mươi năm vừa qua có những biến đổi mau chóng 
hơn và quan trọng hơn nhiều thế kỷ trước cộng lại. 

Trong 50 năm đó, đã có những phát minh như chiếu 
bóng, vô tuyến điện, vô tuyến truyền hình (télévision) cho 
đên sức nguyên tử. Nghĩa là loài người đã tiến một bưóc 
dài trong việc điều khiển sức thiên nhiên. Cũng trong thời 
kỳ ấy, chủ nghĩa tư bản từ chỗ tự do cạnh tranh, đã đổi ra 
độc quyền lũng đoạn, đã tiến lên chủ nghĩa đế quốc. 

Trong 50 năm đó, đã có hai cuộc chiến tranh thế giới 
khủng khiêp nhất trong lịch sử do bọn đê quốc gây ra. 
Đồng thời cũng do những chiên tranh đó mà bọn đê quốc 
Nga, Đức, Ý, Nhật bị tiêu diệt; đê quôc Anh, Pháp bị suy 
đồi; tư bản Mỹ thì nhảy lên làm trùm đê quốic, trùm phản 
động. 

Quan trọng nhất là Cách mạng Tháng Mười Nga 
thành công , Liên Xô, nước xã hội chủ nghĩa thành lập, 
rộng một phần sáu thê giới và gần một nửa loài người, đã 


302 


tiến vào con đường dân chủ mới, những dân tộc bị áp bức lần 
lượt nổi dậy chống chủ nghĩa đế quốc, đòi độc lập tự do" 1 . 

Đó chính là một sự tổng kết ngắn gọn mà sâu sắc, bao 
quát được các mặt cơ bản của thời đại trong nửa đầu thê 
kỷ XX, từ sự phát triển của khoa học - công nghệ, sức sản 
xuất đến đấu tranh giai cấp và cách mạng xã hội. 

2. Quá trình nhận thức của Hồ Chí Minh vể mối 
quan hệ giữa sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại 

a) Hồ Chí Minh là nhà yêu nước vĩ đại. Ròi Tổ quốc ra 
đi tìm đường cứu nước, Hồ Chí Minh mang theo nhận 
thức và niềm tin bết diệt vào sức mạnh dân tộc. Đó là sức 
mạnh của chủ nghĩa yêu nước; tinh thần đoàn kết; ý chí 
đấu tranh anh dủng, bất khuất cho độc lập , tự do; ý thức 
tự lực , tự cường ,... 

Hồ Chí Minh luôn luôn chú trọng đê cao sức mạnh của 
truyền thống dân tộc: 

"Xét trong lịch sử Việt Nam, 

Dân ta vốn cũng vẻ vang anh hùng. 

Nhiều phen đánh bắc, dẹp đông, 

Oanh oanh liệt liệt con Rồng cháu Tiên" 2 . 

Người đặc biệt đề cao sức mạnh của lòng yêu nưốc: 
"Dân ta có một lòng nồng nàn yêu nước. Đó là một truyền 
thống quý báu của ta. Từ xưa đên nay, mỗi khi Tô quôc bị 
xâm lãng, thì tinh thần ấy lại sôi nổi, nó kêt thành một 
làn sóng vô cùng mạnh mẽ, to lớn, nó lướt qua mọi sự 


1 . Sđdy t. 6, tr. 153. 

2. Sđdy t. 3, tr. 227 - 228. 


303 



nguy hiểm, khó khăn, nó nhấn chìm tất cả lũ bán nước và 
lũ cướp nước" 1 . 

Vì vậy, dù trong hoàn cảnh đen tối nhất, Người vẫn 
bộc lộ một niềm lạc quan tin tưỏng sâu sắc vào sức mạnh 
của dân tộc: "Sự đầu độc có hệ thông của bọn tư bản thực 
dân không thể làm tê liệt sức sống, càng không thể làm tê 
liệt tư tương cách mạng của người Đông Dương... Đằng 
sau sự phục tùng tiêu cực, người Đông Dương giấu một cái 
gi đang sôi sục, đang gào thét và sẽ bùng nổ một cách ghê 
gớm, khi thòi cơ đến" 2 . 

Cũng chính vối nhận thức sáu sắc vể sức mạnh của 
chủ nghĩa yêu nước và tinh thần dân tộc, Người đã khẳng 
định: "Chủ nghĩa dân tộc là động lực lớn của đất nước. 
Chính nó đã gáy nên cuộc nổi dậy chống thuế năm 1908, 
nó dạy cho những người culi biết phản đổi... Cũng chủ 
nghĩa dân tộc đã luôn luôn thúc đẩy các nhà buôn An 
Nam cạnh tranh với người Pháp và người Trung Quổc; nó 
đã thúc giục thanh niên bãi khoá, làm cho những nhà 
cách mạng trôn sang Nhật Bản và làm vua Duy Tân mưu 
tính khởi nghĩa năm 1917" 3 . 

Chủ nghĩa dân tộc Hồ Chí Minh nói đây là chủ nghĩa 
yêu nước và tinh thần dân tộc chân chính của nhân dân 
các nước thuộc địa đang đấu tranh cho độc lập, tự do. Mặc 
dù đánh giá rất cao sức mạnh của chủ nghía yêu nước và 
tinh thần dân tộc nhưng một câu hỏi lốn vẫn đặt ra trong 
tư duy chính trị Hồ Chí Minh: tại sao các cuộc vận động 


304 


1. Sđd , t. 6, tr. 171. 

2, 3. Sđd , t. 1, tr. 28, 466. 



cứu nước, giải phóng dân tộc từ cuối thế kỷ XIX sang đầu 
thế kỷ XX vẫn cứ lần lượt bị thất bại, từ Văn Thân, cần 
Vương, đến Đông Du, Duy Tân,...? 

Chưa thể có ngay lòi đáp cho một câu hỏi lớn, nhưng 
Người cũng đã thấy rõ: không thể đánh thắng kẻ thù mới 
bằng con đường cũ, cách làm cũ trong một thê giới đã có 
nhiều thay đổi. Người quyết định phải đi ra nước ngoài, 
"xem nước Pháp và các nước khác", tức là tìm hiểu thê 
giới, tìm hiểu kẻ thù ở ngay trong sào huyệt của chúng, đê 
từ đó tìm ra đưòng lối và phương pháp đúng đắn cho sự 
nghiệp cứu nước, giải phóng đồng bào. 

b) Nhận thức của Hồ Chí Minh vê sức mạnh của thời 
đại được hình thành từng bưốc, từ cảm tính đến lý tính, 
thông qua hoạt động thực tiền mà tổng kết thành lý luận. 

■ Ra đi tìm đường cứu nước trong tư cách người lao 
động, hoà mình trong môi trường hoạt động của giai cấp 
công nhân, Nguyễn Ái Quôb - Hồ Chí Minh đã chứng kiến 
cuộc sông khổ cực của nhân dân các nước thuộc địa, đã 
phát hiện ra mối tương đồng giữa các dân tộc bị áp bức: 
"... dù màu da có khác nhau, trên đời này chỉ có hai giông 
người: giông người bóc lột và giong người bị bóc lột" 1 . Đó là 
cơ sở đầu tiên để hình thành nhận thức: muôn giải phóng 
dân tộc mình cần thiết phải đoàn kết với các dân tộc khác 
cùng chung cảnh ngộ. Vì vậy, từ rất sớm Người đã kêu gọi: 
"Vì nền hoà bình thê giới, vì tự do và ấm no, những người 
bị bóc lột thuộc mọi chủng tộc cần đoàn kêt lại và chông 
bọn áp bức" 2 . 


1, 2. Sđd, t. 1, tr. 266, 452. 


20-Giáo trình TT 


305 



Khảo sát chủ nghĩa đê quôc tận các sào huyệt của 
chúng, Nguyễn Ái Quốc - Hồ Chí Minh phát hiện ra rằng: 
các nước đế quốc đã không hành động đơn độc mà có sự 
phôi hợp chặt chẽ với nhau trong việc đàn áp các cuộc nổi 
dậy ở thuộc địa; mặt khác chúng lại tuyển mộ những 
người lính từ thuộc địa để đưa sang đàn áp các cuộc đấu 
tranh cách mạng ở chính quốc. Từ đó, Người chỉ ra cho cả 
công nhân và lao động ở chính quốc lốn binh lính ‘và lao 
động ở thuộc địa hiểu rằng "họ đều là anh em cùng một 
giai cấp và khi tới lúc phải chiến đấu, thì cả hai bên đều 
phải cùng đánh bọn chủ chung của mình, chứ anh em 
không nên đánh lẫn nhau" 1 . 

Như vậy, qua khảo sát thực tế, từ kinh nghiệm bản 
thân, Nguyễn Ái Quốc - Hồ Chí Minh đã nhận thức được 
rằng: chủ nghĩa đế quôc là một lực lượng phản động quốc 
tế, là kẻ thù chung của nhân dân lao động ỏ cả chính quốc 
và thuộc địa. Muốn đánh thắng chúng, phải thực hiện 
khôi liên minh chiến đấu giữa lao động ở các thuộc địa vă 
nhau và giữa lao động ở thuộc địa với vô sản ở chính quốc\ 
nêu tách riêng mỗi lực lượng thì không thể nào thắng lợi 

được. 

* 

Điểm vượt lên của Nguyễn Ái Quôc - Hồ Chí Minh so 
với các lãnh tụ yêu nước và chí sĩ cách mạng đầu thê kỷ 
XX chính là ở đó. Họ đã không nhận thức được đặc điểm 
mới của thòi đại. Cũng có người đã ra nước ngoài để cầu 
viện, xây dựng đội ngủ đưa về nước để vận động đấu 
tranh, nhưng chưa có ai làm được như Hồ Chí Minh, 


1. Sđd, tr. 202. 


306 



"phẫn tích tình hình thê giới và trong nước để định rõ mục 
đích, yêu cầu và nhiệm vụ của cách mạng Việt Nam... Đôi 
với kẻ địch bên ngoài đên xâm lược nước mình, các cụ 
thường cho rằng... làm cách mạng là chông "người Pháp", 
không phân biệt thực dân Pháp với giai cấp công nhân và 
nhân dân lao động Pháp, những người bạn cùng nhân dân 
Việt Nam có chung một kẻ thù là bọn thực dân và đê quốc 
Pháp" 1 . Nói cách khác, do chưa nhận thức rõ kẻ thù nên 
củng chưa thấy được bạn đồng minh. 

- Sau khi được tiếp cận với Sơ thảo lần thứ nhất 
những luận cương về các vấn đề dân tộc và thuộc địa 
của V.I. Lênin, Hồ Chí Minh tìm thấy ở đó "một ánh 
sáng kỳ diệu nâng cao về chất tất cả những hiểu biết và 
tình cảm cách mạng mà Ngưòi đã hằng nung nấu" 2 . 

Trong Luận cương , Lênin yêu cầu phải làm cho vô sản 
và quần Thúng lao động ỏ tất cả các nước gần gũi nhau; 
muôn thế, các Đảng Cộng sản, nhất là các Đảng Cộng sản 
ở các nước tư bản có thuộc địa, đều phải giúp đỡ các phong 
trào giải phóng dân tộc bằng mọi hình thức; phải giáo dục 
về chủ nghĩa quốc tế vô sản, phải đấu tranh chống chủ 
nghĩa dân tộc tiểu tư sản, chủ nghĩa vị kỷ dân tộc trong 
giai cấp vô sản và nhân dân các nưốc đang đấu tranh 
giành độc lập 3 . 

Tư tưởng của V.I. Lênin đã đưa Nguyễn Ái Quô'c - 


1, 2. Trường Chinh: Chủ tịch Hồ Chí Minh và cách mạng 

Việt Nam, Nxb. Thông tin lý luận, Hà Nội, 1991, tr. 45, 138. 

3. Xem: V.I. Lênin: Toàn tập , Nxb. Tiến bộ, Mátxcơva, 1977, 
t. 41, tr. 198-206. 


307 



Hồ Chí Minh tối bưốc chuyển lịch sử: từ người yêu nước 
thành ngưòi cộng sản, đã nâng cao nhận thức của Người 
vể sức mạnh thời đại: đó là sức mạnh của giai cấp vô sản, 
cách mạng vô sản và Đảng tiên phong của nó; là lý luận 
và phương pháp luận khoa học của chủ nghĩa Mác - 
Lênin, kinh nghiệm của Cách mạng Tháng Mười. Kết hợp 
sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại tức là kết hợp chủ 
nghĩa yêu nước chân chính với chủ nghĩa quốc tế vô sản, 
là phải xây dựng được khối liên minh chiến đâu giữa vô 
sản ở chính quốc với lao động ở thuộc địa, nhằm cùng một 
lúc tiến còng chủ nghĩa đế quốc ở cả hai đầu. 

Với nhận thức trên, Hồ Chí Minh đi vào tổ chức và 
hoạt động. Người đã viết nhiều bài trên báo Le Paria và 
báo Luymanìtê để truyền bá tư tưởng này trong vô sản và 
lao động, cả chính quốc và thuộc địa. Người đã tranh thủ 
diễn đàn các Đại hội của Đảng Xã hội, Đảng Cộng sản, 
diễn đàn các câu lạc bộ để "thức tỉnh" những người anh 
em ở phương Tây về nhiệm vụ phải giúp đõ một cách tích 
cực nhất phong trào giải phóng dân tộc ở các nước thuộc 
địa; phải coi cách mạng giải phóng dân tộc ở thuộc địa là 
"một trong những cái cánh của cách mạng VÔ sản". 

Từ tuyên truyền đến tổ chức, Người bắt tay vào thành 
lập Hội Liên hiệp thuộc địa ồ Pháp, xuât bản cơ quan 
ngôn luận của nó là tò báo Le Paria. Sau khi vê Quảng 
Châu (Trung Quôc), Người tích cực tham gia vào việc 
thành lập Hội Liên hiệp các dân tộc bị áp bức , sát cánh 
chiên đâu bên cạnh những người cộng sản và nhân dân 
Trung Quôc, coi "giúp bạn là tự giúp mình". Sau khi 
thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, Ngưòi đã tham gia 


308 


vào việc thành lập một sô Đảng anh em ở các nước Đông 
Nam châu Á. 

- Dần dần, cùng với sự phát triển của lịch sử, nhận thức 
của Hồ Chí Minh vê kêt hợp sức mạnh dân tộc với sức 
mạnh thời đại tiếp tục được bổ sung những nhân tô mới. 

Sau Chiến tranh thê giới thứ hai, sự hình thành , tòn 
tại và phát triên của hệ thống xã hội chủ nghĩa thế giới đã 
trở thành một nhân tô làm nên sức mạnh thời đại , chi 
phối sự phát triển của xã hội loài người trong nửa cuối thê 
kỷ XX. Các nưóc xã hội chủ nghía đã có vai trò và tác 
dụng to lốn trong việc ủng hộ và giúp đỗ phong trào giải 
phóng dân tộc và phong trào đấu tranh cách mạng của 
giai cấp công nhân, của nhân dân thế giới vì hoà bình, độc 
lập dân tộc, dân chủ và tiến bộ xã hội; ngược lại phong 
trào giải phóng dân tộc cùng với phong trào đấu tranh của 
giai cấp công nhân và nhản dân lao động trong các nước 
tư bản đã góp phần làm suy yếu chủ nghĩa đế quôc, cũng 
tức là góp phần tích cực vào việc bảo vệ các nưóc xã hội chủ 
nghĩa. Như vậy, phát huy sức mạnh của thời đại là phải 
biết huy động sức mạnh của các trào lưu cách mạng trên 
thê giới phục vụ cho sự nghiệp cách mạng của dân tộc. 

Cũng từ sau Chiên tranh thê giới thứ hai, cuộc cách 
mạng khoa học và công nghệ ngày càng phát triển mạnh 
mẽ, trở thành một nhân tô của sức mạnh thời đại. Sinh 
thòi Hồ Chí Minh đã được chứng kiến bao phát minh kỳ 
diệu của con người, như chê tạo ra vô tuyên truyền hình, 
việc sử dụng năng lượng nguyên tử vào mục đích hoà 
bình, công cuộc chinh phục vũ trụ đưa con người lên mặt 
trăng, V.V.. Những kỳ công khoa học đó đem lại cho con 


309 


người và thời đại những sức mạnh mới chưa từng có. Chủ 
tịch Hồ Chí Minh đã nói: "Thế giới ngày nay đang tiến 
những bước khổng lồ vê mặt kiến thức của con người. 
Khoa học tự nhiên cũng như khoa học xã hội không ngừng 
mở rộng ra những chân tròi mối, con người ngày càng làm 
chủ được thiên nhiên, cũng như làm chủ được vận mệnh 
của xã hội và của bản thân mình" 1 . Người đã nhắc nhở các 
thê hệ thanh niên phải ra sức học tập để chiếm lĩnh được 
những đỉnh cao của khoa học, tận dụng sức mạnh mới của 
thời đại để nhân lên sức mạnh của dân tộc. 

Tóm lại, từ khi bắt gặp chủ nghĩa Mác - Lênin, từ 
người yêu nước thành người cộng sản, tìm thấy con đường 
giải phóng dân tộc của Việt Nam theo con đường của cách 
mạng vô sản thì Hồ Chí Minh cũng ngày càng nhận thức 
được hoàn chỉnh tầm quan trọng và nội dung của việc kết 
hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh của thời đại, nâng nó 
lên thành một trong những bài học bảo đảm thắng lợi của 
cách mạng Việt Nam. 


II. NỘI DUNG TƯ TƯỞNG Hổ CHÍ MINH VỂ KẾT HỢP 
SỨC MẠNH DÂN TỘC VỚI sức MẠNH THÒI ĐẠI 

1. Nắm bắt chính xác đặc điểm và xu thế phát triển 
của thời đại, đặt cách mạng giải phóng dân tộc Việt 
Nam trong sự gắn bó với cách mạng vô sản thê giới 

a) V.I. Lênin đã viêt: "... chúng ta đang sông ở khoảng 


1. Hồ Chí Minh: Toàn tập , Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, 
2000, t. 9, tr. 355. 


310 



giao thòi giữa hai thời đại và chỉ có thể hiểu được những 
biến cô" lịch sử có ý nghĩa lớn lao đang diễn ra trước mắt 
chúng ta nếu trước hết chúng ta phân tích những điểu 
kiện khách quan của bước chuyển từ thời đại này sang 
thòi đại kia..." 1 . Cũng theo Lênin, sự phân tích ấy sẽ giúp 
chúng ta biết được giai cấp nào đang ở trung tâm của thời 
đại này hay thời đại khác, giúp chúng ta xác định được 
nội dung căn bản của thòi đại, phương hướng phát triển 
chính của thời đại, những đặc điểm chủ yếu của bôi cảnh 
lịch sử thòi đại ấy, V.V.. 

Như đã trình bày trong phần I, thòi đại Hồ Chí Minh 
bưóc vào hoạt động chính trị là thời đại diễn ra những 
biến đổi cực kỳ to lớn trên tất cả mọi lĩnh vực của đòi sống 
xã hội, trong đó nổi bật hai sự kiện quan trọng nhất làm 
thay đổi nội dung của thời đại: một là chủ nghĩa tư bản từ 
giai đoạn tự do cạnh tranh đã chuyển sang chủ nghía tư 
bản độc quyền, tức giai đoạn đê quốc chủ nghĩa, đã hình 
thành hệ thông thuộc địa của chúng; hai là thắng lợi của 
cuộc Cách mạng xã hội chủ nghĩa Tháng Mười Nga đã mỏ 
đầu cho thòi dại mới - thời đại quá độ từ chủ nghĩa tư bản 
lên chủ nghĩa xã hội trên phạm vi toàn thế giới. 

Với nội dung đó, thời đại mới đã chấm dứt thời kỳ tồn 
tại biệt lập giữa các quốc gia, mở ra mối quan hệ quốc tế 
ngày càng rộng lốn giữa các dân tộc, làm cho vận mệnh 
của mỗi dân tộc không thể tách ròi vận mệnh chung của 
cả loài người. Các dân tộc có biết minh đang sống trong 


1. V.I. Lênin: Toàn tập , Nxb. Tiến bộ, Mátxcơva, 1980, t. 26, 
tr. 174. 


311 



thời đại lịch sử nào, nó có những đặc điểm cơ bản gì, xu 
hướng vận động và phát triển ra sao, giai cấp nào đứng ở 
vị trí trung tâm mới có được sự lựa chọn đúng, hành động 
đúng, phù hợp với xu hướng phát triển của thời đại. 

Sự thất bại của các phong trào yêu nước chổng Pháp 
cuối thế kỷ XIX, đầu thế kỷ XX không phải vì nhân dân ta 
thiếu anh hùng, các lãnh tụ phong trào kém nhiệt huyết 
mà chủ yêu là do không nhận thức được đặc điểm mới của 
thời đại nên vẫn tiến hành theo cách làm cũ, vì thế đã bị 
thất bại. Phan Bội Châu và Phan Chu Trinh tuy củng đã 
đi ra nước ngoài, nhưng do mục đích và cách đi không 
đúng nên đã không kịp nắm bắt được bản chất của thời 
đại. Kết quả là: người thì "dãi dầu đất khách", ngưòi thì 
"lạc lối trời Âu"! 

Rất kính trọng và khâm phục tinh thần yêu nước của 
các bậc tiền bổi nhưng Nguyễn Tất Thành không đi theo 
con đường đã thất bại của cha anh. Người đi ra nước ngoài 
để tìm sự mách bảo của thòi đại. Do mục đích đi đúng: tìm 
đường cứu nước, do cách đi đúng: trong tư cách người lao 
động, sát cánh với giai cấp vô sản và nhân dân các dân tộc 
bị áp bức, Người đã sớm đến được với cánh tả của cách 
mạng Pháp, gặp được Luận cương của Lênin, tán thành 
Quôc tê thứ III, tìm thấy con đường giải phóng dân tộc 
Việt Nam theo con đường cách mạng vô sản. Người viết: 
"Thòi đại của chủ nghĩa tư bản lũng đoạn cũng là thời đại 
một nhóm nước lớn do bọn tư bản tài chính cầm đầu thông 
trị các nưốc phụ thuộc và nửa phụ thuộc, bởi vậy công 
cuộc giải phóng các nước và các dân tộc bị áp bức là một 
bộ phận khăng khít của cách mạng vô sản. 


312 


Do đó mà trước hêt nảy ra khả năng và sự cần thiết 
phải có liên minh chiến đấu chặt chẽ giữa các dân tộc 
thuộc địa với giai cấp vô sản của các nưốc đê quốc để 
thắng kẻ thù chung" 1 . 

b) Sau khi nắm được đặc điểm của thòi đại mới, 
Nguyễn Ái Quốc đã làm tất cả để gắn cách mạng Việt 
Nam với cách mạng thế giới. Người đả viết: "Cách mệnh 
An Nam cũng là một bộ phận trong cách mệnh thê giói. Ai 
làm cách mệnh trong thế giới đều là đồng chí của dân An 
Nam cả" 2 . 

Người đã chỉ ra một trong nhừng nguyên nhân "gây ra 
sự suy yếu của các dân tộc phương Đông, đó là sự BIỆT 
LẬP... Họ hoàn toàn không biết đến những việc xảy ra ỏ 
các nưốc láng giềng gần gũi nhất của họ, do đó họ THIÊU 
Sự TIN CẬY LẲN NHAU, sự PHỐI Hộp HÀNH ĐỘNG VÀ sự 
Cổ vữ LAN NHAU" 3 . Vì vậy, Người đã kiến nghị với Ban 
phương Đông Quôc tê Cộng sản về những biện pháp nhằm 
tăng cường sự hiểu biết giữa các dân tộc phương Đông. 
Theo Người, "Làm cho các dân tộc thuộc địa, từ trước đến 
nay vẫn cách biệt nhau, hiểu biết nhau hơn và đoàn kết 
lại để đặt cơ sở cho một Liên minh phương Đông tương lai, 
khôi liên minh này sẽ là một trong những cái cánh của 
cách mạng vô sản" 4 . 


1. Hồ Chí Minh: Toàn tập, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, 
2000, t. 8, tr. 567. 

2. Sđd, t. 2, tr. 301. 

3. Sđd , t. 1, tr. 263. 

4. Sđd, t. 2, tr. 124. 


313 



Mặt khác, Người đề nghị phải "Làm cho đội tiên phong 
của lao động thuộc địa tiếp xúc mật thiết với giai cấp vô 
sản phương Tây để dọn đường cho một sự hợp tác thật sự 
sau này; chỉ có sự hợp tác này mới bảo đảm cho giai cấp 
công nhân quốc tê giành được thắng lợi cuôi cùng" 1 . 

Do nhiều nguyên nhân, giai cấp công nhân ở phương 
Tây lúc đó chưa có hiểu biết đầy đủ và chính xác về vấn 
đề thuộc địa. Một sô" lãnh tụ cơ hội của Quôc tế II đã bênh 
vực chính sách thuộc địa của chủ nghĩa đê quốc. Bécxtanh 
cho rằng các dân tộc thuộc địa còn ở trình độ lạc hậu, nên 
việc chinh phục thuộc địa của chủ nghĩa đê quôc là có tác 
dụng "khai hoá, truyền bá văn minh", điều này theo ông 
ta là phù hợp vối mong muổn của giai cấp công nhân. 
Cauxky thì cho rằng các dân tộc thuộc địa chưa đủ khả 
năng đế đấu tranh tự giải phóng, còn giai cấp vô sản thì 
chưa thể đấu tranh với giai cấp tư bản để xoá bỏ thuộc 
địa, những người xã hội - dân chủ cần có thòi gian tích lũy 
lực lượng đê lên nắm chính quyền, vì vậy nhân dân thuộc 
địa phải biêt chờ đợi thời cơ ấy. Theo họ, nhiệm vụ của 
giai cấp vô sản quổíc tế là làm trong sạch sứ mạng khai 
hoá của chủ nghĩa tư bản ở thuộc địa, để không còn những 
hành động bạo ngược, tàn ác nữa. 

Lênin đã kiên quyết đấu tranh chông lại quan điểm 
sai lầm này. Nguyễn Ái Quốc đã bảo vệ và phát triển 
quan điểm của Lênin về khả năng to lớn và vai trò chiến 
lược của cách mạng giải phóng dân tộc ở thuộc địa đối với 
thắng lợi của cách mạng vô sản: "... cách mạng ỏ phương 


1. Sđd , tr. 124. 


314 



Tây muôn thắng lợi thì nó phải liên hệ chặt chẽ với phong 
trào giải phóng chông chủ nghĩa đế quốc ở các nước thuộc 
địa và các nước bị nô dịch" 1 . "Lênin là người đầu tiên đã 
nhận thức rằng nếu không có sự tham gia của họ thì 
không thể có cách mạng xã hội" 2 . Sau khi phê phán các 
Đảng Cộng sản Tây Âu chưa làm gì để giáo dục cho giai 
cấp công nhân nước mình vê chủ nghĩa quốc tê chán chính 
đối với lao động thuộc địa, chưa giúp họ hiểu rõ và quan 
tâm đến với thuộc địa, Nguyễn Ái Quốc đã kiến nghị với 
Quốc tê Cộng sản và Đảng Cộng sản Pháp những biện 
pháp cụ thể, với niềm hy vọng là tới Đại hội VI Quốc tế 
Cộng sản thì mặt trận thông nhất của nhân dân chính 
quốc và thuộc địa sẽ trở thành sự thật . 

Tóm lại, chính nhờ nắm bắt được đặc điểm và xu thê 
phát triển của thời đại mà Nguyễn Ái Quổc đã xác định 
chính xác đường lối chiến lược, sách lược và phương pháp 
cách mạng đúng đắn cho sự nghiệp cứu nưốc, giải phóng 
dân tộc Việt Nam theo con đường của cách mạng vô sản. 
Đường lổí đó, như sau này Người đã tổng kết: 

"Cách mạng Việt Nam đi từ thắng lợi này đến thắng 
lợi khác, điểu đó chứng minh rằng trong thời đại đê quốc 
chủ nghĩa, ở một nước thuộc địa nhỏ, với sự lãnh đạo của 
giai cấp vô sản và đảng của nó, dựa vào quần chúng nhãn 
dân rộng rãi, trước hết là nông dân và đoàn kết được mọi 
tầng lớp nhàn dân yêu nước trong mặt trận thông nhất, 
với sự đồng tình và ủng hộ của phong trào cách mạng thế 


1. Sđd , t. 1, tr. 277. 

2. Sđd, t. 2, tr. 219. 


315 



giới , trước hết là của phe xã hội chủ nghĩa hùng mạnh, 
nhân dân nước đó nhất định thắng lợi" v . 

2. Kết hợp chặt chẽ chủ nghĩa yêu nước với chủ 
nghĩa quốc tế vô sản, độc lập dân tộc và chủ nghỉa 
xả hội 

a) Muốn kết hợp được sức mạnh dân tộc với sức mạnh 
thời đại, các Đảng Cộng sản phải kiên trì đấu tranh chông 
lại mọi khuynh hướng sai lầm của chủ nghĩa cơ hội, chủ 
nghĩa vị kỷ dân tộc, chủ nghĩa sôvanh,... những khuynh 
hướng làm suy yếu sức mạnh đoàn kết, thông nhất của 
các lực lượng cách mạng thế giới. Nói cách khác, các Đảng 
Cộng sản phải tiến hành có hiệu quả việc giáo dục chủ 
nghĩa yêu nước kết hợp với chủ nghĩa quốc tế vô sản cho 
giai cấp công nhân và nhân dân lao động nước mình. 

Là nhà yêu nước chân chính, Hồ Chí Minh đã triệt để 
phát huy sức mạnh của chủ nghĩa yêu nước và tinh thần 
dân tộc; đồng thòi là nhà quốc tế chủ nghĩa trong sáng, 
Hồ Chí Minh đã suốt đòi đấu tranh không mệt mỏi để 
củng cô" và tăng cường tình đoàn kết và hữu nghị giữa 
Việt Nam và các dân tộc khác đang đấu tranh cho mục 
tiêu chung là hoà bình, độc lập dân tộc, dản chủ và chủ 
nghĩa xã hội. Người cho rằng: Đảng lấy toàn bộ thực tiễn 
của mình để chứng minh rằng chủ nghĩa yêu nưóc triệt để 
không thể nào tách ròi với chủ nghĩa quốc tế vô sản. 

Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn luôn nhắc nhỏ nhân dân 
ta: "Tinh thần yêu nước chân chính khác hẳn với tinh 


1. Sđd, t. 9, tr. 315-316. 


316 



thần ”vị quôc" của bọn đế quốc phản động. Nó là một bộ 
phận của tinh thần quốc tế" 1 . 

- Để chia rẽ các dân tộc, chủ nghĩa thực dân truyền bá 
hệ tư tưởng của chủ nghía chủng tộc, khuyến khích thói 

kỳ thị màu da. Từ rất sớm, trên tờ truyền đơn bằng 

tiếng Việt của Ban Nghiên cứu thuộc địa của Đảng Cộng 
sản Pháp, Nguyễn Ái Quốc đã kêu gọi: "Vì nền hoà bình 
thế giới, vì tự do và ấm no, những người bị bóc lột thuộc 
mọi chủng tộc cần đoàn kết lại và chỏng bọn áp bức" 2 . Lần 
đầu tiên đến Liên Xô, Người rất phấn khởi nhìn thấy ỏ 
Trường Đại học phương Đông hình ảnh đại đoàn kết giữa 
các dân tộc đủ màu da: Rằng đây bốn biển một nhà. 

Vàng đen tráng đỏ đều là anh em. 

Trên báo Le Paria, Người đã viết nhiều bài lên án thói 
"thù ghét chủng tộc" của bọn "khai hoá giết người", lôi 
"hành hình kiểu Linsơ" của đảng 3K và nền "văn minh" 
Mỹ đôi vối những người da đen. 

- Trên diễn đàn các hội nghị và đại hội của Đảng Cộng 
sản Pháp và Quốc tế Cộng sản, Nguyễn Ái Quôc đã thảng 
thắn phê phán những ảnh hưởng của các Đảng Xã hội 
thuộc Quổc tế II còn rơi rớt trong các Đảng Cộng sản Tây 
Âu, đặc biệt là các Đảng Cộng sản ở các nước có thuộc địa. 
Trong các Đảng này vẫn còn tình trạng hiểu sai, đánh giá 
thấp vị trí chiến lược của cách mạng thuộc địa, vẫn chưa 
làm gì để giáo dục cho giai cấp công nhân nước mình tinh 
thần quốc tế chủ nghĩa chân chính , tinh thần gần gũi với 


1. Sđd , t. 6, tr. 172. 

2. Sđd , t. 1, tr. 452. 


317 




quần chúng lao động các nước thuộc địa, vẫn "chưa thi 
hành một chính sách thật tích cực trong vân đê thuộc 
địa" 1 ; tóm lại là chưa thấm nhuần trên thực tế những lòi 
di huấn quý báu của Lênin: vấn đề dân tộc "chỉ là một bộ 
phận của vấn để chung vế cách mạng vô sản và chuyên 
chính vô sản" 2 . 

- Trong hai cuộc kháng chiến chông Pháp và chống Mỹ, 
Chủ tịch Hồ Chí Minh đã giáo dục nhân dân ta phân biệt rõ 
sự khác nhau giừa bọn thực dân, đế quốc với nhân dân lao 
động yêu chuộng cồng lý và hoà bình ở các nưốc đi xâm lược. 
Nhân dân yêu chuộng công lý và hoà bình ở các nước đó đã 
không ngừng phản đốỉ, lên án cuộc chiến tranh tàn bạo, phi 
nghía của bọn đế quôc và đã góp phần cùng với nhân dân 
yêu chuộng hoà bình trên thế giới đấu tranh đòi chúng phải 
chấm dứt chiến tranh, lập lại hoà bình ở Việt Nam. Có thể 
nói, ỏ Hồ Chí Minh không hề có chút gỢn nào của tư tương 
dân tộc hẹp hồi. Kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược, 
Người vẫn yêu mên và đề cao văn hoá Pháp; kháng chiến 
chông *Mỹ bảo vệ độc lập tự do, Người vẫn ca ngợi truyền 
thông đấu tranh cho độc lập, tự do của nhân dân Mỹ. Hồ Chí 
Minh chính là biểu tượng cao đẹp của sự kết hợp giữa lòng 
yêu nước nhiệt thành với tinh thần quốc tê trong sáng. 

b) Sau khi đã giành được độc lập vê chính trị, con 
đường tiên lên của các dân tộc thuộc địa chỉ có thể là con 
đường cách mạng xã hội chủ nghĩa. Chủ tịch Hồ Chí Minh 
viêt: "Trong thời đại ngày nay, cách mạng giải phóng dân 
tộc là một bộ phận khăng khít của cách mạng vô sản 


1, 2. Sđd } tr. 277. 


318 



trong phạm vi toàn thế giới; cách mạng giải phóng dân tộc 
phải phát triển thành cách mạng xã hội chủ nghĩa thì mới 
giành được thắng lợi hoàn toàn" 1 , vì chỉ có chủ nghía xã 
hội mới bảo đảm cho các dân tộc được tự do, độc lập thật 
sự. Do đó, một nội dung mới của kết hợp lòng yêu nước vối 
tinh thần, quôc tê là phải phát triển chủ nghĩa yêu nước 
truyền thống thành chủ nghĩa yêu nước xã hội chủ nghĩa, 
kết hợp lòng yêu nước với lòng yêu chủ nghĩa xã hội. 

Thắng lợi của cách mạng Việt Nam, của hai cuộc 
kháng chiến chông Pháp và chông Mỹ là thắng lợi của 
ngọn cò độc lập dân tộc kết hợp với chủ nghĩa xã hội. ở 
Việt Nam, chủ nghĩa yêu nước vốn là sức mạnh vô địch để 
chiến thắng ngoại xâm. Nhò có chủ nghĩa xã hội, chủ 
nghĩa yêu nước truyền thống có thêm sức mạnh mới là 
chủ nghĩa anh hùng cách mạng. Chính nhờ có chủ nghĩa 
xã hội chúng ta đã huy động được sức mạnh của các trào 
lưu cách mạng của thời đại, làm cho sức mạnh dân tộc 
được nhân lên gấp bội, chiến thắng được những kẻ thù có 
sức mạnh to lốn hơn mình về nhiều mặt. 

Chủ tịch Hồ Chí Minh đánh giá cao vai trò và tác dụng 
to lỏn của các nưốe xã hội chủ nghĩa trong việc ủng hộ và 
giúp đỡ sự nghiệp đấu tranh cách mạng của nhân dân 
Việt Nam, vì vậy Người luôn luôn nhắc nhỏ cán bộ, đảng 
viên và nhân dân ta hiểu rằng lòng yêu nước xã hội chủ 
nghĩa đòi hỏi chúng ta không chỉ quan tâm đến lợi ích của 
nước mình mà còn phải quan tâm bảo vệ lợi ích của cả 
cộng đồng xã hội chủ nghĩa thế giới, rằng sức mạnh của 


1. Sđd, t. 12, tr. 304 - 305. 


319 



Việt Nam bao gồm cả sức mạnh đoàn kêt nhất trí của các 
nước xã hội chủ nghĩa anh em, do đó chăm lo bảo vệ sự 
đoàn kết thông nhất giữa các nưốc xã hội chủ nghĩa, giữa 
các Đảng Cộng sản anh em là một nhiệm vụ có tầm quan 
trọng hàng đầu. 

Khi phong trào cộng sản và công nhân quốc tê có sự 
chia rẽ, Đảng ta và Chủ tịch Hồ Chí Minh đã hoạt động 
không mệt mỏi để khôi phục lại sự đoàn kết quôc tế trên 
cơ sở những nguyên tắc của chủ nghía Mác-Lênin và chủ 
nghĩa quốc tê vô sản, có lý có tình. 

Tóm lại , theo tư tưởng Hồ Chí Minh, kết hợp chủ 
nghĩa yêu nước với chủ nghĩa quôc tê vô sản đòi hỏi phải 
đấu tranh chông lại mọi biểu hiện của chủ nghĩa dân tộc 
vị kỷ, chủ nghla sôvanh và mọi thứ chủ nghĩa cơ hội khác. 
Chúng ta không chỉ chiến đấu vì độc lập, tự do của đất 
nước mình mà còn vì độc lập, tự do của các nước khác, 
không chỉ bảo vệ lợi ích sống còn của dân tộc mình mà còn 
vì những mục tiêu cao cả của thòi đại: hoà bình, độc lập 
dân tộc, dân chủ và chủ nghĩa xã hội. 

3. Giữ vừng độc lập tự chủ, dựa vào sửc mình là 
chính, tranh thủ sự giúp đỡ của các nước xả hội chủ 
nghĩa, sự ủng hộ của nhân loại tiến bộ, đồng thời 
không quên nghĩa vụ quốc tế cao cả của mình 

a) Trong môi quan hệ giữa sức mạnh dân tộc và sức 
mạnh thời đại, bao giò Hồ Chí Minh cũng tận lực phát 
huy sức mạnh của dân tộc, coi nguồn lực nội sinh giữ vai 
trò quyêt định, còn nguồn lực ngoại sinh chỉ phát huy 
được tác dụng thông qua nguồn lực nội sinh. Vì vậy, trong 


320 


đấu tranh cách mạng, Hồ Chí Minh luôn luôn nêu cao 
khẩu hiệu "tự lực cánh sinh, dựa vào sức mình là chính ", 
"muôn người ta giúp cho, thì trước mình phải tự giúp lấy 
mình đã". "Một dân tộc không tự lực cánh sinh mà cứ ngồi 
chò dân tộc khác giúp đõ thì không xứng đáng được độc 

lập" 1 . 

Trong lòi kêu gọi gửi tới những người anh em ở các 
thuộc địa, Người đã viết: Anh em phải làm thế nào để được 
giải phóng? Vận dụng công thức của Các Mác, chúng tôi xin 
nói với anh em rằng, công cuộc giải phóng anh em chỉ có thể 
thực hiện được bằng sự nỗ lực của bản thân anh em. 

Chính vì đánh giá cao sức mạnh của chủ nghía yêu 
nước và tinh thần dân tộc mà Hồ Chí Minh đã đi tới luận 
điểm: cách mạng thuộc địa không những không phụ thuộc 
vào thắng lợi của cách mạng vô sản ở chính quốc mà trong 
điều kiện lịch sử nhất định, với tinh thần "đem sức ta mà 
giải phóng cho ta", có thể và cần thiết phải chủ động tiến 
hành trưóc và bằng thắng lợi của cách mạng ở thuộc địa 
mà góp phần "giúp đõ những người anh em mình ỏ 
phương Tây trong nhiệm vụ giải phóng hoàn toàn" 2 . 

Mặt khác, muôn tranh thủ được sức mạnh thời đại, 
ngoài sức mạnh cần thiết bên trong để có thể sử dụng 
được sức mạnh bên ngoài, lại còn phải có đường lôi độc 
lập tự chủ đúng đắn mới tranh thủ được sức mạnh thòi 
đại. Cuộc kháng chiến chống Mỹ của nhân dân ta diễn ra 
trong bối cảnh lịch sử phức tạp, đó là sự chia rẽ của hệ 


1. Sđd , t. 6, tr. 522. 

2. Sđd, t. 1, tr. 36. 


21-Giáo trinh TT 


321 



thông xã hội chủ nghĩa, của phong trào cách mạng thê 
giới, nhất là giữa Liên Xô và Trung Quổc - chỗ dựa chiến 
lược cho cuộc kháng chiến chống Mỹ của nhân dân ta. 

Để tranh thủ được sự đồng tình và ủng hộ của nhân 
dân thê giới, Đảng ta và Chủ tịch Hồ Chí Minh đề ra 
đường lối kết hợp chặt chẽ mục tiêu đấu tranh cho độc 
lập, thống nhất của dân tộc mình với bốh mục tiêu của 
thời đại là hoà bình, độc lập dân tộc, dân chủ và chủ nghĩa 
xã hội; tức là không để cho đế quổc Mỹ biến cuộc chiến 
tranh Việt Nam thành một cuộc xung đột có nguy cơ lan 
rộng ra toàn khu vực, kéo theo sự dính líu của nhiều nước, 
kể cả các nước xã hội chủ nghĩa. Bằng việc đánh bại các 
lực lượng xâm lược của tên đế quốc đầu sỏ, làm cho nó suy 
yếu, chúng ta đã từng bước hạn chế và làm thất bại âm 
mưu gây chiến tranh thế giới của chúng, góp phần củng cô" 
hoà bình và dân chủ trên thế giới. Với đường lối đúng đắn 
đó, chúng ta đã tranh thủ được phong trào nhân dân thế 
giới đoàn kết với Việt Nam chống Mỹ xâm lược, một phong 
trào rộng rãi nhất, mạnh mẽ nhất, sâu sắc nhất, chưa 
từng có trong lịch sử thế giới ở thế kỷ XX. 

Để tranh thủ được sự ủng hộ và giúp đỡ to lớn, có hiệu 
quả của Liên Xô và Trung Quốíc, trong lúc hai nước này 
đang bất đồng sâu sắc cả về đường lối quốc tê lẫn đường 
lôi chông Mỹ của Việt Nam, theo chủ trương sáng suốt 
của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đảng ta đã vừa kiên trì đường 
lôi độc lập tự chủ, vừa thực hiện đoàn kết với cả Liên Xô 
và Trung Quốc. Chính phong trào nhân dân thê giới ủng 
hộ Việt Nam đã làm cho Liên Xô và Trung Quốc không 
thể không giúp đỡ Việt Nam, đồng thòi đường lốì đoàn kết 


322 


của Việt Nam với Liên Xô và Trung Quốc đã góp phần vào 
việc củng cô sự đoàn kết của các nước xã hội chủ nghĩa, của 
phong trào cách mạng thế giới, tạo chỗ dựa cho phong trào 
nhân dân thê giới ủng hộ Việt Nam được củng cô và phát 
triển mạnh mẽ hơn. 

b) Nêu cao chủ nghĩa yêu nưốc kêt hợp với chủ nghĩa 
quôc tê, tranh thủ cao nhất sự ủng hộ và giúp đỡ của loài 
người tiến bộ, nhân dân ta đồng thời tích cực thực hiện 
nghĩa vụ quốc tế cao cả của mình. Chủ tịch Hồ Chí Minh 
đã nhiều lần nhắc nhỏ: phải coi cuộc đấu tranh của bạn 
cũng như cuộc đấu tranh của ta... Người cùng một hội, 
một thuyền phải giúp đỡ lẫn nhau, phải coi "giúp bạn tức 
là tự giúp mình". 

Ngay từ khi tìm thấy con đường cứu nưốc, giải phóng 
dân tộc theo con đường cách mạng vô sản, Hồ Chí Minh 
đã thực hiện được trong đường lối chính trị của minh sự 
kết hợp nhuần nhuyễn lợi ích dân tộc và nghĩa vụ quốc tế. 
Đối với cách mạng Lào và cách mạng Campuchia, trong 
hai cuộc kháng chiến chông Pháp và chông Mỹ, Chủ tịch 
Hồ Chí Minh đã chỉ đạo việc hình thành Mặt trận nhân 
dân ba nước Đông Dương phõì hợp và giúp đỡ lẫn nhau, 
cùng chiến đấu, cùng thắng lợi. 

4. Mở rộng tối đa quan hệ hữu nghị, hợp tác, sẵn 
sàng 'làm bạn với tất cả các nước dân chủ" 

a) Trong những năm bôn ba tìm đường cứu nước, Chủ 
tịch Hồ Chí Minh đã từng sống, làm việc, hoạt động ở 
nhiêu nước "chính quốc" và thuộc địa, do đó có vinh dự là 
người đặt cơ sở đầu tiên cho tình hữu nghị giữa nhân dân 


323 


Việt Nam với nhân dân nhiều nước trên thê giới. 

Sau khi nước ta giành lại được độc lập, Người đã nhiểu 
lần tuyên bô: "Chính sách ngoại giao của Chính phủ thì 
chỉ có một điểu tức là thân thiện với tất cả các nước dân 
chủ trên thê giới để giữ gìn hoà bình" 1 . "Thái độ nước Việt 
Nam đối với những nước Á châu là một thái độ anh em, 
đổi với ngũ cường là một thái độ bạn bè" 2 . 

Ngay đôi với nước Pháp, nước đang tiến hành cuộc chiến 
tranh thù địch chống Việt Nam, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã 
tuyên bố: "Việt Nam sẵn sàng cộng tác thân thiện với 
nhân dân Pháp. Những người Pháp tư bản hay công nhân, 
thương gia hay trí thức, nếu họ muốh thật thà cộng tác 
vói Việt Nam thì sẽ được nhân dân Việt Nam hoan 
nghênh họ như anh em bầu bạn" 3 . 

Năm 1949, trả lời phỏng vấn của một nhà báo Mỹ hỏi: 
Sau khi đã độc lập, Việt Nam có hoan nghênh tư bản 
ngoại quốc không? Chủ tịch Hồ Chí Minh đã trả lòi: Bất 
kỳ nước nào (gồm cả nước Pháp) thật thà muốn đưa tư 
bản đên kinh doanh ở Việt Nam, với mục đích làm lợi cho 
cả hai bên, thì Việt Nam sẽ rất hoan nghênh, còn nếu 
mong đưa tư bản đên để ràng buộc, áp chê Việt Nam thì 
Việt Nam sẽ cương quyết cự tuyệt. 

Có thể xem nhừng tuyên bô trên đây là tư tưởng đặt 
nền móng cho phương châm đa phương hoá, đa dạng hoá 
công tác đôi ngoại của Đảng và Nhà nước ta hiện nay. 

b) Trong quan hệ rộng mở đó, Chủ tịch Hồ Chí Minh 
đã dành ưu tiên cho môi quan hệ với các nước láng giềng 


1, 2, 3. Sđd, t. 5, tr. 30, 136, 587. 


324 



gần gũi trong khu vực, nhất là các nước có chung biên giới 
với Việt Nam, trước hết là với Lào và Campuchia, nhằm 
hình thành liên minh chiến đấu chống kẻ thù chung. 

Đôi với nước lớn Trung Quốc - một nước có quan hệ 
lịch sử - văn hoá lâu đời vối Việt Nam, phát huy truyền 
thống hoà hiếu của cha ông, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã 
bằng những hoạt động liên tục, không mệt mỏi suốt nửa 
thế kỷ, xây đắp nên mối quan hệ "vừa là đồng chí, vừa là 
anh em". 

Người cũng hết sức coi trọng, thiết lập môi quan hệ 
hữu nghị, láng giềng tốt với các nước trong khu vực có chế 
độ chính trị khác nhau. Miền Bắc được hoàn toàn giải 
phóng, sau chuyên đi thăm cảm ơn các nước xã hội chủ 
nghĩa anh em, Người đã dẫn đầu đoàn đại biểu Chính phủ 
nước ta đi thăm An Độ, Miến Điện (nay là Mianma) và 
Inđônêxia, hình thành trục hữu nghị Hà Nội - Niu Đêli - 
Giacácta. Những hoạt động ngoại giao không mệt mỏi của 
Người đã nâng cao địa vị của Việt Nam trên trường quôc 
tế, trong phe xã hội chủ nghĩa cũng như trong các nước 
thuộc thế giới thứ ba. 

Tóm lại , với trí tuệ thiên tài, với chủ nghĩa quôc tê 
trong sáng, với đức độ khiêm nhường, thái độ thiện chí, 
Hồ Chí Minh đã vượt qua mọi trở ngại, khó khăn, từ trong 
những mối quan hệ chồng chéo, phức tạp của thời đại, đê 
ra được những đường lối, phương châm, phương pháp, đôi 
sách, ứng xử,... đúng đắn sáng tạo, phù hợp với mỗi tình 
hình, mỗi giai đoạn cách mạng, nên đã phát huy được tôi 
đa sức mạnh dân tộc trong sự kêt hợp với sức mạnh thòi 
đại để đưa cách mạng Việt Nam từng bước đi tới những 


325 


thắng lợi như ngày nay. 


III. PHÁT HUY BÀI HỌC KẾT Hộp sức MẠNH 
DÂN TỘC VỚI SỨC MẠNH THỜI ĐẠI 
THEO TƯ TƯỞNG Hổ CHÍ MINH TRONG 
BỐI CẢNH QUỐC TẾ HIỆN NAY 

Ngày nay, chúng ta đang sông trong một thê giói đầy 
biến động, trật tự cũ đã thay đổi, trật tự mối chưa hình 
thành. Tình hình thê giới đang diễn biến phức tạp, chứa 
đựng nhiều yếu tô" bất trắc và thay đổi khôn lường. Khu 
vực châu Á - Thái Bình Dương và tiểu vùng Đông Nam Á 
là nơi có sự đan xen vể lợi ích và mâu thuẫn giữa các 
cường quốc trong khu vực và thê giới, đặc biệt là vê chủ 
quyền lãnh thổ và an ninh biển Đông. 

Đại hội đại biểu toàn quôc lần thứ VIII của Đảng 
(tháng 6-1996), trên cơ sở phân tích những đặc điểm nổi 
bật của tình hình thê giới và những xu thế chủ yếu trong 
quan hệ quôc tê, đã xác định: "Nhiệm vụ đối ngoại trong 
thòi gian tới là củng cố môi trường hoà bình và tạo điều 
kiện quôc tê thuận lợi hơn nữa để đẩy mạnh phát triển 
kinh tê - xã hội, công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nưóc, 
phục vụ sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, đồng thòi góp 
phần tích cực vào cuộc đấu tranh chung của nhân dân thê 
giới vì hoà bình, độc lập dân tộc, dân chủ và tiến bộ xã hội" 1 . 

Đê thực hiện thăng lợi nhiệm vụ đó, chúng ta cần quán 


1. Đảng Cộng sản Việt Nam: Văn kiện Đại hội đại biểu toàn 
quốc lần thứ VIII, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, 1996, tr. 41. 


326 



triệt và vận dụng tốt những quan điểm có ý nghĩa phương 

pháp luận của Hồ Chí Minh trong việc kết hợp sức mạnh 

dân tộc với sức mạnh thòi đại. 

* * * 

1. Hồ Chí Minh luôn luôn đặt tư duy của mình trong 
dòng chảy của thòi đại, gắn cách mạng nưốc ta với cách 
mạng vô sản thế giối của giai cấp công nhân và cách mạng 
giải phóng của các dân tộc thuộc địa, nên đã định ra được 
đường lối chiến lược, sách lược đúng đắn, phù hợp với quy 
luật khách quan của lịch sử, đưa sự nghiệp cách mạng 
nước ta vượt qua mọi khó khăn đi tối những thắng lợi 
ngày càng vẻ vang. 

Ngày nay, mặc dù chủ nghĩa xã hội ỏ Liên Xô và Đông 
Âu đã sụp đổ, chủ nghĩa xã hội tạm thời lâm vào thoái 
trào, nhưng điều đó không làm thay đổi tính chất của thòi 
đại. Đảng ta khẳng định: "... loài người vẫn đang trong 
thời đại quá độ từ chủ nghĩa tư bản lên chủ nghĩa xã hội. 
Các mâu thuẫn cơ bản trên thế giới vẫn tồn tại và phát 
triển, có mặt sâu sắc hơn, nội dung và hình thức biểu hiện 
có nhiều nét mới. Đấu tranh dân tộc và đấu tranh giai cấp 
tiếp tục diễn ra dưới nhiều hình thức" 1 . 

Phát huy bài học kết hợp sức mạnh dân tộc với sức 
mạnh thòi đại, chủ nghĩa yêu nước với chủ nghĩa quốc tê, lợi 
ích dân tộc và nghĩa vụ quôc tê theo tư tưởng Hồ Chí Minh, 
Đảng ta vẫn luôn luôn xác định cách mạng Việt Nam là một 
bộ phận không thể tách rời của cách mạng thế giới, Việt 
Nam tiếp tục đoàn kết, ủng hộ các phong trào cách mạng, 
các xu hướng và trào lưu tiến bộ của thời đại vì các mục tiêu 


1. Sđd } tr. 76. 


327 



hoà bình, độc lập dân tộc, dân chủ và tiến bộ xã hội. Đảng ta 
và nhân dân ta tiến hành công cuộc đổi mới vì mục tiêu dân 
giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh là 
một đóng góp thiết thực vào đổi mới chủ nghĩa xã hội, vào 
sự nghiệp cách mạng chung của nhân dân thê giới. Hiện 
nay, cuộc đấu tranh "ai thắng ai" giữa chủ nghĩa xã hội và 
chủ nghĩa tư bản trên phạm vi quốc tế vẫn đang tồn tại. 
Mục tiêu bất biến của chúng ta vẫn là độc lập dân tộc gắn 
liền với chủ nghĩa xã hội. Nếu chúng ta không nhận thức 
sâu sắc điều này, nếu chập chòn, dao động thì sự nghiệp 
xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam sẽ không thể tiến 
hành tháng lợi mà độc lập dân tộc cũng không giữ vững 
^ỉ^ìt ^I-Ídc dinh và sự nghiệp đổi 

mới cũng sẽ không thể thành công. 

2. Hồ Chí Minh luôn luôn nêu cao nguyên tắc độc lập 
tự chủ, tự lực tự cường, chủ trương tận lực phát huy sức 
mạnh dân tộc - sức mạnh của chủ nghĩa yêu nưóc, sức 
mạnh của người làm chủ, sức mạnh đại đoàn kết toàn 
dân,... chỉ có trên cơ sở sức mạnh bên trong chúng ta mới 
có thể tranh thủ và tận dụng được sự đồng tình, ủng hộ 
rộng rãi của lực lượng bên ngoài, nhằm thực hiện thắng 
lợi mục tiêu cách mạng mỗi thời kỳ. 

Trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá 
hiện nay, chúng ta phải mở rộng quan hệ kinh tế đổi 
ngoại, tranh thủ vôn, kinh nghiệm quản lý, công nghệ và 
gia nhập thị trường quôc tê, nhưng phải trên cơ sở độc lập 
tự chủ, phát huy đầy đủ các yêu tô" nội lực, dựa vào các 
nguồn lực trong nước là chính, bao gồm nguồn lực con 
người, đất đai, tài nguyên, trí tuệ, truyền thông (lịch sử 


328 


và vàn hoá). Nêu không độc lập tự chủ, không phát huy 
đầy đủ nội lực thì không thể đứng vửng và đi lên một cách 
vững chắc, lâu bền và cũng không thể hội nhập kinh tế 
quổc tế một cách bình đẳng. 

Nghị quyêt Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung 
ương Đảng (khoá VIII) đã đề ra tư tưởng chỉ đạo: " Tiếp tục 
đẩy mạnh công cuộc đổi mới, khơi dậy và phát huy tối đa 
nội lực, nâng cao hiệu quả hợp tác quôb tế, ra sức cần 
kiệm để đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá... Nâng 
cao ý chí tự lực tự cường , giữ vững bản sắc dân tộc trong 
tiến trình hội nhập quốc tế..” 1 . Đó là biểu hiện sự vận 
dụng sáng tạo tư tưởng Hồ Chí Minh. Chỉ có phát huy cao 
nhất các nguồn nội lực, trước hết là nguồn lực con người, 
chúng ta mới có thể thu hút và sử dụng có hiệu quả nguồn 
lực bên ngoài, mới bảo vệ được độc lập, chủ quyền khi hội 
nhập với thế giới. 

3. Hồ Chí Minh là người đặt nền móng cho đường lối 
ngoại giao rộng mỏ, đa phương hoá, đa dạng hoá, hợp tác 
nhiều mặt vói tất cả các nước, các tổ chức quốc tê trên 
nguyên tắc tôn trọng độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh 
thổ của nhau, không can thiệp vào công việc nội bộ của 
nhau, bình đẳng cùng có lợi, giải quyết các vấn đề tranh 
chấp tồn tại bằng hoà bình thương lượng. Tư tưởng và 
hoạt động ngoại giao Hồ Chí Minh đã tạo tiền đề thuận lợi 


1. Đảng Cộng sản Việt Nam: Văn kiện Hội nghị lần thứ tư 
Ban Chấp hành Trung ương khoá VIII , Nxb. Chính trị quôc gia, 
Hà Nội, 1998, tr. 54. 


329 



cho công tác đôi ngoại của Đảng và nhân dân ta trong thòi 
kỳ mới. 

Hiện nay, cục diện thê giới và khu vực đang còn nhiều 
biến động, đang tiểm ẩn nhiều nhân tô" gây mâ"t ổn định: 

- Việt Nam, với vị trí địa - chính trị, với tài nguyên và dân 
sô", với tiềm năng về nhiều mặt,... chiếm vị trí nhất định 
trong nhìn nhận chiến lược của các nước lớn và sự tập hợp 
lực lượng trong khu vực. Điều đó tạo khả nãng và tiền đề để 
Việt Nam tham gia giải quyết các vấn đề khu vực và thế giới, 
Mặt khác, điều đó cũng tạo ra nguy cd Việt Nam trỏ thành 
địa bàn tranh chấp, xung đột lợi ích chiến lược giữa các nước 
lớn và giữa các tập hợp lực lượng với nhau. 

- Việt Nam tiến hành đổi mới, mở cửa, hội nhập kinh 
tế quốc tế vào lúc chủ nghĩa xã hội lâm vào thoái trào, hệ 
thông giá trị xã hội chủ nghía tạm thòi suy yếu, hệ thông 
giá trị tư bản chủ nghĩa có điều kiện lan tràn. Lợi dụng 
tình hình đó, các lực lượng đế quốc và phản động đang 
đẩy mạnh cuộc tiến công bằng "diễn biến hoà bình" dưới 
nhiều hình thức nhằm làm suy yếu, tiến tới lật đổ chế độ 
xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam. 

- Cuộc cách mạng khoa học và công nghệ đang phát 
triển như vù bão, thúc đẩy xu thê quôc tê hoá đời sông 
kinh tê gắn liền với cạnh tranh gay gắt, mở ra thòi cơ cho 
các nước có thể phát triển nhanh, thực hiện con đưòng rút 
ngắn; đồng thời cùng tạo ra nguy cơ tụt hậu nhanh chóng, 
biên một sô nước thành "thuộc địa công nghệ". 

Trước bôi cảnh đó, để đứng vững và phát triển, chúng 
ta phải xử lý khéo léo các môi quan hệ, nghĩa là phải chủ 
động thực hiện đa dạng hoá, đa phương hoá; cải thiện và 


330 


mở rộng tôi đa quan hệ hữu nghị, hợp tác với tất cả các 
nước có chê độ xã hội và con đường phát triển khác nhau. 
Càng giữ vững được độc lập tự chủ càng có điều kiện để đa 
dạng hoá, đa phương hoá. Ngược lại, càng thực hiện có 
hiệu quả đa phương hoá, đa dạng hoá quan hệ đôi ngoại 
càng củng cô' được độc lập tự chủ. 

Cơ sở khách quan của đa dạng hoá, đa phương hoá là sự 
trùng hợp về lợi ích Gâu dài hoặc trưốc mắt), do đó có thể 
tham gia liên kết cả về kinh tế thương mại, chính trị và an 
ninh. Mục tiêu của ta tham gia liên kết là nhằm thúc đẩy xu 
thê hoà bình, ổn định và hợp tác để phát triển; nhưng không 
để các hình thức liên kết này trói buộc, hạn chê việc ta triển 
khai chính sách đối ngoại độc lập tự chủ. 

Thực hiện tốt đường lổi đối ngoại đó sẽ tạo thế đứng 
lâu dài và nâng cao vị thế của Việt Nam trên trường quốc 
tế. 

Tư tưởng Hồ Chí Minh về kết hợp sức mạnh dãn tộc với 
sức mạnh thòi đại là một bộ phận quan trọng trong hệ thông 
tư tưởng Hồ Chí Minh. Nhờ thiên tài trí tuệ và vốn hoạt 
động thực tiễn phong phú, Hồ Chí Minh đã sỏm đến được vối 
chủ nghĩa Mác-Lênin. Chính thế giói quan và phương pháp 
luận Mác-Lênin - hệ tư tưởng của giai cấp công nhân - đã 
giúp Hồ Chí Minh thấy rõ được đặc điểm và bản chất của 
thời đại, đặt cách mạng Việt Nam trong sự gắn bó với cách 
mạng thê giới, đề ra được đường lổì đúng đắn để dẫn dắt 
nhân dân ta đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác. 

Tư tưởng Hồ Chí Minh về kết hợp sức mạnh dân tộc 
với sức mạnh thời đại là một hệ thông luận điểm khoa học 
thấm đượm tinh thần độc lập tự chủ và tinh thần quôc tê 


331 


trong sáng, không phải chỉ có giá trị chỉ đạo đối với sự 
nghiệp cách mạng Việt Nam hiện nay mà còn có giá trị 
định hướng lâu dài cho cả sự nghiệp đấu tranh của nhân 
dân ta vì các mục tiêu cao cả của thòi đại: hoà bình, độc 
lập dân tộc, dân chủ và tiến bộ xã hội. 


332 


CHƯƠNG IX 


Tư TƯỞNG HỔ CHÍ MINH VE ĐẠO ĐỨC 


I. Hổ CHÍ MINH VÀ NỀN ĐẠO ĐỨC MỚI VIỆT NAM 

1. Đạo đức, một trong những vấn để quan tâm 
hàng đầu của Hồ Chí Minh trong sự nghiệp cách 
mạng 

Hồ Chí Minh là một trong những nhà tư tưỏng, những 
lãnh tụ cách mạng đã bàn nhiều nhất đến vấn đề đạo đức. 
Người không để lại những tác phẩm đạo đức lớn, nhưng 
những tư tưởng lớn của Người về đạo đức đã nằm trong 
những bài viết, bài nói ngắn gọn, được điễn đạt rất cô 
đọng, hàm súc theo phong cách phương Đông, rất quen 
thuộc vối con người Việt Nam. Bản thân Người lại thực 
hiện trước nhất và nhiều nhất những tư tưởng ấy, nhiều 
hơn cả những điều Người đã nói, đã viết về đạo đức. Người 
vừa là một nhà đạo đức học lớn, lại vừa là tấm gương đạo 
đức trong sáng nhất, tiêu biểu nhất đã được thê giới thừa 
nhận. 

Vì vậy, tìm hiểu tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh không 
phải chỉ thông qua những tác phẩm của Người về đạo đức, 
mà quan trọng hơn phải thông qua chính hành vi được thể 


333 


hiện trong toàn bộ hoạt động thực tiễn của Người, thông 
qua mẫu mực đạo đức trong sáng mà Người đã để lại cho 
Đảng, cho dân tộc và nhân loại. Sự thông nhất giữa tư 
tưởng và hành vi, động cơ và hiệu quả, giữa lý luận và 
thực tiễn đã trơ thành một đặc trưng nổi bật của Hồ Chí 
Minh, đặc trưng này đã làm cho Hồ Chí Minh phân biệt 
với rất nhiều nhà tư tưỏng, nhiều lãnh tụ cách mạng khác 
từ trước đến nay. 

2. Nguồn gốc tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh 

Tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh bắt nguồn từ truyền 
thông đạo đức của dân tộc Việt Nam, đã được hình thành 
trong trường kỳ lịch sử, đồng thời kế thừa tư tưởng đạo 
đức phương Đông, những tinh hoa đạo đức của nhân loại; 
đặc biệt quan trọng là những tư tưởng đạo đức của Mác, 
Ảngghen, Lênin, cũng như những tấm gương đạo đức 
trong sáng mà các ông đã để lại. Điều này đã được thể 
hiện trong những dòng viết đầy xúc động của Người sau 
khi Lênin mất; Lênin là người “đã nêu cho chúng ta một 
tấm gương sáng vê sự giản dị vĩ đại và sự khiêm tốn cao 
độ”. “Không phải chỉ thiên tài của Người, mà chính là tính 
coi khinh sự xa hoa, tinh thần yêu lao động, đòi tư trong 
sáng, nêp sông giản dị, tóm lại là đạo đức vĩ đại và cao 
đẹp của người thầy, đã ảnh hưởng lớn lao tới các dân tộc 
châu A và đã khiên cho trái tim của họ hướng về Người, 
không gì ngăn cản nổi” 1 . Đây không phải chỉ là tình cảm 


1. Hồ Chí Minh: Toàn tập , Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, 
2000, t. 1 , tr. 295. 


334 



của Hồ Chí Minh và dân tộc Việt Nam, mà còn là tình 
cảm của tất cả các dân tộc thuộc địa đối với Lênin vĩ đại. 

Trong lĩnh vực đạo đức, Hồ Chí Minh đã sử dụng 
nhiều khái niệm, phạm trù của các tư tưởng đạo đức đã có 
từ trước, nhất là đạo đức Nho giáo. Nếu từ đó lại cho rằng 
bản chất của tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh là đạo đức 
Nho giáo thì hoàn toàn sai lầm. Những khái niệm, phạm 
trù đánh dấu những bậc thang nhận thức của loài người. 
Qua các thòi đại lịch sử, những khái niệm, phạm trù đã 
trâ thành tài sản chung của nhân loại, nhưng nội dung đã 
có nhiều thay đổi. Những khái niệm như trung, hiếu, 
nhân, nghĩa, cần, kiệm, liêm, chính ... đã có trong Nho 
giáo từ mấy trăm năm trước Công nguyên; dân chủ, tự do, 
công bằng, bác ái đã xuất hiện từ thời cổ đại HyLạp - La 
Mã. Nhưng trong hai thiên niên kỷ vừa qua, các giai cấp, 
các dân tộc đã hiểu những khái niệm đó rất khác nhau, 
thậm chí có những điểm trái ngược nhau. Điều đó là do 
những lợi ích khác nhau của các giai cấp, các dân tộc khác 
nhau quy định. 

Hồ Chí Minh sử dụng những khái niệm, những phạm 
trù đạo đức đã từng quen thuộc vối dân tộc Việt Nam từ 
lâu đời, đưa vào đó những nội dung mới, đồng thời bổ sung 
những khái niệm, những phạm trù đạo đức của thời đại 
mới. Chính vì vậy mà những giá trị đạo đức mới đã hoà 
nhập với những giá trị đạo đức truyền thông của dân tộc, 
làm cho mỗi người Việt Nam đều cảm thấy gần gũi. Hơn 
nữa, những giá trị đạo đức truyền thông lại được nâng lên 
tầm cao mới, làm cho Người thực hiện được việc kết hợp 
truyền thống với hiện đại. Việc tiếp thu những tinh hoa 


335 


đạo đức của nhân loại đã làm cho tư tưởng Hồ Chí Minh 
trỏ nên phong phú, đã được đông đảo những ngưòi nước 
ngoài chấp nhận, tìm thấy một Việt Nam trong nhân loại, 
cũng như nhân loại trong Việt Nam. Sự kết hdp giữa 
truyền thống và hiện đại, giữa dân tộc và nhân loại cũng là 
một đặc trưng nổi bật của tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh. 

Với tư duy độc lập và sáng tạo, Hồ Chí Minh đã xuất 
phát từ thực tiễn Việt Nam thực hiện một công việc kế 
thừa có chọn lọc, thâu hóa những giá trị đạo đức của quá 
khứ, đề xuất những tư tưởng đạo đức mới, phù hợp với 
yêu cầu của cách mạng Việt Nam trong thòi đại mối. 

3. Một cuộc cách mạng trên lĩnh vực đạo đức ở 
Việt Nam 

Như vậy, Hồ Chí Minh đã thực sự làm một cuộc cách 
mạng trên lĩnh vực đạo đức ở Việt Nam. Từ Hồ Chí Minh, 
nền đạo đức Việt Nam đã mang bản chất mới và đã được 
Người gọi là đạo đức mới, đạo đức cách mạng. 

Đạo đức mới đã lật ngược lại các kiểu đạo đức cũ của 
các giai câp thông trị, áp bức bóc lột nhân dân lao động. 
Đạo đức mới xoá bỏ nhừng chuẩn mực đạo đức phong kiến 
vẫn luôn luôn trói buộc nhân dàn lao động vào những lễ 
giáo hủ bại, phục vụ cho chê độ đẳng cấp, tôn ty trật tự 
hêt sức hà khắc của giai cấp phong kiến. Đạo đức mới 
hoàn toàn trái ngược với đạo đức cá nhân chủ nghía, ích 
kỷ cực đoan của giai câp tư sản. Nó cũng xa lạ với đạo đức 
của giai câp tiểu tư sản, kìm hãm con người trong những 
lợi ích riêng tư tủn mủn, cục bộ, hẹp hòi, cũng như trong 
vồng gia trưởng nhỏ bé. Nó càng xa lạ với đạo đức tôn giáo 


336 


luôn khuyên con người khắc kỷ, cam chịu, chấp nhận sô' 
phận trong chôn trần tục, để hướng vể một cuộc sông tốt 
đẹp hơn sau khi chết ở nơi thiên đàng hay chôn niết 
bàn. Điều này đã được Hồ Chí Minh nói rõ: “Có người 
cho đạo đức cũ và đạo đức mới không có gì khác nhau. 
Nói như vậy là lầm to. Đạo đức cũ và đạo đức mới 
khác nhau nhiều. Đạo đức cũ như ngưòi đầu ngược 
xuông đất chân chổng lên tròi. Đạo đức mới như người 
hai chân đứng vững được dưới đất, đầu ngửng lên 
tròi” 1 . Người còn nói, “Đạo đức đó không phải là đạo 
đức thủ cựu. Nó là đạo đức mói, đạo đức vĩ đại, nó 
không phải vì danh vọng của cá nhân, mà vì lợi ích 
chung của Đảng, của dân tộc, của loài người” 2 . 

Đạo đức mới, đạo đức cách mạng do Hồ Chí Minh đề 
xướng và cùng với Đảng dày công xây dựng, bồi đắp là đạo 
đức mang bản chất của giai cấp công nhân, kết hợp với 
những truyền thông đạo đức tốt đẹp của dân tộc và những 
tinh hoa đạo đức của nhân loại. Nền đạo đức ấy ngày càng 
phát triển cùng với sự vận động của thực tiễn cách mạng 
Việt Nam, trỏ thành một bộ phận hết sức quan trọng khắc 
hoạ bộ mặt của nền vãn hoá Việt Nam. Nó đã trở thành 
vũ khí mạnh mẽ của Đảng và của dân tộc ta trong cuộc 
đấu tranh vì độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, vì hoà 
bình, hợp tác và hữu nghị vối tất cả các dân tộc khác trên 
thế giới. 


l.Sđd, t. 6, tr. 320 - 321. 

2. Sđd, t. 5, tr. 252. 


22-Giáo trinh TT 


337 



4. Vị trí đạo đức trong đời sống của con người và 
xã hội 

Hồ Chí Minh coi đạo đức là nền tảng của người cách 
mạng, cũng giông như gốc của cây, ngọn nguồn của sông, 
của suối. Như Người vẫn thường nói, đối với con người, 
sức có mạnh mới gánh được nặng và đi được xa; người 
cách mạng phải có đạo đức cách mạng mới hoàn thành 
được nhiệm vụ cách mạng. Bởi lẽ, sự nghiệp độc lập dân 
tộc và chủ nghĩa xã hội là sự nghiệp rết to lớn, khó khăn 
và nặng nề; con đường đi đến độc lập dân tộc và chủ nghĩa 
xã hội là con đường dài, không phải là một đại lộ thẳng 
tắp. Nó đòi hỏi sự phấn đấu không ngừng của mỗi người, 
mỗi thế hệ, hơn nữa còn của nhiều thế hệ nối tiếp nhau. 
Chăm lo cái gốc, cái nguồn, cái nền tảng ấy phải là công 
việc thường xuyên của toàn Đảng, toàn dân, của mỗi gia 
đình và mỗi người trong xã hội ta. 

Có phải như vậy là Hồ Chí Minh theo thuyết chủ 
nghĩa xã hội đạo đức? Hoàn toàn không phải như vậy. 
Người không bao giờ đặt hy vọng vào “lòng tốt” của bọn 
thực dân phong kiến cũng như của các giai cấp bóc lột để 
kêu gọi lòng thương cảm và sự ban ơn. Người cũng không 
bao giò nghĩ rằng chỉ cần mọi người tu nhân tích đức là 
đất nước sẽ độc lập, dân tộc sẽ được tự do hạnh phúc. Phải 
bằng cuộc đấu tranh kiên cường bất khuất của giai cấp 
công nhân, nhân dân lao động và của cả dân tộc, dưới sự 
lãnh đạo của Đảng Cộng sản, mới đi tói được mục tiêu đó. 

I ^ ^ 1^1 mọt vu khi sắc bén phục vụ cho cuộc đấu tranh 

đó, đúng như quan điểm của Lênin: “Chúng ta nói rằng: 


338 


đạo đức đó là những gì góp phần phá huỷ xã hội cũ của 
bọn bóc lột và góp phần đoàn kêt tất cả những người lao 
động chung quanh giai cấp vô sản đang sáng tạo ra xã hội 
mới của những người cộng sản” 1 . 

Theo quan điểm của Hồ Chí Minh, Đảng phải "là đạo 
đức , là văn minh'\ thì mới hoàn thành được sứ mệnh lịch 
sử vẻ vang của mình. Người cũng thường nhắc lại ý của 
Lênin: Đảng Cộng sản phải tiêu biểu cho trí tuệ, danh dự, 
lương tâm của dân tộc mình và của thời đại. Nếu xét đến 
cùng thì văn minh tức là trí tuệ, trong đó chủ yếu là sự 
hiểu biết đúng đắn về chủ nghĩa Mác - Lênin, những tri 
thức hiện đại của nhân loại, thực tiễn Việt Nam và thế 
giới, những quy luật phát triển của cách mạng Việt Nam, 
những hiểu biết để đưa sự nghiệp cách mạng đến thắng 
lợi. Còn đạo đức chính là những phẩm chất đòi hỏi con 
người cần phải có để tham gia vào cuộc đấu tranh cho độc 
lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, để công hiến được nhiều 
nhất cho cuộc đấu tranh đó. Đạo đức là gốc, là nguồn, là 
nền tảng, bởi vì muốn làm cách mạng thì trước hết con 
người phải có cái tâm trong sáng, cái đức cao đẹp đổi vối 
giai cấp công nhân, nhân dân lao động, với cả dân tộc 
mình. Cái tâm, cái đức ấy lại phải thể hiện trong các môi 
quan hệ xã hội hàng ngày với dân, với nước, với đồng chí, 
đồng nghiệp, với mọi người chung quanh mình. Phải có 
tâm, có đức mới giữ vững được chủ nghĩa Mác - Lênin và 
đưa được chủ nghĩa Mác - Lênin vào cuộc sống. Con đưòng 


1. V.I. Lênin: Toàn tập , Nxb. Tiên bộ, Mátxcơva, 1977, t. 41, 
tr. 369. 


339 



Hồ Chí Minh đi đến chủ nghĩa Mác - Lênin, vận dụng 
sáng tạo và phát triển chủ nghĩa Mác - Lênin là một minh 
chứng rất rõ về điều đó. 

Chính vì vậy, cùng với việc giáo dục nâng cao trình độ 
hiểu biết của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân, 
Hồ Chí Minh đã thường xuyên quan tâm đến việc giáo dục 
đạo đức cho mọi người. Tuỳ theo từng thời kỳ cách mạng, 
Người đề ra những yêu cầu đạo đức sát hợp để mọi người 
phấn đấu rèn luyện nhằm hoàn thành nhiệm vụ ngày 
càng nặng nề, khó khăn, phức tạp hơn, từ đó mà giành 
thắng lợi càng to lớn hơn cho sự nghiệp cách mạng. 

Đường Kách mệnh là cuốn sách bồi dưỡng lớp cán bộ đầu 
tiên của cách mạng Việt Nam đi theo học thuyết Mác - Lênin 
và con đường của Cách mạng Tháng Mười Nga vì đại, đi theo 
đường lôi cách mạng mới đã được Nguyễn Ái Quổc xác định. 
Đó củng là cuổíh sách đầu tiên tuyên truyền trực tiếp vê 
chủ nghĩa Mác - Lênin cho lớp thanh niên cách mạng ưu 
tú nhất thời đó. Nhưng mở đầu cuốn sách lại là bài nói về 
Tư cách một người cách mệnh. Chắc chắn chúng ta không 
thể tìm thấy một trường hợp nào truyền bá chủ nghĩa Mác 
- Lênin giông như vậy. Phải chăng Hồ Chí Minh đã nêu 
lên một quan điểm lớn: phải có cái đức để đi đến cái trí. 
Vì khi đã có cái trí, thì cái đức chính là cái đảm bảo cho 
người cách mạng giữ vững được chủ nghĩa mà mình đã 
giác ngộ, đã chấp nhận, đã đi theo. 

Quan điểm lấy đức làm gôc của Hồ Chí Minh không có 
nghĩa là tuyệt đôi hoá mặt đức, coi nhẹ mặt tài. Đức là 
gôc, nhưng đức và tài, hồng và chuyên phải kết hợp, phẩm 
chất và năng lực phải đi đôi, không thể có mặt này, thiếu 


340 


mặt kia. Như Người đã phân tích, người nào có đức mà 
không có tài thì cũng chẳng khác gì ông bụt ngồi trong 
chùa, không làm hại ai, nhưng cũng chẳng có ích gì. 
Ngược lại, nếu có tài mà không có đức, thì củng chẳng 
khác gì một anh làm kinh doanh giỏi, đem lại nhiều lãi, 
nhưng lãng phí, tham ô, ăn cắp của công, thì như vậy chỉ 
có hại cho dân cho nước, còn sự nghiệp của bản thân thì 
sớm muộn cũng đổ vỡ. Người thực sự có đức thì bao giò 
cũng COI gắng học tập, nâng cao trình độ, nâng cao năng 
lực, tài năng để hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao. Khi 
đã thấy sức không vươn lên được thì đôi với ai có tài hơn 
mình, mình sẵn sàng học tập, ủng hộ và nhường bước để 
họ vượt lên trước. Ý nghĩa “đức là gốc” chính là ỏ chỗ đó. 

5. Phạm vi bao quát của tư tưởng đạo đức 
Hồ Chí Minh 


Những vấn đề đạo đức đã được Hồ Chí Minh xem xét 

một cách toàn diện: 

• « 

- Đối với mọi đối tượng - từ công nhân, nông dân đến 
trí thức, văn nghệ sĩ; từ các cụ phụ lão đến phụ nữ, thanh 
thiếu niên nhi đồng; từ đồng bào các dân tộc đến đồng bào 
các tôn giáo, các nhà tu hành... Cùng với việc đề cập đạo 
đức công dân, người đặc biệt quan tâm đên đạo đức của 
cán bộ, đảng viên. Có thể nói đây là nội dung chiếm phần 
chủ yếu nhất trong tư tưởng đạo đức của người. 

- Trên mọi lĩnh vực hoạt động của con người - từ đời tư 
đên đời công, như sinh hoạt, học tập, lao động, chiên đấu, 
lãnh đạo, quản lý... 

- Trên mọi phạm vi từ hẹp đên rộng - từ gia đình đên 


341 


xã hội (làng xóm, phô' phường, một tập thể, một đơn vị, 
một tổ chức...), từ giai cấp đến dân tộc, từ các vùng - miền, 
địa phương đến cả nước, từ quôc gia đên quôc tê. 

- Trong cả ba mối quan hệ chủ yếu của mỗi người- đối 
với mình, đối với người, đối với việc. Đôi với người thì có 
quan hệ giữa cán bộ, đảng viên của Đảng và Nhà nưóc với 
dân, quan hệ giữa cấp trên - cấp dưới, V.V.. 

Tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh đặc biệt được mở rộng 
trong lĩnh vực đạo đức của cán bộ, đảng viên, khi Đảng đã 
trở thành Đảng cầm quyền. Hai mươi bôn năm trên cương 
vị Chủ tịch nước, Người đã kiên trì giáo dục cán bộ, đảng 
viên về đạo đức mới, đạo đức cách mạng. Nếu quyền lực là 
sức mạnh để giữ vững những thành quả cách mạng, để tổ 
chức và xây dựng chê độ xã hội mới, để phát triển kinh tê 
và văn hoá, để biến đất nước từ nghèo nàn, lạc hậu trở 
thành giàu mạnh, văn minh, thì quyền lực lại có mặt trái 
của nó là có thể làm tha hoá con người nắm quyền lực, có 
thể đưa đến những tốn thất lớn cho cách mạng. Người đã 
nhìn thấy điểu này từ rất sóm, không phải chỉ ỏ trong 
nước, mà còn ở nhiều nưóc, kể cả những nước xã hội chủ 
nghĩa khác. Những vấn đê đạo đức mà Người đặt ra với 
cán bộ, đảng viên chính là nhằm ngăn chặn, khắc phục 
những hiện tượng tha hoá có thể hoặc đã xảy ra, nhất là 
để chông lại những khuynh hướng sai lệch về quyên lực 
như quan liêu, cậy thê cậy quyền, lợi dụng quyền lực, lạm 
dụng quyền lực, say mê quyển lực, chạy theo quyền lực, 
tranh giành quyền lực, tham quyển cô vị, V.V., những tệ 
nạn có thể trở thành nguy cơ làm sụp đổ sự nghiệp của 
một người, thậm chí của cả một Đảng Cộng sản. 


342 


Trong bài viết đăng báo Nhân dân dịp kỷ niệm lần thứ 
39 ngày thành lập Đảng (3-2-1969) Hồ Chí Minh đã tập 
trung vào vấn đê đạo đức của cán bộ, đảng viên với tiêu đê 
Nâng cao đạo đức cách mạng , quét sạch chủ nghĩa cá 
nhân. Trong bản Di chúc để lại cho toàn Đảng, toàn dân 
trước lúc đi xa, trước hết Người nói về Đảng, và vấn đề 
đạo đức đã được đặc biệt nhấn mạnh: “Đảng ta là một 
đảng cầm quyền. Mỗi đảng viên và cán bộ phải thật sự 
thấm nhuần đạo đức cách mạng , thật sự cần kiệm liêm 
chính, chí công vô tư. Phải giữ gìn Đảng ta thật trong 
sạch, phải xứng đáng là ngưòi lãnh đạo, là người đầy tớ 
thật trung thành của nhân dân” 1 . 

Bốn lần nhấn mạnh chữ thật và thật sự chỉ trong một 
đoạn ngắn nói về Đảng, chắc chắn Người đã cân nhắc rất 
nhiều. Thật có nghĩa là đối lập với giả , với dối. Thật sự là 
đối lập vối qua loa, nửa vời , không đến nơi đến chốn. Thực 
hiện cho được một chữ thật hay thật sự có khi suốt đời 
chưa chắc đã làm nổi, trong khi cái giả, cái dối, cái nửa 
vòi... lại vẫn thường trồ đi trỏ lại hàng ngày. Điểu căn dặn 
tâm huyết ấy của Người mãi mãi có ý nghĩa đổi với việc tu 
dưỡng rèn luyện đạo đức của cán bộ, đảng viên, đối với 
công tác xây dựng Đảng. Đảng phải là đạo đức, văn minh 
mới có thể lãnh đạo cả dân tộc xây dựng được một xã hội 
văn minh, đạo đức. 


1. Hồ Chí Minh: Toàn tập , Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, 
2000, t. 12, tr. 498. 


343 



II. NHỮNG PHẨM CHẤT ĐẠO ĐỨC cơ BẢN CỦA 
CON NGƯỜI VIỆT NAM TRONG THỜI ĐẠI MỚI 

Trong di sản tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh, chúng ta 
có thể tìm thấy rất nhiều những ý kiến đánh giá về người, 
về việc, về tập thể cũng như về cá nhân. Đó là những lòi 
khen ngợi, biểu dương hay phê bình nhắc nhở. Đó là 
những lời phân tích phải trái, đúng sai, hay dở, hay đó là 
những lời khuyên nên tránh hay nên làm, cần xây hay 
cần chống. Bao giò Người cũng phân biệt mặt tốt vói mặt 
xấu, mặt thiện với mặt ác trong động cơ cũng như trong 
hành vi của con người, trong môi quan hệ xã hội vô cùng 
đa dạng, để làm rõ những phẩm chết đạo đức cần phải 
xây dựng. Người làm công việc ấy rất thường xuyên, gần 
như một người làm vườn cần mẫn, hàng ngày bắt sâu 
nhặt cỏ, tỉa lá cắt cành, vun xới cho những mầm cây. Phải 
chăng bất cứ người Việt Nam nào cũng có thể tìm thấy 
nhừng vấn đề đạo đức mà Hồ Chí Minh đặt ra rất gần gũi 
vói mình, những phẩm chất cần tu dưỡng, những định 
hướng để vươn tới cái chân, cái thiện, cái mỹ của cuộc 
sông con người. Đó là những vấn đề đạo đức Người rút ra 
từ cuộc đời thực của con ngưòi và xã hội Việt Nam, khái 
quát thành tư tưởng, lý luận đạo đức, từ đó trở lại cải tạo 
con người, làm biến đổi hiện thực xã hội . 

Trong tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh, những phẩm 
chất đạo đức được nêu ra là phù hợp với từng đối tượng, 
hơn nữa Ngưòi nhấn mạnh phẩm chất này hay phẩm chất 
khác là nhằm đáp ứng yêu cầu của nhiệm vụ cách mạng 


344 


trong từng thòi kỳ nhất định. Từ đó Người đã khái quát 
thành những phẩm chất chung, cơ bản nhất của con người 
Việt Nam trong thòi đại mới. Nói cách khác, đó là những 
chuẩn mực chung nhất của nền đạo đức mới, đạo đức cách 
mạng Việt Nam. 

Dưới đây là bôn phẩm chất chung, cơ bản nhất: 

1. Trung với nước, hiếu với dân 

Về quan hệ đạo đức thì mối quan hệ của mỗi người với 
đất nước mình, với nhân dân, dân tộc mình là mối quan 
hệ lỏn nhất. 

vể phẩm chất đạo đức thì trung với nước, hiếu với dân 
là phẩm chất quan trọng nhất, bao trùm nhất. 

Trung, hiếu là những khái niệm đã có trong tư tưởng 
đạo đức truyền thổhg Việt Nam và phương Đông đã được 
Hồ Chí Minh sử dụng và đưa vào nội dung mối. Trưóc kia 
là trung quân, là trung thành với vua; trung thành vối vua 
cũng có nghĩa là trung thành với nước, vì vua vối nước là 
một, vua là nước, nước là nước của vua. Còn hiếu thì chỉ thu 
hẹp trong phạm vi gia đình là con cái phải hiếu thảo với cha 
mẹ. Tư tưởng trung với nước, hiếu với dân của Hồ Chí Minh 
không những kê thừa giá trị của chủ nghĩa yêu nước truyền 
thông của dân tộc, mà còn vượt qua những hạn chê của 
truyền thống đó. Trung với nước là trung thành với sự 
nghiệp giữ nước và dựng nước. Nước ở đây là nước của dân, 
còn dân lại là chủ nhân của đất nước. Khi Hồ Chí Minh đặt 
vấn đê “bao nhiêu quyền hạn đều của dân’, “bao nhiêu lợi ích 
đều vì dân”, “bao nhiêu quyền hành và lực lượng đều ở nơi 
dân”, Đảng và Chính phủ là “đày tố nhân dân” chứ không 


345 


phải “quan nhân dân để đè đầu cưỡi cổ nhãn dân”, thì quan 
niệm vể nước và dân đã hoàn toàn đảo lộn so với trước. Có 
thể nói rất ít lãnh tụ cách mạng đã nói về dân như vậy. 
Nhưng vấn đề không phải chỉ là nói mà là làm như thế nào, 
có làm hay không, - điều này càng làm cho tư tưởng đạo đức 
Hồ Chí Minh vượt xa lên phía trước. 

Trung với nước, hiếu với dân, suốt đời phấn đấu hy 
sinh vi độc lập tự do của Tổ quốc, vì chủ nghĩa xã hội, 
nhiệm vụ nào củng hoàn thành, khó khăn nào củng vượt 
qua, kẻ thù nào củng đánh thắng. Câu nói đó của Người 
vừa là lời kêu gọi hành động, vừa là định hướng chính trị - 
đạo đức cho mỗi người Việt Nam không phải chỉ trong 
cuộc đấu tranh cách mạng trưốc mắt, mà còn lâu dài về 
sau. 

Đôi với cán bộ, đảng viên, như Hồ Chí Minh đã nói, 
“điểu chủ chốt nhất” của đạo đức cách mạng là “quyết tâm 
suốt đời đấu tranh cho Đảng, cho cách mạng”, là “tuyệt 
đối trung thành với Đảng, vối nhân dân”, là “trung với 
nước, hiếu với dân”, hơn nữa phải là “tận trung, tận hiếu” 
thì mới xứng đáng vừa là người lãnh đạo, vừa là đày tỏ 
thật trung thành của nhân dân. 

Tư tưởng hiêu với dân không còn dừng lại ỏ chỗ thương 
dân vối tính chất là đối tượng cần phải dạy dỗ, ban ơn, mà 
là đôi tượng phải phục vụ hêt lòng. Vì vậy phải gần dân, 
gắn bó với dân, kính trọng và học tập dân, dựa hẳn vào 
dân, lấy dán làm gôc. Theo Hồ Chí Minh, lãnh đạo phải 
nắm vững dân tình , hiểu rõ dân tâm , lại phải thường 
xuyên quan tâm đên việc cải thiện dân sinh , nâng cao dân 
tri , để nhân dân hiểu được quyền và trách nhiệm của 


346 


ngưòi chủ đất nước, quyền thì hưởng còn trách nhiệm thì 
phải làm tròn. Có được cái đức ấy thì người cách mạng, 
ngưòi lãnh đạo sẽ được dân tin yêu, quý mến, kính trọng, 
nhất định sẽ tạo ra được sức mạnh to lớn cho cách mạng. 

2. Yêu thương con người 

Kê thừa truyền thong nhân nghĩa của dân tộc, kết hợp 
với chủ nghĩa nhân đạo cộng sản, tiếp thu tinh thần nhân 
văn của nhân loại qua nhiều thê kỷ, cùng với việc thể 
nghiệm của chính bản thân mình qua hoạt động cách 
mạng thực tiễn, Hồ Chí Minh đã xác định tình yêu thương 
con người là một trong những phẩm chất đạo đức cao đẹp 
nhất. 

Tình yêu thương đó là tình cảm rộng lớn, trước hết 
dành cho những người cùng khổ, những người lao động bị 
áp bức bóc lột. Tình yêu thương đó đã được thể hiện ở Hồ 
Chí Minh bằng ham muôn tột bậc là làm cho nước được 
độc lập, dân được tự do, mọi người ai cũng có cơm ãn áo 
mặc, ai cũng được học hành. Nếu không có tình yêu 
thương con người như vậy thì không thể nói đên cách 
mạng, càng không thể nói đến chủ nghĩa xã hội và chủ 
nghĩa cộng sản. 

Tình yêu thương con người còn được thể hiện trong môi 
quan hệ bạn bè, đồng chí, với mọi người bình thường trong 
quan hệ hàng ngày. Nó đòi hỏi mọi người phải luôn luôn chặt 
chẽ nghiêm khắc với mình, rộng rãi, độ lượng với người khác. 
Nó đòi hỏi thái độ tôn trọng con người, phải biêt cách nâng 
con người lên, chứ không phải hạ thấp, càng không phải vùi 
dập con người. Điều này đặc biệt quan trọng đôi với những 


347 


người ở cương vị lãnh đạo, bất cứ ở cấp nào. 

Tình yêu thương con người, theo Hồ Chí Minh, còn 
được thế hiện đối với những ngưòi có sai lầm khuyêt điểm, 
nhưng đã nhận rõ khuyết điểm sai lầm và cô" gắng sửạ 
chữa; kể cả đối với những người lầm đường lạc lối đã hối 
cải, kể cả đối với những kẻ thù đã bị thương, bị bắt hoặc 
đã chịu quy hàng. Chính tình yêu thương đó đã đánh thức 
những gì tốt đẹp mà Hồ Chí Minh tin rằng trong mỗi 
người đều có, tuy nhiều ít có khác nhau. 

Trong Di chúc , Người căn dặn Đảng phải có tỉnh đồng 
chí thương yêu lẫn nhau. Đây chính là điều nhắc nhở cán 
bộ, đảng viên phải luôn luôn chú ý đến phẩm chất yêu 
thương con người. Đây là tình thương yêu trên nguyên tắc 
tự phê bình và phê bình một cách chân thành, nghiêm túc 
giữa những người cùng lý tương, cùng phấn đấu cho một 
sự nghiệp chung. Nó hoàn toàn xa lạ với thái độ dĩ hoà vi 
quý, bao che sai lầm khuyết điểm cho nhau, càng xa lạ với 
thái độ yêu nên tốt, ghét nên xấu, bè cánh có thể đưa đến 
những tổn thết lớn cho Đảng, cho cách mạng. 

3. Cần kiệm liêm chính, chí công vô tư 

Đây là phẩm chất đạo đức gắn liền với hoạt động hàng 
ngày của mọi ngưòi. Vì vậy Hồ Chí Minh đã để cập phẩm 
chất này nhiều nhất, thường xuyên nhất, từ Đường Kách 
mệnh cho đên bản Di chúc cuối cùng. 

Đôi với mọi người, phẩm chất này có hay không, có 
nhiều hay ít đều được thể hiện qua hoạt động thực tiễn, 
trong đời công cũng như đòi tư, trong sinh hoạt cũng như 
trong công việc người đó làm, những cương vị người đó 


348 


đảm nhiệm. Trong cuộc sông, nếu sự dôi trá vẫn còn tìm 
được nhiều chỗ ẩn náu, thì những thói lười biếng, xa phí, 
bất liêm, bất chính, hủ bại, sa đọa, thu vén lợi ích riêng 
tư, làm hại lợi ích chung... thì khó che giấu được con mắt 
của những ngưòi binh thường. 

Hồ Chí Minh đã sử dụng những khái niệm cần kiệm 
liêm chính, chí công vô tư của đạo đức phương Đông và 
đạo đức truyền thống Việt Nam. Người đã giữ lại những gì 
tốt đẹp của quá khứ, lọc bỏ những gì không còn phù hợp 
và đưa vào những nội dung mối, do sự nghiệp giải phóng 
dân tộc, thông nhất đất nưỏc và xây dựng chủ nghĩa xã 
hội đặt ra. 

Mỗi chữ cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư đã được 
Hồ Chí Minh giải thích rất rõ, rất cụ thể, rất dễ hiểu đổì 
với mọi ngưòi. Nếu phẩm chất này đã cần thiết đối với con 
người Việt Nam khi đất nước còn phải đương đầu với cuộc 
chiến tranh xâm lược rất tàn bạo do chủ nghĩa thực dân 
đế quốc gây ra, thì lại càng cần thiết khi đất nước phát 
triển trong xây dựng hoà bình. Đây không phải chỉ là yêu 
cầu vê đạo đức, mà còn là yêu cầu của chính sự phát triển 
kinh tế. 

Theo HỒ Chí Minh thì: 

Cần tức là lao động cần cù, siêng năng; lao động có kê 
hoạch, sáng tạo, có năng suất cao; lao động với tinh thần 
tự lực cánh sinh, không lười biếng, không ỷ lại, không dựa 
dẫm. Phải thấy rõ “lao động là nghĩa vụ thiêng liêng, là 
nguồn sông, nguồn hạnh phúc của chúng ta”. 

Kiệm tức là tiết kiệm sức lao động, tiết kiệm thì giờ, 
tiêt kiệm tiên của của dân, của nước, của bản thân mình; 


349 


phải tiết kiệm từ cái to đến cái nhỏ, nhiều cái nhỏ cộng lại 
thành cái to; “không xa xỉ, không hoang phí, không bừa 
bãi” 1 , không phô trương hình thức, không liên hoan, chè 
chén lu bù. 

Liêm tức là “luôn luôn tôn trọng giữ gìn của công và 
của dân”; “không xâm phạm một đồng xu, hạt thóc của 
Nhà nước, của nhân dân”. Phải “trong sạch, không tham 
lam” 2 . “Không tham địa vị. Không tham tiền tài. Không 
tham sung sướng. Không ham người tâng bôc mình. Vì 
vậy mà quang minh chính đại, không bao giờ hủ hoá. 

Chỉ có một thứ ham là ham học, ham làm, ham tiến 
bộ” 3 . 

Người đã chỉ ra những hành vi trái với chữ liêm, như: 
cậy quyền thế mà đục khoét dân, ản của đút, hoặc 
trộm của công làm của tư...” 4 . 

“Dìm người giỏi, để giữ địa vị và danh tiếng của mình 
là đạo vị (đạo là trộm). 

Gặp việc phải, mà sợ khó nhọc nguy hiểm, không dám 
làm, là tham vật uý lạo. 

Gặp giặc mà rút ra, không dám đánh là tham sinh uý 

tử” 5 . 

Người đã nhắc lại một sô ý hay của Khổng, Mạnh: 

“Cụ Khổng Tử nói: “Người mà không Liêm, không 
bằng súc vật”. 

Cụ Mạnh Tử nói: “Ai cũng tham lợi, thì nước sẽ nguy” 6 . 

Chính “nghĩa là không tà, thẳng thắn, đứng đắn”. 


1, 2, 3, 4, 5, 6. Sđd r t. 5, tr. 636, 640, 252, 640, 641. 


350 



Đối với mình - không tự cao, tự đại, luôn chịu khó học tập 
cầu tiến bộ, luôn tự kiểm điểm để phát triển điêu hay, sửa 
đổi điều dở của bản thân mình. 

Đối với người - không nịnh hót người trên, không xem 
khinh người dưới; luôn giữ thái độ chân thành, khiêm tốn, 
đoàn kết thật thà; không dối trá, lừa lọc. 

Đôi với việc - để công việc công lên trên, lên trước việc 
tư, việc nhà. Đã phụ trách việc gì thì quyết làm cho kỳ 
được, cho đến nơi đến chốn, không sợ khó khăn, nguy 
hiểm; việc thiện thì dù nhỏ mấy cũng làm, việc ác thì dù 
nhỏ mấy cũng tránh. Mỗi ngày cô' làm một việc lợi cho 
nước, cho dân. 

Về Chí công vô tư, Người nói: “Đem lòng chí công vô 
tư mà đổi vói ngưòi, với việc”. “Khi làm bất cứ việc gì cũng 
đừng nghĩ đến minh trước, khi hưởng thụ thì mình nên đi 
sau”; “phải lo trước thiên hạ, vui sau thiên hạ” (tiên thiên 
hạ chi ưu nhi ưu, hậu thiên hạ chi lạc nhi lạc). 

Đổi lập với “chí công vô tư” là “dĩ công vi tứ'\ đó là điều 
mà đạo đức mới đòi hỏi phải chống lại. 

Chí công vô tư, về thực chất là nổi tiếp cần, Kiệm, 
Liêm, Chính. Người giải thích: 

“Trước nhất là cán bộ các cơ quan, các đoàn thể, cấp 
cao thì quyền to, cấp thấp thì quyền nhỏ. Dù to hay nhỏ, 
có quyền mà thiếu lương tâm là có dịp đục khoét, có dịp 
ăn của đút, có dịp "dĩ công vi tư" 1 . 

Cần kiệm liêm chính, chí công vô tư có quan hệ mật thiêt 
với nhau. Có khi Hồ Chí Minh coi cần kiệm như hai chân của 


1. Sđd , tr. 641. 


351 



con người, phải đi đôi với nhau, cần mà không kiệm thì 
chẳng khác nào “gió vào nhà trống”, “nước đổ vào chiêc thùng 
không đáy”, “làm chừng nào xào chừng ấy”, rốt cuộc ‘‘không 
lại hoàn không”. Còn kiệm mà không cần thì sản xuất được 
ít, không đủ dùng, không có tăng thêm, không có phát triển. 
Có khi Người coi cần, kiệm, liêm, chính là bốn đức của con 
người, thiếu một đức thì không thành người; cũng như trời có 
bốn mùa, đất có bổn hướng, thiếu một mùa thì không thành 
tròi, thiếu một hưống thì không thành đất. 

Cần, kiệm, liêm, chính sẽ dẫn đến chí công vô tư; 
ngược lại đã chí công vô tư, một lòng vì nước, vì dân, vì 
Đảng, thì nhất định sê thực hiện được cần, kiệm, liêm, 
chính, và có được nhiều tính tốt khác. “Mình đã chí công 
vô tư thì khuyết điểm sẽ càng ngày càng ít, mà những 
tính tốt như sau, ngày càng thêm. 

Nói tóm tắt, tính tốt ấy gồm có năm điều: nhân, nghĩa, 
trí, dũng, liêm” 1 . 

Bồi dưỡng phẩm chất cần kiệm liêm chính, chí công vô 
tư sẽ làm cho con người vững vàng trưóc mọi thử thách: 
“Giàu sang không thể quyến rũ, nghèo khó không thể 
chuyển lay, uy vũ không thể khuất phục”, và có thể “TrỢn 
mắt coi khinh nghìn lực sĩ, cúi đầu làm ngựa đám nhi 
đồng”. 

Nhưng đây lại là vấn để rất phức tạp, nói dễ làm khó, và 
trong cuộc sống vẫn thường hay vi phạm. Bởi vì nó đụng 
chạm đên nhiều mặt lợi ích cá nhân, tập trung nhất là chức, 
quyền, danh, lợi , mà nếu không vượt qua được chủ nghĩa cá 


1. Sđd, tr. 251. 


352 



nhân thì bất cứ ai củng có thể sa vào những hành vi vô đạo 
đức. 


4. Tinh thần quốc tế trong sáng 

Đó là tinh thần đoàn kết quốc tế vô sản, mà Hồ Chí 
Minh đã nêu lên bằng mệnh đề “Bốn phương vô sản đều là 
anh em”. 

Đó là tinh thần đoàn kết với các dân tộc bị áp bức, với 
nhân dân lao động các nước mà Hồ Chí Minh đã dày công 
vun đắp bằng hoạt động cách mạng thực tiễn của bản 
thân mình và bằng sự nghiệp cách mạng của cả dân tộc. 

Đó là tinh thần đoàn kết của nhân dân Việt Nam với 
tất cả những người tiến bộ trên thế giới vì hoà bình, công 
lý và tiến bộ xã hội. 

Sự đoàn kết ấy là nhằm những mục tiêu lớn của thời 
đại là hoà bình, độc lập dân tộc, dân chủ và tiến bộ xã hội, 
là độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, là hợp tác và hừu 
nghị với tất cả các nưóc, các dân tộc. 

Tinh thần quốc tế ấy vẫn được gọi là chủ nghĩa quốc tế vô 
sản, hay chủ nghĩa quốc tế của giai cấp công nhân. 

Theo Hồ Chí Minh, chủ nghĩa quôc tế vô sản gắn liền với 
chủ nghĩa yêu nưốc, hơn nữa phải là chủ nghĩa yêu nước 
chân chính và chủ nghĩa quốc tế vô sản trong sáng. Nêu tinh 
thần yêu nước không chân chính và tinh thần quổc tế không 
trong sáng thì có thể dẫn đến chủ nghĩa dân tộc hẹp hòi, 
sôvanh, biệt lập, kỳ thị chủng tộc, hoặc chủ nghĩa bành 
trướng bá quyền, như thế giối thưòng nói hiện nay. Tất cả 
những khuynh hướng lệch lạc ấy có thể dẫn đên chỗ phá vỡ 
cả một quôc gia dân tộc hay một liên bang đa quốc gia dân 


23-Giáo trinh TT 


353 


tộc, phá vỡ tình đoàn kết quốc tế trong cuộc đấu tranh 
chung, thậm chí có thể đưa đến tình trạng đối đầu, đôi địch. 

Tinh thần quốc tế trong sáng là phẩm chất đạo đức, là 
yêu cầu đạo đức nhằm vào mồi quan hệ rộng lớn, vượt qua 
khuôn khổ quốc gia dân tộc. Không phải đối vói bất cứ ai, 
vào bất cứ lúc nào cũng thấy được tinh thần quốc tê có 
hay không, trong sáng hay không trong sáng, nhưng việc 
giáo dục của Đảng và việc rèn luyện của cá nhân mỗi 
người vê tinh thần quôc tế lại không thể coi nhẹ. Trong 
vấn đê này, đường lối chính trị của Đảng lãnh đạo và 
những chủ trương, chính sách cụ thể của Nhà nước có ý 
nghĩa định hướng đúng đắn cho việc bồi dưỡng tinh thần 
quốc tê â mỗi người. 

III. NHỮNG NGUYÊN TẮC xây DựNG 

ĐẠO ĐỨC MỚI 

Để xây dựng một nền đạo đức mới, Hồ Chí Minh đã 
nêu ra những nguyên tắc cơ bản để định hướng cho sự 
lãnh đạo của Đảng, cũng như cho việc rèn luyện của mỗi 
người: 

1. Nói đi đôi với làm, phải nêu gương vể đạo đức 

Điêu này đã được Hồ Chí Minh nói ngay trong Đường 
Kách mệnh , khi đề cập tư cách của một người cách mệnh. 
Trong suôt cuộc đòi mình, Ngươi đã giáo dục mọi người và 
chính ban thân Người đã thực hiện điều đó một cách 
nghiêm túc và đây đủ nhất. Hơn nữa, chúng ta còn thấy 
Ngươi nói ít nhưng làm nhiều, có những vân đề đạo đức 


354 


Người làm mà không nói. Phải đi sâu vào hành vi đạo đức 
của Người, chúng ta mới khám phá ra được những tầng 
bản chất sâu xa của tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh. 

Đổi với mỗi người, lòi nói phải đi đôi với việc làm thì mới 
đem lại hiệu quả thiết thực cho chính bản thân mình và có 
tác dụng đối với người khác. Nếu nói nhiều làm ít, nói mà 
không làm, hơn nữa nói một đằng, làm một nẻo thi chỉ đem 
lại những hậu quả phản tác dụng. “Hãy làm theo tôi nói, 
đừng làm theo tôi làm”, thói đạo đức giả ấy là đặc trưng đạo 
đức của các giai cấp bóc lột đã từng tồn tại trong lịch sử của 
xã hội loài người, trong mỗi quốc gia dân tộc; nó hoàn toàn xa 
lạ với đạo đức cách mạng, với nền đạo đức mới mà chúng ta 
cần xây dựng. Chúng ta phải phấn đấu để làm sao trong xã 
hội ta không còn những kẻ đạo đức giả, càng không cho phép 
những kẻ đạo đức giả vẫn đi dạy dỗ người khác về đạo đức. 
Lòng tin của nhân dân đổỉ với Đảng, vối chủ nghĩa xã hội 
một phần quan trọng phụ thuộc vào vấn đề này. 

Từ đó chúng ta cũng thấy rằng không ồ lĩnh vực nào 
mà vấn đề nêu gương lại được đặt ra như trong lĩnh vực 
đạo đức. Trong gia đình thì đó là tấm gương của bô mẹ đôi 
với con cái, của anh chị đối với những người em; trong nhà 
trường thì đó là tấm gương của thầy cô giáo đối với học 
sinh; trong tổ chức, tập thể, Đảng, Nhà nước là tấm gương 
của những người phụ trách, lãnh đạo, của cấp trên đôi với 
cấp dưới; trong xã hội thì đó là tấm gương của người này 
đôi vói người khác, những gương “người tốt việc tốt” mà 
Hồ Chí Minh đã phát hiện để mọi người học tập noi theo. 
Một trăm bài diễn văn hay không bằng một tấm gương 
sông - điều mà Hồ Chí Minh nói về Lênin, đã đặt ra cho 


355 


việc xây dựng đạo đức mới một nguyên tăc rât cơ ban là sự 
nêu gương về đạo đức. Đó cũng là điểu chúng ta thây ở Hồ 
Chí Minh - một tấm gương đạo đức trong sáng tuyệt vòi 
của một cuộc đời trọn vẹn. 

Trong xã hội, tấm gương của các thế hệ trưỏc đối với 
các thế hệ sau là đặc biệt quan trọng. Mỗi thế hệ đều có 
trách nhiệm của mình, nhưng thế hệ trước bao giò cũng có 
trách nhiệm rất nặng nể đốì với thế hệ sau trong việc giáo 
dưỡng, nhất là trong việc bồi dưỡng về đạo đức. Đương 
nhiên trong cuộc sông không phải bao giờ cũng chỉ diễn ra 
một chiều ảnh hưởng, tác động như vậy, do đó Hồ Chí 
Minh cũng đã nói đến việc người già có thể học tập người 
trẻ để không ngừng hoàn thiện đạo đức của mình. 

Đối với cán bộ, đảng viên, Hồ Chí Minh đã nêu ra một 
luận điểm quan trọng: “Trưóc mặt quần chúng, không 
phải ta cứ viết lên trán chừ “cộng sản” mà ta được họ yêu 
mến. 

Quần chúng chỉ quý mến những người có tư cách, đạo 
đức. Muôn hướng dẫn nhân dân, mình phải làm mực 
thước cho người ta bắt chước” 1 . Luận điểm ấy đã khẳng 
định rât rõ vấn đê nêu gương có tầm quan trọng đặc biệt 
trong đời sông đạo đức, nhất là đối với trách nhiệm của 
cán bộ, đảng viên. 

Tâm gương đạo đức của Bác Hồ là tấm gương chung 
cho cả dân tộc, cho các thê hệ người Việt Nam mãi mãi vê 
sau. Nhưng còn nhiều tâm gương của các anh hùng, chiến 
sĩ thi đua, những tâm gương của những người tiêu biểu 


l.Sđd, tr. 552. 


356 



trong từng ngành, từng tập thể, những tấm gương “người 
tốt việc tốt” rất gần gũi trong đời thưòng, có ở mọi nơi mọi 
lúc mà chúng ta không thể coi thường, về vấn đề này, Hồ 
Chí Minh đã nói: “Từng giọt nước nhỏ thấm vào lòng đất, 
chảy vê một hướng mới thành suối, thành sông. Biết bao 
nhiêu giọt nước nhỏ hợp lại mới thành biển cả. Một pho 
tượng hay một lâu đài cũng phải có cái nền rất vững chắc 
mới đứng vững được. Nhưng người ta dễ nhìn thấy pho 
tượng và lâu đài mà không chú ý đến cái nền. Như thê là 
chỉ thấy cái ngọn mà quên mất cái gổc. 

Người tốt, việc tốt nhiều lắm. 0 đâu cũng có. Ngành, 
giới nào, địa phương nào, lứa tuổi nào cũng có” 1 . 

Như vậy, những tấm gương đạo đức đã được hiểu theo 
một nghĩa rộng. Có những tấm gương chung và riêng, lớn 
và nhỏ, xa và gần. Một nền đạo đức mới chỉ được xây dựng 
trên một cái nền rộng lớn, vững chắc, khi những phẩm 
chất đạo đức, những chuẩn mực đạo đức đã trơ thành 
hành vi đạo đức ngày càng phổ biến trong toàn xã hội, mà 
những tấm gương đạo đức của những người tiêu biểu, 
những người tốt việc tốt có ý nghĩa thúc đẩy cho quá trình 
đó. 


2. Xây đi đôi với chống 

Muôn xây dựng đạo đức mới, muổn bồi dưỡng những 
phẩm chất đạo đức cách mạng cho hàng triệu, hàng triệu 
con người - cán bộ, đảng viên, các công dân trong các giai 
tầng khác nhau, thì cùng với việc xây dựng, bồi dưỡng 


1. Sđd, t. 12, tr. 549. 


357 



những phẩm chất tốt đẹp, nhất thiết phải chống những 
biểu hiện sai trái xấu xa, trái với những yêu cầu của đạo 
đức mới, những hiện tượng vẫn thương gọi là tệ nạn, tiêu 
cực, thoái ho á biến chất. Trong đời sống hàng ngày, những 
hiện tượng tốt - xấu , đúng - sai, cái đạo đức và cái vô đạo 
đức vẫn thường đan xen nhau, đổi chọi nhau, thông qua 
hành vi của những con người khác nhau. Hơn nữa những 
đan xen và đối chọi ấy còn diễn ra ngay trong bản thân 
mỗi người. Chính vì vậy việc xây và chông trong lĩnh vực 
đạo đức hoàn toàn không đơn giản. Xây phải đi đôi vói 
chông, muôn xây phải chống, chông nhằm mục đích xây. 

Việc xây dựng đạo đức mới trước hết phải được tiến 
hành bằng việc giáo dục những phẩm chất, những chuẩn 
mực đạo đức mới từ trong gia đình đến nhà trường và 
ngoài xã hội, nhất là trong những tập thể - nơi mà phần 
lớn thời gian cuộc đòi mỗi người gắn bó bằng hoạt động thực 
tiễn của mình. Nhừng phẩm chất chung nhất, cơ bản nhất 
lại phải được cụ thể hoá cho sát hợp với từng giai tầng, từng 
lớp đỗi tượng khác nhau. Đó là điều Hồ Chí Minh đã làm 
trong việc giáo dục đạo đức cho cán bộ, đảng viên, cho công 
nhân, nông dân, phụ nữ, trí thức, văn nghệ sĩ, cho thiếu niên 
nhi đồng, cho bộ đội, công an, các tướng lĩnh, V.V.. 

Vấn đê quan trọng trong việc giáo dục đạo đức là phải 
khơi dậy ý thức đạo đức lành mạnh ở mọi người, để mọi 
người tự giác nhận thức được trách nhiệm đạo đức của 
mình và như Hồ Chí Minh đã nói, cảm nhận thấy sâu sắc 
việc trau dồi đạo đức cách mạng là việc làm “sung sướng 
vẻ vang nhât trên đời này”. Tiêp nhận sự giáo dục đạo đức 
là vấn đề nhất thiết không thể thiếu được, nhưng sự tự 


358 


giáo dục, tự trau dồi đạo đức ỏ mỗi người còn quan trọng 
hơn nhiều. Phải chăng sức mạnh của chủ nghĩa Mác- 
Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh là khơi dậy sự tự giác của 
mỗi người nhằm đấu tranh tự loại bỏ cái thấp hèn để vươn 
tới cái cao đẹp, loại bỏ cái ác, cái vô đạo đức để vươn tối 
cái thiện, cái đạo đức. Chắc chắn chủ nghĩa xã hội, chủ 
nghĩa cộng sản tương lai càng phai như vậy, và đó cũng 
chính là điều mà Hồ Chí Minh nói về niềm vui của việc 
trau dồi đạo đức phải trở thành phổ biến trong xã hội. 

Trong khi xây dựng, bồi dưỡng nhửng phẩm chất đạo 
đức mới, phải đồng thời chông lại cái xấu, cái sai, cái vô 
đạo đức vẫn thường diễn ra. Điều quan trọng là phải phát 
hiện sớm, hướng mọi người vào cuộc đấu tranh cho sự 
trong sạch lành mạnh về đạo đức. Hơn nữa còn phải thấy 
trưóc những gì có thể xẩy ra để đề phòng, ngăn chặn. 

Ngay trong thời kỳ 1925-1927, khi bồi dưỡng những 
lớp cán bộ cách mạng đầu tiên theo đường lối cách mạng 
mói, Nguyễn Ái Quốc đã nhắc nhở mọi người không được 
hiếu danh, kiêu ngạo, phải ít lòng ham muốn về vật chất. 
Chỉ hai tháng sau Cách mạng Tháng Tám năm 1945, 
trong thư gửi uỷ ban nhân dân các kỳ, tỉnh, huyện và 
làng, Người đã phát hiện thấy nhiều loại lỗi lầm rất nặng 
nề của nhiều cán bộ, đảng viên: trái phép, cậy thế, hủ hóa, 
tư túng, chia rẽ, kiêu ngạo. Đến tháng 3-1947, trong thư 
gửi các đồng chí Bắc bộ, Người chỉ ra hàng chục thứ 
khuyêt điểm cần phải tẩy sạch, đó là: địa phương chủ 
nghĩa, bè phái, quân phiệt, quan liêu, hách dịch, hoạnh 
họe với dân, coi thường cấp trên, lấn áp cấp dưới, hẹp hòi, 
ham chuộng hình thức, làm việc lối bàn giấy, vô kỷ luật - 


359 


kỷ luật không nghiêm, ích kỷ, hủ hoá, tranh giành địa vị, 
chỉ lo ăn ngon mặc đẹp, chiếm của công làm của tư, lợi 
dụng địa vị công tác để buôn bán phát tài, V.V.. Trong tác 
phẩm Sửa đổi lối làm việc , viết tháng 10-1947, Người lại 
vạch ra nhiêu khuyết điểm sai lầm cụ thể hơn như bệnh 
lười biếng - lười học, lười suy nghĩ; bệnh thích người khác 
tâng bốc, khen ngợi mình; ưa sai khiến người khác, làm 
thầy người khác; bệnh tham lam, sinh hoạt xa hoa, tiêu 
sài bừa bãi, xoay sở của đồng bào, buôn lậu; bệnh hữu 
danh vô thực, bệnh cận thị, bệnh ba hoa nói suông, bệnh 
“cá nhân” với không biết bao nhiêu biểu hiện rất tệ hại. 
Đên năm 1952, Người đã quy tụ những tệ nạn cần phải 
chông vào ba loại chính là tham ô, lãng phí, quan liêu. Người 
coi những tệ nạn đó là tội ác, là kẻ thù khá nguy hiểm của 
nhân dân, là bạn đồng minh của thực dân, phong kiến, là 
thứ “giặc nội xâm”, “giặc ở trong lòng\ phá từ trong phá ra. 
Người đã chỉ rõ tội lỗi của những kẻ tham ô, lãng phí, quan 
liêu cũng nặng như tội lỗi “việt gian, mật thảm”. 

Phải kiên quyết chống lại những tệ nạn đó, vừa bằng 
giáo dục, vừa bằng xử phạt với những mức độ nặng nhẹ 
khác nhau. 

Tuy nhiên, trong bài nói về Thực hành tiết kiệm, chống 
tham ô, lãng phi, chông bệnh quan liêu lúc đó, có lẽ đây là 
lần duy nhât, Người đã trích dẫn khá dài những ý kiến 
rât quyêt liệt của Lênin về vấn đề này: “Cần phải nêu 
những đông chí đã ăn hôi lộ ra để cho dư luận quở trách 
và cần phải đuổi họ ra khỏi Đảng... Phải lập tức đê nghị 
một đạo luật đê trừng trị những vụ hôi lộ (ăn hối lộ, tặng 
hôi lộ, và những cách hôi lộ khác). ít nhất cũng phải phạt 


360 


10 nàm giam cầm và 10 năm khổ sai” 1 . Trước việc Toà án 
nhân dân Mạc Tư Khoa xử nhẹ một vụ ăn hối lộ, Lênin 
không bằng lòng và viết: “Không xử bắn lũ ăn của đút lót, 
mà xử một cách pha trò, mềm mỏng nhẹ nhàng như vậy, - 
đó là một điều xấu hổ cho những đảng viên cộng sản, cho 
những người cách mạng” 2 . 

Đến năm 1958, Người đã vạch rõ nguồn gốc của mọi 
thứ tệ nạn, đó là chủ nghĩa cá nhân. Chủ nghĩa cá nhân 
đẻ ra trăm thứ tệ nạn. Muổn xây dựng đạo đức mới, 
chung quy lại là phải chông cho được chủ nghĩa cá nhản. 
Một bài báo gần cuối cùng mà Người để lại là bài Nâng 
cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân , 
được công bô" vào ngày 3-2-1969, nhân kỷ niệm lần thứ 39 
ngày thành lập Đảng, đã mang ý nghía xây phải đi đối với 
chống - muốn nâng cao đạo đức cách mạng thì phải quét 
sạch chủ nghĩa cá nhân. 

Để xây và chống có kết quả, phải tạo thành phong trào 
quần chúng rộng rãi, Hồ Chí Minh đã phát động nhiều 
phong trào như vậy: Năm 1952, đó là phong trào thi đua 
thực hành tiết kiệm, chống tham ô - lãng phí - quan liêu; 
năm 1963, đó là cuộc vận động “nâng cao ý thức trách 
nhiệm , tăng cường quản lý kinh tê - tài chính, cải tiên kỹ 
thuật, chống tham ô - lãng phí - quan liêu”, gọi tắt là cuộc 
vận động “3 xây, 3 chổng”. Có phong trào, C^J Ct^(3C ạ 
động chung cho toàn Đảng, toàn dân; có phong trào, CÓ 
cuộc vận động riêng cho từng ngành, từng giới. Qua đó lôi 
cuốn mọi người vào cuộc đấu tranh nhằm xây gì, chông gì 


1, 2. Sđd , t. 6, tr. 496. 


361 



rất cụ thể, rõ ràng, thôi thúc trách nhiệm đạo đức cá 
nhân, đê mọi người phấn đấu tự bồi dưỡng và nâng cao 
phẩm chất đạo đức cách mạng. Thực tiễn chứng minh, 
những cuộc vận động đó đã mang lại kết quả rất lớn. 

3. Phải tu dưỡng đạo đức suốt đời 

Hồ Chí Minh đã nhiều lần chỉ rõ: mỗi người phải 
thường xuyên chăm lo tu dưỡng đạo đức như việc rửa mặt 
hàng ngày, đấy cũng là công việc phải làm kiên trì bền bỉ 
suốt đòi, không người nào có thể chủ quan tự mãn. Người 
thường nhắc lại luận điểm “chính tâm, tu thân...” của 
Khổng Tử, từ đó rút ra ý nghĩa tích cực để vận dụng vào 
việc rèn luyện, tu dưỡng đạo đức cách mạng của mỗi 
người. Người cũng thường nêu lại tấm gương của người 
xưa, mỗi tối đều tự kiểm điểm để bỏ đỗ đen, đỗ trắng vào 
hai cái lọ, để cứ nhìn vào đó có thể biết mình tốt xấu ra 
sao. Người đưa ra lòi khuyên rất dễ hiểu: “Đạo đức cách 
mạng không phải trên tròi sa xuống. Nó do đấu tranh, rèn 
luyện bền bỉ hàng ngày mà phát triển và củng cô". Cũng 
như ngọc càng mài càng sáng, vàng càng luyện càng 
trong” 1 . Do không chú ý điều này, nên: Có những người 
trong lúc tranh đấu thì hăng hái, trung thành, không sợ 
nguy hiểm, không sợ cực khổ, không sợ quân địch, nghĩa 
là có công với cách mạng . Song đến khi có ít quyển hạn 
trong tay thì đâm ra kiêu ngạo, xa xỉ, phạm vào tham ô, 
lãng phí, quan liêu, không tự giác mà biến thành người có 
tội với cách mạng. Từ đó, Người đi đến một kết luận khái 


1. Sđd , t. 9, tr. 293. 


362 



quát: “Một dân tộc, một đảng và mỗi con người, ngày hôm 
qua là vĩ đại, có sức hấp dẫn lốn, không nhất định hôm 
nay và ngày mai vẫn được mọi người yêu mến và ca ngợi, 
nếu lòng dạ không trong sáng nữa, nếu sa vào chủ nghĩa 
cá nhân. Cho nên trong khi ta kiên trì và đẩy mạnh cuộc 
chiến đấu chông Mỹ, cứu nước, làm cho văn minh chiến 
thắng bạo tàn thì đồng thòi phải loại trừ những cái xấu xa 
do chế độ cũ để lại trong xã hội và trong mỗi con người” 1 . 

Đó là điều chúng ta vẫn thấy diễn ra trong cuộc sông 
hàng ngày. Có những người đã phấn đấu gần hết cuộc 
đời, có nhiều công lao, nhưng cuối đời lại không giử được 
tấm lòng trong sáng, nên sự nghiệp đã đố vờ. Kết luận 
của Hồ Chí Minh cũng đúng với sự đổ vỡ của một sô" 
Đảng ỏ cuối thế kỷ XX. Điều này cũng đúng như Lênin 
trước kia đã nhận định: cái chết về đạo đức nhất định sẽ 
dẫn tới cái chết về chính trị. 

Theo quan điểm của Hồ Chí Minh, đã là người thì ai 
cũng có chỗ hay chỗ dỏ, chỗ xấu chỗ tốt, ai cũng có thiện có 
ác ở trong bản thân minh. Vấn đề là dám nhìn thẳng vào 
con người mình, không tự lừa dối, huyễn hoặc; thấy rõ cái 
hay cái tốt, cái thiện để phát huy và thấy rõ cái dỏ, cái 
xấu, cái ác để khắc phục. 

Đối với mỗi người) việc tu dưỡng đạo đức phải được 
thực hiện trong mọi hoạt động thực tiễn, trong đòi tư cũng 
như đời công * sinh hoạt, học tập, lao động, chiên đấu; 
trong mọi mối quan hệ xã hội từ hẹp đến rộng, từ nhỏ đên 
lớn - gia đình, nhà trường, xã hội ; từ quan hệ bạn bè, 


1. Sđd, t. 12, tr. 557 - 558. 


363 



đồng chí, anh em đến quan hệ tập thể, với cấp trên cấp 
dưới, với Đảng, với nước, với dân, và cả trong các mối 
quan hệ quốc tế. Trong cuộc sống, mỗi người có nhiều 
cương vị, nhiều vai trò khác nhau đòi hỏi phải điều chỉnh 
hành vi của mình, và phẩm chất đạo đức của mỗi người 
được thể hiện rất cụ thể, phong phú, đa dạng. Có rèn 
luyện công phu như vậy, con người mới có được phẩm chất 
đạo đức tốt đẹp, và những phẩm chất ấy ngày càng được 
bồi đắp, nâng cao. 

ĩ 

IV. TƯ TƯỞNG ĐẠO ĐỨC Hổ CHÍ MINH VÀ 
Sự NGHIỆP ĐỔI MỚI HIỆN NAY 

Mỗi giai đoạn, mỗi thời kỳ cách mạng bao giờ cũng đặt ra 
những nhiệm vụ mới, với những khó khăn, thử thách mói. 
Đội ngũ cách mạng một mặt càng được tôi luyện và trưởng 
thành để giành những thắng lợi ngày càng to lớn hơn, mặt 
khác cũng đào thải những kẻ hư hỏng, thoái hoá, biên chết 
đã làm tổn hại đến uy tín và thanh danh của Đảng, đến lợi 
ích của nước, của dân. Tiến trình cách mạng Việt Nam suốt 
mấy chục năm qua đã chứng minh điều đó. 

Nếu trong chiến đấu chốhg ngoại xâm đã có nhiều khó 
khăn, thử thách thì trong xây dựng hoà bình không phải chỉ 
có dễ dàng, thuận lợi. Đã nhiều lần, Hồ Chí Minh nhấn 
mạnh: ‘Thắng đế quốc và phong kiến là tương đối dễ; thắng 
bần cùng và lạc hậu còn khó hơn nhiều” 1 . Đưa đất nước đi 
lên chủ nghĩa xã hội là phải xây dựng lại từ quan hệ sản 


1. Sđd, t. 10, tr. 4. 


364 



xuất đến lực lượng sản xuất, từ cơ sồ hạ tầng đến kiến trúc 
thượng tầng, xây dựng kinh tế và phát triển văn hoá “nhằm 
làm cho nhân dân lao động thoát nạn bần cùng, làm cho mọi 
người có công ăn việc làm, được ấm no và sông một đời hạnh 
phúc” 1 . Đây là sự nghiệp rất to lớn, nặng nề và phức tạp, một 
cuộc chiến đấu mỏi mà thắng lợi không thế giành được bằng 
những thời hạn ngắn. 

Theo Hồ Chí Minh, cái khó khăn của cuộc chiến đấu mối 
không phải chỉ ở tầm vóc và quy mô của sự nghiệp xây dựng, 
mà còn ở chỗ mỗi người phải khắc phục những yêu kém của 
mình, chiến thắng “giặc ở trong lòng' mình, “giặc nội xâm” ở 
ngay trong tổ chức của mình. Đó là loại giặc “vô hình, vô 
ảnh”, nhưng rất mạnh. Nó “luôn luôn lẩn lút trong mình ta”, 
“khó thấy, khó biết”. “Việc tranh đấu vối kẻ địch ở tiền tuyến 
bằng súng, bằng gươm còn dễ, nhưng việc tranh đấu với kẻ 
địch trong người, trong nội bộ, trong tinh thần, là một khó 
khăn, đau xót” 2 . 

Tinh thần đó đã được Người nhấn mạnh trong bản Di 
chúc để lại cho Đảng, cho dân: Sự nghiệp xây dựng nưốc Việt 
Nam hoà bình, thông nhất, độc lập, dân chủ và giàu mạnh là 
“một cuộc chiến đấu khổng lồ” để “chống lại những gì đã cũ 
kỹ, hư hỏng, để tạo ra những cái mới mẻ, tốt tươi”. 

Cuộc chiến đấu khổng lồ ấy lại diễn ra trong những điều 
kiện mới với những biến động rất to lớn của nước ta và của 
thê giới. Đường lối đổi mới được Đại hội đại biểu toàn quôc 
lần thứ VI của Đảng xác định và được các Đại hội đại biểu 


1. Sđd, tr. 17. 

2. Sđd, t. 7, tr. 36. 


365 



toàn quốc lần thứ VII, VIII, IX phát triển là nhằm tìm ra mô 
hình xây dựng chủ nghĩa xã hội của nước ta, tìm ra con 
đường đưa đất nước đi lên chủ nghĩa xã hội với những hình 
thức, biện pháp, bước đi thích hợp. Chúng ta chấp nhận kinh 
tế thị trường, nhưng là kinh tế thị trường định hướng xã hội 
chủ nghĩa. Chúng ta chủ trương hội nhập kinh tế thế giới, 
thực hiện chính sách đôi ngoại rộng mở, đa phương hóa, đa 
dạng hóa các quan hệ quốc tế, nhưng giữ vững độc lập tự 
chủ, giữ vững chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ quốc gia, sẵn 
sàng làm bạn với tất cả các nước, vì hoà bình, độc lập và phát 
triển. Trong khi đó, chế độ xã hội chủ nghĩa ỏ Liên Xô và 
Đông Âu bị sụp đổ, phong trào xã hội chủ nghĩa, phong trào 
cách mạng thế giới lâm vào thoái trào, cách mạng khoa học 
và công nghệ hiện đại và xu thế toàn cầu hoá vẫn đang bị 
chủ nghĩa tư bản hiện đại chi phôi. Đổỉ với nước ta, có nhiều 
thòi cơ và thách thức, vận hội và nguy cơ đang đan xen nhau, 
đang tác động qua lại hết sức phức tạp. 

Phải tranh thủ nắm bắt thời cơ, tận dụng vận hội, vượt 
qua mọi thử thách, đẩy lùi mọi nguy cơ để đưa đất nước đi 
lên. Vì vậy, Đảng ta đòi hỏi toàn Đảng, toàn dân phải có 
một sự nỗ lực phi thường. Sự nỗ lực ấy trước hết tập trung 
vào việc nâng cao hai mặt trí và đức của mỗi người, cũng 
như nâng cao mặt bằng trí - đức của toàn xã hội. Phải có 
cái trí ngang tầm thời đại và cái đức theo gương đạo đức 
Hồ Chí Minh, chúng ta mới thực hiện được thắng lợi sự 
nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá, phát triển đất nước 
theo định hưóng xã hội chủ nghĩa, chúng ta mới đi tới 
dược mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, 
dân chủ, văn minh. 


366 


Nâng cao trí tuệ trong tình hình mới đòi hỏi Đảng và 
nhân dân ta tiếp tục đổi mới tư duy, như Đại hội đại biểu 
toàn quốc lần thứ VI đã đề ra. Phải hiểu cho đúng chủ nghĩa 
Mác - Lênin và tư tương Hồ Chí Minh, biết vận dụng sáng 
tạo và phát triển học thuyết và tư tưởng của các ông, đặc 
biệt là những vấn đề về chủ nghía xã hội vào những điều 
kiện lịch sử cụ thể hiện nay. Phải hiểu cho đúng thực tiễn 
Việt Nam và thế giới, những xu thế lớn của thời đại khi 
nhân loại bước vào thế kỷ XXI, những kiến thức vê khoa 
học - kỹ thuật, công nghệ hiện đại, và đặc biệt là vê kinh 
tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa còn rất mới mẻ 
đối vối chúng ta. Từ đó Đảng ta không ngừng hoàn chỉnh 
đường lối, chủ trương, chính sách xây dựng và bảo vệ đất 
nước; cán bộ, đảng viên phải quán triệt và lãnh đạo nhân 
dân biến những đường lối, chủ trương, chính sách ấy 
thành hiện thực. 

Nâng cao đạo đức trong tình hình mới, đòi hỏi Đảng và 
nhân dân ta quán triệt tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh, ra 
sức bồi dưỡng các phẩm chất đạo đức, vận dụng các nguyên 
tắc xây dựng đạo đức mà Người đã nêu ra. Tư tưởng đạo đức 
Hồ Chí Minh càng có ý nghĩa rất thời sự trong giai đoạn cách 
mạng hiện nay. 

Thực hiện đường lối đổi mới, Đảng ta đã xác định xây 
dựng kinh tế là nhiệm vụ trung tâm trong suôt thời kỳ quá 
độ. Như vậy, đạo đức có quan hệ gì vối kinh tế? 

Theo tư tưởng Hồ Chí Minh, đạo đức luôn luôn gắn với 
kinh tê. Trung với nước, hiếu với dân, suôt đời hy sinh cho 
cách mạng để giành lấy độc lập và tự do là nhằm xóa bỏ áp 
bức, bóc lột, phát triển kinh tế đem lại đòi sông ấm no, hạnh 


367 


phúc cho nhân dân, cho mỗi con người. 

Hồ Chí Minh động viên mọi người cần kiệm xây dựng đất 
nước chính là để dân giàu, nước mạnh. Không lẽ thoát khỏi 
bóc lột vê kinh tế, được no ấm và giàu có, con người lại nhất 
thiết đi đến chỗ suy thoái về đạo đức, như tình hình đã diễn 
ra ở nhiều nước tư bản phát triển. Tiếp nối quan điểm của 
Mác, Lênin về chủ nghĩa xã hội, Hồ Chí Minh luôn luôn chủ 
trương tăng trưởng kinh tẻ phải đi đôi với phát triển mọi 
mặt của xã hội; phát triển kinh tê phải đi đôi với phát triển 
văn hoá, đạo đức, con ngưòi. Phát triển kinh tê là điều kiện 
thiết yếu, là cơ sở đê xây dựng một xã hội văn minh, để phát 
triển văn hoá, đạo đức, con người. Con người có đạo đức, có 
văn hoá lại là động lực để phát triển kinh tế. Tinh thần này 
đã được thể hiện trong câu nói bất hủ của Hồ Chí Minh 
“Muôn xây dựng chủ nghĩa xà hội, trước hết cần có những 
con người xã hội chủ nghĩa đó là con người có đủ đức và 
tài, phẩm chất và năng lực, và cả hai mặt đó đều không 
ngừng được bồi đắp, nâng cao. Đây cũng là điểm khác biệt 
giữa chủ nghĩa xã hội với chủ nghĩa tư bản. 

Xây dựng nền kinh tê thị trường định hướng xã hội chủ 
nghĩa, đưa nền kinh tế ấy hội nhập kinh tế thế giới mà phổ 
biên là kinh tê thị trường tư bản chủ nghĩa, điều đó đương 
nhiên đặt ra vân đề phải vừa hợp tác vừa đấu tranh vì lợi 
ích của độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội. Tình 
hình đó càng đặt ra nhiều yêu cầu mới vê đạo đức rất gay 
gắt. 

Kinh tê thị trường có mặt tích cực là kích thích mọi sự 


1. Sđd , t. 10, tr. 310. 


368 



suy nghĩ, tìm tòi, sáng tạo. Nó đòi hỏi con người phải năng 
động, nhạy bén trong mọi tình huống; phải có hiệu quả trong 
mọi hoạt động; dám đổi mặt với mọi thách thức, dám đương 
đầu với mọi rủi ro. Nó không chấp nhận sự chậm chạp lề mể, 
xa lạ, với thói ỷ lại, dựa dẫm, lười biếng. Nó hoàn toàn đổi 
lập vối lối làm ăn “lãi giả lỗ thật”, “của chùa” tha hồ phung 
phí, hoang toàng ... 

Tuy nhiên, kinh tê thị trường lại có mặt tiêu cực là tạo ra 
khát vọng làm giàu bằng mọi cách, tâm lý chạy theo đồng 
tiền, lấy đồng tiền làm giá trị cao nhất. Nó kích thích thói ích 
kỷ, tự tư tự lợi, đặt lợi ích của cá nhân và gia đình lên trên 
lợi ích của tập thể và xã hội. Nó dung dưỡng thói dôi trá, gian 
giảo, lừa lọc, lôi sống hưởng lạc, sa đoạ, lối sống gấp của xã 
hội tiêu thụ... Mặt tiêu cực ấy không chỉ thể hiện trong lĩnh 
vực kinh tế, mà còn tác động đến tất cả các mặt của đòi sống 
xã hội. 

Xây dựng nền đạo đức mối trong tình hình hiện nay đòi 
hỏi chúng ta phải biết khai thác mặt tích cực, đồng thời kiên 
quyết đấu tranh chổng lại mặt tiêu cực của kinh tê thị 
trường. Vừa hợp tác, vừa đấu tranh với bên ngoài, vừa chấp 
nhận vừa đấu tranh ở bên trong, đó là vấn để mà nên kinh tê 
thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa đang đặt ra cho mọi 
hoạt động chính trị, kinh tế và đạo đức. Và chỉ có làm như 
vậy, chúng ta mới xáy dựng được nền kinh tẻ thị trường định 
hướng xã hội chủ nghĩa, đưa đất nước ta vững vàng quá độ 
lên chủ nghĩa xã hội. 

Cuộc chiến đấu mới để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc cũng 
đã tiêp tục bồi dưõng, nâng cao nhừng phẩm chất đạo đức 


24-Giáo trình TT 


369 


mới trong đông đảo cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân 
dân. Những tấm gương “người tốt việc tốt” vẫn xuất hiện 
hàng ngày ở mọi lứa tuổi, ở khắp mọi nơi, ở nhiều lĩnh vực 
hoạt động khác nhau. Thể hiện tiêu biểu nhất, tập trung 
nhất những phẩm chất đạo đức ấy là tấm gương của những 
anh hùng chiến sĩ thi đua đã hội tụ trong Đại hội thi đua 
toàn quốc năm 2000, đã đem lại nhiều bài học bổ ích để xây 
dựng nền đạo đức Việt Nam trong giai đoạn cách mạng mới. 
Lý giải về nhừng thành tựu trong đổi mới không thể tách rời 
vấn đề này. 

Tuy nhiên, đời sông đạo đức của xã hội, bên cạnh mặt tốt 
đã xuất hiện mặt xấu như những đám mây đen cứ lan rộng 
dần trên bầu trời trong sáng. Càng lùi xa thời kỳ chiến tranh 
khốc liệt, công cuộc xây dựng đất nước trong hoà bình, phát 
triển kinh tế, nâng cao đời sổng càng làm cho không ít người 
nghi tới hương thụ, nghĩ tới định hưống cá nhân chủ nghĩa 
của bản thân và vợ con mình nhiều hơn là định hưống xã hội 
chủ nghĩa của đất nước và dân tộc. Khi đi vào kinh tế thị 
trường, mặt tiêu cực của kinh tế thị trường đã lan toả khá 
nhanh, gây nên nhiều tệ nạn trong đời sông xã hội. Đảng ta 
đà nhiêu lần chỉ ra những tệ nạn đó, đề ra nhiều chủ trương, 
biện pháp nhằm chổng những tệ nạn đó. Nhưng đến năm 
1994, Hội nghị đại biểu toàn quôc giửa nhiệm kỳ khoá VII đã 
phải thừa nhận nạn tham nhũng và tệ quan liêu đã trở 
thành một trong bôn nguy cơ lớn đang đe doạ sự nghiệp đổi 
mới. 

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VIII của Đảng (tháng 
6-1996) lại vạch rõ: “Nạn tham nhũng, buôn lậu, lãng phí 


370 


của công chưa ngăn chặn được” 1 , "... còn nhiều biểu hiện 
quan liêu, vi phạm nghiêm trọng quyền dân chủ của nhận 
dân... Điều đáng lo ngại là không ít cán bộ, đảng viên phai 
nhạt lý tưởng cách mạng, tha hoá về phẩm chất, đạo đức; sức 
chiến đấu của một bộ phận tổ chức cơ sở đảng suy yếu” 2 ; 
“Một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên... sa đoạ vê đạo 
đức và lối sống\ 

Hội nghị lần thứ sáu Gần 2) Ban Chấp hành Trung ương 
khoá VHI (tháng 2-1999) lại nhận định: sự suy thoái vê tư 
tưởng chính trị, tình trạng tham nhũng, quan liêu, lảng phí 
của một bộ phận cán bộ, đảng viên có chiều hướng phát triển 
nghiêm trọng hơn. 

Từ những nhận định trên của Trung ương, từ đời sông 
đạo đức của Đảng, Nhà nước và xã hội, có thế rút ra một sô 
điểm: 

Một là ,những tệ nạn tiêu cực xuất hiện trong những năm 
qua trong một bộ phận không ít cán bộ, đảng viên, kể cả cán 
bộ lãnh đạo, quản lý là: 

+ Tham nhũng; 

+ Lãng phí; 

+ Quan liêu; 

+ Tha hoá, sa đoạ về đạo đức, lối sống; 

+ Chạy theo địa vị, danh lợi, tranh giành kèn cựa lẫn 
nhau, mất đoàn kết nội bộ; 

+ Dổi trá: nói dối, làm dốỉ, báo cáo không trung thực; 


1, 2. Đảng Cộng sản Việt Nam: Văn kiện Đại hội đại biếu 

toàn quốc lần thứ VIII, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, 1996, 
tr. 64, 67. 


371 



+ Lười biếng: lười học, lười nghĩ, lười làm; 

+ Suy thoái về tư tưởng chính trị, phai nhạt lý tưởng cách 

mạng. 

Những tệ nạn ấy đã trở thành nguy cơ “tự diễn biến” từ 
trong, không thể coi thường. 

Nguyên nhân chủ yếu của những tệ nạn đó là do chủ 
nghĩa cá nhân phát triển. 

Hai là, những tệ nạn đã được chỉ ra và đòi hỏi phải khắc 
phục, nhưng vẫn chưa ngăn chặn và đẩy lùi được; ngược lại, 
lại có chiều hướng phát triển nghiêm trọng hơn; nhiều tệ nạn 
đã mang tính tập thể, thâm nhập vào trong cơ chế hoạt động 
của hệ thông chính trị. 

Nguyên nhân của tình hình này là do: 

+ Cán bộ, đảng viên chưa gương mẫu rèn luyện về phẩm 
chất, đạo đức; 

+ Tự phê bình, phê bình và sửa chữa khuyết điểm chưa 
nghiêm túc; 

+ Đấu tranh chổng các tệ nạn chưa quyết liệt; nói mạnh 
làm nhẹ, mạnh vối tội nhỏ, nhẹ với tội to, nể nang ô dù bao 
che cho nhau; 

+ Nói nhiều làm ít, nói nhưng không làm, nói một đằng 
làm một nẻo. 

Những tệ nạn ấy đã gây nên những bất binh trong nhân 
dán, làm giảm lòng tin của nhân dân đốỉ với Đảng, với Nhà 
nước. Chúng ảnh hưởng tiêu cực đến việc xây dựng đời sống 
đạo đức lành mạnh của nhản dân. 

Trong các tầng lớp nhân dân đương nhiên không có vấn 
đê quan liêu, tham nhũng như trong cán bộ, đảng viên, viên 
chức Nhà nưốc. Tuy nhiên, công cuộc xây dựng kinh tế, nhất 


372 


là khi đi vào kinh tê thị trường cũng đã làm xuất hiện nhiều 
tệ nạn xã hội. Tinh trạng suy thoái về đạo đức công dân là 
khá phổ biến: buôn gian bán lận, làm hàng giả, trốn lậu 
thuê, móc ngoặc, hôi lộ, mua chuộc cán bộ, ăn cắp tài sản 
công dân, tài sản xã hội chủ nghĩa, vi phạm pháp luật, làm 
giàu không chính đáng... đã và đang gây nên những tác hại 
nghiêm trọng trong đời sông xã hội. 

Cuộc sông đang đòi hỏi phải làm trong sạch Đảng và 
làm lành mạnh đời sông đạo đức của xã hội. Hai mặt đó 
phải tiến hành song song, phải làm đến nơi đến chỗh, 
phải giành được những hiệu quả thiết thực. Phải khắc 
phục các nguyên nhân đẻ ra các tệ nạn tiêu cực; càng phải 
khắc phục nguyên nhân đã để cho các tệ nạn tiêu cực phát 
triển. Trong cuộc đấu tranh này, phải lấy việc xây dựng 
Đảng làm nhiệm vụ then chốt, như đã được nêu ra trong 
nhiều nghị quyết của Đảng. Đẩy mạnh cuộc vận động xây 
dựng chỉnh đốn Đảng hiện nay chính là thực hiện nhiệm 
vụ then chốt đó. Đó cũng là thực hiện những điều căn dặn 
mà Chủ tịch Hồ Chí Minh đã để lại trong Di chúc trước 
lúc đi xa. 

Cuộc sổng đang đòi hỏi phải xây dựng nền đạo đức Việt 
Nam ngang tầm vối những yêu cầu của giai đoạn cách mạng 
mới. Tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh vẫn soi sáng cho Đảng 
và nhân dân ta hoàn thành sự nghiệp vẻ vang đó. 


373 


CHƯƠNG X 


Tư TƯỞNG NHÂN VĂN Hồ CHÍ MINH 


I. Tư TƯỞNG NHÂN VẢN Hồ CHÍ MINH, 

GIAI ĐOẠN PHÁT TRIEN mới cửa 
TRUYỀN THỐNG NHÂN VẢN VIỆT NAM 

1. Nói đến tư tưởng nhân văn Hồ Chí Minh là nói tới 
toàn bộ suy nghĩ và tình cảm đã chi phôi suôt cuộc đời của 
Người, một cuộc đời đấu tranh không mệt mỏi cho độc lập 
của dân tộc, cho tự do và hạnh phúc của nhân dân, cho sự 
giải phóng của cả nhân loại và của mỗi con người. 

Tư tưởng nhân văn của Người được hình thành từ 
hoàn cảnh sống và chiến đấu của bản thân và cũng từ sự 
kê thừa một cách sáng tạo những truyền thống nhân văn 
của dân tộc và nhân loại. 

Dân tộc Việt Nam vốn có truyền thổng giàu lòng nhân 
ái. Con người Việt Nam truyền thông gắn bó chặt chẽ với 
cộng đồng gia tộc, xóm làng và dân tộc theo tinh thần 
“thương người như thể thương thân”, “một con ngựa đau 
cả tàu bỏ cỏ”, “một cây làm chẳng nên non, ba cây chụm 
lại nên hòn núi cao”, V.V.. 


374 


Truyền thông nhân ái của dân tộc đả nảy sinh và được 
bồi đắp trong hoàn cảnh lịch sử đất nước chẳng những 
thường xuyên bị thiên tai tàn phá, mà còn từng bị phương 
Bắc đô hộ hết sức tàn khốc hàng ngàn năm, sau đó lại bị 
xâm lược nhiều lần. 

Lòng từ bi của Phật giáo, đạo nhân nghĩa của Nho giáo 
và tinh thần bác ái của Công giáo cũng đã góp phần ít 
nhiều, khác nhau vào truyền thống nhân ái của dân tộc. 

Tại Việt Nam, suốt mấy ngàn năm qua, vấn đề con người 
luôn luôn gắn liền với vấn đề dân tộc. Những khi bị đô hộ 
hay bị xâm lược thì vấn đề con người hòa vào vấn để dân tộc. 
Vào những thời điểm ấy, niềm đau, nỗi khổ lớn nhất của con 
người là mất độc lập, tự do. Khát vọng lớn nhất của con 
người là khát vọng giải phóng và bảo vệ Tổ quốc. 

Năm 1858, thực dân Pháp nổ súng đánh Đà Nẵng, mỏ 
đầu cuộc xâm lược nhằm thôn tính nước ta. Tổ quốc lâm 
nguy. Dân tộc bị áp bức. Cá nhân bị chà đạp. Mất tự do 
trở thành nỗi đau khổ nhất của con người. 

“Trên đời ngàn vạn điều cay đắng, 

Cay đắng chi bằng mất tự do”. 

Hồ Chí Minh 

Dân tộc Việt Nam, con ngưòi Việt Nam bước sang thê 
kỷ thứ XX với nhu cầu tìm ra một hệ tư tưởng mới, đủ sức 
giải quyết cả vấn đề giải phóng dân tộc , giải phóng giai 
cấp, giải phóng con người. Truyền thống nhân ái đứng 
trước yêu cầu phải được nâng lên một trình độ cao hơn 
dưới ánh sáng của một hệ tư tưởng mới. Tìm ra hệ tư 
tưởng này chính là sứ mệnh lịch sử đã được đặt trên vai 


375 


Hồ Chí Minh. 

Chủ nghĩa Mác - Lênin được Nguyễn Ái Quốc tiếp thu 
và truyền bá vào'trong nước đã nâng cao truyền thống 
dân tộc về con người, góp phần hình thành một cách hoàn 
chỉnh tư tưởng nhân văn của Hồ Chí Minh. Nó khẳng 
định thêm nhừng tư tưởng mà Hồ Chí Minh đã tiếp thu từ 
truyền thống của dân tộc chung quanh vấọ đề con người. 

Trước hết là vai trò của con người trong chiến tranh 
giải phóng và bảo vệ Tổ quốc. Trong sự nghiệp đấu tranh 
vũ trang chống xâm lược, con người Việt Nam truyền 
thông tin ở chính mình, ở cộng đồng dân tộc mình chứ 
không trông đợi ỏ tròi phật hay ỏ bất kỳ một “đấng cứu 
thế’ nào. Có thể thấy rõ điều này khi đọc Hịch tướng Sỉ, 
Bình Ngô đại cáo và các bài hịch xuất hiện hồi nửa cuôi 
thế kỷ XIX. 

Về vai trò của con người, vai trò cá nhân anh hùng và 
quần chúng nhân dân, Trần Hưng Đạo là người đã phát 
biểu hết sức sâu sắc. Ông đã đưa ra hình ảnh con chim 
Hồng hộc có sức bay ngàn dặm là nhò ỏ “sáu trụ lông 
cánh” của nó. Nếu như không có “sáu trụ lông cánh” ấy, 
thì nó cũng chỉ như loài chim thường mà thôi. Trong hình 
ảnh này, cá nhân anh hùng và quần chúng gắn bó với 
nhau, gắn bó không thể tách ròi, giống như chim Hồng 
hộc không thể tách ròi “sáu trụ lông cánh của nó”. Cá 
nhân anh hùng và quần chúng nhân dân thông nhất lại 
thành một sức mạnh quyết định sự phát triển của lịch sử. 
Cá nhân anh hùng không đứng trên quần chúng, ngược 
lại quần chúng được nâng lên ngang tầm anh hùng. 

Đên cuộc kháng chiên chông quân Thanh, vua Quang 


376 


Trung là người đầu tiên trong lịch sử và lịch sử tư tưỏng 
nước ta đưa ra khái niệm “Nam quốc anh hừng”, có nghĩa 
là đưa một khái niệm có giá trị tổng kết truyền thông yêu 
nước của dân tộc ta, đồng thời đã há mỏ ra một quan niệm 
của cái mà ngày nay chúng ta gọi là “anh hừng tập thề". 

Trần Quốc Tuấn đã chỉ rõ nguyên nhân thắng lợi cãn 
bản của các cuộc kháng chiến chống quân Nguyên Mông 
là do “ vua tôi đổng tâm, anh em hoà thuận , cả nước góp 
sức”. Trưóc lúc tạ thế, ông dặn lại vua Trần: ... thu được 
quản lính một lòng như cha con một nhà thì mới dùng 
được. Vả lại, khoan thư sức dân đề làm kế bền gốc, sâu rễ, 
đó là thượng sách giữ nước. 

Nguyễn Trãi tổng kết chiến thắng chông quân Minh, 
nhấn mạnh nguyên nhân thắng lợi là gắn bó với nhản dân 
và phát huy sức mạnh của nhân dân: Dựng gậy làm cờ, tụ 
hợp bôn phương manh lệ. Rượu hoà nước lã, dưới trên một 
dạ cha con. 

Đến đầu thế kỷ XX, các nhà văn thân yêu nước, mà tiêu 
biểu là Phan Bội Châu và Phan Chu Trinh, vượt qua hệ tư 
tưởng phong kiến, đã tiếp thu tư tưởng dân chủ tư sản, 
thực hiện một bước tiến về chất trong lịch sử tư tưởng của 
dân tộc nói chung và trong vấn đề con ngưòi nói riêng. 

2. Khi ra đi tìm đường cứu nước, Hồ Chí Minh mang 
theo trong mình truyền thống yêu nưóc và thương người 
trên đây của dân tộc và của gia đình. Người mang cả nỗi 
đau của người nô lệ mất nước, gần nhất là những nỗi đau 
đẫm máu và nước mắt mà Người đã trực tiêp cảm nhận 
của những người đi phu tại Cửa Rào, những người nông 
dân chống thuê tại Trung kỳ và những nhà yêu nước bị 


377 


tàn sát khủng bô hết sức man rỢ thuở ấy. 0 Người, lòng 
yêu nước gắn bó chặt chẽ với lòng yêu thương con người, 
khát vọng giải phóng dân tộc gắn liền với khát vọng giải 
phóng con người. 

Trong quá trình đi vòng quanh thế giới, chứng kiến tội 
ác củà chủ nghĩa thực dân đổi với các dân tộc thuộc địa 
khác, Người đã đi đến kết luận rằng ở đáu chủ nghĩa thực 
dân cũng tàn ác, ở đâu các dân tộc thuộc địa cũng đau 
khổ. Từ nhận thức ấy, lòng yêu thương con người nô lệ 
mất nước Việt Nam đã mở rộng thành lòng yêu thương 
con người nô lệ mất nước trên toàn thế giâi. Đồng thời, 
khát vọng giải phóng dân tộc Việt Nam đã được mỏ rộng 
thành khát vọng giải phóng tất cả các dân tộc thuộc địa. 
Tiếp đó, sống và làm việc trong thân phận người làm thuê 
nghèo khổ tại Mỹ, Anh và Pháp nhiều năm, trực tiếp cảm 
nhận và hoà mình trong cuộc sống của những người cùng 
khổ trong xã hội tư bản, Người đã hiểu được rằng đằng 
sau các khái niệm Tự do, Bình đẳng, Bác ái, Công lý, 
Nhân quyền, Khai hoá, V.V., là sự phản bội, lừa bịp của 
chủ nghĩa thực dân, đế quốíc và là niềm đau nỗi khổ của 
nhản dân lao động bị áp bức, bóc lột. Tư tưởng nhân văn 
của Người đã được mở rộng ra phạm vi toàn nhân loại. 
Kêt luận mà Ngưòi đã rút ra là: Dù màu da có khác nhau , 
trên đời này củng chỉ có hai giống người , giông người bóc 
lột và giông người bị bóc lột. Mà củng chỉ có một tỉnh hữu 
ái là một mà thôi: tình hữu ái vô sản. Như vậy, từ sự thể 
nghiệm bản thân, với trí tuệ sắc bén, Hồ Chí Minh đã 
bước đầu thấy được sự thông nhất giữa giải phóng dân 
tộc, giải phóng giai cấp và giải phóng con người. 


378 


Trong những năm sôhg tại Pháp, Hồ Chí Minh đã dành 
nhiều thời gian đọc sách tại các thư viện, đi thảm và nghiên 
cứu các di sản văn hoá, có quan hệ bạn bè với nhiều nhà văn 
hoá, nhờ vậy Người đã tiếp thu tư tưởng nhân đạo của cách 
mạng tư sản. 

Cách mạng tư sản Pháp năm 1789 đã tấn công hết sức 
mạnh mẽ vào hệ tư tưởng của nhà thờ và của chế độ 
phong kiến. Nó xoá bỏ các xiềng xích tinh thần và xã hội 
mà nhà thờ và chê độ phong kiến trói buộc con ngưòi 
trong thần quyền và trong thê quyền của Nhà nước quân 
chủ chuyên chế. Nó nêu cao các tư tưỏng giải phóng con 
người, khẳng định quyền con người, quyền công dân. Nó 
muốn thực hiện Tự do, Bình đẳng, Bác ái trong quan hệ 
giữa người với người. Nó khẳng định con người, nầng con 
người đứng thẳng dậy, bất chấp mọi quyển uy trên trời và 
dưỏi đất, tự mình nắm chắc vận mệnh của mình, tự mình 
giành lấy và hưởng thụ tự do, hạnh phúc của mình. Chủ 
nghĩa nhân văn trong hệ tư tưởng tư sản là một thành 
quả rực rỡ của lịch sử tư tưởng nhân loại. 

Hồ Chí Minh rất khâm phục cuộc Đại cách mạng Pháp 
1789, một cuộc cách mạng vĩ đại đã đem sức mạnh của lý 
trí khoa học khắc phục thần quyền, đem sức mạnh của 
con người phủ định thần thánh, đem quyển con người và 
quyền công dân xoá bỏ quyển lực của nền quân chủ 
chuyên chê. Như đã thể hiện rõ trong Tuyên ngôn độc lập 
ngày 2 - 9 - 1945, Người trân trọng tiếp thu và phát triển 
tư tưởng bất hủ vê nhân quyển và dân quyền được ghi 
trong bản Tuyên ngôn độc lập năm 1776 của nước Mỹ và 
bản Tuyên ngôn nhản quyền và dân quyền của Cách mạng 


379 


Pháp năm 1791. 

Mặt khác, qua thể nghiệm bản thân, Người đã thấy rằng 
sau khi cách mạng tư sản thành công, giai cấp tư sản đã 
phản bội lại các tư tưởng nhân đạo cao cả mà nó đã nêu lên 
trong cuộc đấu tranh lật đổ chế độ phong kiến, và rằng trong 
xã hội tư sản vẫn đầy rẫy bất công áp bức, bóc lột làm cho 
con người cùng khổ. Chính vì vậy mà Người đã tìm đến và 
tiếp thu chủ nghĩa Mác - Lênin, chủ nghĩa cộng sản. 

3. Chủ nghĩa Mác khẳng định bản chất xã hội của con 
người, chỉ ra nguồn gổc cơ bản của niềm đau nỗi khổ của 
con người, vạch rõ con đường khoa học, tạt yêu đưa đên sự 
giải phóng triệt để và vĩnh viễn của toàn thể loài người. 
Trong chủ nghĩa Mác, chủ nghĩa nhân đạo thống nhất vối 
chủ nghĩa cộng sản. 

Chủ nghĩa nhân đạo cộng sản là một bước phát triển 
của chủ nghĩa nhân đạo truyền thông. Nó mang tính triệt 
để, giải phóng con người tới cùng. Các cuộc cách mạng 
trước cách mạng vô sản đều dừng lại trước nguồn gôc sâu 
xa của nỗi khổ của con người là chế độ tư hữu. Chỉ có cách 
mạng vô sản, được chủ nghĩa Mác - Lênin, trong đó có học 
thuyết “cách mạng không ngừng” - soi sáng, mới đi đến 
cùng trong việc giải phóng con ngưòi. Cũng như chủ nghĩa 
Mác - Lênin nói chung, chủ nghĩa nhân đạo cộng sản là 
khoa học và cách mạng, bởi lẽ đã phản ánh đúng quy luật 
khách quan, tất yếu của việc chế độ tư hữu phải nhường 
chỗ cho chê độ công hữu, đồng thời kê thừa biện chứng các 
học thuyêt, các chủ nghĩa nhân đạo truyền thông. 

Hồ Chí Minh đã tin theo chủ nghĩa cộng sản từ khi 
Người gia nhập Đảng Xã hội Pháp. Nhưng chỉ sau khi 


380 


được đọc Sơ thảo lần thứ nhất những luận cương về các 
vấn đề dân tộc và vấn đề thuộc địa của Lênin 1 , Người mới 
thấy rõ con đưòng giải phóng dân tộc và giải phóng con 
người. Tiêp đó, qua quá trình nghiên cứu con đường của 
Cách mạng Tháng Mười, nghiên cứu chủ nghía Mác - 
Lênin, hoạt động trong phong trào cộng sản và phong trào 
giải phóng dân tộc, bằng thiên tài trí tuệ của mình, Người 
đã vạch ra con đưòng tất thắng của cách mạng Việt Nam. 
Đó là con đường đặt sự nghiệp giải phóng dân tộc vào quỹ 
đạo của cách mạng vô sản, thực hiện ba cuộc giải phóng: giải 
phóng dân tộc, giải phóng xã hội và giải phóng con người, bắt 
đầu từ giải phóng dân tộc. Đến đây, tư tưởng nhân văn Hồ 
Chí Minh thống nhất với chủ nghĩa nhân đạo cộng sản và là 
sự vận dụng chủ nghĩa nhân đạo cộng sản vào sự nghiệp giải 
phóng con người trong hoàn cảnh Việt Nam và thuộc địa. 
Như vậy quá trình Hồ Chí Minh đi từ chủ nghĩa yêu nưốc 
đến chủ nghĩa Mác - Lênin cũng là quá trình Người đi từ 
truyền thông nhân ái của dân tộc đến chủ nghĩa nhân đạo 
cộng sản. Và tư tưởng nhân văn Hồ Chí Minh mở ra một giai 
đoạn mỏi của truyền thông nhân ván Việt Nam. 

II. NỘI DƯNG TƯ TƯỞNG NHÂN VẢN Hổ CHÍ MINH 

1. Khái niệm “con người” trong tư tưởng Hồ Chí Minh 

Trong tư tưởng Hồ Chí Minh, không có con người trừu 


1. Xem: V.I.Lênin: Toàn tập , Nxb. Tiến bộ, Mátxcơva, 1977, 
t. 41, tr. 197. 


381 



tượng. Người viết “Chữ người, nghĩa hẹp là gia đình, anh 
em, họ hàng, bầu bạn. Nghĩa rộng là đồng bào cả nước. 
Rộng hơn là cả loài người” \ Có thể thấy trong định nghĩa 
vừa được trích dẫn, Hồ Chí Minh xem xét con người trong 
các quan hệ xã hội của nó. Cách tiêp cận vấn đê con người 
như vậy là phù hợp với cách tiếp cận của chủ nghĩa Mác. 

Bao giờ Hồ Chí Minh củng nói đến con người cụ thế\ 
lịch sử. Tùy theo từng thòi điểm lịch sử cụ thể gắn liền với 
từng thời kỳ cách mạng, Người dùng khái niệm này hay 
khái niệm khác để chỉ “con người” và xem xét nó trong 
nhừng bình diện, những chiều khác nhau. Trong những 
nãm 20 của thế kỷ XX, Người thường dùng các khái niệm 
“người bản xứ”, “người bản xứ bị áp bức”, “người bản xứ bị 
bắt làm nô lệ”, “người mất nước”, “người lao động bản xứ”, 
“người bị bóc lột”, “người bị bóc lột thuộc mọi chủng tộc”, 
“người da vàng”, “người da đen”, “người vô sản”, “người vô 
sản ở thuộc địa”, “người vô sản ồ chính quốc”, “người cùng 
khổ”,... và đối lập với họ là những tên “thực dân”, “thực 
dân độc ác”, “viên chức tàn bạo”, “bọn ăn bám đủ các cỡ”, 
“kẻ diễm phúc có đặc quyền đặc lợi”, “đức ngài tư bản chủ 
nghĩa”, V.V.. 

Sau Cách mạng Tháng Tám 1945, con người Việt Nam 
đã trở thành người tự do cùng với toàn thể nhân dân làm 
chủ đất nước, thực hiện đại đoàn kết để kháng chiến 
chông thực dân Pháp. Hồ Chí Minh thường dùng các khái 
niệm “đồng bào”, “nhân dân”, “quốc dân”, “dân”... và qua 


1. Hồ Chí Minh: Toàn tập, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, 
2000, t. 5, tr. 644. 


382 



đó đặt con người trong quan hệ gán bó với khôi thông nhất 
của cộng đồng dân tộc. 

Trong các thòi kỳ cải cách ruộng đất và cải tạo xã hội 
chủ nghĩa, Hồ Chí Minh đã nói rỏ về con người trong các 
quan hệ giai cấp. Sau khi miền Bắc đã hoàn thành công 
cuộc cải cách và cải tạo nói trên thì Hồ Chí Minh dùng 
những khái niệm phù hợp với các quan hệ xã hội mới, như 
“lao động chân tay”, “lao động trí óc”, “công nhân”, “nông 
dân tập thể”, “người chủ tập thể”,... Ngoài các quan hệ xã 
hội, Hồ Chí Minh còn xem xét con người theo giới tính, lứa 
tuổi, nghề nghiệp, V.V.. 

Cách tiếp cận cơ bản nhất của Hồ Chí Minh là thống 
nhất lập trường giai cấp với lập trường dân tộc, cũng như 
cách tiếp cận xuyên suốt tư tưỏng Hồ Chí Minh và là sự 
vận dụng một cách sáng tạo lập trường giai cấp vô sản vào 
hoàn cảnh cụ thể của Việt Nam. 

Hồ Chí Minh chỉ dùng khái niệm “CON NGƯỜI” trong 
một số trường hợp hãn hữu. Trong Tuyên ngôn của Hội 
liên hiệp thuộc địa , Người viết rằng nhân dân thuộc địa bị 
tước đoạt mất các quyền lợi gắn liền với “phàm giá con 
người”. Trong Lời kêu gọi đãng trên trang nhất, sô đầu 
tiên, báo Người cùng khổ, Người viết rằng sứ mệnh của tò 
báo là “giải phóng con người”. Và trong bản bổ sung cho Di 
chúc , Người viết: “ Đầu tiên là công việc đổi với con người”. 

Con người với những đặc điểm nói trên là côt lõi của tư 
tưởng nhân văn Hồ Chí Minh và thể hiện ở ba nội dung 
sau đây: 

Một là: Sự cảm nhận, cảm thông hết sức sâu sắc mọi 
niềm đau nỗi khổ của con người nô lệ và con người cùng 


383 


khổ. Có thể thấy rõ điều này qua các bài viết của Người tó 
cáo tội ác mà chủ nghĩa đế quốc, chủ nghĩa thực dân, chủ 
nghĩa phân biệt chủng tộc và chế độ tư bản chủ nghĩa gây 
ra cho con người. 

Hai là: Quyết tâm hy sinh chiến đấu để giải phóng con 
người và đem lại tự do hạnh phúc cho con người. Người 
viết: “Tôi chỉ có một sự ham muôn, ham muôn tột bậc, là 
làm sao cho nưốc ta được hoàn toàn độc lập, dân ta được 
hoàn toàn tự do, đồng bào ai cũng có cơm ăn áo mặc, ai 
cũng được học hành” 1 . 

Ba là: Tin tưởng tuyệt đốì ố khả nãng tự giải phóng 
của con người và không ngừng rèn luyện, phát huy khả 
năng ấy. 

2. Tình yêu thương vô hạn của Hồ Chí Minh đối 
với con người 

a) Hồ Chí Minh yêu thương đồng bào, đồng chí của 
Người, không phân biệt họ ở miền xuôi hay miền ngược, là 
trẻ hay già, trai hay gái... không phân biệt một ai, không 
trừ một ai, hễ là người Việt Nam yêu nước thì đều có chỗ 
trong tấm lòng nhân ái của Người. 

Thâm nhuần chủ nghĩa quôc tê vô sản, tình yêu 
thương con người ở Hồ Chí Minh còn được dành cho 
những người nô lệ mất nước và những cùng khổ trên khắp 
thê gian, cho những người da đen - nạn nhân của chủ 
nghĩa phân biệt chủng tộc, cho cả những người da trắng 
bần cùng, cho nhừng phụ nữ Pháp và Mỹ có chồng con bị 


Ĩ.Sđd, t. 4, tr. 161. 


384 



đưa sang Việt Nam làm bia đỡ đạn. Và, cho chính cả 
những người lính bị đưa đi chết uổng trong các cuộc chiến 
tranh xâm lược của chủ nghĩa đế quốc, thực dân. Người 
viết: “Than ôi, trước lòng bác ái, thì máu Pháp hay máu 
Việt cũng đều là máu, người Pháp hay người Việt cũng 
đều là người” 1 , "Tôi vô cùng công phẫn trước những tổn 
thất và tàn phá do quân Mỹ gây ra cho nhân dân và đất 
nước chúng tôi, tôi cũng rất xúc động thấy ngày càng có 
nhiều thanh niên Mỹ chết vô ích ở Việt Nam” 2 và “Những 
dòng máu đó chúng tôi đều quý như nhau” 3 . 

Tấm lòng nhản ái bao la cua Hồ Chí Minh được đặt 
trên một cơ sở khoa học. Dưới ánh sáng của chủ nghĩa 
Mác - Lênin, Người đã chỉ ra nguồn gốíc của niêm đau, 
nỗi khổ của con người nô lệ - mất nước và của con người 
cùng khổ. Nguồn gổc ấy ở ngay trên trần gian, ngay trong 
cuộc đời này. Đó là chủ nghĩa thực dân, đê quốc mà Người 
từng nghiên cứu vê mặt lý luận và đánh bại trong thực 
tiễn cách mạng Việt Nam. Đó là ách áp bức bóc lột giai 
cấp mà công nhân, nông dân và nhân dân lao động là nạn 
nhân. Mặt khác, Người đã chỉ rõ con đường giải phóng của 
con người Việt Nam, đồng thời góp phần chỉ rõ con đường 
giải phóng của các dân tộc thuộc địa và của nhân dân lao 
động toàn thê giới. 

b) Vì lòng yêu thương vô hạn đôi với con người, Hồ Chí Minh 
coi hoà bình trong độc lập tự do là một nguyện vọng sâu 


1. Sđd , t. 4, tr. 457. 

2. Sđd , t. 12, tr. 488. 

3. Sđd , t. 5, tr. 19. 


25-Giảo trinh TT 


385 



xa, còn chiến tranh chỉ là bắt buộc. 

Con người là sức mạnh đầu tiên và cũng là mục tiêu 
cuối cùng của cách mạng, bởi vậy phải hết sức bảo vệ con 
người như bảo vệ sinh mệnh của cách mạng. Hồ Chí Minh 
đã hết sức thận trọng đôi vối vấn đề khởi nghĩa. Tháng 9 - 
1944, Người đã chỉ thị hoãn cuộc khởi nghĩa giành chính 
quyền địa phương do Liên tỉnh ủy Cao - Bắc - Lạng quyết 
định, để tránh những khó khăn tổn thất do việc chuẩn bị 
ở các nơi khác chưa đầy đủ và thòi cơ chưa đến. 

Người còn chủ động chuẩn bị cho nhiều khả năng phát 
triển của cách mạng và tranh thủ khả năng phát triển 
hoà bình để đỡ tôn xương máu cho nhân dân ta và cho cả 
nhân dân các chính quổc. Đây cũng là một biểu hiện cho 
thấy lòng nhân ái bao la của Người, 

Cách mạng Tháng Tám năm 1945 đã sử dụng sức mạnh 
chính trị của nhân dân là chính. Trong lịch sử thế giới, đây 
là một cuộc cách mạng ít đổ máu nhất, có thể nói là hầu như 
không có đổ máu nhưng có sức mạnh và uy lực to lớn. 

Sau Cách mạng Tháng Tám, Hồ Chí Minh đã làm tết 
cả những gì có thể làm được để cô" tránh cuộc chiến tranh 
Việt - Pháp cũng như các cuộc chiến tranh sau đó. Đôi với 
những cuộc chiên tranh này, lịch sủ đã chứng minh rằng: 

Thứ nhất : Chính chủ nghĩa đê quốc thực dân là kẻ đã 
gây ra chiên tranh, sử dụng bạo lực phi chính nghĩa, 
nhằm bắt dân tộc ta phải khuât phục, trở lại kiếp nô lệ - 
mất nước một lần nữa. 

Thứ hai: Không có con đường nào khác, dân tộc ta 
buộc phải tiên hành kháng chiên suốt hơn ba mươi năm 
đê bảo vệ nền độc lập, thông nhât của Tổ quôc và phẩm 


386 


giá của con người Việt Nam. 

Chung quanh vấn đề hoà bình và chiến tranh, Hồ Chí Minh 
luôn luôn thể hiện một thái độ hết sức nghiêm túc, một tinh 
thần nhân đạo hêt sức cao cả đôi với con người và loài 
người. 

c) Tình yêu thương vĩ đại của Hồ Chí Minh thể hiện ở 
chỗ suôt đời đấu tranh cho tự do và hạnh phúc của mọi 
người, còn đổí với bản thân mình thi sổng vô cùng giản dị, 
thanh đạm. sở dĩ như vậy là vì lẽ sống của Người là: Lo 
trước thiên hạ, vui sau thiên hạ. 

HỒ Chí Minh chăm lo tất cả, chỉ quên có riêng mình. 

Ròi nước ra đi với thân phận người nô lệ - mất nước, từng 

sống và hoạt động hàng chục năm trong cuộc đòi của 

người lao động làm thuê, lúc bần hàn cũng như khi làm 

chủ tịch nưốc đều không chút của riêng nào khác ngoài một 

chiếc máy chữ cũ, một đôi dép lốp, vài bộ quần áo bạc màu 

và mấy thứ đồ dùng cá nhân giản dị khác. Hồ Chí Minh - 

trong tư tưởng cũng như trong hành động, từ tuổi trẻ cho 

đến khi tạ thế - không đứng ở trên cao, không ở bên ngoài, 

mà đứng ngay trong niềm đau nỗi khổ, trong chủ nghĩa 

anh hùng cách mạng của nhân dân và trong sự thanh cao, 

tinh khiết của tâm hồn, trong tầm cao của trí tuệ để nhận 

thức và giải quyết vấn đề con người. Hồ Chí Minh không 

đứng trên cao nhìn xuốhg ban ơn, không đứng bên ngoài 

thông cảm, mà đứng ở trong lòng nhân dân, đập cùng một 

nhịp tim, chia cùng một sức sống, mang cùng một khát 

vọng... với nhân dân. Hồ Chí Minh gắn bó với dân tộc, với 

nhân dân và vối con ngưòi từ trong con tim và khôi óc, 

trọn vẹn suôt cả cuộc đời. 

* * * 


387 


3. Điểm nổi bật trong tư tưởng nhân văn Hồ Chí Minh 
là khoan dung rộng lớn trước tính đa dạng của con 
người 

Hồ Chí Minh nhìn con người trong tính đa dạng của 
nó: đa dạng trong quan hệ xã hội (quan hệ dân tộc, giai 
cấp, tầng lớp, đồng chí, đồng bào, gia đình, nhà trường...), 
đa dạng trong tính cách khát vọng, đa dạng trong phẩm 
chất và khả năng... Theo Người, mỗi cá nhân cũng như 
mỗi cộng đồng người đều có ưu điểm, khuyết điểm, mặt 
tốt, mặt xấu, mặt được, mặt chưa được... hết sức phong 
phú, như năm ngón tay dài ngắn khác nhau, như mấy 
mươi triệu con người Việt Nam u có thế này, thế khác...”. 
Nhưng, tấm lòng nhân ái của Người bao dung tất cả. 
Người từng nói rằng, tuy dài ngắn khác nhau nhưng cả 
năm ngón tay đều hợp nhau lại nơi bàn tay, tuy người thế 
này, người thê khác, nhưng thế này hay thế khác đều 
cùng là nòi giống Lạc Hồng, ai cũng có ít hay nhiều lòng 
yêu nước. 

u Đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết, 

Thành công, thành công, đại thành công” 1 , khẩu hiệu 
này trong chiều sâu của nó, thấm đượm lòng nhân ái bao 
la của Hồ Chí Minh. Thực vậy, không có một lòng nhân ái 
bao la, một sự khoan dung cao cả, trân trọng cái phần 
thiện, dù nhỏ nhất ở mỗi con người thì làm sao có thể quy 
tụ rộng rãi, rồi lại rộng hơn, rộng rãi hơn nữa toàn thể 
dân tộc? Người từng viêt: “Sông to, biển rộng, thì bao nhiêu 


1. Sđd , t. 10, tr. 350. 


388 



rnỉốc cũng chứa được, vì độ lượng nó rộng và sâu. Cái chén 
nhỏ, cái đĩa cạn, thì một chút nước củng đầy tràn, vì độ 
lượng nó hẹp nhỏ. Ngưòi mà tự kiêu, tự mãn, cũng như cái 

chén, cái đĩa cạn” 1 . 

* * 

Với độ lượng như sông sâu biển rộng, vì lợi ích tối cao 
của Tổ quôc và nhân dân, Hồ Chí Minh đã tập hợp quanh 
mình và phát huy tác dụng của những vị vốn là đại 
thần của Nam triều cũ như cụ Thượng thư Bùi Bằng 
Đoàn, cụ Khâm sai đại thần Phan Kế Toại và nhiều 
người khác. Hồ Chí Minh cũng dung nạp cả cựu hoàng 
Bảo Đại mà bản thân ông ta và triều đình hư vị của ông 
ta theo mệnh lệnh của thực dân ký án tử hình váng 
mặt dành cho Nguyễn Ái Quốc (sau giảm xuông thành 
án tù chung thân vắng mặt). 

Một cộng đồng dân tộc, một xã hội bao giờ cũng có 
muôn vàn mổì quan hệ phức tạp thuộc vê cả quá khứ lẫn 
hiện tại. Việc giải quyết các moi quan hệ ấy, theo tư tưởng 
Hồ Chí Minh, phải xuất phát từ mục đích tập hợp lực 
lượng vì sự nghiệp giải phóng dân tộc và tiến bộ xã hội, vì 
tình thương yêu, giúp đõ lẫn nhau giừa con người với con 
người. Hồ Chí Minh đã thể hiện tinh thần này qua các 
chính sách đối với kiều dân nước ngoài tại Việt Nam và 
đối với tù hàng binh. 

Tháng 10 - 1945, trong Thư gửi những người Pháp ở 
Đông Dương , rất có lý có tình, Hồ Chí Minh đã chỉ ra tính 
chính nghĩa của cuộc kháng chiến của nhân dân ta, kêu 
gọi lương tri, lương nãng của những người Pháp đang 


1. Sđd, t. 5, tr. 644. 


389 



sống ở Đông Dương, trịnh trọng tuyên bô" chính sách bảo 
vệ tính mạng, tài sản của họ và tình thân ái đôi với những 
người lương thiện. 

Ngày 26 - 1 - 1946, trong Quốc lệnh , bao gồm 10 công 
được thưởng và 10 tội phạt tử hình, do Hồ Chí Minh ban 
bô" với tư cách là Chủ tịch Chính phủ Việt Nam Dân chủ 
Cộng hoà, có khoản “7. Vồ cớ sát hại kiều dân ngoại quốc 
sẽ bị xử tử' 1 . Như vậy, tội này cũng bị phạt nặng ngang 
các tội phản quốc, trái quân lệnh, ra trận tự ý rút lui, tự ý 
phá hoại giao thông, phá hoại quân khí, để cho bộ đội hại 
dân, trộm cắp của công, hãm hiếp cướp bóc, bắt cóc ám 
sát. Những tội này cũng đều bị Quốc lệnh ghép vào tử 
hình. 

Các chiến sĩ trong các lực lượng vũ trang nhân dân của 
chúng ta đều biết rất rõ rằng trong các “kỷ luật chiến 
trường” có kỷ luật cấm giết hại và ngược đãi tù binh, về 
khoản này, những cựu binh Pháp và Mỹ từng được hưởng 
chính sách khoan hồng của chúng ta đều xác nhận là họ 
đã được đối xử nhân đạo. Một sô" người đã viết thư cảm ơn 
Chủ tịch Hồ Chí Minh. Một sô" người gần đây đã trở lại 
thăm chiên trường xưa, họ đã râ"t xúc động vì được đón 
tiếp bằng những nụ cười. 

Vì quyền sông, quyển bình đẳng, quyền tự do, và 
quyền mưu cầu hạnh phúc, dân tộc Việt Nam qua hơn ba 
mươi năm chiên tranh cách mạng đã phải chịu biết bao hy 
sinh, đau thương, mất mát! Nhưng, nôi tiếp truyền thông 
nhân từ: Thương người như thê thương thân , đánh kẻ 


1. Sđd, t. 4, tr. 164. 


390 



chạy đi, không đánh kẻ chạy lại , thấm nhuần lòng nhân 
ái bao la của Hồ Chí Minh, dân tộc chúng ta đã không bao 
giờ hạ mình xuốhg mức “trả thù báo oán”, mà bao giờ 
cũng đứng ở tầm cao của lòng khoun dung VÔ 11 gắn liền với 
bản chất nhân đạo của cách mạng Việt Nam. 

Đối với cán bộ, đảng viên có lỗi, Hồ Chí Minh bao giò 
cũng mong muổn và tạo điều kiện cho họ sửa chữa lỗi 
lầm. Người nâng niu trân trọng khuyến khích mặt tốt, 
mặt thiện trong con người, lấy đó là biện pháp giúp đỡ 
những người có thói hư, tật xấu. Người viết: “Mỗi con 
người đều có thiện và ác ỏ trong lòng. Ta phải biết làm cho 
phần tốt ỏ trong mỗi con người nảy nỏ như hoa mùa xuân 
và phần xấu bị mất dần đi, đó là thái độ của ngưòi cách 
mạng. Đối vâi những người có thói hư tật xấu, trừ hạng 
người phản lại Tổ quốc và nhân dân, ta cũng phải giúp họ 
tiến bộ bằng cách làm cho cái phần thiện trong con người 
nảy nỏ để đẩy lùi phần ác, chứ không phải đập cho tơi 
bời” 1 . 

4. Đôi với Hồ Chí Minh con người vừa là mục 
tiêu giải phóng vừa là động ỉực của cách mạng 

Trung thành với tư tưởng của chủ nghĩa yêu nước 
truyền thống về vai trò của con người trong sự nghiệp cứu 
quổc và với quan điểm của chủ nghĩa Mác - Lê nin về vai 
trò của quần chúng và cá nhân trong lịch sử, trong khi 
khẳng định mục tiêu của cách mạng là giải phóng con người, 
mang lại tự do, hạnh phúc cho con người, Hồ Chí Minh cũng 


1. Sđd , t. 12, tr. 558. 


391 



đồng thời khẳng định rằng sự nghiệp giải phóng là do 
chính bản thân con người thực hiện. 

Nhưng trước hết phải trả lời câu hỏi sau đây: Nhân 
dân các nước thuộc địa nói chung và nhân dân Việt Nam 
nói riêng, mà hầu hết là nông dân bị chính sách ngu dân 
làm cho mù chữ, dốt nát, bị nền nông nghiệp manh mún, 
lạc hậu làm cho phân tán, ròi rạc, lại bị chủ nghĩa thực 
dân và tay sai của chúng tìm đủ mọi cách để chỉa rẽ..., 
liệu một nhân dân như vậy có khả năng cứu nước hay 
không? Liệu cách mạng có thể tin vào một nhân dân như 
vậy hay không? Hơn nừa, liệu một nhân dân như vậy có 
thể tiến lên chủ nghĩa xã hội sau khi tự giải phóng khỏi 
ách thông trị của chủ nghĩa thực dân hay không? 

Từ những bài viết đầu tiên sau khi trở thành người 
cộng sản, Hồ Chí Minh đã khẳng định rằng chính sự áp 
bức của đê quôc, thực dân sẽ thúc đẩy và buộc nhân dân 
các thuộc địa và nhân dân Việt Nam nổi dậy giành quyền 
sông. Sự đầu độc vê tinh thần không thể làm tê liệt sức 
sống, càng không thể làm tê liệt khát vọng giải phóng của 
họ. Từ rất sớm Hồ Chí Minh đã thấy ở nhân dân bị áp bức 
bóc lột, gầy còm xơ xác ấy cái sức mạnh lấp biển vá trời, 
đã thấy ở những người bị đầu độc, bị thất học ấy cái trí 
tuệ lớn lao. Người đã chỉ ra rằng: “Đằng sau sự phục tùng 
tiêu cực, người Đông Dương giấu một cái gì đang sôi sục, 
đang gào thét và sẽ bùng nổ một cách ghê gớm, khi thời cơ 
đến” 1 . 

Lòng tin của Hồ Chí Minh đôi với nhân dân ta dựa 


1. SđcL , t. 1, tr. 28. 


392 



trên sự hiểu biết sâu sắc truyền thông lịch sử của dân tộc 
và con người Việt Nam: “Dân ta có một lòng nồng nàn yêu 
nước. Đó là một truyền thống quý báu của ta. Từ xưa đến 
nay, mỗi khi Tổ quôc bị xâm lảng, thì tinh thần ấy lại sôi 
nổi, nó kêt thành một làn sóng vô cùng mạnh mẽ, to lớn, 
nó lướt qua mọi sự nguy hiểm, khó khăn, nổ nhấn chìm 
tất cả lũ bán nước và lũ cướp nước” 1 . 

Phát hiện về vai trò và sứ mệnh lịch sử của giai cấp 
công nhân nước ta, Hồ Chí Minh đã bổ sung cho nhận 
thức vể truyền thống yêu nước của dân tộc, tạo thành nền 
tảng vững chắc cho lòng tin của Người đổi với nhân dân. 
Khác với giai cấp vô sản phương Tây, vào những năm đầu 
của thập kỷ 20 của thế kỷ XX, giai cấp công nhân Việt 
Nam vừa thoát thai từ đồng ruộng, đang còn ở giai đoạn 
phát triển “tự nó”, đang còn rất non yếu. Nhưng từ đầu 
những năm 20 của thế kỷ XX, được tin 600 thợ nhuộm 
Chợ Lớn quyết định bãi công, Nguyễn Ái Quốc đã coi đó là 
dấu hiệu chứng tỏ ở Việt Nam “giai cấp công nhân cũng 
bắt đầu giác ngộ về lực lượng và giá trị của mình” 2 . Người 
coi đó là “dấu hiệu của thời đại” và tin tưởng rằng cùng 
với dân tộc, giai cấp công nhân sẽ đào mồ chôn chủ nghĩa 
đế quốíc tại Việt Nam: “Việc đã tạo ra một giai cấp vô sản 
và dạy cho người An Nam biết sử dụng súng ống là một 
bằng cớ chứng tỏ chủ nghĩa đê quôc tự mình đào hô để 
chôn mình” 3 . Trong câu trên, có thể thấy: người đào mồ 
chôn chủ nghĩa đế quốc - thực dân tại Việt Nam gồm cả 


1. Sđd , t. 6, tr. 171. 

2, 3.Sđd,t. 2, tr. 114,361. 

393 



giai cấp công nhân và nhân dân Việt Nam biêt sử dụng 
súng ống. Đây là một sáng tạo hết sức quan trọng của 
Hồ Chí Minh. Từ rất sớm và suốt đời, Người kiên trì 
gắn bó, thông nhất giai cấp công nhân với dân tộc. Giai 
cấp công nhân liên minh chặt chẽ với nông dân phải tập 
hợp được toàn thể dân tộc chung quanh mình; ngược lại, 
dân tộc phải được giai cấp công nhân lãnh đạo. Giai cấp 
công nhản tìm được sức mạnh của mình ở dân tộc; ngược 
lại, dân tộc tìm thấy ở giai cấp công nhân người dẫn 
đường thắng lợi cho mình. 

Lòng tin của Hồ Chí Minh đối với nhân dân vừa bắt rễ 
sâu và vững chắc trong truyền thống yêu nước của dân tộc 
lại vừa được đặt trên tầm cao của sự phát hiện và khẳng 
định vai trò lãnh đạo của giai cấp cồng nhân. Chính nhờ 
vậy mà Hồ Chí Minh tin tưởng một cách có cơ sở khoa học 
rằng nhân dân ta chẳng nhừng có khả năng cứu nưỏc mà còn 
có khả năng tiến lên con đường cách mạng xã hội chủ nghĩa 
sau khi hoàn thành cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân. 

Đến đây, cần phải chú ý một điều quan trọng: Trong 
khi nhận thức sâu sắc, đầy đủ sức mạnh của nhân dân, 
Hồ Chí Minh vẫn rất chú ý đến những nhược điểm, 
khuyêt điểm của mỗi giai cấp xã hội. Giữa những năm 20 
của thê kỷ XX, Người đã thẳng thắn cảnh tỉnh tầng lốp 
thanh niên nước ta đương thòi. Sau khi nêu gương yêu 
nưốc của thanh niên Trung Quốc, Người kêu lên: “Thế thì 
thanh niên của ta đang làm gì? Nói ra thì buồn, buồn lắm: 
họ không làm gì cả. Những thanh niên không có phương 
tiện thì không dám rời quê nhà; những người có phương 
tiện thì lại chìm ngập trong sự biêng nhác; còn những kẻ 


394 


đã xuất dương thì chỉ nghĩ đến việc thoả mãn tính tò mò 
của tuổi trẻ mà thôi! 

Hõi Đông Dương đáng thương hại! Người sẽ chết mất, 
nếu đám Thanh niên già cỗi của Người không sớm hồi 
sinh” 1 . 

Và Hồ Chí Minh đã suốt đòi tự mình tiến hành và tổ 
chức một sự nghiệp tuyên truyền, giáo dục sâu rộng, 
thường xuyên, giúp cho con người phát huy bản chất tốt 
đẹp, khắc phục khuyết điểm, nhược điểm, không ngừng 
hoàn thiện, tự nâng cao, xứng đáng là thành viên của 
NHẢN DÂN VĨ ĐẠI và đủ sức hoàn thành các nhiệm vụ mà 
thực tiễn giải phóng dân tộc và cách mạng đòi hỏi. Không chỉ 
khẳng định vai trò của công nhân, nồng dân, Hồ Chí Minh 
còn rất coi trọng tầng lớp trí thức. Những nhà trí thức tiêu 
biểu của dân tộc, kể cả lóp cũ và lớp mới, đáp ứng lời kêu 
gọi tham gia cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, đều được 
Người tin cậy, chăm sóc, và trao cho những trách nhiệm 
quan trọng. 

Hồ Chí Minh hiểu sâu sắc và tin tưởng vững chắc rằng 
sức mạnh của nhân dân được thức tỉnh và được tổ chức là 
vô địch. Cần phải thức tỉnh tầng lớp thanh niên của 
những năm 20 thê kỷ XX, làm cho họ hồi sinh, cần phải 
tổ chức họ thành đội ngũ. cần phải thức tỉnh và tổ chức 
hàng chục triệu nông dân thất học và sông phân tán trong 
các lũy tre làng, cần phải thức tỉnh và tổ chức toàn thể 
nhân dân, dân tộc. cần phải thức tỉnh và tổ chức chính 
bản thân giai cấp công nhân. Có vậy mới có thể tạo ra và 


1. Sđd, tr. 132 - 133. 


395 



phát huy sức mạnh duy nhất mà trong buổi ban đầu cách 
mạng có trong tay để chống lại và lật đổ bộ máy đàn áp và 
lừa bịp khổng lồ của chủ nghĩa thực dân và các thế lực 
phản động đồng minh của nó. Câu hỏi đặt ra là: Bắt đầu 
từ tay trắng, từ con sô" “không”, trong vô sô" nhu cầu, từ cái 
kim, sợi chỉ trở đi, thì “Cách mệnh trước hết phải có cái 
gi?” 

Trước hết, cách mạng phải có cái gi để thức tỉnh và tổ 
chức nhân dân? Phải có cái gi để từ đó nhân dân, dân tộc 
và con người sẽ có tất cả? Phải có cái gì thì mới có đường 
lối cách mạng đúng đắn, thì mới có các nhân tô" đảm bảo 
thắng lợi của đường lối ấy, như các nhân tô": Mặt trận dân 
tộc thông nhất, lực lượng vũ trang nhân dân, Nhà nước 
của dân - do dân - vì dân, sự ủng hộ của quốc tế? Trước 
hết phải có cái gì? Như chúng ta đã biết, câu trả lòi của 
Hồ Chí Minh là: Trước hết phải có Đảng cách mạng và học 
thuyết cách mạng. Đảng ấy, là Đảng Cộng sản Việt Nam. 
Học thuyết ấy, là chủ nghĩa Mác - Lênin. Vì lợi ích của 
con người, Hồ Chí Minh đã suốt đòi để công sức xây dựng 
Đảng và truyền bá chủ nghĩa Mác - Lênin, phát huy sức 
mạnh vô tận của con người trong sự nghiệp cách mạng. 

III. VẬN DỤNG TƯ TƯỞNG NHÂN VẢN Hồ CHÍ MINH 

TRONG THỜI KỲ Đổi MỚI , 

1. Sự nghiệp đổi mới và bài học của Hồ Chí Minh 

Từ nàm 1975, đất nước được hoàn toàn giải phóng, 
chấm dứt thời kỳ chiến tranh, mở ra giai đoạn xây dựng 
hoà bình. 


396 


Đảng và nhân dân đứng trước nhưng nhiệm vụ lớn lao 
với muôn vàn khó khăn về mọi mặt: chính trị, kinh tế, xã 
hội và văn hoá. Kinh tế lâm vào khủng hoảng, đòi sông 
của nhân dân thiếu thốn, về mặt chính trị, chủ nghĩa đế 
quốc và những phần tử phản động chưa cam chịu thất bại. 

Thêm vào đó là tình hình thế giới lại diễn ra không 
thuận lợi. Chế độ xã hội chủ nghĩa lần lượt sụp đổ ở Liên 
Xô và các nước Đông Âu. 

Làm thê nào trong tình hình nói trên có thể đưa đất 
nước ra khỏi những khó khăn và thử thách? Đảng và 
Nhà nước ta đã phát huy nhửng suy nghĩ độc lập của 
mình, mở ra cho đất nước một con đường tiến lên phía 
trước. Trong những đường lối và chủ trương đúng đắn 
của Đảng ta, không thể không nói tói những bài học 
sâu sắc mà Hồ Chí Minh đã để lại. 

Cuộc đời Hồ Chí Minh là một chuỗi dài những gian 
nan thử thách. Nhưng kiên tri và nhẫn nại , tin tương ở 
dân tộc và ở bản thân mình, Hồ Chí Minh đểu vượt qua 
gian nguy để đạt tới thắng lợi. 

“Dĩ bất biến, ứng vạn biến”, đó là phương châm mà Hồ 
Chí Minh đã nêu ra cho toàn Đảng và cho bản thân mình. 
Cái “bất biến” đó chính là mục tiêu Độc lập - Tự do và 
Chủ nghĩa xã hội , chính là học thuyết Mác - Lênin, chính 
là niềm tin vào sức mạnh vô tận của quần chúng nhản 
dân và con người. 

Vói cái “bất biến” nói trên, Đảng ta đã vạch ra đưòng 
đi cho đất nước: phát triển được kinh tế, ổn định được 
chính trị và xã hội, trong hoàn cảnh khủng hoảng tan rã 
của chê độ xã hội chủ nghĩa ở nhiều nước. 


397 


Đảng ta cũng kế thừa ở Hồ Chí Minh một cái nhìn 
biện chứng và toàn diện khi giải quyêt mọi vấn đề đất 
nước: gắn liền chính trị với kinh tế, vật chất và tinh thần, 
truyền thông và hiện đại, dân tộc và thế giới. Đảng đã 
phát huy tiềm năng vô tận của con người trong giai đoạn 
mới. 

Với di sản tư tưởng của Hồ Chí Minh, qua 15 năm đổi 
mới, dưối sự lãnh đạo của Đảng và sự quản lý của Nhà 
nước, nhân dân ta đã nỗ lực và sáng tạo, đẩy nhanh được 
nhịp độ phát triển kinh tế. Quan hệ sản xuất đã được điều 
chỉnh phù hợp vối yêu cầu phát triển của lực lượng sản 
xuất. Nền kinh tế thị trường định hưống xã hội chủ nghĩa 
đang tiếp tục được xây dựng. Đòi sổng vật chết phần lớn 
của nhân dân được cải thiện. Chính trị được ổn định, quốc 
phồng an ninh được củng cố, trật tự an toàn xã hội được 
tăng cường, quyền làm chủ của nhân dân được bảo đảm. 
Người lao động được giải phóng khỏi ràng buộc của nhiều 
cơ chế không hợp lý, phát huy được tính năng động sáng 
tạo, chủ động hơn trong tìm việc làm, tăng thu nhập, 
tham gia các sinh hoạt chung của cộng đồng xã hội. Mục 
tiêu mà Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VIII của Đảng 
để ra được toàn Đảng, toàn dân phấn đấu thực hiện. Đó 
là: "... nhân dân có cuộc sông no đủ, có nhà ở tương đỗi tốt, 
có điểu kiện thuận lợi vể đi lại, học hành, chữa bệnh, có 
mức hưởng thụ văn hoá khá. Quan hệ xã hội lành mạnh, 
lôi sông văn minh, gia đình hạnh phúc” 1 . 


1. Đảng Cộng sản Việt Nam: Văn kiện Đại hội đại biểu toàn 
quốc lần thứ VIII, Nxb. Chính trị quôc gia, Hà Nội, 1996, tr. 81. 


398 



Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 2001-2010 nêu 
mục tiêu phấn đấu về con người như sau: “ Nâng cao rõ rệt 
đời sôhg vật chất, văn hoá, tinh thần của nhân dân... 
Nguồn lực con người, năng lực khoa học và công nghệ , kết 
câu hạ tầng, tiềm lực kinh tê, quốc phòng, an ninh được 
tăng cường; thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội 
chủ nghĩa được hỉnh thành về cơ bản; vị thế của nước ta 
trên trường quốc tế được nâng cao" 1 . 

Với những nỗ lực nói trên, Đảng ta đã bước đầu thực 
hiện lòng mong mỏi suốt đời của Hồ Chí Minh là đem lại 
cho nhân dân đời sống ấm no, tự do và hạnh phúc. Theo 
Hồ Chí Minh, đó là mục tiêu cao nhất của sự nghiệp cách 
mạng. Người đã từng dạy rằng: “Nếu nước được độc lập 
mà dân không được hưởng hạnh phúc, tự do thì độc lập 
cũng chảng có ý nghĩa gì” và rằng “Mục đích của chủ 
nghĩa xã hội là gì? - Nói một cách giản đơn và dễ hiểu là: 
không ngừng nâng cao đòi sống vật chất và tinh thần của 
nhân dân, trước hết là nhân dân lao động”. 

Trong quá trĩnh đổi mối đất nưốc, nhân dân ta đã đạt 
được những thành tựu đáng kể. Tuy nhiên, trong đòi sổng xã 
hội cũng đã nảy sinh không ít những hiện tượng tiêu cực. 
Nền kinh tê thị trường đã phát huy tính tích cực của cá 
nhân, tinh thần sáng tạo của mọi người trong sản xuất và 
kinh doanh, vừa làm giàu cho đất nước, vừa cải thiện đòi 
sống riêng tư. Song ở nhiều nơi, nhiều lúc đã nảy sinh những 
con người cá nhân ích kỷ chỉ biết chạy theo đồng tiên, chỉ chú 


1. Đảng Cộng sản Việt Nam: Văn kiện Đại hội đại biểu toàn 
quốc lần thứ IX, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2001, tr. 159. 


399 



trọng đời sông vật chất, chỉ tìm mọi cách để hưởng thụ 
những thú vui thấp kém, bất chấp dư luận xã hội, chà đạp 
lên đạo đức và hủy hoại nhân phẩm của mình. 

Phải chăng những điều trên đây là hậu quả của nền 
kinh tế thị trường? Là sản phẩm tất yếu của sự phát triển 
kinh tế - xã hội? Không lẽ cứ kinh tế đi lên thì đạo đức 
xuống thấp? Những hiện tượng trên đây có sự tác động 
của hoàn cảnh khách quan, nhưng cũng có nguyên nhân 
từ thái độ chủ quan của con người, trong đó có việc lãng 
quên nhửng lời răn dạy của Hồ Chí Minh về sự giáo dục 
và rèn luyện đối với con người. 

Gần đây, Đảng ta nêu khẩu hiệu: "Dân giàu, nưóc 
mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh", chính là 
khái quát và thực hiện lời răn dạy của Hồ Chí Minh về 
xây dựng xã hội mối và con người mới. Dãn giàu và nước 
mạnh là mục tiêu phấn đấu của chúng ta ngày nay, 
nhưng mục tiêu đó vẫn chưa đủ. Dân giàu nước mạnh, 
nhưng con người còn phải phấn đấu cho một xã hội công 
bằng, dân chủ, văn minh nữa. 

2. Phấn đâu cho hạnh phúc của con người trong 
một xả hội công bằng 

Công bằng xã hội là khát vọng của con người và tác 
động to lớn đến mọi mặt của đời sống xã hội. Hồ Chí Minh 
đã từng nói: Không sợ thiếu chỉ sợ không công bằng . Có ý 
kiến cho rằng, để đạt được tăng trưởng kinh tế thì phải 
tạm thời hy sinh công bằng xã hội. Ý kiến ấy xa lạ với tư 
tưởng Hồ Chí Minh, trái với bản chất chế độ xã hội phát 
triển theo định hướng xã hội chủ nghĩa. Đối với chế độ tư 


400 


bản thì có thể tảng trưởng kinh tế mà vẫn không có công 
bằng xã hội. Trái lại, ở chê độ xã hội của chúng ta, cần 
phải thực hiện công bằng xã hội tương ứng với mỗi bước 
phát triển kinh tê, sao cho hai lĩnh vực này hỗ trợ lẫn 
nhau và theo tư tưởng "tất cả vì con người". 

Trong nền kinh tế nhiều thành phần, có thành phần 
kinh tế và bộ máy hành chính sự nghiệp của Nhà nước. 
Chê độ phân phôi trong phạm vi này đương nhiên là phải 
theo nguyên tắc phân phối theo lao động. Các chế độ tiền 
lương, đãi ngộ, khen thưởng mà Nhà nước ta thực hiện 
đều hướng theo nguyên tắc ấy, dẫu rằng còn có nhừng 
điều chưa hợp lý đang được phát hiện và uốn nắn. 

Tuy nhiên, hiện nay có một hiện tượng nhức nhôi 
lương tâm, không thể chấp nhận, đó là tình trạng chênh 
lệch quá đáng giữa một bên là những người lao động chân 
chính, những người có nhiều công hiến cho sự nghiệp bảo 
vệ và xây dựng Tổ quốc với một bên là bọn tham nhũng, 
mọt dân hại nước, làm ăn phi pháp, làm giàu bất chính, 
ăn cắp của công, tước đoạt của nhân dân, ăn chơi sa đoạ. 
Tội ác của bọn chúng đang gây nên lòng căm phẫn, làm 
giảm sút lòng tin của nhân dân đổì với Đảng và Nhà 
nước, bôi đen các giá trị cao đẹp của chê độ xã hội của 
chúng ta. Đốì với hạng sâu mọt, dòi bọ như bọn chúng, 
ngay từ ngày 3-10-1946, trong kỳ họp thứ hai của Quốc 
hội khoá đầu tiên, Hồ Chí Minh đã tuyên bô: về việc 
Chính phủ liêm khiết, thì chính phủ hiện thời đã cô gắng 
liêm khiết lắm. Nhưng trong Chính phủ , từ Hồ Chí Minh 
cho đến những người làm việc ở cácUỷ ban làng đông lắm 
và phức tạp lắm. Dù sao, Chính phủ đả hết sức làm 


26-Giảo trình TT 


401 


gương. Và nếu làm gương không xong , thì sẽ dùng pháp 
luật mà trị. Những kẻ ăn hôi lộ đã trị, đương trị và sẽ trị 
cho kỳ hết. Chống tham nhũng và các tệ nạn đi liền với 
"quốc nạn" này rõ ràng là vấn đề nóng bỏng, cấp bách 
trong việc thực hiện công bằng xã hội. 

Trong nền kinh tế nhiều thành phần, công bằng xã hội 
chấp nhận đảm bảo đồng thòi cả lợi ích của người lao động 
lẫn lợi ích của các nhà đầu tư, chấp nhận bình đẳng của 
mọi thành phần kinh tế tuy vẫn khẳng định vị trí chủ đạo 
của kinh tê nhà nước. Nhiệm vụ của chính sách xã hội là 
thông nhất các nhân tố ấy trong mục tiêu phát triển kinh 
tế và hạn chế các mặt tiêu cực, cố hữu của nền kinh tế thị 
trường ảnh hưởng xấu đến đời sông của nhân dân, trước 
hết là nhân dân lao động, cũng như ảnh hưởng xấu đến 
truyền thông và bản sắc văn hoá của dân tộc. Đây là một 
nhiệm vụ rất khó khăn, đòi hỏi cả khoa học lẫn nghệ 
thuật lãnh đạo và quản lý trong việc chế định và thực 
hiện các chính sách xã hội cụ thể trên bước đường phát 
triển của đất nưóc. Và, tất cả đều phải được thể chế hoá 
bằng pháp luật. Nhà nước ta đã ban bô" và còn tiếp tục 
ban bô các điểu luật và các chính sách xã hội theo tư 
tưởng chỉ đạo nói trên. Như vậy, công bằng xã hội được 
đảm bảo băng pháp luật. Mọi công dân, mọi tầng lớp, mọi 
thành phần kinh tê đều bình đẳng với nhau trưốc pháp 
luật, đều có nghĩa vụ tuân thủ pháp luật, đều được pháp 
luật bảo vệ. Như vậy là công bằng. Ai vi phạm pháp luật, 
không tuân thủ pháp luật thì bị pháp luật trừng phạt. 
Như vậy cũng là công bằng. 


402 


3. Đào tạo những con người của xả hội văn minh 

Hồ Chí Minh mượn câu nói của Quản Trọng, chỉ ra 
tầm quan trọng của sự nghiệp giáo dục, rèn luyện, đào tạo 
con người: Vì lợi ích mười năm thì phải trồng cây , vì lợi 
ích trăm năm thi phải trồng người. Tư tưởng Hồ Chí Minh 
về "trồng người" luôn luôn mang tính chiến lược và được 
rút ra từ mệnh đề cơ bản "TẤT CẢ vì CON NGƯỜI, DO CON 
NGƯỜI". Sự nghiệp "trồng người" mà Hồ Chí Minh và 
Đảng dày công thực hiện đã là đảm bảo cơ bản nhất, 
quyết định nhất cho việc thực hiện thắng lợi mọi đường 
lối, chủ trương, chính sách, cũng như cho sự vững vàng, 
kiên định của Đảng và nhân dân, dân tộc ta trưốc mọi thử 
thách có ý nghĩa sông còn trên bình diện quôb gia cũng 
như trên bình diện quốc tế. 

Để "trồng người", để xây dựng những con người vừa có 
cá tính vừa phát triển vê mọi mặt cần phải áp dụng nhiều 
biện pháp. Theo tư tưởng Hồ Chí Minh, giáo dục là biện 
pháp quan trọng bậc nhất. Để hiểu rõ tư tương này của 
Hồ Chí Minh, cần hiểu quan điểm của Người về môi quan 
hệ giữa "tính người" và giáo dục. 

"Tính (hoặc "tính người") vốn là một phạm trù được 
Nho giáo quan tâm. Vấn đề "tính người vốn thiện hay vốn 
ác" đã được tranh luận sucTt chiểu dài lịch sử Nho giáo. 

Hồ Chí Minh không thừa nhận rằng "tính" là do tròi 
phú sẵn. Theo Người, "tính" phần nhiều do giáo dục tạo 
nên và gắn liên với hoạt động của con người: 

"Ngủ thì ai cũng như lương thiện, 
Tỉnh dậy phân ra kẻ dử, hiền; 


403 


Hiển, dữ phải đâu là tính sẵn, 

Phần nhiều do giáo dục mà nên" *. 

Không hề có một thứ "tính" do tròi phú sẵn, cũng như 
không hể có một ông tròi có nhân cách. "Tính" của con 
người thoạt tiên chỉ như một tấm lụa trắng, hết sức trong 
sạch. Sau đó, nó trở nên tốt hay xấu, phần nhiều là do 
giáo dục: "Óc những người tuổi trẻ trong sạch như một 
tấm lụa trắng. Nhuộm xanh thì nó sẽ xanh. Nhuộm đỏ thì 
nó sẽ đỏ. Vì vậy sự học tập ở trong trường có ảnh hưởng 
rất lớn cho tương lai của thanh niên" 1 2 . 

Tổng kết kinh nghiệm lịch sử của nước ta và của các 
nước trên thế giới, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VIII 
của Đẳng đã tiếp tục khẳng định rằng giáo dục và đào tạo 
cùng vối khoa học và công nghệ là quốc sách hàng đầu. 
Nhằm thực hiện Nghị quyết của Đại hội, Hội nghị lần thứ 
hai Ban Chấp hành Trung ương Đảng, khoá VIII, họp từ 
ngày 16 đên ngày 24-12-1996 đã thảo luận và thông qua 
hai Nghị quyêt có ý nghĩa rất quan trọng, trong đó có 
Nghị quyêt về định hướng chiến lược phát triển giáo dục 
và đào tạo trong thời kỳ công nghiệp hoáy hiện đại hoá và 
nhiệm vụ đến năm 2000. Vân đề là phải đưa Nghị quyết 
vào cuộc sông, được toàn dân thực hiện và nâng dân trí 
lên một tầm cao mới. 

Hồ Chí Minh hết sức coi trọng việc nâng cao dân trí 
cho toàn thê dân tộc. Ngưòi đã biên khát vọng và chủ 


1. Hô Chí Minh: Toàn tập , Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, 
2000, t. 3, tr. 383. 

2. Sđd, t. 5, tr. 102. 


404 



trương "khai dân trí" của thê hệ sĩ phu yêu nưốc hồi đầu 
thế kỷ thành hiện thực. Người đà hướng mọi hoạt động 
vãn hoá, tư tưởng, giáo dục vào việc rèn luyện dân tộc ta 
thành dân tộc cách mạng và văn minh. Ngay trong thời 
chiến tranh, Người vẫn quan tâm xây dựng một mặt bằng 
vãn minh để hoàn thiện con người tiên tiến và dân tộc 
anh hùng. 

Là danh nhân văn hoá của dân tộc và của cả loài 
người, Hồ Chí Minh hiểu sâu sắc mối quan hệ giữa văn 
hoá và phát triển, tầm quan trọng của việc đồng thòi giữ 
gìn bản sắc dân tộc và tiếp thu tinh hoa văn hoá nhân 
loại, của việc đồng thòi giử gìn truyền thống và nâng cao 
con người, dân tộc lên ngang tầm thòi đại. 

Ngay sau những ngày đầu của Cách mạng Tháng 
Tám, Hồ Chí Minh đã nêu lên khẩu hiệu "chống giặc đói , 
chông giặc dốt" là bước khởi đầu, cũng là nhiệm vụ thường 
xuyên của sự nghiệp mở mang dân trí. Không phải chỉ 
riêng quần chúng mới cần phải "chống dốt", cũng không 
phải "chống dốt" chỉ có nghĩa là chống nạn mù chữ. Trong 
tư tưởng Hồ Chí Minh, nội hàm của các khái niệm "dốt" 
và "chống dốt" rộng lớn hơn việc xoá nạn mù chữ, dẫu 
rằng trước hết phải bắt đầu từ việc xoá nạn ấy cho dân 
tộc. Người nói: Một dân tộc dốt là một dân tộc yếu 1 . Mục 
tiêu của Người là nâng dân tộc ta lên ngang tầm thòi đại. 
Đây cũng là mục tiêu mà Đảng, Nhà nước ta và nhân dân 
ta phải ra sức thực hiện, trên cơ sở nhận thức sâu sắc vê 
nền văn minh trí tuệ mà loài người đang bước vào. 


1. Sđd , t. 4, tr. 8. 


405 



Trong việc đào tạo và sủ dụng con người, Hồ Chí Minh 
coi trọng cả tài năng và đạo đức. Người trân trọng đón 
mời, sẵn sàng thể tất những mặt thứ yêu và trao thực 
chức thực quyên cho những người có tài năng, kể cả 
những người từng có lúc sa chân lõ bước nhưng đã ròi bỏ 
mê lầm. Người đã quy tụ được quanh mình nhửng trí thức 
thuộc cỡ lớn nhất của dân tộc, trong đó có nhũng bậc thầy 
đã vứt bỏ địa vị và cuộc sông cao sang ở nước ngoài, theo 
Người về nước, tham gia kháng chiến, kiến quốc. Người 
đòi hỏi ai nấy đều phải tinh thông nghiệp vụ của mình. 
Người từng chỉ ra rằng, có đức mà không có tài thì cũng 
chẩng khác gi ông Bụt gỗ ngồi trên toà sen, tuy không làm 
điều xấu nhưng cũng chẳng làm được việc gì có ích cho đòi. 

Rất mực coi trọng tài năng, Hồ Chí Minh cũng hết sức 
coi trọng đạo đức. Đạo đức là nền tảng cho tài năng phát 
huy: "Cũng như sông thì có nguồn mới có nước, không có 
nguồn thì sông cạn. Cây phải có gốc, không có gốc thì cây 
héo. Người cách mạng phải có đạo đức, không có đạo đức 
thì dù tài giỏi mấy cũng không lãnh đạo được nhân dân" 1 . 

Hai mặt đức và tài thông nhất với nhau, không tách 
rời nhau, tạo điều kiện cho nhau, giúp cho con ngưòi hoàn 
thành được nhiệm vụ của mình. Trong hai mặt ấy "đức" giữ 
địa vị là nền tảng. Trong việc "trồng người", Hồ Chí Minh 
bắt đầu từ xây dựng nền tảng đạo đức; Người thưòng xuyên 
bồi đắp cái nền tảng ấy cho con người. Hồ Chí Minh yêu 
cầu tất cả mọi người không trừ một ai, không trừ một cấp 
nào đều phải thường xuyên trau dồi đạo đức cách mạng. 


1. Sđd, t. 5, tr. 252-253. 


406 



Không có cuộc cách mạng nào có thể thắng lợi nếu nó 
không chuẩn bị, đào tạo được một lớp chiến sì tiên phong, 
mang trong mình lý tưởng và đường lối của cuộc sông cách 
mạng ấy, có đầy đủ cả đạo đức và tài năng, dẫn dắt quần 
chúng thay thê xã hội cũ, xây dựng xã hội mới. 

4. Hồ Chí Minh và sự phát triển toàn diện của 
con người 

Chủ nghĩa Mác thường xuyên lên án chê độ tư bản đã 
làm cho con người bị tha hoá sâu sắc và tạo ra những con 
người phát triển một chiều, những con người què quặt, 
những con người chỉ là công cụ cho lợi nhuận. 

Chủ nghĩa Mác coi con người phải là mục tiêu cao nhất 
của con người. Con người không chỉ là động lực, mà luôn 
luôn phải là mục tiêu. Con ngưòi chỉ là động lực khi động 
lực ấy gắn liền với mục tiêu, góp phần thực hiện mục tiêu. 
Mục tiêu đó là : con người phải được sống tự do và hạnh 
phúc và được phát triển về mọi mặt để xứng đáng với con 
NGƯỜI theo chữ viết hoa. 

Để phục vụ cho sự nghiệp giải phóng con người và 
phấn đấu cho một kiểu con người đẹp nhất, Hồ Chí Minh 
phê phán cách nhìn phiến diện vể con người, phê phán 
việc đào tạo ra những con người phiến diện. 

Vê tiêu chuẩn cán bộ, Người phê phán cách nhìn nhận 
chỉ chú trọng đức mà coi nhẹ tài, hoặc chỉ chú trọng tài 
mà coi nhẹ đức. về đào tạo con người, Người chú trọng 
phải phát triển đồng đều cả hai mặt: nhận thức, tình cảm 
và ý chí , phải có sự thông nhất giữa Trí, Nhân, Dủng, hay 
nói một cách khác là sự thống nhất giữa khối óc, trái tim 


407 


và bàn tay. 

Trong vấn để này, Hồ Chí Minh chính là mẫu mực của 
một con người phát triển toàn diện. 

về mặt nhận thức , Người thâu tóm ỏ bản thân mình 
tinh hoa trí tuệ của cả quá khứ và hiện tại, của dân tộc và 
thế giới, của cả phương Đông và phương Tây trên mọi lĩnh 
vực chính trị, kinh tế, xã hội, văn hoá. 

Về mặt tình cảm , Người thống nhất trong chủ nghĩa 
nhân đạo của mình cả chủ nghĩa yêu nước, chủ nghĩa quôc 
tế vô sản, lòng yêu thương đối với cả nhân loại và đối với 
mỗi con người. 

Trong lĩnh vực hoạt động, Người là lãnh tụ lỗi lạc và 
chiến sĩ tài năng trên mọi lĩnh vực. 

Vói nhừng phẩm chất toàn vẹn như trên, Hồ Chí Minh 
là mẫu mực của một con người phát triển toàn diện. 
Hồ Chí Minh bình tĩnh, ung dung giải quyết mọi vấn đề 
trong những lúc khẩn cấp nhất của đất nước. Người làm 
thơ giữa gông cùm của nhà ngục, làm thơ khi đuổi giặc. 
Người viết báo, viết văn với mọi tiêu thức. Người chan hoà 
với mọi tầng lớp nhân dân, gần gũi với bè bạn trên 
khắp thế giới, thân thiết với các bậc tu hành thuộc mọi 
tôn giáo. Không phải ngẫu nhiên mà UNESCO kỷ niệm 
Người vừa là anh hùng dân tộc vừa là danh nhân văn 
hoá thế giới, cũng không phải ngẫu nhiên một nhà thơ 
Nga đã coi Người là tiêu biểu cho nền văn hoá của 
tương lai. 

Noi gương Người, chúng ta phấn đấu để xây dựng cho 
hôm nay và cho cả mai sau những con người toàn diện 
theo kiểu Hồ Chí Minh. 


408 


CHƯƠNG XI 


Tư TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ VĂN HOÁ 

I. NHỮNG VẤN ĐỂ CHƯNG VỂ VĂN HOÁ VÀ 

NỀN VĂN HOÁ MỚI 

1. Khái niệm “văn hoá” ở Hồ Chí Minh 

Trong Mục đọc sách ỏ phần cuổì tập Nhật ký trong tủ 
(1942-1943), lần đầu tiên Hồ Chí Minh có nêu ra một định 
nghĩa về vãn hoá: 

“Vì lẽ sinh tồn cũng như mục đích của cuộc sống, loài 
người mới sáng tạo và phát minh ra ngôn ngữ, chữ viết, 
đạo đức, pháp luật, khoa học, tôn giáo, văn học, nghệ 
thuật, những công cụ cho sinh hoạt hàng ngày về mặc, ăn, 
ở và các phương thức sử dụng. Toàn bộ những sáng tạo và 
phát minh đó tức ỉà văn hoá. Văn hoá là sự tổng hợp của 
mọi phương thức sinh hoạt cùng với biểu hiện của nó mà 
loài người đã sản sinh ra nhằm thích ứng những nhu cầu 
đời sống và đòi hỏi của sự sinh tồn” 1 . 


1. Sđd, t. 3, tr. 431. 


409 



Ngươi còn ghi thêm: “Năm điểm lớn xây dựng nền văn 
hoá dân tộc 

1- Xây dựng tảm lý: tinh thần độc lập tự cường. 

2- Xây dựng luân lý: biết hy sinh mình, làm lợi cho 
quần chúng. 

3- Xây dựng xã hội: mọi sự nghiệp có liên quan đến phúc 
lợi của nhân dân trong xã hội. 

4- Xây dựng chính trị: dân quyền. 

5- Xây dựng kinh tế* 1 . 

Như vậy, văn hoá đã được hiểu theo nghĩa rộng nhất. 
Đó là toàn bộ những giá trị vật chất và những giá trị tinh 
thần mà loài người sáng tạo ra nhằm đáp ứng lẽ sinh tồn, 
đồng thời cũng là mục đích cuộc sông của loài người. Và muôn 
xây dựng nền văn hoá dân tộc thì phải xây dựng tất cả các 
mặt kinh tế, chính trị, xã hội, đạo đức, tâm lý con người. 

Nhưng đây là lần duy nhât Hồ Chí Minh định nghĩa văn 
hoá theo nghĩa rộng, (nhân đọc một cuốn sách trong hoàn 
cảnh bị giam cầm). Định nghĩa này đã không được Người 
nhắc lại về sau này. 

Từ sau Cách mạng Tháng Tám, văn hoá đã được 
Người xác định là đời sông tinh thần của xã hội, là thuộc 
về kiến trúc thượng tầng của xã hội. Văn hoá được đặt 
ngang hàng với chính trị, kinh tế, xã hội, tạo thành bôn 
vấn đề chủ yếu của đời sông xã hội. Trong công cuộc kiến 
thiết nước nhà, có bổn vấn để cần chú ý đến, củng phải coi 
là quan trọng ngang nhau : chính trị, kinh tế, xã hội, văn 
hoá. Nhưng'văn hoá là một kiến trúc thượng tầng. Tinh thần 


1. Sđd, tr. 431. 


410 



đó đã được thể hiện trong Cương lĩnh xây dựng đất nước 
trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xả hội (1991); “Xây 
dựng nền văn hoá mới, tạo ra một đời sông tinh thần cao 
đẹp, phong phú và đa dạng” 1 . 

Theo Hồ Chí Minh, bôn vấn đề đó có quan hệ mật thiết 
với nhau, cùng tác động lẫn nhau: 

- Chính trị , xã hội có được giải phóng thì văn hoá mới 
được giải phóng. Chính trị giải phóng mở đường cho văn 
hoá phát triển. 

Khi cả đất nước và dân tộc còn bị nô lệ thì văn hoá 
cũng cùng chung sô' phận nô lệ, tuyệt đại bộ phận nhân 
dân bị đầy đọa trong vòng tối tăm, dốt nát. Vì vậy có 
những nhà yêu nước chủ trương trưốc hết phải khai dân 
trí, phải nâng cao trình độ văn hoá của nhân dân, sau đó 
mới tính đến chuyện giành độc lập tự do cho đất nước và 
dân tộc. Đường lối cải lương đó đã hoàn toàn bị thất bại. 

Khi chuẩn bị cuộc cách mạng vô sản ỏ nước Nga, vấn đề 
củng đã được đặt ra tương tự như vậy. Có người cho rằng cần 
phải nâng cao trình độ văn hoá của nhân dân Nga lên trưốc, 
rồi sau mới làm cách mạng chính trị. Lênin đã trả lời: Tại 
sao không làm cách mạng chính trị trước để sau đó có điều 
kiện thuận lợi nâng cao trình độ văn hoá của nhân dân Nga? 
Quan điểm của Lênin đã được thực tiễn Cách mạng Tháng 
Mười Nga chứng minh là hoàn toàn đúng đắn. 

Lãnh đạo nhân dân đi theo con đường cách mạng vô 


1. Đảng Cộng sản Việt Nam: Cương lĩnh xây dựng đất nước 
trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội , Nxb. Sự thật, Hà Nội, 
1991, tr. 14. 


411 



sản, Hồ Chí Minh đã vạch ra một đường lối mới: Phải 
tiến hành cách mạng chính trị trước mà cụ thể ở Việt 
Nam là tiến hành cách mạng giải phóng dân tộc để 
giành chính quyển, để giải phóng chính trị, giải phóng 
xã hội, từ đó giải phóng văn hoá, mở đưòng cho văn hoá 
phát triển. 

vể vấn đề này, Người đã viết: 

Xưa kia chính trị bị đàn áp, nển văn hoá của ta vì 
thế không nảy sinh được”. 

“Xã hội thế nào, vản hoá thế ấy. Văn nghệ của dân tộc 
ta vổn rất phong phú, nhưng dưới chế độ thực dân và 
phong kiến nhân dân ta bị nô lệ, thì vãn nghệ cũng bị nô 
lệ, bị tồi tàn, không thể phát triển được”. 

- Xảy dựng kinh tế để tạo điều kiện cho việc xây dựng 
và phát triển văn hoá. 

Cùng vối việc xác định bốn vấn để chính trị, kinh tế, 
xã hội, văn hoá đều phải coi trọng ngang nhau, Hồ Chí 
Minh vẫn chỉ rõ kinh tế là thuộc về cơ sở hạ tầng, là nền 
tảng của việc xây dựng văn hoá, xây dựng kiến trúc 
thượng tầng. Từ đó Người nêu ra luận điểm phải xây dựng 
kinh tê, xây dựng cơ sở hạ tầng để có điểu kiện xây dựng 
và phát triển văn hoá. 

“... Văn hoá là một kiến trúc thượng tầng ; nhưng cơ sở 
hạ tầng của xã hội có kiến thiết rồi , văn hoá mới kiến 
thiết được và có đủ điều kiện phát triển được”. 

“Muôn tiên lên chủ nghĩa xã hội thì phải phát triển 
kinh tê và văn hoá. Vì sao không nói phát triển văn hoá 
và kinh tê? Tục ngữ ta có câu: Có thực mới vực được đạo; vi 
thê kinh tê phải đi trước... Phát triển kinh tê và văn hoá để 


412 


nâng cao đòi sông vật chất và vản hoá của nhân dân ta” 1 . 

- Văn hoá không thê đứng ngoài , mà phải ở trong kinh 
tê và chính trị. Văn hoá phải phục vụ nhiệm vụ chính trị 
thúc đẩy xây dựng và phát triển kinh tế. 

Trong kháng chiến chống thực dân Pháp, Hồ Chí Minh 
đã khẳng định: “Văn hoá, nghệ thuật cũng như mọi hoạt 
động khác, không thể đứng ngoài, mà phải ở trong kinh tê 
và chính trị” 2 . Quan điểm này của Người đã định hưóng 
cho mọi hoạt động văn hoá, động viên giối văn hoá văn 
nghệ đi vào kháng chiến, thực hiện khẩu hiệu “văn hoá 
hóa kháng chiến , kháng chiến hoá văn hoấ\ tạo nên một 
phong trào văn hoá kháng chiến sôi động chưa từng thấy 
trong cuộc kháng chiến chông thực dân Pháp. Văn hoá 
không đứng ngoài mà ỏ trong cuộc kháng chiên thần 
thánh của dân tộc. Và cuộc kháng chiến đã trỏ thành cuộc 
kháng chiến không thể thiếu văn hoá. Quan điểm trên 
đây của Hồ Chí Minh cũng định hướng cho việc xây dựng 
và phát triển nền văn hoá mới của nước ta trong suốt 20 
năm chông Mỹ cứu nước, cũng như trong sự nghiệp xây 
dựng chủ nghía xã hội hiện nay. 

Văn hoá không thể đứng ngoài, mà phải ỏ trong kinh 
tế và chính trị, điêu này có nghĩa là văn hoá phải phục vụ 
nhiệm vụ chính trị, thúc đẩy xây dựng và phát triển kinh 
tế, tác động tích cực trở lại đôi với kinh tê và chính trị, 
như một động lực hết sức quan trọng. 


1. Hồ Chí Minh: Toàn tập , Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, 
2000, t. 10, tr. 59. 

2. Sđd , t. 6, tr. 368-369. 


413 



Người đã chỉ rõ: “Trình độ văn hoá của nhân dân nâng 
cao sẽ giúp chúng ta đẩy mạnh công cuộc khôi phục kinh 
tế, phát triển dân chủ... cần thiết để xây dựng nước ta 
thành một nước hoà bình, thong nhất, độc lập, dân chủ và 
giàu mạnh” 1 . 

Cũng phải thấy rằng văn hoá đứng ở trong chính trị và 
kinh tê cũng có nghĩa là chính trị và kinh tê phải có tính 
văn hoá, điều mà chủ nghĩa xã hội cũng như thời đại đang 
đòi hỏi. Văn hoá sẽ càng phát triển mạnh mẽ cùng với sự 
phát triển của kinh tê và chính trị. Trong thời kỳ hiện nay, 
Đảng ta xác định văn hoá vừa là mục tiêu, vừa là động lực 
của sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước cũng 
là theo tinh thần đó. 

2. Tính chất của nền vản hoá mới 

Sau khi nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà ra đòi, việc 
xây dựng một nền văn hoá mối đã được Chủ tịch Hồ Chí 
Minh và Đẳng ta đặt ra như một trong những nhiệm vụ 
hàng đầu của cách mạng. Ngay sáng 3-9-1945, Chủ tịch Hồ 
Chí Minh đã đặt ra một loạt vấn đề về vãn hoá, như giải 
quyết nạn dốt, giáo dục nhân dân tinh thần cần, kiệm, liêm, 
chính, cấm hút thuốc phiện, tự do tín ngưỡng... Cùng ngày, 
Người đã ra thông báo về việc tiếp đại biểu các đoàn thể, các 
tầng lớp nhân dân, nêu ra một phong cách làm việc mới, một 
thứ vần hoá chính trị mới của người đứng đầu Nhà nưốc, 
hoàn toàn khác vói chê độ thực dân phong kiến trước kia. 

Củng trong nhừng ngày đầu tháng 9-1945, Chủ tịch 


1 . Sđd, t. 8 , tr. 281-282. 


414 



Hồ Chí Minh đã cho thành lập ưỷ ban văn hoá lâm thời 
Bắc bộ. Trong buổi tiêp đại biểu của ủy ban này ngày 7-9- 
1945, Người nói: 

Tôi mong rằng các ngài trong giới văn hoá nhận thấy 
rõ nhiệm vụ của các ngài trong lúc này là củng cô' nền độc 
lập của Việt Nam, sửa soạn gây dựng cho đất nước một 
nền văn hoá mới . Bổn phận của các ngài là lãnh đạo tư 
tưởng quốc dản, đấu tranh cho độc lập và kiến thiết một nền 
văn hoá mới. 

Nền văn hoá trong thời kỳ đó là nền vản hoá dân chủ 
mới, đồng thời là nền văn hoá kháng chiến. Đến thòi kỳ miền 
Bắc bước vào thời kỳ quá độ lên chủ nghía xã hội, thì nền 
văn hoá được xây dựng là nền văn hoá xã hội chủ nghĩa. 

Về tính chất của nền văn hoá cùng đã được điều chỉnh 
nhiều lần. Nền văn hoá trong thòi kỳ cách mạng dân tộc 
dân chủ nhản dân đã được Đảng ta và Hồ Chí Minh xác 
định có ba tính chất: dân tộc, khoa học, đại chúng. Điêu 
này đà được nêu ra khá sớm trong Đề cương văn hoá năm 
1943 của Đảng. 

Khi đặt vấn đê phải xây dựng nền vản hoá mới của 
một nưốc Việt Nam độc lặp, Hồ Chí Minh đã nói rõ: Cái 
vãn hoá mới này cần phải có tính khoa học, tính đại 
chúng , thì mới thuận với trào lưu tiến hoá của tư tưởng 
hiện đại; Nay nước ta đã có được độc lập, tinh thần được 
giải phóng, cần phải có một nền văn hoá hợp với khoa học 
và hợp với cả nguyện vọng của nhản dân 1 . Đên Đại hội đại 


1. Xem: Hồ Chí Minh: Biên niên tiểu sử, Nxb. Chính trị quốc 
gia, Hà Nội, 1993, t. 3, tr. 16. 


415 



biểu toàn quốc lần thứ II của Đảng, năm 1951, Hồ Chí 
Minh khẳng định phải “xây dựng một nền vãn hoá Việt 
Nam có tính chất dân tộc, khoa học và đại chúng” 1 . 

Tính chất dân tộc của nển văn hoá còn được Hồ Chí 
Minh biểu đạt bằng những khái niệm khác như đặc tính 
dân tộc , cốt cách dân tộc , để nhấn mạnh hơn nữa đến cái 
tinh tuý bên trong rất đặc trưng của văn hoá dân tộc. 

Khi miền Bắc bước vào giai đoạn cách mạng xã hội chủ 
nghĩa, Hồ Chí Minh đã nêu rõ: "... để phục vụ sự nghiệp 
cách mạng xã hội chủ nghĩa thì văn hoá phải xã hội chủ 
nghĩa về nội dung và dân tộc về hình thức” 2 ; Con đường 
đúng đắn duy nhất là xây dựng một nền văn hoá nghệ 
thuật xã hội chủ nghĩa về nội dung và dân tộc về hỉnh 
thức 3 . 

Từ Đại hội đại biểu toàn quôc lần thứ III của Đảng, 

vấn đê này đã được điều chỉnh lại: nền vãn hoá mới là nên 

văn hoá có nội dung xả hội chủ nghĩa và tính chất dân 

tộc. Đây là quan điểm của Hồ Chí Minh và của Đảng ta từ 

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ III (tháng 9-1960) đến 

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VII (tháng 6-1991). Từ 

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VII trỏ đi, tính chất 

của nền văn hoá được xác định là một nền văn hoá tiên 

tiến , đậm đà bản sắc dãn tôc. 

* * 


1. Hô Chí Minh: Toàn tập , Nxb. Chính trị quôc eia, Hà Nội, 
2000,1. 6, tr. 173. 

2. Sđd, t. 10, tr. 60. 

3. Xem: Hô Chí Minh: Văn hoá, văn nghệ củng ỉă một mặt 
trận, Nxb. Văn học, Hà Nội, 1981, tr. 516. 


416 



Đên năm 1992, trong bản Hiên pháp mới của nước 
Cộng hoà xã hội chủ nghía Việt Nam, tính chất của nền 
văn hoá lại được xác định là dân tộc . hiên đai , nhân văn. 

Dù có những thay đổi, điều chỉnh trong cách diễn đạt 
thì tính chất tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc của nền 
vàn hoá mà chúng ta đang xây dựng vẫn bao hàm trong 
đó tính dân tộc, tính khoa học, tính hiện đại, tính nhân 
vãn, tính đại chúng. 

Đây chính là sự nôi tiêp tư tưởng Hồ Chí Minh và quan 
điểm của Đảng ta về tính chất của nền vãn hoá được đề ra 
trong các thời kỳ trưỏc, đã được cô đúc lại một cách ngắn gọn. 
Vấn đề chính là hiểu cho đúng nội hàm của những khái niệm 
đó để thúc đẩy công cuộc xây dựng nền văn hoá mới Việt 
Nam trong giai đoạn cách mạng hiện nay. 

Hai tính chất tiên tiến và đậm đà bần sắc dân tộc có 
quan hệ chặt chẽ với nhau. Tiên tiến là khoa học, hiện đại, 
là xã hội chủ nghĩa, là biết tiếp thu tinh hoa vãn hoá 
nhân loại. Đậm đà bản sắc dân tộc là biết kê thừa, phát 
huy những truyền thông văn hoá tốt đẹp của dân tộc, phát 
triển những truyền thống tốt đẹp ấy cho phù hợp với 
những điều kiện lịch sử mới của đất nước. Trong giai đoạn 
cách mạng hiện nay, xây dựng nền vãn hoá với hai tính 
chất tiên tiến và đậm đà bản sắc dân tộc sẽ làm cho văn 
hoá Việt Nam trở thành một nền văn hoá ngang tầm thòi 
đại, phục vụ tích cực cho việc thực hiện thắng lợi mục tiêu 
dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn 
minh, đồng thời đóng góp làm phong phú thêm kho tàng 
văn hoá của nhân loại. Đó cũng chính là thực hiện quan 
điểm của Hồ Chí Minh về sự phát triển biện chứng của văn 


27-Giáo trinh TT 


417 


hoá, cũng như quan điểm “có vay, có trả” trong văn hoá. 

3. Chức năng của văn hoá 

Từ di sản tư tưởng Hồ Chí Minh, chức năng của văn 
hoá mới có thể quy tụ vào ba chức năng chủ yếu sau đây: 

Một là, bồi dưỡng tư tưởng đúng đắn và tình cảm cao 
đẹp. 

Tư tưởng và tình cảm là vấn để chủ yếu nhất của đòi 
sống tinh thần của con người. Tư tưởng có thể đúng đắn 
hoặc sai lầm, tình cảm có thể thấp hèn hoặc cao đẹp. Theo 
Hồ Chí Minh, văn hoá có chức năng là phải bồi dường tư 
tưởng đúng đắn và tình cảm cao đẹp cho nhân dân, loại bỏ 
những sai lầm và thấp hèn có thể có trong tư tưởng, tình 
cảm mỗi người. Chức năng cao quý ấy phải được tiến hành 
thường xuyên, vì tư tưởng, tình cảm của con người luôn 
chuyển biến theo hoạt động thực tiễn xã hội. Việc bồi 
dưỡng ấy lại phải đặc biệt quan tâm đến những tư tưỏng 
và tình cảm lớn có ý nghĩa chi phôi đời sông tinh thần của 
mỗi người và của cả dân tộc. 

Trong Diễn văn khai mạc Hội nghị văn hoá toàn quốc 
ngày 24-11-1946, Hồ Chí Minh nêu rõ: 

Văn hoá phải làm thê nào cho ai cũng có lý tưởng tự 
chủ, độc lập tự do. Đồng thòi văn hoá phải làm thê nào 
cho quôc dân có tinh thần vì nước quên mình, vì lợi ích 
chung mà quên lợi ích riêng. 

Hai mươi năm sau, trong lời kêu gọi nhân dân chống 
Mỹ cứu nước, Người đã nhắc lại lý tưởng độc lập tự do 
bằng một mệnh đề mới: Không có gì quý hơn độc lập tự 
dol Tuy nhiên, lý tưởng mà Người xác định cho Đảng vầ 


418 


nhân dân ta là độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, độc 
lập dân tộc phải đi tối chủ nghĩa xã hội để làm cho độc lập 
dân tộc được vững bền, để sự nghiệp giải phóng dân tộc, 
giải phóng xã hội, giải phóng con người được thực hiện 

trọn vẹn. 

* ■ 

Lý tưởng là điểm hội tụ của những tư tưởng lớn của cả 
một Đảng, của cả một dân tộc. Mọi hành động anh hùng 
cũng như mọi sự nghiệp lớn chỉ có thê bắt nguồn từ một 
mục tiêu lớn, một lý tưởng lớn. Khi đã phai nhạt lý tưởng 
độc lập dán tộc và chủ nghĩa xã hội thì bất cứ người nào 
cũng sẽ trỏ nên nhỏ bé, tầm thường và sẽ không còn ý 
nghĩa trong sự vận động của lịch sử, dù đó là người đã 
được coi là lỗi lạc, đã từng được yêu mến quý trọng một 
thời. Lịch sử đã để lại không ít những dẫn chứng về điều 
đó. 

Vì vậy, Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đảng ta đã thường 
xuyên quan tâm đến việc bồi dưỡng lý tưởng và những tư 
tưởng lớn cho cán bộ, đảng viên và các tầng lốp nhân dân, và 
cũng đặt chức năng cao quý đó vào văn hoá. 

Hồ Chí Minh còn nói: Phải làm thế nào cho văn hoá đi 
sâu vào tâm lý quốc dân để xây dựng những tình cảm lớn 
như lòng yêu nước, tình yêu thương con người; yêu cái 
chân, cái thiện, cái mỹ; yêu tính trung thực, chân thành, 
thuỷ chung, ghét những thói hư tật xâu, những sa đọa 
biến chất, cầm thù mọi thứ “giặc nội xâm...”. Hơn nữa 
chính những tư tưởng đúng đắn lại được tiếp nhận không 
phải chỉ bằng lý trí mà còn bằng tình cảm, từ đó lại trở 
thành tình cảm lốn, tạo nên sự bền vững bên trong mỗi 
người. Mà điều này văn hoá lại có nhiều khả năng nhất. 


419 


Hai là, nâng cao dân trí. 

Nói đến văn hoá là phải nói đến dân trí. Đó là trình độ 
hiểu biết, trinh độ kiến thức của người dân, của mỗi công 
dân. Trình độ đó phải từ chỗ biết chữ đến chỗ hiểu biết 
các lĩnh vực khác cần thiết cho hoạt động của mỗi người, 
nhằm phục vụ cho mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghía 
xã hội, điều mà Đảng ta xác định hiện nay là mục tiêu 
dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn 
minh. Những hiểu biết đó bao gồm nhiều lĩnh vực: chính 
trị, kinh tế, vãn hoá (theo nghía vẫn thường dùng là trình 
độ học vấn), nghiệp vụ chuyên môn, khoa học - kỹ thuật, 
lịch sử, thực tiễn Việt Nam và thế giới, V.V.. 

Khi đất nước đã được độc lập, Hồ Chí Minh nói: “Một 
trong những công việc phải thực hiện cấp tốc trong lúc 
này, là nâng cao dân trí... 

Muôn giữ vững nền độc lập, 

Muôn làm cho dân mạnh nước giàu, 

Mọi người Việt Nam phải hiểu biết quyền lợi của 
mình... phải có kiên thức mới để có thể tham gia vào công 
cuộc xây dựng nước nhà, và trước hêt phải biết đọc, biết 
viêt chữ quốc ngữ” 1 . 

Khi miên Bắc quá độ lên chủ nghĩa xã hội, Người nói: 

Chúng ta phải biên một nước dôt nát, cực khổ thành 
một nước văn hoá cao và đòi sổng tươi vui hạnh phúc” 2 . 

Vấn để nâng cao dân trí trước kia đã được nhiều nhà 


1. Hồ Chí Minh: Toàn tập , Nxb. Chính trị quôc gia, Hà Nội, 
2000, t. 4, tr. 36. 

2. Sđd, t. 8, tr. 494. 


420 



yêu nước đặt ra. Phan Chu Trinh là người tiêu biểu nhất 
đã đề ra chủ trương “Khai dân trí, chấn dân khí, hậu dân 
sinh” ngay dưới chế độ thực dân phong kiến, nhưng đã 
không thê thực hiện được. Dòng văn hoá cách mạng xuất 
hiện trong nhửng thời kỳ trước Cách mạng Tháng Tám 
chỉ làm chuyển biến dân trí được phần nào. Vấn đề nâng 
cao dân trí thực sự chỉ có thể thực hiện khi chính quyền 
đã về tay nhân dân, khi chính trị đã được giải phóng. Sự 
nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ 
nghĩa trong thê giới hiện đại càng đòi hỏi nâng cao dân trí 
hơn nữa và không bao giờ có điểm tận cùng. Đó chính là 
chức năng chủ yếu của văn hoá. 

Ba là, bồi dưỡng những phẩm chất tốt đẹp, những phong 
cách lành mạnh, luôn hướng con người vươn tới cái chân, cái 
thiện, cái mỹ để không ngừng hoàn thiện bản thân mình. 

Muôn tham gia vào việc tạo ra những giá trị văn hoá, 
đồng thời biết hưởng thụ một cách đúng đắn những giá trị 
văn hoá của xã hội, mỗi người không nhũng cần phải có 
những tư tương và tình cảm lớn, những hiểu biết ngày 
càng được nâng cao, mà còn phải có những phẩm chất tốt 
đẹp, những phong cách lành mạnh trong cuộc sống. Phải 
biên những tư tưởng, tình cảm lớn thành phẩm chất và 
phong cách con người mới sử dụng được kiến thức để tham 
gia vào việc tạo ra những giá trị văn hoá cho xã hội và 
biết hưởng thụ một cách đúng đắn những giá trị văn hoá 
của xã hội . 

Căn cứ vào yêu cầu nhiệm vụ cách mạng, Hồ Chí Minh 
đã đề ra những phẩm chất và phong cách cần thiết để mỗi 
người tu dưỡng, rèn luyện. Trước hết là đốỉ với cán bộ, 


421 


đảng viên. Đó là những phẩm chất đạo đức - chính trị, 
những phong cách trong lao động, sinh hoạt và trong mọi 
quan hệ xã hội. Từ Đường Kách mệnh , Sửa đổi lối làm 
việc , Đời sống mới đến hàng loạt bài nói, bài viết về sau 
này của Người đã chứa đựng những chỉ dẫn rất phong phú 
vê vấn đê này. 

Phẩm chất và phong cách được hình thành trong đạo 
đức, lối sông của con ngưòi và xã hội, trong thói quen của 
cá nhân và trong phong tục tập quán của cả cộng đồng 
dân tộc. Văn hoá giúp cho con người phân biệt cái tốt đẹp, 
lành mạnh vói cái xấu xa hư hỏng, cái tiến bộ thúc đẩy sự 
phát triển xã hội với cái lạc hậu cản trở con người và dân 
tộc tiến lên phía trước. Từ đó con người phấn đấu để làm 
cho cái tốt đẹp, lành mạnh ngày càng tăng, cái tiến bộ 
ngày càng nhiều; mặt khác, làm cho cái lạc hậu lỗi thòi 
ngày càng bớt, cái xấu xa hư hỏng ngày càng bị loại bỏ 
khỏi đòi sông con người và xã hội. Hồ Chí Minh đã chỉ rõ; 
Phải làm thê nào cho vãn hoá vào sâu trong tăm lý quốc 
dân , nghĩa là văn hoá phải sửa đổi được những tham 
nhũng, lười biếng, phù hoa, xa xỉ. Người đã nêu ra một 
luận điểm khái quát: Vãn hoá phải soi đường cho quốc 
dân đi. 

Với đặc trưng không giông với chính trị và kinh tế, văn 
hoá hướng con ngưòi vươn tới cái chân, cái thiện, cái mỹ, 
từ cái hiện có vươn tới cái lý tưởng, từ cái chưa hoàn thiện 
vươn tới cái hoàn thiện luôn luôn ở phía trước, đặc biệt là 
việc hoàn thiện bản thân mỗi người. 

Xây dựng nền văn hoá mới là sự nghiệp của Đảng, Nhà 
nước, các đoàn thể và các tầng lớp nhân dân. Hồ Chí Minh 


422 


coi đội ngủ những nhà văn hoá, những người làm công tác 
văn hoá, những văn nghệ sĩ là lực lương nòng cốt trong sự 
nghiệp to lớn này. Đô'i với đội ngũ này, Người đã nói 
những câu bất hủ: 

“Văn hoá nghệ thuật cũng là một mặt trận . 

Anh chị em là chiến sĩ trên mặt trận ấv” 1 ; “Văn hoá 
giáo dục là một mặt trận quan trọng trong công cuộc xây 
dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc và đấu tranh thực hiện 
thông nhất nước nhà” 2 . 

Quan điểm của Hồ Chí Minh coi văn hoá là một mặt 
trận là quan điểm rất độc đáo, đòi hỏi các chiến sĩ chiến 
đấu trên mặt trận này vừa phải bền bỉ, kiên cường, dũng 
cảm, vừa phải biết sử dụng vũ khí của mình một cách sắc 
bén và có hiệu quả trong kháng chiến chổng ngoại xâm 
trước kia cũng như trong “cuộc chiến đấu khổng lồ” phục 
hưng và phát triển đất nước hiện nay. 

Ba chức năng trên đây được thực hiện trên các lĩnh 
vực khác nhau của mặt trận văn hoá. Tư tưởng Hồ Chí 
Minh vê các lĩnh vực chính của vãn hoá sẽ được trình bày 
trong phần tiếp theo. 

II. TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỂ 
CÁC LỈNH Vực CHÍNH CỦA VẢN HOÁ 

Văn hoá bao gồm nhiều lĩnh vực. ở đây tập trung làm 
rõ tư tưởng Hồ Chí Minh về ba lĩnh vực chính: Văn hoá 
giáo dục, văn hoá nghệ thuật, văn hoá và đòi sống mới. 


1. Sđd, t. 6, tr. 368. 

2. Sđd, t. 10, tr. 190. 

423 



1. Văn hoá giáo dục 

- Khi tìm thấy con đường cứu nước, Hồ Chí Minh đã bỏ 
nhiều công sức phân tích sâu sắc nền giáo dục phong kiến 
cũng như nền giáo dục thực dân, từ đó chuân bị cho 
những suy tư về việc xây dựng nền giáo dục của nước Việt 
Nam độc lập sau này. 

Nền giáo dục phong kiến là nền giáo dục từ chương, 
kinh viện xa ròi thực tế, không quan tâm đến thực 
nghiệm, coi kinh sách của thánh hiển là đỉnh cao của tri 
thức. Mẫu người của nền giáo dục phong kiến hưóng tới là 
kẻ sĩ, là người quân tử, là bậc trượng phu, hoàn toàn khác 
với kẻ bình dân. Phụ nữ bị tước quyền học vấn. 

Còn nền giáo dục thực dân là nền giáo dục ngu dân , 
không phải để mở mang trí tuệ và phát triển tư tưỏng cho 
dân, trái lại chỉ làm cho họ “đần độn thêm”. Đó là một nền 
giáo dục đồi bại , xảo trá và nguy hiểm hơn cả sự dốt nát. 
Nó “chỉ dạy cho họ một lòng "trung thực" giả dối, chỉ dạy 
cho họ biết sùng bái những kẻ mạnh hơn mình, dạy cho 
thanh niên yêu một Tổ quổc không phải là Tổ quốc của 
mình” 1 , chỉ giáo dục cho họ thái độ thờ ơ đốì với xã hội, xa 
rời đòi sông lao động và đấu tranh của nhân dân, học để 
lấy bằng cấp, dạy theo lối "nhồi sọ". Mục đích của nền giáo 
dục đó là đào tạo những người phục vụ cho chính quyền 
thực dân - tùy phái, thông ngôn, viên chức nhỏ... 

Hồ Chí Minh đã tô" cáo nền giáo dục thực dân trước thế 
giới, làm cho thế giới hiểu rõ thực chất của nền giáo dục 


1. Sđd , t. 1, tr. 399. 


424 



“ngu dân”, “nhồi sọ” của chủ nghĩa thực dân, đồng thời 
thức tỉnh nhân dân Việt Nam và nhân dân các nước thuộc 
địa vùng dậy đấu tranh chông chủ nghĩa thực dân. 

- Nền giáo dục mới của nước Việt Nam độc lập sau này 
đã được Hồ Chí Minh chuẩn bị từ những lớp bồi dưỡng 
cán bộ cách mạng của Hội Việt Nam Cách mạng thanh 
niên những năm 1925 - 1927. 

Sau khi chính quyền đã vê tay nhân dân, việc xây 
dựng một nền giáo dục mới đã chính thức được đặt ra như 
là một trong những nhiệm vụ chiến lược cơ bản lâu dài, 
đồng thời cũng là một nhiệm vụ cấp bách phải tiến hành 
ngay, không thể để chậm trễ: “Chúng ta có nhiệm vụ cấp 
bách là phải giáo dục lại nhân dân chúng ta. Chúng ta 
phải làm cho dân tộc chúng ta trỏ nên một dân tộc dũng 
cảm, yêu nưóc, yêu lao động, một dân tộc xứng đáng với 
nước Việt Nam độc lập” 1 . 

- Để xây dựng nền văn hoá giáo dục của nước Việt 
Nam độc lập, Hồ Chí Minh đã nêu ra nhiều quan điểm rất 
quan trọng. Những quan điểm ấy được Người nêu ra cùng 
với thực tiễn phát triển nền giáo dục của nước ta, định hướng 
cho văn hoá giáo dục phát triển đúng đắn và giành được 
những thành tựu to lớn. Nền văn hoá giáo dục mới ra đòi 
trong cách mạng và phát triển trong hai cuộc kháng chiến 
lâu dài, dưới sự lãnh đạo trực tiếp của Chủ tịch Hồ Chí Minh 
và của Đảng ta thực sự là niềm tự hào của nhân dân ta. 

Những quan điểm của Hồ Chí Minh vê vản hoá giáo 
dục tập trung ở những điểm sau đây: 


1. Sđd , t. 4, tr. 8. 


425 



a) Mục tiêu của văn hoá giáo dục là thực hiện cả ba 
chức năng của văn hoá bằng giáo dục, có nghía là bằng 
dạy và học. 

Dạy và học để mỏ mang dân trí, nâng cao kiến thức, bồi 
dưỡng tư tưởng đúng đắn và tình cảm cao đẹp, những phẩm 
chất trong sáng và phong cách lành mạnh cho nhân dân. 

Đó là đào tạo nhừng con người mới vừa có đức, vừa có 
tài, những công dân biết làm chủ để đóng góp tích cực vào 
sự nghiệp xây dựng và bảo vệ đất nước. Học không phải 
để chạy theo bằng cấp, mà phải có thực học. Học để làm 
việc, làm người, làm cán bộ. Người đặt việc học để làm cán 
bộ sau việc học để làm việc và làm người là hàm chứa ý 
nghĩa hoàn toàn khác với việc học để làm quan của xã hội 
cũ. Trong những mục tiêu đó, học làm người là khó nhất. 

Đó là “cải tạo trí thức cũ”, “đào tạo trí thức mới”, thực 
hiện “công nông trí thức hoá”, “trí thức công nông hoá”, 
xây dựng đội ngũ trí thức ngày càng đông đảo và có trình 
độ ngày càng cao. Trong đấu tranh giành độc lập tự do, trí 
thức đã có vai trò quan trọng; trong xây dựng chủ nghĩa 
xã hội, vai trò của trí thức lại càng quan trọng hơn. 

Nên văn hoá giáo dục còn phải đào tạo những lớp 
người kế tục sự nghiệp cách mạng, xây dựng đất nước 
giàu mạnh và văn minh để “theo kịp các nước khác trên 
hoàn câu’, “sánh vai cùng các cường quốc năm châu”. 
Tinh thần ây cũng được cô đọng trong câu nói: “Vì lợi ích 
mười năm thì phải trồng cây, vì lợi ích trăm năm thì phải 
trồng người” 1 . 


1. Sđd, t. 9, tr. 222. 


426 



Mở mang dân trí phải bắt đầu từ việc xoá nạn mù chữ , 
chông giặc dối , nâng cao dần trình độ, kết hợp phô cập với 
nâng cao ; biến nước ta thành một nước văn hoá cao. Thực 
hiện tư tưởng Hồ Chí Minh vể giáo dục, phong trào xoá nạn 
mù chữ, chông giặc dôt, bình dân học vụ, bố túc văn hoá, 
đào tạo trí thức mói đã đem lại những thành tựu hết sức 
rực rỡ cho nền giáo dục mối trong suổt thời kỳ vừa kháng 
chiên, vừa kiến quốc vô cùng oanh liệt của nhân dân ta. 

b) Phải tiến hành cải cách giáo dục để xây dựng một 
hệ thông trường lớp vói chương trình, nội dung dạy và học 
thật khoa học, thật hợp lý, phù hợp với những bước phát 
triển của ta. 

Nội dung giáo dục phải bao gồm cả văn hoá, chính trị, 
khoa học - kỹ thuật, chuyên môn nghê nghiệp, lao động. 
Người nói với thanh niên: Các cháu phải cô" gắng học tập kỹ 
thuật, văn hoá, chính trị... Nếu không học văn hoá, không có 
trình độ văn hoá thì không học tập được kỷ thuật, không học 
tập được kỹ thuật thì không theo kịp được nhu cầu về kinh 
tế nước nhà; nhưng phải chú ý học chính trị, vi nêu chỉ học 
văn hoá, kỹ thuật mà không có chính trị thì như người nhắm 
mắt mà đi. 

Học chính trị là học chủ nghĩa Mác- Lênin và đường lôi 
quan điểm của Đảng để hiểu rõ nhiệm vụ cách mạng, đồng 
thời xây dựng cho bản thân mình một phương pháp nhận 
thức đúng đắn trước những diễn biên phức tạp của cuộc 
sống, để từ đó vững tin vào lý tưởng cách mạng, tránh được 
mọi sai lầm vâp ngã. Để đạt kết quả, Hồ Chí Minh yêu cầu 
phải học một cách sáng tạo, chứ không phải học một cách 
giáo điểu, học một cách cẩn thận chứ không phải qua loa 


427 


đại khái. Học chủ nghĩa Mác- Lênin, như Người nói, 
không phải để “thuộc sách lầu lầu”, để biết “cụ Mác nói 
thế này cụ Lênin nói thế kia”, mà là “học tập cái tinh thần 
xử trí mọi việc, đổí với mọi người và đối với bản thân 
mình; là học tập những chân lý phổ biến của chủ nghĩa 
Mác - Lênin để áp dụng một cách sáng tạo vào hoàn cảnh 
thực tê của nước ta” l . 

Lại rất cần phải học tập khoa học, kỹ thuật, bởi chúng 
ta đang sống trong một thòi đại mà cuộc cách mạng khoa 
học và công nghệ hiện đại đang tiến như vũ bão, loài 
người đang vận dụng những thành tựu kỳ diệu của khoa 
học, kỹ thuật, công nghệ để đẩy mạnh sản xuất và cải tạo 
nhanh chóng bộ mặt của thê giới. Theo Hồ Chí Minh, trên 
nền tảng giáo dục chính trị và lãnh đạo tư tưởng tốt, phải 
nâng cao chất lượng văn hoá và chuyên môn , nhằm thiết 
thực giải quyết các vấn đê do cách mạng nước ta đề ra và 
trong một thòi gian không xa, đạt những đỉnh cao của 
khoa học và kỹ thuật”, 

Phải luôn luôn gắn nội dung giáo dục với thực tiễn 
Việt Nam, học đi đôi với hành, lý luận phải liên hệ với 
thực tế, học tập phải kết hợp với lao động. Có như vậy văn 
hoá giáo dục mới có tính hướng đích đúng đắn, rõ ràng, 
thiết thực. 

Trong quá trình xây dựng nền văn hoá giáo dục mới, 
Hồ Chí Minh yêu cầu phải tẩy sạch tàn dư của giáo dục 
nô dịch. Nhà trường không phải là nơi nhồi nhét quá thừa 
những kiên thức vô bổ, nhưng lại quá thiếu những kiến 


1. Sđd, tr. 292. 


428 



thức cần thiêt cho việc xây dựng kinh tế, quản lý xã hội và 
hình thành con người Việt Nam mới. 

Muôn đẩy mạnh sự nghiệp giáo dục phải phôi hợp cả 
ba khâu gia đình , nhà trường; xã hội . Sự yếu kém, lơi lỏng 
ở bất cứ khâu nào cũng đều hạn chê kêt quả của giáo dục, 
hơn nữa còn có thể đưa lại những hậu quả không thể 
lương trước đối với các lứa tuổi đang cần được giáo dục và 
đào tạo để chuẩn bị bước vào đời. 

c) Học ở mọi nơi, mọi lúc; học mọi người; học suốt đời; 
coi trọng việc tự học, tự đào tạo và đào tạo lại 

Đối vói mỗi người, học ở trường lớp chỉ là một phần, còn 
phần chủ yêu là phải học trong lao động, trong công tác, 
trong hoạt động thực tiễn. “Không phải chỉ ở tại nhà trường, 
có lên lớp, mâi học tập, tu dưỡng, rèn luyện và tự cải tạo 
được. Trong mọi hoạt động cách mạng, chúng ta đều có thể 
và đều phải học tập, tự cải tạo” 1 . Cũng không phải chỉ là 
những người thầy ở trong các trường lớp, mà còn tìm thấy 
người thầy ở những người xung quanh - bạn bè, đồng chí, 
đồng nghiệp và đặc biệt là nhân dân. Nếu bản thân mình là 
người thầy thì lại càng phải học nhiều hơn, như quan 
điểm mà Mác đã nêu ra từ lâu: người đi giáo dục cũng 
phải được giáo dục. Còn Hồ Chí Minh lại chỉ rõ: Người 
huấn luyện phải học thêm mãi thì mới làm được công việc 
huấn luyện của mình. Lênin khuyên chúng ta: “Học, học 
nữa, học mãi”. Mỗi người đều phải ghi nhớ và thực hành 
điểu đó, những người huấn luyện lại càng phải ghi nhớ 
hơn ai hết. Người huấn luyện nào tự cho mình là đã biết 


1. Sđd, tr. 284. 


429 



đủ rồi thi người đó dôt nhất. 

Hồ Chí Minh cũng thường nhắc lại câu nói của Khổng 
Tử: “Học không biết chán, dạy không biết mỏi” để khuyên 
mọi người. Quan điểm của Người là học không bao giờ đủ, 
còn sông còn phải học . 

Vấn đề kết hợp học với tự học, đào tạo với tự đào tạo và 
đào tạo lại đã được Hồ Chí Minh đặt ra từ rất sớm. Đây 
chính là quan điểm rất hiện đại trong lĩnh vực văn hoá 
giáo dục. 

Học tập là một quá trình lao động gian khổ. Phải rèn 
luyện những đức tính, những tập quán tốt trong học tập, 
và điều đó đòi hỏi vượt qua không ít khó khăn. Trước hết 
phải có tinh thần say mê học tập, phải có quyết tâm, phải 
có nghị lực để học tập không ngừng, hơn nữa còn phải có 
phương pháp đúng để học tập có kết quả. 

d) Phải không ngừng nâng cao đảng trí 

Nếu nâng cao dân trí là mục tiêu của giáo dục đối với 
các tầng lớp nhân dân, thì nâng cao đảng trí phải là mục 
tiêu của giáo dục đối với cán bộ, đảng viên. Giáo dục cán 
bộ, đảng viên là vấn đề đã được Hồ Chí Minh đặc biệt 
quan tâm trong suốt cuộc đời của Người. 

Đối với cán bộ, đảng viên, Người đòi hỏi “phải nâng cao 
sự tu dưỡng về chủ nghĩa Mác- Lênin để dùng lập trường, 
quan điểm, phương pháp chủ nghĩa Mác - Lênin mà tổng 
kết những kinh nghiệm của Đảng ta, phân tích một cách 
đúng đắn những đặc điểm của nước ta. Có như thế, chúng 
ta mỏi có thể dần dần hiểu được quy luật phát triển của 
cách mạng Việt Nam định ra được những đường lối, 
phương châm, bước đi cụ thể của cách mạng xã hội chủ 


430 


nghĩa thích hợp vối tình hình nưốc ta” 1 . Không hiếu quy 
luật, làm sai quy luật mà vẫn tưởng là đúng, đó là bài học 
đã phải trả giá ở nhiều nước xã hội chủ nghĩa, trong đó có 
nước ta. Chính vì vậy, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 
VI của Đảng đã rút ra nhiều bài học lớn, trong đó có bài 
học phải xuất phát từ thực tiễn, làm theo đúng quy luật, 
không phải chỉ là những quy luật phổ biến chung của chủ 
nghía xã hội, mà còn là những quy luật của cách mạng 
Việt Nam, như Hồ Chí Minh đã nêu ra trong buổi khai 
giảng khoá học đầu tiên của trường Đảng cao cấp năm 
1957. 

Cán bộ, đảng viên phải học tập văn hoá, khoa học, kỷ 
thuật, kinh tế, quản lý: “Công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã 
hội... đòi hỏi Đảng ta phải nắm vững khoa học và kỹ 
thuật, do đó mỗi đảng viên đều phải cô gắng học tập văn 
hoáy học tập khoa học và kỹ thuật” 2 ] “Cán bộ chính trị 
phải chú trọng học tập kinh tế, kỹ thuật đế lãnh đạo sản 
xuất được tốt. Cán bộ chính trị phải biết kỹ thuật, không 
biết, chỉ chính trị suông, không lãnh đạo được” 3 . Đối với 
cán bộ, “ai lãnh đạo ngành hoạt động nào thì phải biết 
chuyên môn ngành ấy”. Có như vậy mới không rơi vào 
tình trạng lãnh đạo chung chung, quyêt định những vấn 
đề mà mình không hiểu biết. Những chỉ dẫn của Hồ Chí 
Minh càng có ý nghĩa quan trọng để cán bộ, đảng viên 
nâng cao tầm trí tuệ trong điều kiện đất nước đi vào kinh 


1. Sđd, t. 8, tr. 494. 

2. Sđd, t. 10, tr. 21. 

3. Sđd t t. 12, tr. 22. 


431 



tê thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và nhân loại 
đang bưốc vào nền văn minh tin học vối những biến đổi không 
thể lường trước được. 

Những quan điểm của Hồ Chí Minh về văn hoá giáo 
dục là một hệ thống quan điểm rất phong phú và hoàn 
chỉnh. Nếu những quan điểm ấy đã được thực hiện, từ đó 
đem lại những thành tựu và niềm tự hào to lớn cho nền 
giáo dục mới Việt Nam trong mấy thập niên cách mạng và 
kháng chiên, thì sự suy thoái của nền giáo dục nưóc ta 
hiện nay đòi hỏi chúng ta lại phải nghiên cứu để quán 
triệt hơn nữa những quan điểm ấy, nhằm đưa cuộc cải 
cách giáo dục tiếp tục tiến lên phía trước. 

2. Văn hoá văn nghệ 

Văn nghệ là biểu hiện tập trung nhất của nền văn hoá, 
là đỉnh cao của đời sông tinh thần, là hình ảnh của tâm 
hồn dân tộc. Trong chiều dài lịch sử, dân tộc Việt Nam là 
một dân tộc rất quý trọng văn nghệ. Văn nghệ đã trở 
thành nhu cầu không thể thiếu của nhân dân ta. 

Tiếp nổi truyền thong của dân tộc, Hồ Chí Minh đặc biệt 
coi trọng văn nghệ. Từ một người đi tìm đường trỏ thành 
người dẫn đường cho cả dân tộc đi đến độc lập tự do, Người 
đã khai sinh ra một nền văn nghệ cách mạng, và bản thân 
Người lại là chiên sĩ tiên phong trong sáng tạo văn nghệ, 
trên rất nhiều bình diện - truyện ký, kịch, thơ ca, chính luận, 
lý luận văn nghệ. Những cống hiến to lớn của Người về văn 
nghệ là một bộ phận rất đặc sắc trong toàn bộ sự nghiệp của 
Ngưòi đã để lại cho Đảng, cho dân tộc. 

Tư tương Hô Chí Minh về văn nghệ bao gồm nhiều 


432 


quan điểm lớn. Dưới đây sẽ trình bày những quan điểm 
chủ yếu nhất. 

a) Văn nghệ là mặt trận, nghệ sĩ là chiến sĩ, tác phẩm 
vẫn nghệ là vũ khí sắc bén trong đấu tranh cách mạng, 
trong xây dựng xã hội mới, con người mới . 

Tư tưởng này đã được thể hiện từ những năm 20 của 
thế kỷ XX, khi Hồ Chí Minh còn đang bôn ba ỏ nước ngoài 
tìm đường cứu nước. 

Từ bài viết đầu tiên Yêu sách của nhản dẩn An Nam 
đàng trên báo Nhân đạo của Đảng Xã hội Pháp ngày 18- 
6-1919, đến hàng loạt bài báo và tác phẩm khác như Đông 
Dương , Con rồng tre , Con người biết mùi hun khói , Hành 
hình kiểu Lm-sơ, Bản án chế độ thực dân Pháp , Đường 
Kách mệnh,v.v., ngòi bút xung trận của Nguyễn Ái Quổc 
đã không mệt mỏi vạch trần bộ mặt tàn ác, âm mưu thâm 
độc của bọn thực dân đế quốc, tố cáo tội ác của chúng 
trước thê giới, đồng thời thức tỉnh nhân dân Đông Dương 
và các dân tộc thuộc địa đứng lên tự giải phóng. 

Người tố cáo sự đầu độc văn hoá, đàn áp nền văn hoá 
dân tộc: Mọi người đều biết rằng, để đặt ách thông trị của 
chúng, bọn cá mập thực dân đã phá hoại tất cả các phong 
tục tập quán và nên văn minh của dản tộc bị xâm chiêm... 
Muôn biến một dân tộc thành nô lệ thì phải làm cho dân 
tộc đó càng ít văn hoá chừng nào tốt chừng ấy, phải ban 
cho dân tộc đó “một nền giáo dục theo chiều nằm chứ 
không phải theo chiều đứng” như viên toàn quyền Merlin 
đã từng nói. 

Người dùng vãn hoá đả kích cái gọi là “công lý” mà bọn 
thực dân đem thi hành ỏ các nước thuộc địa: “Công lý 


28-Giáo trinh TT 


433 


được tượng trưng bằng một người đàn bà dịu hiền, một 
tay cầm cân, một tay cầm kiếm. Vì đường từ Pháp đên 
Đông Dương xa quá, xa đến nỗi sang được tới đó thì cán 
cân đã mất thăng bằng, đĩa cân đã chảy lỏng ra và biến 
thành những tẩu thuỗíc phiện hoặc những chai rượu ty, 
nên người đàn bà tội nghiệp chỉ còn lại độc cái kiếm để 
chém giết. Bà chém giết đến cả người vô tội, và nhất là 
người vô tội . 

Người dùng văn hoá cổ vũ tinh thần đấu tranh, nổi 
dậy của nhân dân bị áp bức: “Không: người Đông Dương 
không chết , người Đông Dương vẫn sông , sông mãi mãi. 
Sự đầu độc có hệ thống của bọn tư bản thực dân không 
thể làm tê liệt sức sống, càng không thể làm tê liệt tư 
tưởng cách mạng của người Đông Dương. Luồng gió từ 
nước Nga thợ thuyên, từ Trung Quôc cách mạng hoặc từ 
An Độ chiến đấu đang thổi đến giải độc cho người Đông 
Dương... Đằng sau sự phục tùng tiêu cực, người Đông 
Dương giấu một cái gì đang sôi sục, đang gào thét và sè 
bùng nổ một cách ghê gớm, khi thòi cơ đến. Bộ phận ưu tú 
có nhiệm vụ phải thúc đẩy cho thời cơ đó mau đến. 

Sự tàn bạo của chủ nghĩa tư bản đã chuẩn bị đất rồi: 
Chủ nghĩa xã hội chỉ còn phải làm cái việc là gieo hạt 
giông của công cuộc giải phóng nữa thôi” 1 2 . 

Chính những người cộng sản Pháp đã thừa nhận 
Nguyễn Ái Quổc là người thầy đã giúp họ hiểu thế nào là 
chủ nghĩa thực dân. Người đã trỏ thành một trong những 


434 


1. Sđd, t. 2, tr. 91. 

2. Sđd , t. 1. tr. 28. 



chiên sĩ tiên phong chống chủ nghĩa thực dân đê quốc ỏ 
đầu thê kỷ XX. Nhừng chính luận, những tác phẩm văn 
nghệ của Người đã thực sự là vũ khí sắc bén đánh thẳng 
vào những tên đầu sỏ của chủ nghĩa thực dân Pháp như 
bộ trưỏng thuộc địa, toàn quyền và toàn bộ những tên 
thực dân xấu xa, những tên quan cai trị tàn ác, những tên 
vua quan phong kiến cam chịu làm tôi tố cho bọn ngoại 
xâm, và đã thổi một luồng gió cách mạng về quê hương minh 
củng như đên các nước thuộc địa khác. 

Từ đầu những năm 40 của thế kỷ XX, sau khi trở vê 
nước cùng với Đảng trực tiếp lãnh đạo phong trào cách 
mạng Việt Nam cho đến cuối đòi, nhửng tác phẩm văn 
nghệ của Hồ Chí Minh đã có ý nghĩa rất quan trọng trong 
việc tuyên truyền, giáo dục, cổ vũ, động viên nhản dân cả 
nưỏc trong khỏi nghĩa giành chính quyên, trong kháng 
chiến chông ngoại xâm, trong xây dựng nền văn nghệ mới, 
xã hội mói, con người mối. Ba mươi bài ca Việt Minh , Lịch 
sử nước ta gồm 210 câu thơ lục bát, nhừng bài thơ làm ở 
Pắc Bó đãng trên báo Việt Nam độc lập, Nhật ký trong từ, 
Sửa đổi lối làm việc , Đời sông mới , Cách viết , Vừa đi 
đường , vừa kể chuyện , Giấc ngủ lồ năm , hàng loạt các bài 
thơ chúc tết hay xướng hoạ với các nhân sĩ yêu nước, 
những bài thơ làm ở chiến khu Việt Bắc hay sau một buổi 
bàn việc quân, những bức thư gửi các hội nghị văn hoá 
văn nghệ, những bài nói chuyện với giới văn nghệ sĩ - những 
nghệ sĩ tạo hình, sân khấu, điện ảnh, xiếc, những người viêt 
văn, viết báo, V.V., tất cả đã chứng tỏ Hồ Chí Minh không 
những là lãnh tụ tối cao của Đảng và dán tộc, mà còn luôn 
luôn là chiến sĩ tiên phong trên mặt trận văn hoá văn nghệ. 


435 


Quan điểm “Văn nghệ là mặt trận, nghệ sĩ là chiến sĩ, 
tác phẩm văn nghệ là vũ khf của Người đặc biệt có ý 
nghĩa to lớn trong việc tập hợp ngày càng đông đảo văn 
nghệ sĩ vào một mặt trận, làm cho họ trồ thành những 
chiến sĩ chiến đấu bằng vũ khí sắc bén của mình theo tinh 
thần: 

“Nay ỏ trong thơ nên có thép 
Nhà thơ cũng phải biết xung phong”. 

Những chiến sĩ trên mặt trận văn hoá văn nghệ bước vào 
cuộc chiến đấu đã thực hiện lời kêu gọi của Hồ Chí Minh: 

“Ngòi bút của các bạn cũng là những vũ khí sắc bén 
trong sự nghiệp phò chính trừ tà” 1 . 

“Cũng như các chiến sĩ khác, chiến sĩ nghệ thuật có ' 
nhiệm vụ nhất định, tức là phụng sự kháng chiến, phụng 
sự Tổ quỗc, phụng sự nhân dân, trước hết là công, nông, 
binh. 

Để làm trọn nhiệm vụ, chiến sĩ nghệ thuật cần có lập 
trường vững, tư tưởng đúng... đặt lợi ích của kháng chiến, 
của Tổ quốc, của nhân dân lên trên hết, trước hết” 2 . 

Hơn nữa, người chiến sĩ trên mặt trận văn nghệ lại 
phải có tài năng sáng tạo do chính yêu cầu của văn nghệ 
đặt ra. Vì vậy, ngoài việc nâng cao trình độ chính trị, văn 
hoá, nghê nghiệp, nâng cao hiểu biết về cuộc sống và con 
người, Hồ Chí Minh vẫn thường căn dặn văn nghệ sĩ phải 
bồi dưỡng phẩm chất và tài nảng - những điều kiện cần 
thiết cho sáng tạo văn nghệ. Một tác phẩm văn nghệ nhất 


436 


1. Sđd , t. 5, tr. 131. 

2. Sđd , t. 6, tr. 368. 



thiêt phải do tài năng sáng tạo của cá nhân văn nghệ sĩ 
quyết định. 

Điều đó được thể hiện rất sinh động trong nền văn 
nghệ cách mạng của nưốc ta suôt mấy chục nãm qua. 

b) Văn nghệ phải gắn với thực tiễn của đời sông nhân 
dân. 

Thực tiễn đời sống của nhân dân ta là lao động sản xuất, 
chiến đấu, sinh hoạt và xây dựng cuộc sống mới. Vãn nghệ 
vừa phản ánh thực tiễn ấy, vừa hướng cho nhân dân thúc 
đẩy sự phát triển của thực tiễn ấy theo quy luật của cái đẹp. 

Sau Cách mạng Tháng Tám, không ít văn nghệ sĩ vẫn 
còn chưa tìm ra hướng đi đúng trong sáng tác, Hồ Chí 
Minh đã rất quan tâm giúp họ thoát ra khỏi tình trạng 
lúng túng đó. Khi đến thăm phòng triển lãm văn hoá 
(tháng 10 - 1945), Người ân cần trao đổi với các hoạ sĩ: 

“Những bức tranh này tỏ rõ các nghệ sĩ của ta lâu nay 
đều đã cô' gắng tìm một con đường đi. Nhưng tiếc một điều 
là không muôn đi dưới đất, mà cứ vút lên trời: chất mơ 
mộng quá nhiều, mà cái chân thật của sinh hoạt rất ít...”. 

“Thật là một thế giới tiên! Nhưng tôi nhố mường tượng 
như Lỗ Tấn, nhà đại văn hào cách mạng Trung Hoa đã 
nói ở đâu một câu đại ý như thế này: Người trần lên tiên 
có lẽ cũng thích thật. Nhưng nhìn thấy mãi cái đẹp không 
thay đổi, rồi cũng thấy chán, thấy nhạt nhẽo và mới biêt 
rằng muôn tìm thấy sự thay đổi , sự ham mê thật thì phải 
trở vê với cuộc sinh hoạt thực tại của con người” 1 . 


1. Hồ Chí Minh: Văn hoá nghệ thuật củng là một mặt trận , 
Nxb. Văn học, Hà Nội, 1981, tr. 344- 345. 


I 


437 



Chỉ có thực tiễn đòi sông của nhân dân mới đem lại 
nguồn sinh khí vô tận cho vãn nghệ. Thực tiễn ấy cung cấp 
những chất liệu không bao giò cạn cho văn nghệ sĩ, từ đó với 
tài năng sáng tạo của mình và tinh thần nhân văn luôn 
hướng vê những người lao động, văn nghệ sĩ có thể nhào nặn, 
thãng hoa để tạo nên những tác phẩm có giá trị có sức sống 
vượt qua giới hạn của không gian và thòi gian. Những tác 
phẩm văn nghệ lốn của những nghệ sĩ lốn thuộc nhiêu dân 
tộc từ trước đến nay trở thành tài sản chung của nhân loại 
đã chứng minh điều đó. 

Theo tinh thần đó, Hồ Chí Minh đã nêu ra yêu cầu 
quan trọng bậc nhất đỗì với chiến sĩ văn nghệ là phải 
“thật hoà mình với quần chúng” và không được quên rằng 
“... chỉ có nhân dân mới nuôi dưõng cho sáng tác của nhà 
vãn bằng những nguồn nhựa sông. Còn nếu nhà văn quên 
điều đó - nhân dân cũng sẽ quên anh ta” 1 . 

Những chất liệu của cuộc sống không phải tự nhiên 
đến với vãn nghệ sĩ. Muốn nắm được nhừng chất liệu đó, và 
rút ra từ đó những gì cần thiết cho sáng tác, thì như Hồ 
Chí Minh nói, vãn nghệ sĩ phải “liên hệ và đi sâu vào đời 
sông của nhân dân” 2 để “hiểu thấu” tâm tư, tình cảm và 
nguyện vọng của nhân dân, cuộc đòi và sô phận của biết 
bao nhiêu con người trong các tầng lớp nhân dân đông đảo. 

Nguồn nhựa sông mà nhân dân đem lại để nuôi dưỡng 
cho sáng tác của văn nghệ sĩ không phải chỉ là thực tiễn 


1. Sđd , tr. 516. 

2. Hô Chí Minh: Toàn tập , Nxb. Chính trị quôc gia, Hà Nội, 
2000, t. 6, tr. 368. 


438 



đời sông vô cùng phong phú, mà còn là những tinh hoa trong 
sáng tác dân gian đã được chắt lọc từ thế hệ này sang thế hệ 
khác. Nhân dân không phải chỉ là người hưởng thụ, mà còn 
là người sáng tác văn hoá văn nghệ, điều mà chúng ta 
thường gọi là sáng tác dân gian. Hồ Chí Minh đã chỉ rõ: "... 
quần chúng không phải chỉ sáng tạo ra những của cải vật 
chất cho xã hội. Quần chúng còn là người sáng tác nữa... 
Những câu tục ngữ, những câu vè, ca dao rất hay là những 
sáng tác của quần chúng... Những sáng tác ấy là những hòn 
ngọc quý” 1 , mà văn nghệ sĩ cần phải dày công nghiên cứu, 
học tập, hấp thu cho được những tinh hoa đó trong sáng tác 
của mình. 

c) Phải có những tác phẩm văn nghệ xứng đáng với 
thời đại mới của đất nước và dân tộc. Phải phản ánh cho 
hay, cho chân thật sự nghiệp cách mạng của nhẫn dân 

Tại Đại hội văn nghệ toàn quốc lần thứ III, ngày 1-12- 
1962, Hồ Chí Minh đã nói vối văn nghệ sĩ: “Quần chúng 
đang chờ đợi những tác phẩm văn nghệ xứng đáng với 
thòi đại vẻ vang của chúng ta” 2 . Tác phẩm văn nghệ xứng 
đáng với thời đại phải là những tác phẩm miêu tả vừa 
hay, vừa chân thật sự nghiệp cách mạng của nhân dân. 
Tác phẩm đó phải phục vụ quần chúng nhân dân đông 
đảo, được quần chúng yêu thích, đem lại những chuyển 
biến tích cực trong tư tưởng, tình cảm, tâm hồn của mọi người. 

Như vậy theo tư tưởng Hồ Chí Minh, văn nghệ phục 
vụ quần chúng không phải là hạ thấp nghệ thuật, không 


1. Sđd, t, 9, tr. 250. 

2. Sđd, t. 10, tr. 646. 

439 



phải là cung cấp cho họ những sản phẩm “loại hai”, những 
món ãn tinh thần được chế biến vội vàng, mà phải là 
những tác phẩm có tính nghệ thuật cao. 

Tính nghệ thuật cao trưốc hết phải là tác phẩm hay. 
Về điều này, Hồ Chí Minh đã chỉ rõ: "... một tác phẩm văn 
chương không cứ dài mới hay. Khi nào tác phẩm ấy chỉ 
diễn đạt vừa đủ những điểu đáng nói, khi nó được trình 
bày sao cho mọi người ai củng hiểu được, và khi đọc xong độc 
giả phải suy ngẫm, thì tác phẩm ấy mới xem như là một tác 
phẩm hay và biên soạn tốt” 1 2 . 

Người thường chê những người viết dài và rỗng, dài vê 
hình thức, rỗng về nội dung; “Nhiều anh em hay viết dài. 
Viết dòng này qua dòng khác, trang này qua trang khác, 
Nhưng không có ích cho người xem. Chỉ làm tôn giấy tốn 
mực, mất công người xem... 

Viết làm gì dài dòng và rỗng tuếch như thế? Chỉ có 

một cách trả lòi: là quyết không muôn cho quần chúng 

_ __ 

xem . 

Tính nghệ thuật cao còn phụ thuộc vào nội dung của 
tác phẩm phải chân thực và phong phú, hình thức của nó 
phải trong sáng và vui tươi, tạo nên sự hấp dẫn vì sự bổ 
ích của nó đôi với quần chúng: “Quần chúng mong muôn 
những tác phẩm có nội dung chân thật và phong phú, có 
hỉnh thức trong sáng và vui tươi. Khi chưa xem thì muôn 
xem, xem rồi thì có bổ ích ” 3 . 


440 


1. Sđd t t. 2, tr. 157. 

2. Sđd, t. 5, tr. 299. 

3. Sđd, t. 10, tr. 646-647. 



Văn nghệ đương nhiên cần đến sự hư cấu, nhưng hư 
cấu phải trên cái nền hiện thực, xuất phát từ hiện thực, 
để rồi trở lại phục vụ hiện thực, nâng hiện thực lên cao 
hơn nừa. Giữa lúc cuộc kháng chiến chông thực dản Pháp 
đang ở vào giai đoạn quyết liệt (1951), Hồ Chí Minh căn 
dặn văn nghệ sĩ phải “bày tỏ được cái tinh thần anh dũng 
và kiên quyêt của quân và dân ta, đồng thời để giúp phát 
triển và nâng cao tinh thần ấy” 1 . Đến những năm 60 của 
thê kỷ XX, Người đã nói những tác phẩm mà quần chúng 
chò đợi là “những tác phẩm ca tụng chân thật nhửng 
người mới, việc mới chẳng những đế làm gương mẫu cho 
chúng ta ngày nay, mà còn đê giáo dục con cháu ta đời sau” 2 . 

Phản ánh chân thực không phải chỉ dừng lại ơ chỗ 
phản ánh những gì đã có trong đời sông của nhản dân, mà 
còn phải hướng nhân dân loại bỏ cái giả, cái sai, cái không 
đúng, cái dỏ, cái xấu để vươn tới cái ỉý tưởng - đó chính là 
sự phản ánh có tính hướng đích của văn nghệ. 

Một luận điểm quan trọng mà Hồ Chí Minh đặt ra cho 
văn nghệ là các tác phẩm văn nghệ phải phong phú, đa 
dạng, không thể đơn điệu, nghèo nàn. Có như vậy, văn 
nghệ mới đáp ứng được nhu cầu rất đa dạng của các tầng 
lớp nhân dân. Người nêu rõ: “... cần làm cho món ăn tinh 
thần được phong phú, không nên bắt mọi người chỉ được 
ăn một món thôi. Cũng như vào vườn hoa, cân cho mọi 
người được thấy nhiều loại hoa đẹp” 3 . Định hướng thâm 


1. Sđd t t. 6, tr. 368. 

2. Sđd, t. 10, tr. 646. 

3. Sđd , t. 12, tr. 551. 


441 



mỹ cho quần chúng là hoàn toàn cần thiết, nhưng 
không có nghĩa là bắt ép mọi người chỉ ăn một món duy 
nhất. Chỉ có một mục tiêu, lý tưởng là độc lập dân tộc 
và chủ nghĩa xã hội, và đó cũng là “đề tài” bao trùm 
nhất của Hồ Chí Minh: “Về nội dung viết, mà các cô các 
chú gọi là “đề tài”, thì tất cả những bài Bác viết chỉ có 
một "đê tài" là: chông thực dân đế quốc, chống phong kiến 
địa chủ, tuyên truyền độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã 
hội” 1 . Đó cũng là đề tài bao trùm của giới văn nghệ sĩ nước 
nhà. Nhưng văn nghệ thế hiện đê tài bao trùm dó bằng 
nhiêu thể loại, nhiều tác phẩm khác nhau, cung cấp cho 
xã hội nhiều món ăn khác nhau, đương nhiên phải là 
những món ãn bổ ích cho đòi sống tinh thần của con người 
và xã hội. Chính điều đó mở ra con đường sáng tạo không 
giới hạn của văn nghệ sĩ. 

3. Văn hoá đời sống 

Tháng 1-1946, Chủ tịch Hồ Chí Minh phát động phong 
trào xầy dựng Đời sống mới. Tháng 4-1946, Người ký sắc 
lệnh thành lập uỷ ban Trung ương vận động Đòi sông 
mới. Tháng 3-1947, Người viêt cuôn sách Đời sống mới để 
hướng dẫn việc xây dựng Đời sông mới trong các tầng lớp 
nhân dân, trong toàn xã hội. 

Như vậy là việc xây dựng Đời sống mới đã được Hồ Chí Minh 
nêu ra từ rât sớm, khi vân đề lôi sông, nêp sống, phong 
cách sông, chât lượng sông... hầu như chưa được bàn đến 

một cách rộng rãi ở các nước. Nét nổi bật của cuộc vận 

' ■ * 


1. Sđd, t. 9, tr. 419. 


442 



động này là nó đã nhanh chóng trở thành một phong trào 
quần chúng sôi nổi ngay từ khi cách mạng mói thành công 
và nhân dân ta đã phải đi ngay vào cuộc kháng chiến 
chông ngoại xâm hết sức quyết liệt, cuộc sống còn trăm bê 
thiếu thôn. Cuộc vận động đã có ý nghĩa quan trọng trong 
việc thực hiện chủ trương vừa kháng chiến vừa kiên quốc, 
tạo nên những chuyển biên to lớn trong đời sống văn hoá 
của nhân dân ta. 

Quan điểm xây dựng đời sông mới thực sự là quan 
điểm rất độc đáo của Hồ Chí Minh vê văn hoá. Văn hoá là 
bộ mặt tinh thần của xã hội, nhưng bộ mặt tinh thần ấy 
không phải là cái gì cao siêu, trừu tượng, mà lại được thể 
hiện ra ngay trong cuộc sống hàng ngày của mỗi người, 
rất dễ hiểu, dễ thấy. Điều ấy đã được Hồ Chí Minh chỉ ra 
khi nói về nội dung của đòi sông mới, cũng như cách thức 
xây dựng đời sông mới trong một nước Việt Nam độc lập. 

Khái niệm Đời sôhg mới được Hồ Chí Minh nêu ra bao 
gồm cả đạo đức mới , lối sôhg mới và nếp sống mới. Ba nội 
dung ấy có quan hệ mật thiêt với nhau, trong đó đạo đức 
đóng vai trò chủ yêu. Đạo đức gắn liền với lôi sông và nêp 
sống, và nói chung lại được thể hiện trong lối sống và nếp 
sống. Chính vì vậy việc xây dựng đạo đức mới phải được 
tiến hành đồng thòi với việc xây dựng lối sông mới và nêp 
sông mới. Có dựa trên cái nển đạo đức mới thì mới xây 
dựng được lôi sông, nêp sông mới lành mạnh, VUI tươi, 
hướng con người tới tầm cao của văn hoá, cua một đât 
nước độc lập và xã hội chủ nghĩa. 

a) Đạo đức mới 

Đời sông mới trước hêt bao gôm đợo đưc mơi. Ve van 


443 


thực hành đòi sống mới 


đề này, Hồ Chí Minh đã viết: "... 
là Cần, Kiệm, Liêm, Chính” 1 ; 

“Nếu không giữ đúng cần, Kiệm, Liêm, Chính thì dễ 

trở nên hủ bại, biên thành sâu mọt cúa dân 2 ; 

“Nêu cao và thực hành cần, Kiệm, Liêm, Chính tức là 

nhen lửa cho đòi sông mới” 3 . 

(Tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh đã được trình bày kỹ ỏ 
chương IX của tập sách này, vì vậy ở đây chỉ trình bày về 
vấn đề lối sống và nêp sông). 

b) Lối sông mới 

Lôi sông Hồ Chí Minh (lôi sống mà Hồ Chí Minh xây 
dựng cho mọi người và thể hiện ngay ở bản thân mình) trưốc 
hết là lối sống có lý tưởng, có đạo đức. Đó còn là lõi sông văn 
minh, tiên tiến, kết hợp hài hoà truyền thông tốt đẹp của 
dân tộc và tinh hoa vản hoá của nhân loại. 

Cùng với việc bồi dưỡng, nâng cao đạo đức, việc xây 
dựng đòi sổng mối đòi hỏi phải “sửa đổi những việc rất 
cần thiết, rất phổ thồng, trong đòi sống của mọi người, tức 
là sửa đổi cách ăn, cách mặc, cách ở, cách đi lại, cách làm 
việc” 4 . Theo Hồ Chí Minh, đó là năm cách phải sửa đổi đối 
với mỗi người cũng như đối vối một tập thể, một cộng 
đồng. Theo ngôn ngữ thường dùng hiện nay thì đây là 
phong cách sống (sinh hoạt, ứng xử) và phong cách làm 
việc, hoặc gọi chung là lôi sông mới. 

Con người phải làm sao có ăn, mặc, ở, đi lại, có nghĩa 
là phải giải quyêt được những nhu cầu cần thiết trước hết 


444 


1, 2. Sđd , t. 5, tr. 94, 104. 

3, 4. Sđd , tr. 110, 95. 



đê tồn tại, rồi mới có thể nghĩ đến làm văn thơ, làm triêt 
học, V.V., điều này đã được c. Mác nêu rõ trong học thuyêt 
của ông. Tiêp nối tư tưởng của c. Mác, Hồ Chí Minh lại 
nói đên cách ăn, cách mặc, cách ở... thế nào cho đúng với 
đời sông mới mà chúng ta cần phải xây dựng, có nghĩa là 
nói về mặt văn hoá của ăn, mặc, ỏ, V.V.. Mặt văn hoá của 
ăn, mặc, ở không phụ thuộc vào những thứ dùng để ăn, 
mặc, ở nhiều hay ít, sang trọng hay đơn giản, mà lại phụ 
thuộc vào lối sông có hay không có văn hoá của con người. 

Theo Hồ Chí Minh, phải xây dựng một phong cách 
sống khiêm tốn, giản dị, chừng mực, điểu độ, ngăn nắp, vệ 
sinh, yêu lao động, biết quý trọng thời gian, ít lòng ham 
muôn về vật chất, về chức - quyền - danh - lợi. Trong quan 
hệ với nhân dân, bạn bè, đồng chí, anh em thì cởi mơ, 
chân tình, ân cần, tế nhị; giàu tình yêu thương quý mến 
con người, trân trọng con người; đối với mình thì chặt chẽ, 
đổì với người thì khoan dung, độ lượng. 

Làm Chủ tịch nước, Người vẫn nhà gỗ đơn sơ, quần áo 
vải. Người cho rằng, “Cách ăn mặc phải sạch sẽ, giản 
đơn, chât phác, chớ lượt thượt, xa xỉ, loè loẹt” 1 . Không 
phải Người phủ nhận nhu cầu chính đáng của mỗi người 
trong việc cải thiện và nâng cao các điều kiện sinh hoạt 
ăn, mặc , ở của mình ngày càng tôt hơn. Người chỉ rỏ răng: 
Người ta ai cũng muôn ăn ngon mặc đẹp, nhưng muôn 
phải cho đúng thời, đúng hoàn cảnh. Trong lúc nhân dản 
ta còn thiếu thôn mà một người nào đó muôn riêng hương 
ăn ngon mặc đẹp, như vậy không có đạo đức. 


1. Sđd, tr. 99. 


445 



Người chỉ rõ phong cách làm việc phải bao gồm tác 
phong quần chúng, tác phong tập thể - dân chủ, tác phong 
khoa học. Ba loại tác phong đó đều có những nội dung rất 
cụ thể, phong phú và có quan hệ mật thiêt với nhau. 
Những tác phong ấy được thể hiện ra khi mỗi người hoàn 
thành nhiệm vụ được giao, nhất là đối với những người ở 
cương vị quản lý, lãnh đạo. Phong cách làm việc đó trước 
kia rất cần thiết, hiện nay lại càng cần thiết hơn. 

Phong cách làm việc của Hồ Chí Minh đã thể hiện rất rõ 
những nội dung trên đây, tiêu biểu cho một lãnh tụ của quần 
chúng. Chỉ cần xem cách Người nói cho quần chúng nghe, 
viết cho quần chúng đọc là thấy được điểu đó. 

Là người có học vấn uyên bác cổ kim Đông Tây, thông 
thạo nhiều ngoại ngữ, nhưng Người luôn luôn thể hiện 
một cách viết, cách nói chân thật - dễ hiểu mà tê nhị, mộc 
mạc - bình dân mà không thô thiển. Người rất không ưa 
sự phô trương hình thức, sự cầu kỳ rắc rối trong cách biểu 
hiện. Tư tưởng của Người đi thẳng đến quần chúng và mọi 
người đều có thể hiểu được, nhớ được và làm được. 

c) Nếp sống mới 

Quá trình xây dựng lối sống mới cũng là quá trình làm 
cho lôi sông mới dần dần trở thành thói quen ở mỗi người, 
thành phong tục tập quán của cả một cộng đồng, trong 
phạm vi một địa phương hay mở rộng ra cả nước và bây 
giờ thường gọi là nếp sông mới hay nếp sống văn minh. 

Nêp sông mới mà chúng ta xây dựng phải kế thừa 
những truyền thông tinh thần tốt đẹp, những thuần 
phong mỹ tục lâu đời của nhân dân ta. 

Tháng 6-1957, về thăm quê hương Nghệ Tình, Hồ Chí Minh 


446 


nói: “Nhân dân ta nói chung củng như nhân dân Hà Tĩnh 
nói riêng, có một truyền thông tốt đẹp, nhưng hiện nay về 
thuần phong mỹ tục bị kém sút... Vì vậy, đồng bào phải cô 
gắng xây dựng lại thuần phong mỹ tục để hạn chế và tiễu 
trừ những tệ nạn đó” 1 . 

Hồ Chí Minh dạy chúng ta chẳng những phải kế thừa 
mà còn phải phát triển nhừng thuần phong mỹ tục, đồng 
thòi phải biêt cải tạo những phong tục tập quán cũ lạc 
hậu; bổ sung những cái mới tiến bộ mà trước chưa có. 

“Đòi sông mới không phải cái gì cũ cũng bỏ hết, không 
phải cái gì củng làm mỏi. 

Cái gì cũ mà xâu , thì phải bỏ. Thí dụ: Ta phải bỏ hết 
tính lười biếng, tham lam. 

Cái gì củ mà không xấu, nhưng phiền phức thì phải 
sửa đổi lại cho hợp lý. Thí dụ: Đơm cúng, cưối hỏi quá xa 
xỉ, ta phải giảm bớt đi. 

Cái gi củ mà tốt, thì phải phát triển thêm. Thí dụ: Ta 
phải tương thân tương ái, tận trung với nước, tận hiêu với 
dân hơn khi trước. 

Cái gi mới mà hay , thì ta phái làm. Thí dụ: An ở cho 
hợp vệ sinh, làm việc cho có ngăn nắp” 2 . 

Việc sửa đổi những thói quen, phong tục, tập quán 
không còn phù hợp, loại bỏ những cái xấu, xây dựng 
những cái tôt là công việc rất khó khăn, phức tạp. Thói 
quen rất khó đổi. Cái tôt mà lạ, người ta có thê cho là xâu. 
Cái xấu mà quen người ta cho là thường. Một vài thí dụ: 


1 .Sđd, t. 8, tr. 426. 

2. Sđd, t. 5, tr. 94-95. 


447 



Chồng đánh chửi vỢ, cha mẹ đánh chửi con, là điều rất 
dã man. Nhưng vì ta quen thấy, nên ta cho là việc 
thường...” 1 . Vì vậy phải nâng cao nhận thức, phải phấn 
đấu kiên trì mới có thể xáy dựng được những thói quen, 
phong tục tập quán mối, thực hiện được đòi sông mới. 

Hồ Chí Minh rất nhiều lần nhấn mạnh phải xây dựng 
thuần phong mỹ tục: về phong tục, phải cấm hẳn say sưa, 
cờ bạc, hút xách, bợm bãi, trộm cắp. Phải tìm cách làm 
cho không có đánh chửi nhau, kiện cáo nhau, làm cho làng 
mình thành một làng phong thuần tục mỹ. Người nêu ra 
những việc rất cụ thể như vấn đề vệ sinh trong nhà ngoài 
ngõ, trong làng xã, phô' phường, đường sá, ao hồ, cầu tiêu, 
nước ăn nước rửa, quan hệ làng xóm láng giềng, việc lễ 
hội, giỗ têt, ma chay, cưới hỏi, V.V.. Trong thói quen, 
phong tục, tập quán có không biêt bao nhiêu vấn đê cần 
phải rà soát, đánh giá để xây, để chông cho đúng, có như 
vậy mới xây dựng được một nêp sông có văn hoá, xây dựng 
được đời sông mới, thể hiện được bản chất tốt đẹp của chủ 
nghía xã hội. 

Tuy nhiên, việc thay đổi những thói quen, cải tạo 
những phong tục, tập quán cù lạc hậu không thể tiến 
hành một cách giản đơn, tuỳ tiện. Như Hồ Chí Minh đã 
chi rỏ, thói quen và truyền thông lạc hậu cũng là kẻ địch 
to, nó ngâm ngầm cản trở cách mạng; nhưng chúng ta 
không thê xoá bỏ nó bằng cách trân áp thô bạo, mà phải 
cải tạo nó một cách rất cẩn thận, rất chịu khó, rất lâu dài. 
ĨYươc hét phai tuyên truyên, giải thích để moi người hiểu 


1. Sđd, tr. 107. 


448 



được cái lợi của việc xây dựng những thói quen, phong tục, 
tập quán mới, hướng dẫn cách làm cụ thể, hiểu để làm, để 
thực hiện cho được đòi sống mới. “Tuyên truyền đòi sống 
mới cũng như tuyên truyền việc khác, phải hăng hái, bền 
gan, chịu khó, đồng thòi phải cẩn thận, khôn khéo, mềm 
mỏng” 1 . Những biện pháp ép buộc, trấn áp thô bạo chỉ 
đem lại những hậu quả không tốt. Qua tác phẩm Đời sống 
mới , chúng ta hiểu rằng việc lấy kéo cắt tóc dài, cắt quần 
ống loe, phạt tiền người nào không chịu học quốc ngữ, V.V., 
là hoàn toàn không phù hợp với việc vận động xây dựng 
đời sống mới. 

Nhưng quan trọng là phải có những người làm gương, 
trước hết là chính những người lãnh đạo, quản lý, những 
người tuyên truyền xây dựng đời sông mới, phải miệng nói 
tay làm, phải nêu gương trước. Hơn nữa còn phải xây dựng 
cho được những tập thể kiểu mẫu để mọi người noi theo. 

“Đòi sông mổi cũng cần có những người làm gương, 
những nhà làm gương, những làng làm gương. Khi trông 
thấy hiệu quả tốt tươi, thì chắc những nơi khác sẽ hăng 
hái làm theo. Nếu miệng thì tuyên truyền bảo người ta 
siêng làm, mà tự mình thì ăn trưa, ngủ trễ; bảo người ta 
tiết kiệm, mà tự mình thì xa xỉ, lung tung, thì tuyên 
truyền một trăm năm cũng vô ích” 2 . 

vể xây dựng đời sổng mới, Hồ Chí Minh còn chỉ rõ có 
hai thứ: một là đời sống mối riêng, từng người - trẻ em 
hay người lớn, người giàu hay người nghèo, người chu hay 


1. Sđd, tr. 109. 

2. Sđd, tr. 108. 


29-Giáo trinh TT 


449 



người thợ, thầy giáo hay học trò, cán bộ, đảng viên hay 
người dân, chủ tịch chính phủ hay người chạy giấy, người 
quét dọn trong một cơ quan nhỏ, V.V.; hai là đời sông mối 
chung, từng nhà, từng gia đình, từng tập thể - nhà máy, 
công sở, trường học, bộ đội ..., từ làng xã đến phố' phường, 
từ vùng miền đến cả nước. Đối với mỗi người hay nhóm 
người, Hồ Chí Minh đểu có những chỉ dẫn rất cụ thể. 

Việc xây dựng đời sống mới phải bắt đầu từ từng 
người, từng gia đình, vì mỗi người là một cá thể để tạo 
nên gia đình, mỗi gia đình là một tê bào để tạo nên xã hội. 
Mỗi người, mỗi gia đình đều thực hiện đời sống mới thì 
mới có thể xây dựng được đời sống mới ở các tập thể, các 
đơn vị, ở làng xã, phô" phường cho đến cả nước. Hồ Chí 
Minh đã đặc biệt nhấn mạnh và đòi hỏi mỗi người, mỗi gia 
đình phải thực hiện đời sông mói. “Do nhiều người nhóm 
lại mà thành làng. Do nhiều làng nhóm lại mà thành 
nước. Nêu người này cũng xấu, người kia cũng xấu, thì 
thành làng xấu, nước hèn. Nếu mỗi người đều tốt, thì 
thành làng tôt, nước mạnh... Nêu mọi người đều cô gáng 
làm đúng đòi sống mới, thì dân tộc nhất định sẽ phú 
cường” 1 ; “Ai cũng làm như thê, thì tự nhiên nước Việt 
Nam ta trở nên một nước mới, một nước văn minh” 2 . Như 
vậy khái niệm văn minh mà Hồ Chí Minh sử dụng không 
phải chỉ khuôn vào trình độ phát triển sản xuất vật chất, 
của khoa học kỹ thuật như quan niệm của nhiều ngưòi, 
mà còn đê chỉ trình độ phát triển đòi sông tinh thần của 


450 


1. Sđd, tr. 98-99. 

2. Sđd , tr. 100. 



xã hội. Ý nghĩa đó được thể hiện trong những câu nói của 
Người đã trở thành rất quen thuộc vối chúng ta: “Văn 
minh thắng bạo tàn”, “Đảng là đạo đức, là văn minh”... 
Ngày nay việc mở rộng cuộc vận động xây dựng nếp sống 
văn minh, gia đình văn hoá cũng là theo tinh thần đó. 

III. TƯ TƯỞNG VĂN HOÁ Hổ CHÍ MINH VỚI 
VIỆC XÂY DỰNG NỀN VĂN HOÁ TIÊN TIẾN, 
ĐẬM ĐÀ BẢN SẮC DÂN TỘC HIỆN NAY 

1. Văn hoá hôm nay - những thành tựu và hạn 

chế 

Dưới ánh sáng của chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng 
Hồ Chí Minh, nhân dân ta đã kê thừa những truyền 
thông tốt đẹp của dân tộc và tiếp thu những tinh hoa văn 
hoá nhân loại, tạo nên những sức mạnh mới cho cách 
mạng Việt Nam. Trước hết đó là sức mạnh của văn hoá 
Việt Nam trong thời đại Hồ Chí Minh. Đảng ta đã dựa vào 
đó để lãnh đạo nhân dân ta vượt qua mọi thử thách, đánh 
thắng mọi kẻ thù xâm lược và giành nhiêu thành tựu 
trong xây dựng đất nước. 

Chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh đã 
được Đảng ta vận dụng sáng tạo và phát triển trong sự 
nghiệp đổi mới, ngày càng tỏ rõ giá trị bển vững của một 
học thuyết khoa học và cách mạng, làm nền tảng tư tưởng và 
kim chỉ nam cho hành động của Đảng và của cách mạng 
nước ta. 

Khẩu hiệu hành động vì mục tiêu k ‘dân giàu, nước 


451 


mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh” đang cổ vũ 
mọi người ra sức phấn đấu, thiết thực phục vụ cho lý 
tưởng độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội. 

Nhiều nét mới có giá trị trong văn hoá - đạo đức được 
hình thành, củng cô' và phát triển: tính năng động trong 
các hoạt động kinh tế - xã hội, tính tích cực công dân được 
khơi dậy và phát huy, thay cho tâm lý thụ động, ỷ lại, dựa 
dẫm, trông chờ từng tồn tại dai dẳng trong cơ chế củ; thế 
hệ trẻ có ý chí vươn lên lập thân, lập nghiệp; mặt bằng 
dân trí được nâng cao; năng lực, sở trường cá nhân được 
khuyến khích; không khí dân chủ, cỏi mỏ trong xã hội 
tảng lên; phong trào hướng về cội nguồn, tưởng nhớ anh 
hùng dân tộc, đển ơn đáp nghĩa người có công, giúp đỡ 
người hoạn nạn ngày càng phát triển; cuộc vận động bài 
trừ hủ tục, mê tín dị đoan, xây dựng nếp sổng văn minh, 
gia đình văn hoá, làng ấp văn hoá ngày càng được nhân 
dân hoan nghênh và tích cực hưởng ứng, V.V.. 

Hoạt động vãn hoá, nghệ thuật, báo chí, xuất bản, 
phát thanh, truyền hình, v.v. có những bước phát triển 
mới, cả về sô' lượng và chất lượng, cả về xây dựng đội ngũ, 
phát huy tác dụng tích cực làm cho đòi sổng văn hoá trở 
nên phong phú và sôi động hơn. 

Tuy nhiên, bên cạnh đó cũng bộc lộ nhiều nhược điểm 
và yếu kém: 

Sự sụp đổ của chê độ xã hội chủ nghĩa ở Liên Xô và 
Đông Au đã gây ra trạng thái dao động, hoài nghi, giảm 
sút lòng tin ỏ một sô người, kể cả một sô cán bộ, đảng 
viên. 

Kinh tê thị trường bằng lợi ích vật chất kích thích mọi 
người suy nghĩ, tìm tòi sáng tạo. Tuy nhiên kinh tế thị 


452 


trường cũng kích thích khát vọng làm giàu, làm giàu bằng 
bất cứ giá nào, lấy đồng tiền làm mục tiêu cao nhất. Từ đó 
dẫn đến đủ kiểu làm ăn bất chính với lối sống hưởng lạc, 
xa phí, với thái độ lạnh lùng, tàn nhẫn, giả dôi trong ứng . 
xử, những thứ đó đang làm xói mòn truyền thông đạo đức 
tốt đẹp, lổi sông lành mạnh và quan hệ có tình có nghĩa 
của dân tộc ta. 

Nhiều tệ nạn xã hội phát triển: buôn lậu, ma tuý, mại 
dâm, mê tín dị đoan, nhiều hủ tục cũ, mới lan tràn... Giáo 
dục xuống cấp nghiêm trọng; nhiều tiêu cực phát sinh trong 
cả dạy và học: gian dổi, man trá, mua bằng bán điểm, V.V.. 
Những tệ nạn ấy đã gây nên nhiều nỗi lo lắng trong nhân 
dân. 

Với đường lối đổi mới, đất nưốc ta mỏ rộng cửa đón gió 
bốn phương, trong đó có cả gió lành, gió độc. Với tâm lý 
sùng ngoại, nhiều người đã chạy theo lối sông thực dụng 
và cá nhân cực đoan, ích kỷ, hưởng lạc trong thê giới tư 
bản. Họ ngộ nhận những giá trị văn hoá, coi thường 
những giá trị dân tộc, tiêp nhận xô bồ mọi thứ văn hoá 
ngoại lai, không phân biệt hay dỏ, tôt xấu. 

Đòi sông văn hoá nghệ thuật còn nhiều bất cập: có xu 
hưỏng đi vào tâm tư tủn mủn, thiêu vắng nhừng tác phẩm 
lớn tương xứng với sự nghiệp cách mạng và kháng chiên; 
có hiện tượng sa vào chủ nghĩa hình thức, phủ nhận 
thành tựu văn học cách mạng và kháng chiên, tách rời 
văn nghệ với chính trị, xu hướng thương mại hoá, chạy 
theo thị hiếu thấp hèn... 

Điều rất đáng quan tâm và cũng là điều nhức nhôi của 
chúng ta là đang hiện diện một sự suy thoái về tư tưởng 


453 


và đạo đức, lối sống trong một bộ phận không ít cán bộ có 
chức, có quyền. Họ bòn rút của công để làm giàu cho gia 
đình và bản thân mình, dùng tiển Nhà nước để tiêu xài 
phung phí, đua đòi phô trương hình thức, tham nhũng, 
hối lộ, sách nhiễu dân chúng, ăn chơi trác táng; những 
hiện tượng quan liêu, cửa quyền, vi phạm quyền làm chủ 
của dân, không tôn trọng pháp luật đã diễn ra khá nặng 
nề; việc chạy theo chức - quyền - danh - lợi, mua quan, bán 
chức, cơ hội, luồn lách, nịnh bợ, dối trá, bè cánh, mất đoàn 
kết, lòi nói không đi đôi với việc làm, không còn là hiện 
tượng cá biệt. Họ đã nêu gương xấu trong xã hội, gây bất 
bình trong nhân dân, làm tổn thương đến uy tín của Đảng 
và Nhà nước. 

Thực trạng đó có nhiều nguyên nhân khách quan và 
chủ quan, trong đó có nguyên nhân rất quan trọng, đó là: 
những di sản vô giá của Hồ Chí Minh chưa được quan tâm 
đúng mức, chưa tiêp tục được khai thác và sử dụng như 
một sức mạnh tinh thần cực kỳ quan trọng để phát huy 
hơn nữa những thành tựu văn hoá đã đạt được và khắc 
phục những hiện tượng tiêu cực đã nảy sinh trong đòi 
sồng văn hoá hôm nay. 

Hiện nay, toàn Đảng toàn dân đang phấn đấu tiếp tục 

thực hiện các Nghị quyêt Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp 

hành Trung ương, Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành 

Trung ương (lần 2) khoá VIII về vãn hoá, về xây dựng và 

chỉnh đôn Đảng, đặc biệt là triển khai thực hiện Nghị 

quyêt Đại hội đại biểu toàn quôc lần thứ IX. Trong tình 

hình này, tư tưởng văn hoá Hồ Chí Minh vẫn soi đường cho 

sự thành công và phát triển của nền vãn hoá Việt Nam. 

* 


454 


2. Quán triệt tư tưởng Hồ Chí Minh trong sự 
nghiệp xây dựng văn hoá hiện nay là một yêu cầu 
cấp thiết, một vân đề có ý nghĩa lớn cả về lý luận và 
thực tiển 

Thực trạng vàn hoá hôm nay phản ánh một tình hình 
xã hội đang chuyển biến, có nhiều thuận lợi nhưng cũng 
có nhiều khó khăn lớn. Nhân dân ta phải đương đầu VỚI 
nhiều thử thách, trong đó có những thử thách về văn hoá. 

Hồ Chí Minh là biểu tượng cao đẹp nhất của văn hoá Việt 
Nam trong thòi đại mới. Tư tưỏrlg văn hoá Hồ Chí Minh đã 
được thực tiễn xây dựng và phát triển vản hoá của nước ta 
cũng như thê giới trong hơn nửa thế kỷ qua kiểm nghiệm, 
xác nhận là nhừng tư tưởng mang tính khoa học đúng 
đắn, tính cách mạng sáng tạo, tính thực tiễn sâu sắc, hơn 
nữa còn tiêu biểu cho cả nền văn hoá của tương lai. Tư 
tưởng văn hoá Hồ Chí Minh đang có ý nghĩa chỉ đạo cực 
kỳ quan trọng đối với việc xây dựng nền văn hoá của nước 
ta hiện nay. 

- Xây dựng văn hoá phải bắt đầu từ mỗi con người với 
tư cách là chủ thể của văn hoá . 

Để xây dựng được con người đáp ứng những yêu cầu 
của nhiệm vụ cách mạng mới, phải đánh giá cho đúng mặt 
mạnh, mặt yếu của con người Việt Nam nói chung, của 
những nhân liệu do lịch sử để lại. Điều đó cũng cần được 
xem xét trong từng người cụ thể. Đó phải là những con 
người được bồi dưỡng, giáo dục về nhiều mặt và phải được 
rèn luyện, trương thành trong hoạt động thực tiễn, trong 
sinh hoạt cùng với những cộng đồng nhất định. 


455 


- Con người trước hết phải gắn với gia đình và tập thể 
mà mình hoạt động, sinh hoạt. Vì vậy việc xây dựng nếp 
sông văn minh , gia đình văn hoá, những tập thê văn hoá - 
đơn vị, làng bản, xã ấp, phô phưòng văn hoá - là vấn đề có 
ý nghĩa rất quan trọng. Đôi với mỗi nhà, mỗi gia đình 
phải xây dựng cho được gia phong nghiêm chỉnh, làm cho 
gia đĩnh không phải chỉ là một tổ ấm của tình cảm ruột 
thịt, mà còn là nơi hun đúc nhân cách, nhân phẩm của 
mỗi thành viên trong suốt cuộc đòi. 

- Giữ vững và phát huy bản sắc văn hoá dân tộc trong 
quá trinh giao lưu , hội nhập quốc tế. 

Trưốc xu thế khu vực hoá, toàn cầu hoá của thế giới 
hiện nay, không một quốíc gia nào có thể phát triển trong 
sự tách biệt vối thế giới. Hội nhập vê kinh tế, giao lưu về 
văn hoá giữa các nước đang diễn ra hết sức sôi động. Tình 
hình đó đang mở ra thời cơ lớn để thâu hoá những tinh 
hoa văn hoá, vãn minh nhân loại, làm phong phú thêm 
cho văn hoá dân tộc mình, rút ngắn khoảng cách của 
chúng ta với thế giới. 

Tuy nhiên, quá trình đó không phải chỉ diễn ra theo 
VI ạ ^ ^ í mà có cả chiều nghịch. Nếu không có một 
bản lĩnh vững vàng, một chiên lược phát triển văn hoá 
đúng đắn thì việc giao lưu đó sẽ dẫn đến nguy cơ sùng 
ngoại, đánh mất bản sắc văn hoá dân tộc, chỉ còn là bản 
sao vụng về, mò nhạt của một thứ vãn hoá vay mượn, 
ngoại lai. 

Làm thê nào đê mở rộng giao lưu, hội nhập mà không 
đánh mất cái bản sắc của mình? 

Chúng ta phải trỏ về với tư tưởng văn hoá Hồ Chí Minh: 


456 


bảo vệ bản sắc văn hoá dân tộc và tiếp thu tinh hoa vãn ho á 
nhân loại là hai mặt của một quá trình, hai mặt đó luôn 
luôn kết hợp chặt chẽ với nhau, bất cứ một sự lệch lạc nào 
cũng đưa đến những tổn hại cho việc xây dựng nền văn 
hoá mới. Phải lấy bản sắc văn hoá dân tộc làm nền tảng, 
làm bản lĩnh. Nền tảng có chắc, bản linh có vững thì mới 
tiếp thu tinh hoa văn hoá nhân loại được đúng đắn; mới 
chắt lọc được những gì thực sự là tinh hoa, vứt bỏ nhừng 
gì là phê thải của bất cứ loại phản văn hoá nào từ bên 
ngoài. 

Bảo vệ bản sắc văn hoá dân tộc phải gắn liền vói việc 
nâng cao nhận thức, tư tưỏng, nâng cao những hiểu biết 
về văn hoá, khoa học hiện đại, để phân biệt được những gì 
thực sự là chân, thiện, mỹ với những cái giả, cái ác, cái 
xấu; nhận cái hay, bỏ cái dở. Khôi phục lễ hội, tôn tạo 
đình chùa, miêu mạo, những di tích văn hoá lịch sử và 
cách mạng, suy tôn các anh hùng liệt sĩ, đẩy mạnh phong 
trào đền ơn đáp nghĩa, đề cao văn hoá làng xã, vãn hoá 
dòng họ, V.V., củng là những hình thức đê tạo ra rào chãn 
nhằm chông lại sự xâm nhập ồ ạt của văn hoá ngoại lai. 

Tuy nhiên, ngay trong việc này cũng phải quán triệt tư 
tưởng Hồ Chí Minh: cái gi cũ mà tốt thì phải phát triển 
thêm, cũ mà xâu thì phải bỏ, cũ mà phiên phức thì phai 
sửa; mới mà hay thì phải làm; mới mà dơ, hoặc không phù 
hợp với con người Việt Nam thì không tiêp nhận. 

Bảo vệ bản sắc văn hoá dân tộc lại cần phải được cân 
nhắc đầy đủ trong môi quan hê giữa vãn hoa va phât 
triển, không để cho lợi ích kinh tế trước mắt làm ảnh 
hưởng tới lợi ích lâu dài của việc duy trì và phát triển bản 


457 


sắc văn hoá dân tộc. 

- Cảnh giác ngăn chặn âm mưu lợi dụng giao lưu văn 

hoá để thưc hiện “diễn biến hoà bình” của các thế lực thù 
* * 

địch. 

Chúng ta đang sống trong kỷ nguyên thông tin với 
hàng nghìn vệ tinh hoạt động trên các quỹ đạo khác nhau, 
có khả năng chuyển tải tức thòi mọi thông tin tới bất kỳ 
điểm nào trên trái đất. 

- Lợi dụng thành tựu này, các “đế quốc văn hoá” đang 
nhân danh quyển con người để áp đặt cho các dân tộc 
nhưng thị hiếu và lối sống theo quan điểm của họ. Các thế 
lực thù địch của chủ nghĩa xã hội cũng đang lợi dụng chiêu 
bài “dân chủ hoá vê chính trị”, “tự do hoá về kinh tể’ để 
thổi lên những luồng gió độc, phủ nhận quá khứ, hạ bệ 
thần tượng, gieo rắc hoài nghi về sự lãnh đạo của Đảng, 
gây mất niêm tin vào tương lai của chủ nghía xã hội, V.V.. 

Về văn hoá, họ thông qua cái gọi là văn hoá đại chúng , 
văn hoá nghe - nhìn của phương Tây, hòng làm cho thế hệ 
trẻ ngày càng xa rời cốt cách, tâm hồn dân tộc, chạy theo 
các phản giá trị , để từ tự diễn biến về vãn hoá đi đến tự 
diễn biến về chính trị. 

Về lối sông, họ lợi dụng phim ảnh, video đen, các cuộc 
giao lưu trực tiêp để khơi dậy bản năng sinh vật trong mỗi 
con người, lôi kéo con người chạy theo lạc thú, dẫn đến 
nghiện ngập, mại dâm, trác táng, bạo lực... để từng bưỏc 
huỷ hoại nhân cách con người, làm tan vỡ hạnh phúc gia 
đình và băng hoại đạo đức xã hội. 

Đây không phải là nỗi lo riêng của nước ta, mà cũng là 
nỗi lo chung của các nước đang phát triển. Nhiều nhà 


458 


lãnh đạo các nước trong khu vực xung quanh chúng ta đã 
lên tiếng đề cao các giá trị châu Á, kêu gọi phải trở về với 
các giá trị châu Á, lên án các khuôn mẫu ngoại lai đang 
làm tổn hại đến nền văn hoá dân tộc. 

* Phương pháp mà Hô Chi Minh nêu ra đê xảy dựng 
nền văn hoá mới là phải xây dựng và bồi dưỡng những 
điên hình tích cực về văn hoá , phải thường xuyên biểu 
dương, cổ vũ những tấm gương đó, phải tạo thành những 
phong trào quần chúng ngày càng sâu rộng, làm cho văn 
hoá mới ngày càng thâm sâu vào đời sông của nhân dân, 
làm cho đời sôhg ngày càng trở thành đời sống có văn hoá. 

Vì vậy, phải ra sức đẩy mạnh các phong trào “người 
tôt, việc tôt”, “dạy tôt, học tốt”, “xây dựng nếp sông 
văn minh, gia đình văn hoá”, “xây dựng các làng bản, 
xã ấp, phô phường văn hoá”, “xây dựng thuần phong, 
mỹ tục”, V.V., làm cho các phong trào thi đua ấy thực 
sự trở thành động lực thúc đẩy việc xây dựng đời sống 
văn hoá của xã hội ta. 

Đối vối bất cứ phong trào quần chúng nào cũng phải 
khắc phục tình trạng có phát mà không có động, động lúc 
đầu nhưng càng về sau càng im ắng, càng hình thức chủ 
nghĩa, khi nào nhớ đến mới “đẩy mạnh” một cách qua loa, 
đại khái; không sơ kết, tổng kết từng bưốc để nầng cao 
cuộc vận động. 

Tóm lại , tư tưởng văn hoá Hồ Chí Minh đã hội tụ đủ 
các yếu tô truyền thống và hiện đại, dân tộc và nhân loại, 
kế thừa và đổi mới. Từ Hồ Chí Minh đã toả ra một thứ 
văn hoá không phải chỉ của quá khứ và hiện tại, mà còn 
là một nền văn hoá của tương lai, đúng như nhà thơ 


459 


Xôviết Ôxíp Mendenxtam đã phát hiện và nhận xét cách 
đây gần tám chục năm. Đó là di sản tinh thần vô cùng quý 
báu của dân tộc ta. Đó là những giá trị mà Hồ Chí Minh, đại 
diện cho cả dãn tộc Việt Nam đóng góp làm phong phú thêm 
kho tàng văn hoá của nhân loại. 

Cùng với chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh 
mãi mãi soi sáng chúng ta trên con đường xây dựng nền văn 
hoá Việt Nam tiên tiên, đậm đà bản sắc dân tộc. 

• * m * 


460 


CHƯƠNG XII 


MÂY VẤN ĐỂ VẬN DỤNG VÀ PHÁT THIÊN 
Tư TƯỞNG HỔ CHÍ MINH TRONG 

CÔNG CUỘC ĐỔI MỚI 

• 

Cuộc đời, sự nghiệp, tư tưỏng, đạo đức Hồ Chí Minh là di 
sản vô giá, niềm tự hào vô hạn của Đảng và dân tộc ta, của 
thê hệ hôm nay và các thê hệ mai sau. 

Tư tưỏng Hồ Chí Minh chứa đựng những chân lý bền 
vừng, đã được thực tiễn cách mạng Việt Nam, trước kia 
cũng như hiện nay kiểm nghiệm và xác nhận. Tư tưởng 
Hồ Chí Minh không chỉ có ý nghĩa trong đấu tranh giải 
phóng dân tộc, trong công cuộc đổi mới mà còn có giá trị 
bền vững, lâu dài đối với sự phát triển của đất nưốc trong 
tương lai. Nghiên cứu, tổng kết để vận dụng và phát triển 
tư tưởng đó trong công cuộc đổi mới hiện nay là một trong 
những nhiệm vụ hàng đầu của toàn Đảng, toàn dân ta. 

Hồ Chí Minh là nhà lý luận kiệt xuất, đã nêu cho 
chúng ta một tấm gương sáng chói về việc vận dụng và 
phát triển chủ nghĩa Mác - Lênin vào hoàn cảnh và điều 
kiện cụ thể của nước ta. Ngày nay, chúng ta học tập, vận 
dụng và phát triển tư tưởng Hồ Chí Minh trong một bối 
cảnh mối, điều kiện mới, đòi hỏi phải noi theo tấm gương 


461 


sáng tạo của Hồ Chí Minh, tức là cũng phải biết xuất phát 
từ thực tiễn, từ những điều kiện và hoàn cảnh mới của đất 
nước ở thời kỳ hiện nay. 

I. BỐI CẢNH MÓI, CỤC DIỆN MỚI KHI NHÂN LOẠI 

BƯỚC VÀO THẾ KỶ XXI 

Hồ Chí Minh bước lên vũ đài chính trị khi cuộc Cách 
mạng Tháng Mười Nga vừa bùng nổ, mở ra một thời đại mới 
trong lịch sử loài người, thời đại quá độ từ chủ nghĩa tư bản 
lên chủ nghĩa xã hội trên phạm vi toàn thế giới. 

Thời kỳ Chủ tịch Hồ Chí Minh sông và hoạt động là 
thời kỳ chủ nghĩa xã hội ngày càng mở rộng, phát triển và 
trở thành một hệ thông thế giới. Đây cũng là thời kỳ mà 
các trào lưu cách mạng của thời đại đang phát triển mạnh 
mẻ và giành được những thắng lợi to lốn chưa từng có. 

Thòi kỳ hiện nay, hơn 30 năm sau ngày Hồ Chí Minh qua 
đời, bôi cảnh quốc tê và trong nước đã có những biến đổi rất to 
lớn và sâu sắc về nhiều mật. 

A- ĐẶC ĐIỂM CỦA TÌNH HÌNH THÊ GIỚI HIỆN NAY 

* * 

Thê giới hiện nay đang trải qua một thời kỳ biến đổi 
cực kỳ nhanh chóng với những diễn biến phức tạp và thay 
đổi khó lường. 

1. Cuộc cách mạng khoa học và công nghệ, đặc 

biệt là công nghệ thông tin, đã có bước phát triển nhảy vọt 
chưa từng thây, dẫn tới những thay đổi to lớn trong xã hội 
loài người: 

- Nhản loại đang bước vào nền văn minh trí tuệ mà hai 


462 


đặc trưng cơ bản là xã hội thông tin và kinh tế tri thức. 

- Cách mạng khoa học và công nghệ là một động lực 
xuyên quốc gia, nó đang tạo cơ sở vật chất cho quá trình 
toàn cầu hoá , thúc đẩy sự chuyển dịch kinh tế, cơ cấu 
kinh tê, làm thay đổi nhiều quan niệm cũ về nhiều lĩnh 
vực trên phạm vi quốc gia và quôc tế. Toàn cầu hoá là một 
xu thế khách quan, vừa có mặt tích cực vừa có mặt tiêu 
cực đang bị một sô' nước phát triển và các tập đoàn kinh tế 
xuyên quốc gia chi phổi. 

- Trong cuộc cạnh tranh để tồn tại và phát triển, xu 
hướng liên kếty hợp tác đang diễn ra mạnh mẽ với nhiều 
cấp độ, cả vê kinh tế, chính trị, an ninh, giữa những nưốc 
có chế độ chính trị khác nhau. Tất nhiên, sự liên kết nào 
cũng là vừa hợp tác, vừa đấu tranh, vừa liên kết, vừa cạnh 
tranh, nó là sự thông nhất giửa các mặt đối lập. 

2. Cục diện chính trị thế giới có sự thay đôi căn 
bản 

- Sự khủng hoảng của chủ nghĩa xả hội mô hình Xôviết 
dẫn đến sự sụp đổ của các nước xã hội chủ nghĩa Đông Âu 
và Liên Xô, làm thay đổi căn bản cục diện thê giới. Chủ 
nghĩa xã hội thế giới lâm vào thoái trào. 

- Các quốc gia độc lập cũng đang bị phân hoá mạnh vê 
kinh tế, chính trị, tư tưởng và lợi ích quốc gia, dân tộc; 
nhiều nước đang đấu tranh để tự lựa chọn và quyêt định 
con đường phát triển của mình, chông lại sự can thiệp, áp 
đặt và xâm lược từ bên ngoài. 

- Chủ nghĩa tư bản hiện đại đang tiếp tục tự điều 
chỉnh, còn có khả năng phát triển nhất định do nắm và sử 


463 


dụng được các thành tựu khoa học và công nghệ hiện đại, 
song vẫn không thể khắc phục nổi những mâu thuẫn vôn 
có. 

Như vậy, các mâu thuẫn cơ bản trên thế giới, biểu hiện 
dưới những hình thái và mức độ khác nhau vẫn tồn tại và 
phát triển, có mặt sâu sắc hơn. Đấu tranh dân tộc và đấu 
tranh giai cấp tiếp tục diễn ra dưới nhiều hình thức, lúc 
hoà hoãn, lúc gay gắt. Lịch sử thế giới đã, đang và sẽ còn 
trải qua những bước quanh co, song như Đảng ta đã nhận 
định: loài người cuối cùng nhất định sẽ tiến tới chủ nghĩa 
xã hội vì đó là quy luật tiến hoá của lịch sử. 

3. Chiến tranh lạnh đã kết thúc nhưng chiến tranh 
cục bộ, xung đột vũ trang, xung đột dân tộc, sắc tộc, tôn 
giáo, chạy đua vũ trang, hoạt động can thiệp, lật đổ, 
khủng bô" quốc tế vẫn đang còn diễn ra ỏ nhiều nơi trên 
thế giới, tính chất phức tạp ngày càng tăng. Cuộc đấu 
tranh của các dân tộc vì hoà bình và phát triển, vì độc lập 
dân tộc, dân chủ, dân sinh, vì tiến bộ và công bằng xã hội 
vẫn đang tiến bước. 

4. Khu vực Đông Nam Á* châu Á - Thái Bình 
Dương, sau cuộc khủng hoảng tài chính - tiền tệ đang 
từng bước phục hồi và tiêp tục phát triển, song vẫn đang 
tiềm ẩn những nhân tô gây mất ổn định, có thể tác động đên 
các mặt đời sông kinh tê - chính trị - xã hội của nước ta. 

Tuy nhiên, xét từ xu thê của thế giới, trong mối liên hệ 
gắn bó với toàn cầu hoá vể kinh tế, hoà binh , hợp tác và 
phát triển đang trở thành xu thế lớn của thòi đại hiện 
nay. 


464 


B- TÌNH HÌNH NƯỚC TA SAU HƠN 15 NẢM Đổi MỚI 


Những biến dộng trong cục diện thế giới, dặc biệt là 
những dảo lộn lớn về chính trị - xà hội ở Đông Àu và Liên 
Xô dã tác dộng rất mạnh đôn tình hình nước ta, làm gay 
gắt thêm sự khủng hoang kinh tế - xã hội của đất nước 
vốn đà bát đầu từ cuối thập niên 70 thế kỷ XX. Nguồn 
viện trự không còn mà thị trường ngoại thương của ta 
cùng bất ngờ bị thu hẹp. Kẻ thù ra sức bao vây, cấm vận 
ta về kinh tế, âm mưu lợi dụng những khó khăn của ta dể 
đẩy ta vào thê bị cô lập về chính trị và ngoại giao. 

Trong hoàn cảnh hiểm nghèo đó, Đãng ta đề ra 
đường lôi đổi mới , chủ trương phát triển nền kinh tế 
hàng hoá nhiều thành phẳn, vận hành theo cơ chế thị 
trường, có sự quản lý của Nhà nước, theo định hướng xã 
hội chủ nghĩa; trong mỗi chặng đường phát triển phải 
luôn luôn gán tăng trưởng kinh tế với tiến bộ và công 
bằng xã hội, nhằm từng bước đưa nước ta ra khỏi tình 
trạng khủng hoảng. 

Về đối ngoại, Đảng ta nêu ra khẩu hiệu: "Việt Nam sẵn 
sàng là bạn, là dối tác tin cậy của các nước trong cộng đồng 
quốc tế, phấn đấu vi hoà bình, dộc lập và phát triển" 1 . 

Sau hơn 15 năm thực hiện đường lôi dôi mới toàn diện, 
trong những hoàn cảnh hết sức phức tạp, khó khăn, đất 
nước ta không những đứng vững mà còn vươn lên, đạt 
những thắng lợi nổi bật trên nhiều mặt. 


1. Đảng Cộng sản Việt Nam: Văn kiện Đại hội đại biêu toàn 
quốc lần thứ IX, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2001, tr. 119. 


30-Giào trình TT 


465 



Đánh giá Lổng quát tình hình sau hơn 15 năm đổi mới, 
Báo cáo chính trị tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX 
của Đảng viết: "Cùng với những thắng lợi đã giành dược 
từ trước trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tô quôc, 
những thành tựu to lớn và rất quan trọng của 15 năm đổi 
mới làm cho thế và lực của nước ta lớn mạnh lên nhiều. 
Cơ sở vật chất - kỹ thuật của nền kinh tế được tăng 
cường... Tình hình chính trị - xã hội cơ bản ổn định. Môi 
trường hoà bình, sự hợp tác, liên kết quốc tế và những xu 
thế tích cực trên thế giới tạo điều kiện để chúng ta tiếp 
tục phát huy nội lực và lợi thế so sánh, tranh thủ ngoại 
lực - nguồn vốn, công nghệ mới, kinh nghiệm quản lý, mở 
rộng thị trường - phục vụ sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện 
đại hoá. Đó là cơ hội lớn. 

Đồng thời, đất nước ta phải đổì mặt với nhiều thách 
thức. Bôn nguy cơ mà Đảng ta từng chỉ rõ - tụt hậu xa 
hơn về kinh tế so với nhiều nước trong khu vực và trên 
thế giới, chệch hướng xã hội chủ nghĩa, nạn tham nhũng 
và tộ quan liêu, "diễn biến hoà bình" do các thê lực thù 
địch gây ra - đến nay vẫn tồn tại và diễn biến phức tạp, 
đan xen, tác động lẫn nhau, không thể xem nhẹ nguy cơ 
nào. Điều cần nhân mạnh là: tình trạng tham nhũng và 
sự suy thoái vê tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sông của 
một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên đang cản trở 
việc thực hiện đường lối, chủ trương, chính sách của 
Đảng, gây bât bình và làm giảm lòng tin trong nhân dân; 
nước ta vẫn còn là nước kinh tế kém phát triển, mức sống 


466 


nhân dân còn thấp, trong khi đó cuộc cạnh tranh quốc tế 
ngày càng quyêt liệt, nếu chúng ta không nhanh chóng 
vươn lên thì sẽ càng tụt hậu xa hơn về kinh tế" 1 . 

Vấn đê có ý nghĩa sông còn đôi với chúng ta là nắm bắt 
cơ hội, vượt qua thách thức, nêu cao tinh thần cách mạng 
tiên công, tiêp tục vươn lên mạnh mẽ, vững vàng trước 
mọi sóng gió quốc tế hay khu vực. Dân tộc ta, Đảng ta đã 
khang định mình trong thế kỷ XX, nhất định sẽ càng 
khẳng định mình hơn trong thế kỷ XXI, phấn đấu đưa đất 
nước ta đi lên, sánh vai cùng các nước phát triển trên thế 
giới. 

Tóm lại , chúng ta vẫn đang đứng trước một tình hình 
thuận lợi và khó khăn, thời cơ và nguy cơ đan xen nhau. 
Trong điều kiện đó, chúng ta phải vận dụng tư tưởng và 
phương pháp Hồ Chí Minh như thế nào để có thể "dĩ bất 
biên ứng vạn biên", nắm lấy vận hội, đẩy lùi nguy cơ, vượt 
qua thách thức? 

Củng như chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh 
không phải là giáo điều mà làm kim chỉ nam cho hành động 
của chúng ta. Nhiều tư tưởng lớn của Hồ Chí Minh đã được 
thực tiễn cách mạng Việt Nam kiểm nghiệm, xác nhận, trở 
thành những chân lý lịch sử, nhưng cũng có những điêu cụ 
thể được Người nói ra trong những hoàn cảnh cụ thể. Vì vậy, 
muôn hiểu đúng và vận dụng tốt tư tưởng Hồ Chí Minh 
trong điều kiện lịch sử mới cần nắm vững mấy quan điểm 
phương pháp luận dưới đây. 


1. Sđd, tr. 66 - 67. 


31-Gíảo trình TT 


467 



II. MẤY QUAN ĐIỂM cơ BẢN CHỈ ĐẠO VIỆC HỌC 
TẬP, VẬN DỤNG VÀ PHÁT TRIEN tư tưởng 

HỒ CHÍ MINH TRONG GIAI ĐOẠN LỊCH sử MÓI 

Muôn vận dụng và phát triển tư tưởng Hồ Chí Minh 
trưốc hết cần phải tổ chức học tập một cách nghiêm túc 
và có hệ thông để hiểu đúng đắn, nắm được những nội 
dung cốt lõi và phương pháp luận cơ bản của tư tưỏng 
HỒ Chí Minh. 

Nhưng muôn vận dụng tốt và phát triển đúng lại phải 
được trang bị về quan điểm và phương pháp, sả dĩ hiện nay 
còn có cách giải thích khác nhau về tư tưởng Hồ Chí Minh vì 
đang còn những cách hiểu khác nhau về tư tưỏng của 
Người. Do đó, cần thiết phải trở về với lý luận nhận thức 
của chủ nghĩa Mác - Lênin và những chỉ dẫn của bản 
thân Hồ Chí Minh vể vấn đề này, để có thể từ hiện 
tượng đi đến bản chết, từ bản chất cấp một đến bản chất 
cấp hai, cấp ba,... 

Trong công việc này, cần thiết phải nắm vững mấy 
quan điểm cơ bản có ý nghĩa phương pháp luận dưới đây. 

1. Quan điểm lý luận gắn với thực tiễn 

Chủ tịch Hồ Chí Minh đến với chủ nghĩa Mác ’ Lênin 
không phải chỉ để giải quyết vấn đề nhận thức mà là tìm 
kim chỉ nam cho sự nghiệp cứu nước, giải phóng dân tộc. 
Người ghi nhớ sâu sắc lòi dạy của Lênin đôi với các nhà 
cách mạng phương Đông: "... trước mắt các bạn đang có 
rnot nhiẹm vụ mà trước kia những người cộng sản toàn 
thê giới không có: dựa vào lý luận và thực tiễn chung của 


468 


chủ nghĩa cộng sản, áp dụng vào những điều kiện đặc 
biệt, không có ở các nưốc châu Âu, các bạn phải biết vận 
dụng lý luận và thực tiễn ấy vào điều kiện, khi nông dân 
là quần chúng cơ bản, khi cần phải giải quyết nhiệm vụ 
đâu tranh không phai chông tư bản, mà chông những tàn 
tích của thòi trung cổ" 1 . 

Vì vậy, Người thường nhắc nhở: "Chúng ta phải nâng 
cao sự tu dưõng về chủ nghĩa Mác - Lênin để dùng lập 
trường, quan điểm, phương pháp chủ nghĩa Mác - Lênin 
mà tổng kết những kinh nghiệm của Đảng ta, phân tích 
một cách đúng đắn những đặc điểm của nước ta. Có như 
thế, chúng ta mới có thể dần dần hiểu được quy luật phát 
triển của cách mạng Việt Nam, định ra được những đường 
lôi, phương châm, bưốc đi cụ thể của cách mạng xã hội 
chủ nghĩa thích hợp với tình hình nưóc ta" 2 . 

Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn luôn nêu cao tinh thần độc 
lập, tự chủ, sáng tạo trong việc tiếp thu, vận dụng chủ nghĩa 
Mác - Lênin vào hoàn cảnh và điểu kiện cụ thể của nước ta. 
Cơ sỏ của tinh thần sáng tạo đó là quan điểm gắn liền lý 
luận với thực tiễn, thực tiễn Việt Nam và thực tiễn thòi đại. 
Người dạy: Đối với bất cứ vấn đề gì đều phải đặt câu hỏi "vì 
sao"?, đều phải suy nghĩ kỹ càng xem nó có hợp với thực tê 
không, có thật là đúng lý không, tuyệt đôi không nên nhắm 
mắt tuân theo sách vỏ một cách xuôi chiều. Có lúc coi chủ 
nghĩa Mác - Lênin là cái "cẩm nang thần kỳ” nhưng Người 


1. Hồ Chí Minh: Toàn tập, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, 
2000, t. 7, tr. 516. 

2. Sđd, t. 8, tr. 494, 


469 



không biến nó thành một mớ giáo điều, chỉ việc sao chép, 
rập khuôn cái có sẵn mà luôn luôn đối chiêu nó với thực 
tiễn thế giới, phương Đông và Việt Nam để lựa chọn, tiếp 
thu cái gì phù hợp với đất nước mình, dân tộc mình, từ đó 
tiến lên góp phần bổ sung, phát triển, làm phong phú chủ 
nghĩa Mác - Lênin bằng những kinh nghiệm và bài học 
tháng lợi của cách mạng Việt Nam. 

Tóm lại , muốn vận dụng và phát triển tư tưởng 
Hồ Chí Minh, trước hết phải quán triệt lòi dạy của 
chính Hồ Chí Minh: vận dụng lập trường , quan điểm, 
phương pháp của chủ nghĩa Mác - Lênin để áp dụng một 
cách sáng tạo tư tưởng của Người vào hoàn cảnh cụ thể 
của tình hình mới , phù hợp với điều kiện từng nơi, từng 
lúc. 

Lập trường Hồ Chí Minh nói đây là lập trường của giai 
cấp công nhân làm chủ. Chỉ có đứng vững trên lập trường 
của giai cấp công nhân mới nhận thức và giải quyết đúng 
đắn, hợp lý những vấn đề do thực tiễn cách mạng nưốc ta 
đặt ra, đặc biệt là môi quan hệ lợi ích giữa dân tộc và giai 
cấp, dân tộc và quốc tế. 

Quan điểm Hồ Chí Minh nói đây là cách xem xét, suy 
nghĩ, cách hiểu các hiện tượng, các vấn đề phải theo hệ 
quan điểm của chủ nghĩa Mác - Lênin, những quan điểm 
cơ bản ta đang bàn như quan điểm thực tiễn, quan điểm 
lịch sử - cụ thể, quan điểm toàn diện và hệ thông, quan 
điểm kế thừa và phát triển, V.V.. 

Phương pháp Hồ Chí Minh nói ở đây là phương pháp 
biện chứng duy vật, tức là phương pháp xem xét xã hội 
như một cơ thể sông đang không ngừng vận động và phát 


470 


triến trong sự tương tác giữa lực lượng sản xuất và quan 
hệ sản xuất của một hình thái kinh tế - xã hội nhất đinh; 
nó chông lại cách xem xét sự vật cô lập, ngưng đọng, tĩnh 
tại của tư duy bảo thủ, siêu hình. Từ đó, Hồ Chí Minh 
nhắc nhỏ chúng ta phải luôn luôn ghi nhớ: "... lý luận 
không phải là một cái gì cứng nhắc, nó đầy tính chất sáng 
tạo; lý luận luôn luôn cần được bổ sung bằng những kết 
luận mới rút ra từ trong thực tiễn sinh động” 1 . Chỉ có như 
vậy chúng ta mới thực hiện được di huấn của Người, dần 
dần làm rõ quy luật và những vấn đề có tính quy luật 
trong phát triển của cách mạng Việt Nam. 

2. Quan điểm lịch sử - cụ thể 

ở một vĩ nhân tầm cỡ như Hồ Chí Minh, vối một di 
sản tinh thần phong phú, đầy sáng tạo của Người, nếu 
như muôn tìm một ý gì, một câu gì đó nhằm viện dẫn để 
chứng minh cho một ý tưởng chủ quan nào đó của người 
nghiên cứu thì hoàn toàn có thể tìm được. Nhưng vấn đề 
không phải ở câu chữ mà là à tinh thần cơ bản, ở nội dung 
cô't lõi, đích thực của tư tưởng Hồ Chí Minh được Người 
thể hiện nhất quán suốt cả cuộc đời đấu tranh vì độc lập 
dân tộc và chủ nghĩa xã hội; ở cả cơ đồ , sự nghiệp mà 
Người để lại, ở phong trào mà Người tạo dựng; ở tần số 
xuất hiện của những lời nói và viết , nhưng hơn cả vẫn là ở 
việc làm và cách làm của Người. 

Hồ Chí Minh chẳng những là một nhà chiến lược vĩ đại 
mà còn là một nhà sách lược tài giỏi, tùy đổi tượng, tùy 


1. Sđd, tr. 496. 


471 



hoàn cảnh cụ thể mà Người có những cách ứng xử linh 
hoạt, sáng tạo riêng. Nghiên cứu để nhận thức hay vận dụng 
một câu nói nào đó của Hồ Chí Minh cần thiết phải đặt nó 
trong bốỉ cảnh cụ thể: nói với ai, nhằm mục đích gì, do hoàn 
cảnh nào mà nói như vậy,... để không dẫn đến những suy 
diễn hay quy kết lầm lẫn, sai lệch với tư tưởng của Người. 

Ngày 11-11-1945, Đảng Cộng sản Đông Dương tuyên 
bô" tự giải tán nhằm xoá đi một lý do mà các thế lực thù 
địch trong - ngoài nước muốn lợi dụng để chông phá cách 
mạng. Trong hoàn cảnh đó, tại kỳ họp thứ hai của Quốc hội 
khoá I, Người tuyên bố: Tôi chỉ có một Đảng, Đảng Việt 
Nam. Nếu căn cứ vào câu đó mà cho rằng Hồ Chí Minh chỉ 
là một người dân tộc, không phải là người cộng sản thì sẽ 
rất sai lầm. Người không bao giờ phủ nhận danh hiệu 
cộng sản của mình, dù ở những thời điểm khó khăn nhất. 
Tháng 8-1944, trước khi được tự do, ròi Liễu Châu trỏ về 
Việt Nam, Người đã nói với Trương Phát Khuê rằng: Tôi 
là một người cộng sản, nhưng điều mà tôi quan tâm hiện 
nay là độc lập và tự do của nước Việt Nam chứ không phải 
là chủ nghĩa cộng sản 1 . 

Có thể thấy rằng: mỗi sự kiện có nhiều tầng ý nghĩa, dựa 
vào câu nói của Hồ Chí Minh nhưng lại phải đặt vào hoàn 
cảnh cụ thể của mỗi lòi nói mới hiểu được ý nghĩa đích thực 
của nó. 

Một khía cạnh nữa, tư tưởng Hồ Chí Minh là sản 
phẩm của một thời kỳ lịch sử cụ thể, nên cũng chịu sự chê 


1. Xem: Hồi ký của Trương Phát Khuê , đăng trên Liên hợp 
tạp chí , xuât bản tại Hồng Kông, 1962. 


472 



ước của điều kiện lịch sử đó. Do hoàn cảnh chiến tranh, ta 
chưa thực sự bắt tay vào xây dựng chủ nghĩa xã hội theo 
đúng nghĩa của nó, ta cần học tập, tham khảo lý luận và 
kinh nghiệm của các nước xã hội chủ nghĩa, trong đó có 
nhiều điểm đúng, nhưng cũng có những điểm nay đã bị 
thực tiễn vượt qua. 

3. Quan điểm toàn diện và hệ thống 

Là nhà chiến lược thiên tài của cách mạng Việt Nam, 
trong xem xét, đánh giá sự vật, hiện tương, xã hội hay con 
người, Hồ Chí Minh luôn luôn xem xét một cách toàn 
diện: kinh tế, chính trị, văn hoá, xã hội; quá khứ, hiện tại, 
tương lai; truyền thống và hiện đại; dân tộc và quốc tế; cá 
nhân, tập thể, cộng đồng; thời, thế, lực; thiên thòi, địa lợi, 
nhân hoà; nhận thức, tư tưởng, tình cảm; đức và tài; lý 
luận và thực tiễn, nói và làm, V.V.. Người thường nhắc nhỏ 
cán bộ trong công tác phải có cái nhìn toàn cục, tránh chủ 
quan, phiến diện cục bộ. Nghiên cứu, học tập, vận dụng tư 
tưỏng Hồ Chí Minh phải quán triệt quan điểm đó của 
Người. 

Tư tưởng Hồ Chí Minh là một hệ thống và nhất quán 
ngay từ đầu. Giải phóng dân tộc theo con đường cách mạng 
vô sản tức là giành độc lập dân tộc để đi tới chủ nghĩa xã 
hội. Đó là hạt nhân cốt lõi của tư tưởng Hồ Chí Minh. Mọi 
tư tưởng cụ thể đều xuất phát từ đó và phục vụ cho mục 
tiêu đó. Tách rời một yếu tô nào đó khỏi hệ thông sẽ hiểu 
sai tư tưởng Hồ Chí Minh. Tách ròi độc lập dân tộc với 
chủ nghĩa xã hội là xa ròi tư tưỏng Hồ Chí Minh. Vấn đề 
không phải ở câu chữ mà ở tinh thần cơ bản, ở nội dung 


473 


cốt lõi đích thực của tư tưởng Hồ Chí Minh, ở “ham muốn 
tột bậc” của Người là làm sao cho nước ta được hoàn toàn 
độc lập, dân ta được hoàn toàn tự do, đồng bào ai cũng có 
cơm ăn áo mặc, ai củng được học hành. Ham muôn tột bậc 
đó, Người thấy chỉ có thể thực hiện được trong chủ nghĩa 

xã hội khoa học. 

• ■ 

4. Quan điểm kế thừa và phát triển 

Chúng ta nghiên cứu, học tập tư tưởng Hồ Chí Minh 
để vận dụng vào công cuộc đổi mới nhằm soi sáng và giải 
quyết những vấn đề đang đặt ra cho dân tộc, đất nưóc ở 
bối cảnh thời đại hiện nay. 

Thực tiễn đổi mới của đất nước đang đặt ra nhiều vấn 
đê mới vô cùng phức tạp, đòi hỏi cần được giải quyết sáng 
tỏ vê mặt lý luận để góp phần thúc đẩy đất nước tiến lên. 
Nhiều vấn để cụ thể, mới nảy sinh trong công cuộc đổi mới 
hiện nay, Hồ Chí Minh chưa có điều kiện đê cập. Nhưng 
Người đã cung cấp cho chúng ta những nguyên lý, những 
nguyên tắc phương pháp luận. Ta phải biết vận dụng tinh 
thần Hồ Chí Minh, phương pháp Hồ Chí Minh để suy 
nghĩ tìm lời giải đáp cho nhửng vấn đề của chúng ta, phù 
hợp với bôi cảnh và điều kiện lịch sử hiện nay. Nói cách 
khác, phải vừa kê thừa, vừa phát triển, có phát triển tốt 
mới kế thừa tốt. 

Vân đề đặt ra là: Vậy quan niệm như thế nào là phát 
triển trung thành tư tưởng Hồ Chí Minh? 

Trung thành với tư tưởng Hồ Chí Minh không phải là 
khư khư bám giữ lấy nhừng câu chữ của Người khi tình 
hình đã đổi mới. V.I. Lênin đã từng nói: Người cộng sản 


474 


phải có dũng khí nhìn vào sự thật, phải có gan vứt bỏ 
những nhận thức của ngày hôm qua không phù hợp với 
tình hình diễn biến của ngày hôm nay, phải biết "thay đổi 
sách lược, chọn một con đưòng khác để đi tới đích của 
chúng ta, nếu con đường cũ, trong một thời gian nhất định 
nào đó, xem ra không thích hợp nữa, không đi theo được 
nữa" 1 . 

Chủ tịch Hồ Chí Minh cũng đã dạy chúng ta như vậy: 
Mục đích bất di, bất dịch của chúng ta vẫn là hoà bình, 
độc lập, dân chủ. Nguyên tắc của ta phải vững chắc, 
nhưng sách lược của ta thì linh hoạt" 2 . 

Vì vậy, trung thành với tư tưởng Hồ Chí Minh trước 
hết là trung thành với mục tiêu , lỷ tưởng của Người : "Tôi 
chỉ có một sự ham muôn, ham muôn tột bậc, là làm sao 
cho nước ta được hoàn toàn độc lập, dân ta được hoàn toàn 
tự do, đồng bào ai cũng có cơm ăn áo mặc, ai cũng được học 
hành" 3 . Hoài bão lớn nhất của Người là độc lập và thông 
nhất cho Tổ quốc, tự do và cơm áo cho nhân dân, công 
bằng và hạnh phúc cho mọi người, hoà bình và hửu nghị cho 
các dân tộc. Trung thành với tư tưởng Hồ Chí Minh là đi tiếp 
con đường Người đã chỉ dẫn, hoàn thành tôt mục tiêu Người 
đã vạch ra, cũng như dòng sông chỉ có chảy thẳng ra biên 
mới thật là trung thành với ngọn nguồn của nó. 


1. V.I. Lênin: Toàn tập , Nxb. Tiến bộ, Mátxcơva, 1978, t. 44, 
tr. 189. 

2. Hồ Chí Minh: Toàn tập , Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, 
2000, t. 7, tr. 319. 

3. Sđd, t. 4, tr. 161. 


475 



Trung thành với tư tưởng Hồ Chí Minh còn là trung 
thành với logic phát triển tư tưởng của Người. Hồ Chí Minh 
là con người năng động và luôn luôn "dì bất biến, ứng vạn 
biến". Nếu còn sông đến ngày hôm nay, trước bối cảnh 
mới, cục diện mới, nhất là trước sự phát triển như vũ bão 
của cuộc cách mạng khoa học và công nghệ, chắc chắn 
Người củng sẽ có nhiều nhận định, đánh giá mới, để ra 
nhiều luận điểm mới. 

Như vậy, trung thành với tư tưởng Hổ Chí Minh là 
kiên trì con đường và mục tiêu Người đã chỉ dẫn, là vận 
dụng tinh thần và phương pháp Hồ Chí Minh đê phát 
hiện ra những quy luật phát triển của cách mạng 
Việt Nam, tim ra những luận điểm mới, cách làm mới 
phù hợp với hoàn cảnh và điều kiện mới , đưa nước nhà 
nhanh chóng thoát khỏi nghèo nàn, lạc hậu, làm cho "dân 
giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh" 1 , 
đảm bảo cho đất nước không đi chệch mục tiêu, lý tưởng 
của Người, không đi chệch nhừng nguyên tắc cơ bản của 
chủ nghĩa xã hội. Đó chính là kế thừa trung thành và 
phát triển sáng tạo tư tưởng Hồ Chí Minh. 

III. PHƯƠNG HƯỚNG VÀ NỘI DUNG VẬN DỤNG, 
PHÁT TRIỂN TƯ TƯỞNG HỔ CHÍ MINH 
TRONG Sự NGHIỆP Đổi MỚI 

V.I. Lênin đã vận dụng và phát triển chủ nghĩa Mác về 


1. Đảng Cộng sản Việt Nam: Văn kiện Đại hội đại biểu toàn 
quốc lần thứ IX, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2001, tr. 59. 


476 



tất cả các mặt trong thời kỳ chủ nghĩa tư bản đã chuyển 
thành chủ nghía đê quôb, Hồ Chí Minh cũng đã vận dụng, 
phát triển và làm phong phú chủ nghĩa Mác - Lênin trên 
một loạt vân đê ở thời đại các dân tộc bị áp bức vùng lên 
đấu tranh tự giải phóng. 

Trong công cuộc đổi mới hiện nay, chúng ta cũng tìm 
trong tư tương Hồ Chí Minh những điểu chỉ dẫn để đưa 
đất nước đi lên. 

Các thế hệ sau cũng sẽ tìm trong tư tưởng Hồ Chí 
Minh những thông điệp cần cho thê hệ của họ. Điều đó nói 
lên hàm lượng chân lý tiềm ẩn phong phú và sức sống bất 
diệt của tư tương Hồ Chí Minh. 

Khi nghiên cứu mỗi bài, mỗi chương của giáo trình này 
chúng ta đã rút ra những bài học cần vận dụng cho mỗi vấn 
đê cụ thể. Bài này chỉ đề cập việc vận dụng mấy vấn đê 
chung nhất trong tinh thần và phương pháp Hồ Chí Minh, 
những vấn đê cơ bản, có ý nghía cấp bách nhất đôi vối chúng 
ta ỏ thời điểm hiện nay. 

1. Phương hướng vận dụng: nắm vững quan 
điểm thực tiễn, vận dụng và phát triển sáng tạo chủ 
nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, giải đáp 
đủng nhửng vân để do thực tiển cách mạng nước ta 
đặt ra hiện nay 

Thực tiễn là tiêu chuẩn của chân lý, đó là quan điểm 

cốt lõi nhất của nhận thức luận mácxít. Nhò nắm vững và 

vận dụng tốt quan điểm thực tiễn, Hồ Chí Minh đà phân 

tích đặc điểm xã hội Việt Nam và kinh nghiệm cách mạng 
* * * 

thế giới đê’ đề ra đường lối đúng dắn. sáng tạo cho cách 


32-Giáo trinh TT 


477 


mạng Việt Nam. Từ xác định đúng mâu thuẫn chủ yếu 
của xã hội Việt Nam lúc đó là mâu thuẫn giữa chủ nghía đế 
quốc và bè lũ tay sai vối các giai cấp, các tầng lớp yêu nước 
trong dại gia đình các dán tộc Việt Nam, Hồ Chí Minh đã đặt 
nhiệm vụ giải phóng dân tộc lên trước hết, còn vấn để cách 
mạng thổ địa sẽ làm rải ra từng bước, nhằm tập hợp rộng 
rãi mọi lực lượng yêu nước trong mặt trận dân tộc thông 
nhất, trên nền tảng liên minh công nhân, nông dân và trí 
thức, đưa đến thắng lợi vĩ đại của Cách mạng Tháng Tám, 
lập nên nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà, Nhà nước dân 
chủ nhân dân đầu tiên ỏ Đông Nam châu A. 

Tiếp theo, trong hai cuộc kháng chiến chông Pháp và 

chông Mỹ, nhò đứng vừng trên quan điểm độc lập tự chủ 

và quan điểm thực tiễn, ta nhận viện trợ kinh tế và quân 

sự, nhưng vẫn đánh theo đường lối và cách đánh Việt 

Nam, phù hợp với chiến trường Việt Nam, vì vậy chúng ta 

đã giành được thắng lợi vô cùng vẻ vang: giải phóng miền 

Nam, thông nhât nước nhà, đưa cả nước đi lên chủ nghĩa 

xã hội. 

* 

Bước vào thòi kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội, từ một 
nước nông nghiệp lạc hậu, phải trải qua 30 năm chiến 
tranh tàn phá, phát triển bỏ qua chê độ tư bản chủ nghĩa, 
đôi với chúng ta là một điều mới mẻ trong lịch sử. Thực tê 
đó đòi hỏi chúng ta phải ra sức tìm tòi, sáng tạo, không 
chủ quan nôn nóng, củng không được dập khuôn, giáo 
điêu. Nhừng vấp váp, sai lầm trong 10 năm đầu khi cả 
nước đi vào xây dựng chủ nghĩa xã hội chậm được phát 
hiện và khăc phục đã đưa đất nước lâm vào khủng hoảng 
kinh tê - xã hội. Do dũng cảm nhìn thẳng vào sự thật, 


478 


nắm vững quan điểm thực tiễn, trở lại với bài học của Bác 
Hồ, Đảng ta dũng cảm tự phê bình, đê ra đường lối đổi 
mới, đưa đất nước từng bước thoát ra khủng hoảng, giành 
được những thắng lợi to lớn, làm nên một việc thần kỳ: từ 
một nước thiếu đói, phải nhập khẩu lương thực, chỉ sau 
một sô" năm đổi mới đã trở thành một nước xuất khẩu gạo 
đứng thứ hai, thứ ba trên thế giới. Trong khi Liên Xô và 
các nước xã hội chủ nghĩa Đông Âu sụp đổ thì nước Việt 
Nam xã hội chủ nghĩa vẫn đứng vững và tiêp tục tiên lên. 
Tổíc độ tăng trương đạt mức tương đôi cao trong nhiều 
năm, vị thế của Việt Nam ngày càng được nâng cao trên 
trường quốc tế. 

Cần thấy hết thắng lợi để tự hào, tin tưởng, đồng thời 
đứng vững trên quan điểm thực tiễn, cần tỉnh táo nhìn 
vào sự thật để thấy rằng nước ta hiện nay vẫn còn là một 
trong những nước nghèo và lạc hậu trên thê giói. Thu 
nhập tính theo đầu người còn rất thấp, trình độ khoa học 
và công nghệ còn lạc hậu hàng mấy thập kỷ so với các 
nước trong khu vực và hàng trăm năm so với các nước tiên 
tiến. Trong khi các nước phát triển đã .đi qua hai cuộc 
cách mạng công nghiệp, đang bước vào nền kinh tê tri 
thức thì nước ta mới bắt đầu bước vào thời kỳ đẩy mạnh 
công nghiệp hoá, hiện đại hoá. 

Điều kiện đi lên chủ nghĩa xã hội của ta ngày nay 
không hoàn toàn giông với sinh thời của Bác Hồ. Trước 
đây V.I. Lênin đã nói: với sự giúp đờ của một nước xã hội 
chủ nghĩa phát triển, các nước kinh tê lạc hậu có thê tiến 
thẳng lên chủ nghĩa xã hội bỏ qua giai đoạn phát triên tư 
bản chủ nghĩa. Ngày nay, điều kiện đó không còn. Vậy 


479 


chúng ta, một nước Việt Nam chậm phát triển, sẽ đổi mới 
và đi lên chủ nghĩa xã hội như thê nào? 

Báo cáo chính trị tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần 
thứ IX của Đảng đã chỉ rõ: "... đổi mới phải dựa vào nhân 
dân , vi lợi wh của nhân dân , phù hợp với thực tiễn , luôn 
luôn sáng tạo. Tiến hành đổi mới xuất phát từ thực tiễn 
và cuộc sống của xã hội Việt Nam, tham khảo kinh 
nghiệm tốt của thê giới, không sao chép bất cứ một mô 
hình co san nao; đoi mơi toan chẹn, đong bo va triGt đc vơi 
những bước đi, hình thức và cách làm phù hợp. Có những 
điều chỉnh, bổ sung và phát triển cần thiết về chủ trương, 
phương pháp, biện pháp; tìm và lựa chọn nhừng giải pháp 
mới, linh hoạt, sáng tạo, nhạy bén nắm bắt cái mới, tận 
dụng thời cơ, khắc phục sự trì trệ, làm chuyển biến tình 
hình" 1 . 

Như vậy, Đảng ta nhân mạnh phải kiên trì quan điểm 
thực tiễn, phải không ngừng đi vào cuộc sống, tổng kết các 
mô hình tiên tiến, nâng lên thành lý luận, đề ra luận 
điểm mới, tìm ra quy luật về con đường đi lên chủ nghía 
xã hội của nưốc ta. 

2. Một sô nội dung có ý nghĩa cắp bách ở thời 
điểm hiện nay 

a) Kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã 
hội , đẩy mạnh giáo dục chủ nghĩa yêu nước gắn liền với lý 
tưởng xã hội chủ nghĩa 

Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX của 


1. Sđd y tr. 81. 


480 



Đảng chỉ rõ: "... trong quá trình đổi mới phải kiên trì mục 
tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội trên nền tảng chủ 
nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh 

Hiện nay, thế giới đã thay đổi nhiều, song cuộc đấu 
tranh cho độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội vẫn đang 
diễn ra gay gắt. Các thê lực đê quốc và phản động đang ra 
sức khai thác, kích động, lôi cuốn các dân tộc vào cơn lốc 
bạo lực mới. 

Với nước ta, các thế lực thù địch vẫn chưa muôn khép 
lại quá khứ, nhìn về tương lai, vẫn đang kích động hận 
thù, theo đuổi những mưu toan thâm độc mới. Do đó, cuộc 
đấu tranh để bảo vệ độc lập dân tộc, chủ quyên đất nước, 
toàn vẹn lãnh thổ, giữ gìn từng tấc núi, tấc sông,... vẫn 
phải luôn luôn đặt ra, không được một phút lơ là. 

Ta đị vào công nghiệp hoá, hiện đại hoá trong điều 
kiện toàn cầu hoá về kinh tế tức là đi vào một cuộc trường 
chinh mới với nhiều vận hội, cơ may nhưng cũng không ít 
lo âu, bất trắc. Các đế quốc công nghệ đang thực hiện âm 
mưu biến các nước chậm phát triển thành những bãi thải 
công nghệ của chúng, hòng kìm hãm các nước này trong 
vòng lạc hậu để dễ bề thao túng, bóc lột. 

Trong điều kiện đó, chúng ta sẽ dùng động lực nào để 
đẩy lùi nguy cơ, vượt qua thách thức, đưa đất nưốc tiên 
lên? Chủ tịch Hồ Chí Minh đã trao cho chúng ta ngọn cờ 
độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, ta có nhiệm vụ trao 
lại cho các thê hệ nối tiếp; nghĩa là phải ra sức phát triển 
chủ nghĩa yêu nước và tinh thần dân tộc , kêt hợp vói bồi 


1 . Sđd, tr. 81 . 


481 



dưỡng cho họ vể lý tưởng xã hội chủ nghĩa , tạo ra nguốn 
nội lực mới để xây dựng và bảo vệ Tổ quôc. Muôn thế, 
chúng ta phải ra sức tìm tòi, hoàn thiện cơ chê kết hợp các 
lợi ích, có hành lang pháp lý an toàn cho các thành phần 
kinh tế yên tâm bỏ vốn đầu tư, làm ăn lâu dài; cán bộ, 
đảng viên phải thực sự gương mẫu đi đầu, nêu tấm gương 
trong sạch, liêm khiết, hoàn toàn vì nước vì dân. 

b) Quán triệt tư tưởng Hồ Chí Minh: đổi mới là sự 
nghiệp của nhân dân, do nhân dân, vỉ nhân dân; mọi chủ 
trương, chính sách phải dựa vào dân, lấy dân làm gốc 

Trong tư tương chỉ đạo cũng như trong thực tiễn hành 
động, Hồ Chí Minh luôn luôn đê cao vai trò làm chủ của 
nhân dân, tôn trọng quyền lực của dân, tin tưởng vào khả 
năng và sức mạnh của dân. Người quan niệm: chủ nghĩa 
xã hội là công trình tập thể của dân, do nhân dân tự xây 
dựng lấy dưới sự lãnh đạo của Đảng, do đó phải đem tài 
dân, sức dân, của dân để làm lợi cho dân. Trong Di chúc , 
đê cập những công việc đổi mới to lớn, phức tạp, khó khăn 
sau chiến tranh, Người nhắc nhở: "Để giành lấy thắng lợi 
trong cuộc chiên đấu khổng lồ này cần phải động viên 
toàn dân, tổ chức và giáo dục toàn dân, dựa vào lực lượng 
vĩ đại của toàn dân" 1 . 

Quán triệt bài học này, Báo cáo chính trị tại Đại hội 
đại biểu toàn quôc lần thứ IX của Đảng ta nhấn mạnh: 
"Động lực chủ yếu để phát triển đất nước là đại đoàn kết 
toàn dân trên cơ sở liên minh giữa công nhân vỏi nông 


1. Hồ Chí Minh: Toàn tập , Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, 
2000, t. 12, tr. 505. 


482 



dân và trí thức do Đảng lãnh đạo, kết hợp hài hoà các lợi 
ích cá nhân, tập thế và xã hội, phát huy mọi tiềm năng và 
nguồn lực của các thành phần kinh tế, của toàn xã hội" 1 . 
Nói cụ thể là phải khơi dậy mạnh mẽ mọi nguồn nội lực 
trong nhân dân. 

Hiện nay, chúng ta đang nói nhiều đến bốn nguy cơ: 
tụt hậu; chệch hướng; quan liêu, tham nhũng; và "diễn 
biến hoà binh", nhưng còn ít nói về khâu đột phá để tạo 
sức mạnh vượt nguy cơ. Trong lịch sử dân tộc, không có 
thời kỳ nào cha Ông ta không phải đôi phó với những nguy 
cơ rình rập đến từ nhiều phía, song cha ông ta đều đã biết 
dựa vào dân để vượt qua và chiến thắng. Nếu cần phải đê 
phòng một nguy cơ nừa thì xin được nhắc lại lòi nhắn nhủ 
ân cần của Hồ Chí Minh là phải lo làm sao để không xa 
dân, mất lòng dân, "sao cho được lòng dân", vì mất lòng 
dân là mất tất cả. 

Để vận dụng, quán triệt quan điểm "dựa vào dân, lấy 
dân làm gổc" của Hồ Chí Minh, chúng ta phải giải quyết 
đồng bộ nhiều vấn đề. Trước hết, phải chăm lo phát triển 
nguồn lực con người nhằm hình thành được một đội ngủ 
cán bộ chiên lược giỏi , một đội ngủ trí thức - các nhà khoa 
học và công nghệ có trinh độ cao, một đội ngũ đông đảo 
những người lao động đã qua đào tạo , có văn hoá, đạo 
đức, có tay nghề, có ý chí, dẻo dai vê thể chât và tinh thần 
để lao động trong điều kiện cạnh tranh dữ dội với các nền 
kinh tế trong khu vực và thê giới. 


1. Đảng Cộng sản Việt Nam: Văn kiện Đại hội đại biêu toàn 
quốc lần thứ IX, Nxb. Chính trị quôc gia, Hà Nội, 2001, tr. 86. 


483 



Thứ hai, để khơi dậy sức mạnh toàn dân tộc, phải mở 
rộng dân chủ, phát huy quyển làm chủ , bồi dưỡng ý thức 
làm chủ của ngươi dẫn . Người lãnh đạo, người quản lý 
phải coi dân chủ vừa là bản chất, vừa là mục tiêu của chủ 
nghĩa xã hội, vừa là sức mạnh, là chìa khoá để giải quyết 
mọi khó khăn, như Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nói. 

c) Không ngừng củng cô và mở rộng khối đại đoàn kết 

trong Mặt trận Tổ quốc Việt Nam , đưa chiến lược đại 

đoàn kết Hồ Chí Minh lên một tầm cao , một chiều sâu mới 

* * ■ 

Truyền thống đại đoàn kết dân tộc đã được thử thách 
trong lịch sử, đã chứng tỏ sức mạnh thần kỳ của nó trong 
đấu tranh và xây dựng. 

ơ bốì cảnh quốc tế mới đầy phức tạp hiện nay đang 
xuất hiện những nhân tô có khả năng tác động đến tinh 
thần đại đoàn kết dân tộc. 

- Kinh tê thị trường, dù định hướng xã hội chủ nghĩa, 
cũng không tránh khỏi dẫn đến những thay đổi trong phân 
tầng xã hội, tạo ra sự đôi lập giàu nghèo. Kinh tế thị trường 
củng tạo ra tâm lý chạy theo đồng tiền, cạnh tranh không 
lành mạnh, làm phai nhạt truyền thông tình nghĩa, tương 
thân tương ái trong cộng đồng dân tộc. Kinh tê thị trường 
cũng đẻ ra nhiều tệ nạn xã hội, nhất là nạn tham nhũng, hổi 
lộ, quan liêu, cửa quyền, vi phạm quyền làm chủ của nhân 
dân, gây ra những oan ức, khiến lòng dân không yên, dẫn 
đên những xung đột xã hội đáng lo ngại, nếu chậm khắc 
phục sẽ có nguy cơ đe doạ khối đại đoàn kết dân tộc. 

- Xây dựng và củng cô khôi đại đoàn kêt dân tộc đòi hỏi 
phải chăm lo giải quyêt tôt hơn nữa môi quan hệ giữa các 
dân tộc anh em trong đại gia đình các dân tộc Việt Nam. 


484 


Sau hơn 15 năm đổi mới, tình hình đòi sông các dân 
tộc miền núi đã có một sô chuyển biến rõ nét, tuy nhiên 
vẫn đang ỏ tình trạng khó khăn, nghèo nàn, lạc hậu: 
thiếu đất canh tác, tình trạng du canh du cư vẫn tiếp 
diễn, nạn mù chữ còn phổ biến, mê tín dị đoan đang phát 
triển,... Đó là những kẽ hở cho kẻ thù lợi dụng, khoét sâu 
mâu thuẫn, gây ra những xung đột, bạo loạn đáng tiếc. 

- Cũng như vấn đề dân tộc, tôn giáo ở Việt Nam là một 
vấn đề lớn, sẽ còn tồn tại lâu dài trong đời sông tâm linh, 
tín ngưỡng của một bộ phận không nhỏ trong cộng đồng 
dân tộc. Việt Nam là một quốíc gia đa tôn giáo với hàng 
chục triệu tín đồ. Hiện nay, nhiều giáo phái mới, thực 
chất là tà giáo, đang được đưa vào Việt Nam. Các lực 
lượng thù địch chưa lúc nào từ bỏ âm mưu lợi dụng tôn 
giáo vào mục đích chông phá cách mạng Việt Nam, rêu 
rao Việt Nam chưa có tự do tôn giáo! 

Chúng ta phải vận dụng sáng tạo tư tưởng Hồ Chí Minh 
về vấn đê dân tộc và tôn giáo, làm thất bại mọi âm mưu thâm 
độc của các thê lực thù địch, củng cô khôi đại đoàn kêt toàn 
dân ngày càng vững mạnh, đưa sự nghiệp công nghiệp 
hoá, hiện đại hoá đến thành công. 

d) Nâng cao năng lực lãnh đạo ưà sức chiến đâu của 
Đảng , hiệu lực của Nhà nước - nhãn tô quyết định thăng 
lợi của sự nghiệp đôi mới 

- Đảng Cộng sản Việt Nam là một Đảng cầm quyên. 
Trong điều kiện cầm quyển, chủ nghĩa cá nhân, chủ nghĩa 
cơ hội dễ có cơ phát triển, trở thành một hiểm hoạ trong 
Đảng. Biểu hiện nghiêm trọng nhất của chủ nghía cá 
nhân, chủ nghía cơ hội hiện nay là nạn quan liêu, tham 


485 


nhũng, bè phái, mất dân chủ,... Vì vậy, cần dũng cảm đấu 
tranh vạch mặt, kiên quyết loại trừ các phần tử cơ hội ra 
khỏi Đảng, ra khỏi các vị trí công tác quan trọng, ngăn 
ngừa không để cho các phần tử cơ hội chui vào hàng ngủ 
của Đảng. 

Không lâu trước khi qua đời, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã 
nhận thấy điều này. Người nói: "Trước đây, Bác và các chú 
bước vào con đường cách mạng, ai cũng sẵn sàng nhận lấy 
hai cái này: một là ngồi tù, hai là lên máy chém. Ngoài cái 
được lốn là độc lập tự do cho nhân dân, Tổ quốc, không ai 
nghĩ đến sẽ giành phần danh lợi cho cá nhân mình. Bây 
giò ta đã có chính quyên rồi, hoàn cảnh đã khác trước" 1 . 

Trong điều kiện duy nhất cầm quyền, cán bộ đảng dễ 
rơi vào nguy cơ độc quyền, chuyên quyền, độc đoán, mất 
dân chủ, vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ trong 
Đảng, khiến nhiều nơi cấp ủy chỉ còn là cái bình phong, 
nơi hợp thức hoá ý muôn chủ quan của người đứng đầu 
đơn vị. Do đó: 1- cần tiếp tục hoàn thiện cơ chế Đảng lãnh 
đạo, nhân dân làm chủ, Nhà nước quản lý; 2- Có cơ chê 
bầu cử công khai, dân chủ để thực sự lựa chọn được 
những người ưu tú nhất, có đủ đức tài, có tâm huyết, toàn 
tâm toàn ý phục vụ nhân dân, không còn hiện tượng mua 
quan, bán tước, chạy chức, chạy quyển; 3- Phải đảm bảo 
quyền được thông tin của đảng viên, được chất vấn cấp ủy 
và các cán bộ lãnh đạo có nghĩa vụ phải trả lòi theo thòi 
hạn quy định; 4- Phải nâng cao năng lực tổ chức thực hiện 


1. Hồ Chí Minh: Toàn tập, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, 
2000, t. 12, tr. 555. 


486 



đường lôi, chính sách, nghị quyết của Đảng cho tốt, theo 
đủng tinh thần Hồ Chí Minh: "Chỉ tiêu một, biện pháp 
mười, quyết tâm hai, ba mươi", nói phải đi đôi với làm, có 
làm được thì mới nói, hoặc theo phương châm "thà ít mà 
tốt" như di huấn của V.I. Lênin. 

- Tiếp tục cải cách và hoàn thiện bộ máy nhà nước , 
thực hiện chính quyển mạnh mẽ và sáng suốt của nhản 
dân, theo tư tưởng Hồ Chí Minh. Thực chất của việc cải 
cách bộ máy nhà nưốc hiện nay là: 

+ Chuyến mô hình nhà nước của nền kinh tế kê hoạch 
tập trung bao cấp sang một Nhà nước của nền kinh tế thị 
trường, định hướng xã hội chủ nghĩa, thực hiện chức nâng 
công quyển : quản lý chủ yếu bàng hoạch định chính sách, 
xây dựng thể chế pháp luật, kiểm tra giám sát việc thực 
hiện pháp luật, tổ chức cung cấp dịch vụ công (hành 
chính, y tế, giáo dục, an ninh, thông tin,...). 

+ Vấn đề côt lõi của cải cách, hoàn thiện nhà nước, xét 
đên cùng vẫn là vấn đề con người vận hành bộ máy . Nếu 
nhà nước là một tổ chức công quyền thì nhân viên nhà 
nước chỉ là công bộc , có trách nhiệm thi hành công vụ 
được giao phó, chứ không phải là "quan cách mạng" cậy 
quyền, cậy thế với dân. Do đó, phải nâng cao chât lượng 
đào tạo, bồi dưỡng, tuyển chọn đội ngũ cán bộ, viên chức 
nhà nước cả về đạo đức và tài năng: phải qua thi tuyển, 
thực hiện chê độ thi nâng bậc, thi chuyển ngạch,... một 
cách nghiêm túc, khắc phục tình trạng chiếu lệ, hình 
thức, nhiều tiêu cực hiện nay mà dư luận đang bất bình. 

Trên đây chỉ là gợi ý một số vấn để lý luận và thực tiễn, 
rút ra từ di sản tư tưởng phong phú của Hồ Chí Minh, nhằm 


487 


tìm cách vận dụng vào mấy vấn đề có ý nghía thòi sự cấp 
bách nhất trong công cuộc đổi mới hiện nay. 

Tư tưởng Hồ Chí Minh là sự kết hợp nhuần nhuyễn 
chủ nghĩa Mác - Lênin - hệ tư tưởng tiên tiến nhất của 
thời đại, tinh hoa văn hoá nhản loại vói truyền thông văn 
hoá tốt đẹp của dân tộc, được nâng cao và làm phong phú 
thêm từ trong thực tiễn đấu tranh giải phóng dân tộc và xây 
dựng đất nước hơn 70 năm qua. Tư tưởng Hồ Chí Minh đà 
trỏ thành nền tảng tư tưởng của Đảng và của toàn dân 
tộc. Từ nhu cầu của thực tiễn hành động, mỗi thế hệ, mỗi 
ngành, mỗi giới mỗi người... sẽ tìm thấy trong tinh thần 
và phương pháp Hồ Chí Minh những chỉ dẫn cụ thế cho 
mình để vận dụng sáng tạo và phát triển tư tưởng của 
Người. Điều đó tiếp tục khẳng định sức sông và giá trị bền 
vừng của tư tương Hồ Chí Minh. 


488 


MỤC LỤC 

Trang 

Lời Nhà xuất bản 7 

Lời nói đầu 11 

Chương I: Khái niệm, nguồn gốc quá trình hình thành tư 

tưởng Hồ Chí Minh 17 

Chương II: Tư tưởng Hồ Chí Minh vê vấn đề dân tộc và 

cách mạng giải phóng dân tộc 53 

Chương III: Tư tưởng Hồ Chí Minh về chủ nghĩa xã hội và con 

đường quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam 90 
Chương IV: Tư tưởng Hồ Chí Minh vê Đảng Cộng sán 

Việt Nam 132 

Chương V: Tư tưởng Hồ Chí Minh vê đại đoàn kêt dán tộc 176 
Chương VI: Tư tưởng quân sự Hồ Chí Minh 208 

Chương VII: Tư tuJng Hồ Chí Minh về xảy dựng Nhà 

nước của dán, do dân, vì dân 256 

Chương VIII: Tư tưởng Hổ Chí Minh về kết hợp sửc mạnh 

dản tộc với sức mạnh thời đại 299 

Chương IX: Tư tưởng Hồ Chí Minh về đạo đức 333 

Chương X: Tư tưởng nhản văn Hồ Chí Minh 374 

Chương XI: Tư tưởng Hổ Chí Minh về văn hoá 409 

Chương XII: Mấy vấn để vận dụng và phát triển tư tưởng 

Hồ Chí Minh trong công cuộc đổi mới 461 


489 


Chịu trách nhiệm xuất bản: 
TRỊNH THỨC HUỲNH 

Biên tập: TS. HOÀNG VĂN TUỆ 

HỔ DIỆU THUÝ 
Trình bày, vẽ bìa: PHÙNG MINH TRANG 
Sửa bản in: PHÒNG SỬA BÀI 


In 19.320 ban. kho 14.5 X 20,5 cm tại Nhà máy in Sách giáo khoa 
Dòng Anh - Hà Nôi. Giãy phép xuấl bán so: 490-285/CXB - QLXB, 
Cấp ngày 20-5-2003. In xong và nộp lưu cliicii tháng 10 năm 2003. 


491 



NHÀ XUẤT BẢN CHÍNH TRỊ QL GT 0000000416 
24 Quang Trung - Hà Nội 
ĐT: 9422008 FAX: 84-4-9421881 

E-mail: nxbctqg@hn.vnn.vn 
Website: www.nxbctqg.org.vn 


TÌM ĐỌC 


- Tư TƯỞNG HỒ CHÍ MINH MÃI MÃI SOI SÁNG 
CON ĐƯỜNG CHÚNG TA ĐI 


Ban Nghiên cứu lịch sử Đảng Trung ương 

- CHỦ TỊCH HỔ CHÍ MINH - Tiểu sử VÀ sự NGHIỆP 

Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh 
Tạp chí Lịch sửĐảng 

- TƯ TƯỞNG HỔ CHÍ MINH VỂ ĐỘC LẬP DÁN TỘC VÀ 
CHỦ NGHĨA XẢ HỘI 


Lê Mậu Hãn 

- sức MẠNH DÂN TỘC CỦA CÁCH MẠNG VIỆT NAM 
DƯỚI ÁNH SÁNG TƯ TƯỞNG Hổ CHÍ MINH 




Giá: 36.000đ 































































